SUTTAPITAKE 
KHUDDAKANIKAYE 
VIETNAMESE 





137“ INTERNATIONAL TIPITAKA 
CHANTING CEREMONY 
BODHGAYA, INDIA 











Vietnamese 


SectIons: 
Therapadanapali 








Suttapitake Khuddakanikaya 
The Pali Text of Chatta Sangayana in Vietnamese Script 


__ Copyright (c) 2017 Dharma Publishing 


c> 


Ò 
sử 


Ấ 
S23) _ 


=ử 
«` 


Artwork & Design (c) Light of Buddhadharma Foundation 
International 
Eirst Edition: 2017 


Reprinted and donated by: 

The Corporate Body ofthe Buddha Education Foundation, 
11°®Floor, 55 Hang Chow S. Road, Sec. 1 

Taipei, laiwan R.O.C. 

Printed in Taiwan (This book is not for sale) 


For Free Distribution 
KINH ẤN TỐNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN 


Printed in Taiwan 





H 


DEDICATION 
Homage to the Buddha, Dharma, and Sanghal 


8@6 152199 


Hee under the sacred Bodhi Tree, where Bhagavan Buddha 
Shakyamuni brought the blessings of Enlightenment into 
our world, the Mahasangha from eleven countries has 
assembled once again to recite the Tipitaka. The teachings 
we commemorate here were spoken to the Sangha at various 


places in India. They were affirmed by five hundred Arhats 


who assembled at the Satipattana cave in Rajgir a year after the 


Blessed One passed into Parinirvana. Led by Mahakassapa, 
Ananda, and Upali, the noble Arhats, empowered with 
full recall of all they had heard, recited the teachings and 


confirmed them as the true words of the Tathagata. 


Since this first great council, the Sangha has kept alive the 
memory of the Buddhas presence and faithfully transmitted 
the Four Noble Truths and the Eightfold Path in all directions. 
From their dedication, four major traditions took form and 
gave rise to eighteen schools. While they emphasized different 


aspects of the teachings, all relied on the Three Jewels 





II 


as the only refuge from the ever-present miseries of Sarvam 
Dukkam. 


Transcending discrimination based on caste and culture, the 
teachings won the support o£the Chakravartin King Ashoka, 
who recognized the importance ofthe Dharma and sponsored 
its transmission throughout his vast empire and beyond, to 
Sri Lanka and Myanmar, to Kashmir, to lands beyond the 
Indus, and to Kashgar and Khotan. Through acts of faith and 
through edicts and inscriptions, Ashoka encouraged people of 
all regions to awaken faith in the Buddha, cultivate virtue, and 


practice the Eightfold Path. 


EFor centuries, even as empires flourished and passed away, the 
Dharma continued to unfold its blessings in land after land. 
In China, Tibet, and Mongolia; in Korea and Japan, and in 


all parts of Southeast Asia, the grace and balance inspired 


by virtuous action manifested in the shapes of temples and 


stupas, in images ofthe Enlightened Ones, and in depictions of 
the Buddhas great actions in this and previous lives. Through 
the devotion and dedication of countless great beings that 
transmitted the Dharma across the earth, this Aryadesha is 
renowned as the spiritual heart of our world. To this day, the 


pulse of enlightenment still beats within this sacred ground. 





IV 


We are fortunate that of all the early Dharma traditions, the 
living lineages of two schools remain: Sarvastivadin, within 
the Vinaya of the Mahayana traditions, and Theravadin, vital 
today in the Sanghas of Bangladesh, Cambodia, Indonesia, 
India, Laos PDR, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and 
Vietnam. It has long been my dream that these streams of 
Sangha would return to Bodh Gaya after an absence of seven 
hundred years, to bear witness to the Buddhas message of 


harmony and peace. 


Since 2006, the Light of Buddhadharma Foundation 


International has acted as the primary sponsor of this 


gathering of the Theravadin Sanghas. Now, in our 13° 


anniversary, we congratulate all the great Venerable masfers 
and their lay devotees for their exemplary commitment 
to spreading the Dharma teachings to many parts of the 
world. We would also like to congratulate the International 
Mahasangha for organising this ceremony along with 
the International Tipitaka Chanting Council. We are also 
grateful to the Bodhgaya Temple Management Committee 
and the Government of Bihar for their gracious assistance in 
facilitating this auspicious gathering. These ceremonies are 
a great symbol of World Peace and help to free us from the 
bondage of karma and klesha. 





We are also grateful to the Corporate Body of the Buddha 
Education Foundation ¡in Taiwan for printing this volume as 
a free gift to all lay devotees. Such noble actions are indeed 
a great cause for all of us to rejoice especially in recognizing 


their generosity to share the teachings for the benefit of all. 


In this chaotic, materialistic world, ruled by self-interest and 
greed, people everywhere can benefit from prayers that wish 
all beings freedom from suffering and freedom from thoughts 
and actions that lead to suffering for self and others. Joined 
together in this most sacred place, the voices of many cultures 
can resound as one, reciting Lord Buddhas words that support 
health and tranquility, easing the force of desire and aggression 
and promoting harmony and balance in these stressful 
times of rapid change. Everywhere, people who become 
disheartened or disillusioned can look for inspiration to the 
Bodhi Tree and the Mahabodhi Temple, our shining stars that 
illuminate the way to peace and harmony. Ít is our great good 
fortune that we, as humble laypersons, have been granted 


the honor of supporting these historic assemblies. They 


manifest the blessings of the Dharma and fill us with hope 


that the merit generated here will encourage the awakening 
of more enlightened beings for the benefit of the earth, the 


environment, and people everywhere. In these turbulent times, 





VỊ 


they remind us that there is no need to continue wandering, 
lost in this samsaric realm. Help ¡s close at hand; the teachings 
that can awaken us are still here, and we who understand their 
value must not let them pass away. Ít is our duty to support the 
Sangha and keep these teachings alive through our practice 
and devotion. We pray that we may continue to support these 


ceremonies as they carry significant blessings for the world. 


I am grateful to the leaders of the Sangha for allowing me this 
opportunity to commemorate the Lord Buddha and honor 
the beauty of his heritage. I thank my daughter Kunzang 
Wangmo, who has coordinated these assemblies over the last 
ten years. May the offering of this years printed volume of 
the Khuddakanikäya be received with the great wish that these 
precious teachings continue to be recited by the Mahasangha 


for the benefit ofallbeings. May the sound ofthe Buddavaccana 


be loud and heard throughout all realmsl 


Sarvam Mangalam 
Tarthang-pa Kunga Gellek Yeshe Dorje 
Tarthang Rinpoche 
Founder of the Bodh Gaya Monlam Chenmo, 
World Peace Ceremony 
Founder, Light of Buddhadharma Foundation International 
March 2017 
www.lbdfi.org 





VH 


Note on Pronunciation of Pali 


Dali was a spoken language of northern India in the time of 
Gotama the Buddha. It was written In the Brahmi script In 
India In the time of Emperor Asoka and has been preserved 
In the scripts of the various countries where the language 
has been maintained. In Roman scrIpt, the following set of 
diacrtucal marks 1s used to mdicate the proper 
pronunciation. 


The alphabet consists of fÍorty-one characters: elpht 
vowels, thirty-two consonants and one nasal sound 
(miggahita). 


Vowels: a, ä, 1, I, u, ũ, e, O 
Consonants: 

Velar: k, kh, g, gh, ñ 

Palàtal: ©; chụ j„ ]h„ ñ 
Retroflex: t, th, d, dh, n 
Dental: t, th, d, dh,n 

Labial: p, ph, b, bh, m 
Miscellaneous: y, r, Ì, v, s, h, | 


Nasal sound (niggahita): m 


The vowels a, 1, u are short; 3, ¡, u are long; e and o are 
pronounced short before double consonants: mettä, 
khetta, kottha, sotthi; and long before single consonants: 
deva, senä, loka, odana. 





VI 


a 1s pronounced like “4” in “about; 
ä like “a” In father; 

11S pronounced like “ in “mint); 

1 like “ee” In “see”; 

u 1s pronounced like “u” in “put); 
ũ like “oo? In “cool? 


Consonants are pronounced mostly as im English. The 
consonant c 1s pronounced as “ch im “church?. All the 
aspirated consonants are pronounced with an audible 
expulsion of breath following the normal unaspirated 
sound. Therefore th 1s not as In “three” but more like the 
sound in “Thailand”, and ph 1s not as In “photo” but rather 1s 
pronounced “p” accompanied by an expulsion of breath. 


The retroflex consonants, t, th, d, dh, n are pronounced 
with the tip of the tongue turned back; whereas im the 
dental consonants, t, th, d, dh, n it touches the upper front 
teeth. 


The palatal nasal, ñ, 1s the same as the Spanish “ñ”, as In 
“señor”. The velar nasal, ñ, 1s pronounccd like “ng” In “singer” 
but occurs only with the other consonants In Its group: ñk, 
ñkh, ñg, ñgh. The pronunciatlon of m 1s similar to ñ but 
Occurs most commonly as a terminal nasalizatlon: 'evam 
me sutam”. The Päli v is a soft *v or “w” and | produced with 
the tongue retroflexed, 1s almost a combined “rÏ sound. 


Double consonants are very frequent in Dali and must be 
strictÌy pronounced as long consonants, thus mn 1s like the 
English “nn” in “unnecessary). 





IX 


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 


APADANAPAHI 


TẬP I1 


Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
TẬP I1 
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda 


LỜI GIỚI THIỆU 


Apadänapäli là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ 
(Khuddakanikãya). Chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh Nhân Ký Sự. 
Chú giải của tập Kinh Apadanapäli có tên là VisuddhaJanavilasin, nhưng các 
chỉ tiết liên quan đến vị Chú Giải Sư không được tìm thấy. 

Apadänapäli gồm có bốn phần: 

- Buddhãpadãna (liên quan đến Phật Toàn Giác) 

- Paccekabuddhäpadãna (liên quan đến Phật Độc Giác) 

- Therãpadãna (559 câu chuyện về các vị trưởng lão) 

- và Theri-apadãna (40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni). 

Dựa theo văn bản Pä|i — Sinhala, ấn bản Buddha J ayanti Tripitaka Serles 
của nước quốc giáo Sri Lanka, bộ Kinh song ngữ Apadãnapäli - Thánh Nhân 
Ký Sự được trình bảy thành 3 tập: 

- Apadãnapäli tập I gồm có hai phần đầu là Buddhãpadãna - Phật Toàn 
Giác Ký Sự và Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác Ký Sự, cộng thêm 400 
ký sự về các vị trưởng lão của phần ba Therãpadãna - Trưởng Lão Ký Sự. 

- Apadänapäli tập II gồm có 159 ký sự còn lại của phần ba tức là 
Therapadana - Trưởng Lão Ký Sự. 

- Apadãnapäli tập III gồm 40 ký sự về các trưởng lão ni thuộc phần bốn 
có tên là TherT-apadãna - Trưởng Lão NI Ký Sự. 

Phần thứ nhất Buddhãpadãna - Phật Toàn Giác Ký Sự đề cập đến câu 
chuyện của tiền thân đức Bồ Tát khi Ngài là đắng Chuyển Luân Vương 
TilokaviJaya (ApA. 109). VỊ này đã dùng năng lực của tâm tạo nên tòa lâu đài 
bằng châu báu và đã cúng dường đến vô số chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc 
Giác, và chư vị Thinh Văn đệ tử bằng tác ý. Điểm đáng chú ý ở đây là tất cả các 
chỉ tiết ở cuộc lễ cúng đường này chỉ là những diễn tiến trong tâm thức của vị 


Chuyển Luân Vương Tilokavijaya, và không nên hiểu rằng đã có diễn ra một 
cuộc hội họp của các vị đã chứng quả Giác Ngộ trong hai thời quá khứ và hiện 
tại, tức là chư Phật gồm ba hạng: Toàn Giác, Độc Giác, và Thĩnh Văn (câu kệ 
22 và 52). Hơn nữa, chính đức Phật Gotama thời hiện tại của chúng ta cũng đã 
xác nhận rằng quả báu của sự cúng đường ở trong tâm này đã giúp cho tiền thân 
của Ngài được sanh về cõi trời Đạo Lợi (câu kệ 53). 


Trái lại, phần thứ nhì Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác Ký Sự 
không đề cập đến các hành động quá khứ đã có liên quan đến sự giải thoát trong 
thời hiện tại của chư Phật Độc Giác, mà là “những kệ ngôn cao thượng đã được 
chư Phật Độc Giác là các đắng Chiến Thắng nói lên. Những kệ ngôn ấy đã được 
đẳng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân, giảng giải vì mục đích của việc 
nhận thức Giáo Pháp” (câu kệ 138). Những lời kệ này của chư Phật Độc Giác 
cũng được tìm thấy ở Chương I, phần 3, Suttanipata (Kinh Tập), là tập Kinh thứ 
5 thuộc Khuddaka-nikäya (Tiểu Bộ). Điều cần lưu ý ở đây là đo nhân duyên lời 
thỉnh cầu của ngài Änanda mà đức Phật Gotama đã thuyết giảng hai phần 
Buddhapadana - Phật Toàn Giác Ký Sự và Paccekabuddhapadana - Phật Độc 
Giác Ký Sự này. 

Hai phần cuối, Therãpadãna - Trưởng Lão Ký Sự gồm có 559 câu 
chuyện về các vị trưởng lão được chia làm 56 phâm (vagga), và TherT-apadãna - 
Trưởng Lão Ni Ký Sự gồm có 40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni được chia 
làm 4 phâm. Các câu chuyện này đề cập đến những hành động đã được tiền thân 
của các vị này thực hiện trong thời quá khứ. Đối tượng của các việc phước thiện 
này có tính chất đa dạng, có thể là các vị Phật Toàn Giác, Độc Giác, hoặc Thinh 
Văn. Thậm chí việc lễ bái cúng dường các vật có liên quan đến các Ngài như là 
cội Bồ Đề, ngôi bảo tháp, tâm y ca-sa, và ngay cả dấu chân đã được đức Phật để 
lại trên nền đất, v.v... cũng đã làm sanh khởi niềm tin đưa đến việc hành thiện 
của tiền thân các vị này, cuối cùng đem lại sự thành tựu Niết Bàn cho các vị 
trong kiếp sống cuối cùng. Một số tiền thân có sự phát nguyện thành tựu vị thế 
tối thắng và đã nhận được chú nguyện thành tựu của các vị Phật đương thời. 
Thêm vào đó, các ký sự này còn đề cập đến việc thành tựu về phước báu Nhân 
Thiên và các sự thành công của tiền thân các vị ấy trong các kiếp sông kế tiếp 
trước khi gặp được đức Phật Gotama, rồi việc xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ 
khưu ni, sau đó thành tựu quả vị Thinh Văn A-la-hán, và chứng đắc các pháp 
thù thắng là bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, sáu thăng trí, và Niết Bàn. Các 
chỉ tiết được trình bày ở mỗi ký sự đã được chư Thinh Văn tỳ khưu và tỳ khưu 
ni đích thân thuật lại, dài ngắn cũng không chừng đổi, đôi lúc có xen lẫn một vài 


dòng kệ chú thích của người sưu tập. câu chuyện ngắn nhất chỉ có vài ba câu kệ 
(gãthã), câu chuyện dài nhất có hơn hai trăm câu kệ (400 dòng). 


Xét rằng 139 câu kệ của hai phần đầu tức là Buddhãpadãna - Phật Toàn 
Giác Ký Sự và Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác Ký Sự chỉ là một phần 
rất khiêm tốn so với gần 7.800 câu kệ của toàn thể bộ Kinh này, cho nên có thể 
nói rằng trọng tâm của bộ Kinh hướng đến các vị Thánh Thinh Văn tỳ khưu và 
tỳ khưu mi. Đặc biệt, đối với những vị Thình Văn có được sự thành tựu về các vị 
thế tối thắng vào thời đức Phật Gotama, thì tiền thân của các vị này trong quá 
khứ cũng đã có sự phát khởi ước muốn thành tựu vị thế Ấy, cũng có làm việc 
phước thiện thù thăng, và cũng được chú nguyện bởi vị Phật của thời kỳ ấy. Có 
giả thuyết cho rằng hai phần đầu Buddhãpadãna - Phật Toàn Giác Ký Sự và 
Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác Ký Sự đã được thêm vào nhằm để 
khăng định rằng: Con đường Giải Thoát là gồm có ba hạng: Toàn Giác, Độc 
Giác, và Thinh Văn. Dầu hạnh nguyện và sự thực hành của ba hạng Phật là khác 
nhau về đẳng cấp, nhưng cứu cánh giải thoát đều giống nhau là sự đoạn tận các 
lậu hoặc, chấm dứt khổ đau, và Niết Bàn. 


Có thể đưa ra nhận xét rằng bộ Kinh Apadãna - Thánh Nhân Ký Sự chủ 
yếu nói về vai trò của nghiệp (kamma) trong quá trình luân hồi (samsãra), về sự 
gặt hái kết quả (phala) của hành động đã làm trong các kiếp quá khứ 
(pubbakamma). Apadäna - Thánh Nhân Ký Sự không chỉ nêu lên các thiện 
nghiệp có quả thành tựu tốt đẹp mà còn có nhắc đến một số ác nghiệp đưa đến 
kết quả xấu xa. Ví dụ như ký sự của Trưởng Lão Upälittheräpadãna kể lại câu 
chuyện tiền thân của vị này đã thực hiện hành động cung kính đến đức Phật 
Padunuttara và đã ước nguyện trở thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật. Tuy 
nhiên, vào kiếp sanh làm vị hoàng tử tên Candana, do việc đã dùng voi khuấy 
rỗi đến một vị Phật đang đi khất thực, cho nên trong kiếp cuối cùng dẫu bị sanh 
làm người thợ cạo thuộc dòng dõi thấp kém, nhưng vị Trưởng Lão Upäli này 
vẫn trở thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama. 


Điểm đặc biệt là các việc quét dọn, xây dựng viễn rào, cúng dường đến 
cội cây Bồ Đề, hay là các hành động kiến tạo và quét vôi bảo tháp, dâng hoa 
đến bảo tháp, và cúng dường xá-lợi cũng là nhân tô cho những thành tựu phước 
báu lớn lao và còn đưa đến thành tựu quả vị A-la-hán ở vào thời đức Phật nữa. 
Nói đến xá-lợi, điểm đáng lưu ý là ngay cả đức Phật cũng tỏ lòng tôn trọng đến 
xá-lợi của các vị Thinh Văn: Ký sự 50 về Trưởng Lão Cunda mô tả đức Thế 


Tôn đã nhận lấy xá-lợi của vị Trưởng Lão Sãriputta bằng hai tay, và trong khi 
phô bày xá-lợi ấy đã tán dương vị Thinh Văn đệ nhất này (tập I, 1254-1255). 
Tương tợ như thế, Ngài cũng đã nâng lên xá-lợi của vị Trưởng Lão Ni 
Mahãpajãpatigotami bằng hai tay khi nhắc đến công hạnh của bà (tập III, Ký Sự 
17, 404-415). Và có nhiều ký sự nói về các vị Thinh Văn đã được giải thoát 
Niết Bàn do công hạnh cúng dường xá-lợi trong quá khứ. Thêm vào đó, việc 
cúng dường thực phẩm và các vật dụng cần thiết đến đức Phật và Hội Chúng tỳ 
khưu là có được thành quả lớn lao đã được khẳng định qua nhiều ký sự ở bộ 
Kinh này. 

Đặc biệt, có phần ký sự tên Pubbakammapiloti-apadäna đề cập đến các 
nghiệp xấu do tiền thân đức Phật Gotama đã tạo nên trong mười hai kiếp sống 
quá khứ. Các nghiệp này đã trô quả vào lúc Ngài đã thành tựu quả vị Phật Toàn 
Giác. Ví dụ như việc nữ du sĩ ngoại đạo Sundarikã đã vu cáo Ngài trong thời 
hiện tại là do tiền thân của Ngài, lúc sanh làm kẻ vô lại MunalI, đã vu cáo đức 
Phật Độc Giác Sarabhu, và vào một kiếp khác đã bôi nhọ vị ân sĩ Bhĩma có năm 
thắng trí có đại thần lực là “người vẫn còn đắm say dục lạc;” về việc nàng 
Ciñcamanavikãä vu cáo gian sự liên hệ thân mật giữa nàng và đức Phật là do 
nhân của sự vu cáo vị Thinh Văn tên Nanda vào thời đức Phật Sabbãbhibhũ; về 
việc voi Nãlãgir chạy đến Ngài với ý muốn hãm hại là do việc tiền thân đã cỡi 
voi công kích một vị Phật Độc Giác đang đi khất thực. Và về các chứng khó 
chịu ở thân cũng là do tác động của nghiệp quá khứ ví dụ như chứng nhức đầu 
do đã có tâm hoan hỷ khi trong thấy các con cá bị giết chết, về chứng đau lưng 
do đã đánh gục đối thủ trong một cuộc g1ao đấu, về bệnh tiêu chảy do trong thời 
quá khứ làm một vị thầy thuốc đã có ý cho thuốc xô đến con trai nhà triệu phú, 
v.v... Có điều thắc mắc là các ký sự Pubbakammapilotika này có liên quan đến 
đức Phật, nhưng tại sao lại không được xếp vào Buddhãpadãna - Phật Toản 
Giác Ký Sự, mà lại được sắp vào phần của các vị Thinh Văn, Therapadãna - 
Trưởng Lão Ký Sự? 

Một điều khác cũng đã được ghi nhận như sau: Trong các tập Kinh thuộc 
Tiểu Bộ (Khuddakanikäya), chủ đề về nghiệp đã được trình bày theo các sự sắp 
xếp khác nhau: 

- Jataka - Bồn Sanh, Buddhavamsa - Phật Sử, Cariyapifaka - Hạnh Tạng 
nói về các tiền thân của đức Phật Gotama. 

- Apadãna - Thánh Nhân Ký Sự liên quan đến các vị Thinh Văn tỳ khưu 
và tỳ khưu n1. 


- Vimanavatthu - Chuyện Thiên Cung và Petavatthu - Chuyện Ngạ Quỷ 
thì đề cập đến nghiệp quả của nhiều hạng người. 


Về hình thức, bộ Kinh Apadãna - Thánh Nhân Ký Sự được viết theo thê 
kệ thơ (gãthã), mỗi câu kệ gồm có bốn pãda được trình bày thành hai dòng. Đa 
số các câu kệ của tập Kinh này làm theo thể thông thường gồm có tám âm cho 
mỗi pãda. Chúng tôi chủ trương ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xuôi hầu ý 
nghĩa chuyển dịch được phần trọn vẹn. Đôi chỗ hai câu kệ được dịch chung 
thành một đoạn dựa theo tính chất hoàn chỉnh về văn phạm hoặc về ý nghĩa của 
chúng. Cũng cần nói thêm về văn bản Pã]i được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pãli — Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Serles của 
nước quốc giáo Sri Lanka. 


về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có một số 
điều cần lưu ý như sau: Mặc dầu toàn bộ văn bản là các lời tự thuật, tuy nhiên 
chúng tôi chỉ trình bày ở dạng chữ nghiêng cho những đoạn có tính chất đối 
thoại trực tiếp hoặc những điều ước nguyện, suy nghĩ. Về từ xưng hô của hàng 
đệ tử đối với đức Phật, chúng tôi sử dụng từ “con” ở ngôi thứ nhất cho những 
trường hợp trực tiếp, và “tôi” cho những trường hợp xét rằng người nghe là các 
đối tượng khác. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời 
tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố găng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời 
văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mâu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Päli thấy ra được câu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi 
đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt 
Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không 
thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc 
trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương 
diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sau: 
BhikkhunT Sukhettä Nichanaporn Ketjan (Thái), Cô Phạm Thu Hương (Hồng 
Kông), gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, Phật tử Diệu Hiên, 
Phật tử Phấn Nguyễn, và Phật tử Ngô Lý Vạn Ngọc. Công việc soạn thảo này 
được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý 
báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Mam Pitiya trong việc tham khảo bản dịch tiếng bản xứ. Cũng không 
quên không nhắc đến những sự ủng hộ, khích lệ, và công đức góp ý về phần 
tiếng Việt của Đại Đức Đức Hiền, cùng với hai vị Phật tử Tung Thiên và Đông 
Triều đã sắp xếp thời gian đọc qua bản thảo và đã giúp cho chúng tôi tránh được 
một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin 
ghi nhận sự cúng dường cuốn Từ Điền Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ 
thế đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần 
chính xác. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Song Ngữ Päli - Việt được tôn tại và phát triển, mong sao phước báu Pháp 
thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành 
tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong 
tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn 
tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau. 


Kính bút, 
ngày 01 tháng 06 năm 2008 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
Tập Một 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 


I.PHẢM ĐỨC PHẬT 
A. Phật Toàn Giác Ký Sự 


1. Trong khi đức Như lai ngự tại Jetavana, bậc hiền trí xứ Videha[1] đã 
cúi mình hỏi Ngài rằng: “Bạch đẳng Anh Hùng, nghe nói có các vị được gọi là 
đức Phật Toàn TrI, các vị ây được thành tựu là do các nguyên nhân nào?” 


2. Khi ấy, bậc Đại Ân Sĩ, đắng Toàn Tri cao quý, đã nói với vị hiền nhân 
Änanda bằng âm điệu ngọt ngào rằng: “Những vị nào có hành động hướng 
thượng đã được thực hiện đến chư Phật quá khứ, (nhưng) có sự giải thoát chưa 
được thành đạt trong các Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng. 


3. Chính nhờ vào yêu tô đâu tiên ây đôi với phâm vị giác ngộ, đông thời 
nhờ vào sự quyết định, nhờ vào năng lực lớn lao, và nhờ vào quyên lực của tuệ, 
những vị sáng suôt có trí tuệ vô cùng sắc bén thành tựu phâm vị Toàn TT. 


4. Các đắng Pháp Vương là (vô số) không thê đếm được. Ta cũng đã phát 
nguyện về bản thể giác ngộ ở nơi các vị Phật quá khứ, và đã được thành tựu dầu 
chỉ bằng tâm ý. 


10 


5. Giờ đây, các ngươi với tâm ý thanh tịnh hãy lắng nghe các ký sự về 
chư Phật Toàn Giác: Các đấng Pháp Vương đã được tròn đủ ba mươi pháp toàn 
hảo là (vô số) không thể đếm được.[2] 


6. Ta đã cung kính chắp mười ngón tay lại đê đầu đảnh lễ phẩm vị Toàn 
Giác của chư Phật Tối Thượng, (đảnh lễ) các đắng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với 
các Hội Chúng (Thính Văn).|3 | 


7. Cho đến các châu báu vô số kế được tìm thấy ở trên bầu trời và ở dưới 
mặt đất tại các địa phận của chư Phật (trong mười ngàn thế giới),|4] Ta đã mang 
lại toàn bộ (châu báu ấy) bằng tâm (chú nguyện). 


8. Tại nơi ây ở trên mặt đât băng bạc, Ta đã hóa hiện ra tòa lâu đài làm 
băng châu báu, có nhiêu tâng lâu, có chiêu cao vươn tận không trung. 


9, (Tòa lâu đài) có trụ cột được tô điêm, khéo được thực hiện, khéo được 
phân bô, có giá trị lớn lao, có chỗ nôi liên làm băng vàng, được tô điêm băng 
các công chào và các lọng che. 


10. Tầng thứ nhất bằng ngọc bích xinh đẹp tương tợ bầu trời không chút 
bợn nhơ. Ở tầng lầu bằng vàng cao quý có hồ sen với những đóa hoa sen chen 
chúc. 


11. Có tâng lâu làm băng san hô với màu sắc của san hô, có tâng lâu màu 
đỏ xinh đẹp, có tâng lâu với ánh sáng màu cánh kiên đang chiêu sáng các 
phương. 


12. Có tiên sảnh khéo được phân bô, có các tháp nhọn, có các cửa ra vào 
hình sư tử, có bôn viên rào làm thích ý với những mạng lưới vòng hoa có hương 
thơm. 


1 


13. Có các nhà mái nhọn cao quý màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu 
trăng, và màu đen thuân khiết được điêm tô băng bảy loại châu báu. 


14. Có mặt tiên ở phân trên được rạng rỡ với các đóa hoa sen cùng với 
(hình ảnh) các loài thú dữ và chim muông, được trải ra với các chòm tĩnh tú và 
các vì sao, được điêm tô với mặt trăng và mặt trời. 


15. (Các tầng lầu) được che phủ bởi màn lưới bằng vàng có các chuông 
lục lạc bằng vàng. Các tràng hoa bằng vàng quyến rũ vang lên âm thanh nhờ 
vào sức đây của làn gió. 


1ó. Có dãy cờ hiệu khéo nhuộm với các màu khác nhau là màu đỏ tía, 
màu đỏ, màu vàng, màu hông được dựng lên. 


17. Được tô điểm với nhiều kiểu giường được lót trải bằng các tắm vải 
mịn màng của xứ Ka-si, có đến hàng trăm chiếc giường làm bằng ngọc pha-lê, 
bằng bạc, bằng ngọc ma-ni, bằng hồng ngọc, và bằng đá quý tương tợ như thế. 


18. Có những tâm mên lông thú màu vàng úa được làm ở các xứ Dukila, 
xứ Trung Hoa, và xứ Pattunna. Băng tâm ý, Ta đã sắp xêp tât cả (các chiệc 
giường) với các tâm trải đủ các loại. 


19. Ở khắp các tâng lâu, có những người đứng nghiêm câm các ngọn 
đuôc làm băng ngọc ma-n1 đỏ được điêm tô băng châu báu ở chóp nhọn. 


20. Những cột trụ dựng đứng (ở cổng), những cổng chào xinh đẹp làm 
bằng vàng (được khai thác từ sông) Jambu, làm bằng lõi gỗ (cây khira), và còn 
làm bằng bạc nữa, (tất cả đều) chói sáng. 


12 


21. Có nhiều gian tiếp giáp được khéo phân bố, được tô điểm với những 
cánh cửa và chốt khóa. Cả hai phía (của tòa lâu đài) đều có nhiều chậu chứa đầy 
những đóa sen đỏ và sen xanh. 


22. Ta đã hóa hiện ra tất cả chư Phật thời quá khứ là các đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian cùng Hội Chúng với các vị Thinh Văn trong đáng vóc tự nhiên. 


23. Chư Phật cùng các vị Thinh Văn sau khi đi vào bằng cánh cửa ấy đã 
ngồi xuống ở ghế ngồi toàn bộ đều làm bằng vàng, (hình thành) đoàn thể các 
bậc Thánh Nhân. 


24. Và có những vị trong lúc này là các vị Phật vô thượng ở thế gian. 
(Chư Phật) quá khứ và hiện tại, tất cả các vị đã bước lên tòa lâu đài. 


25. Hàng trăm vị Phật Độc Giác, các đẳng Tự Chủ, là các bậc không bị 
khuất phục trong quá khứ và hiện tại, tất cả các vị đã bước lên tòa lâu đài. 


26. Có nhiều cây Như Ý thuộc cõi trời và thuộc loài người, (từ các cây 
ấy) Ta đã mang lại toàn bộ vải vóc và đã khoác ba lá y lên (các vị ấy). 


27. Ta đã chứa đầy các bình bát xinh đẹp làm bằng ngọc ma-ni với các 
vật thực cứng mềm đáng được thưởng thức, có đầy đủ nước uống và thức ăn, rồi 
đã dâng cúng (đến các vị ấy). 


28. 29. Tất cả các vị ấy, đoàn thể các bậc Thánh nhân, đều đồng đẳng về 
Thiên nhãn (và) gắn bó với tắm y thanh bạch. Được toại ý với vật thực tối thăng 
(của Ta) gồm có mật ong, đường thô, luôn cả dầu ăn, và mật mía, (các vị) đã đi 
vào gian phòng làm bằng châu báu tợ như những con sư tử cư ngụ ở hang động. 


13 


30. Các vị đã nằm xuống với tư thế của loài sư tử ở chiếc giường vô cùng 
giá trị, có sự tỉnh thức, rồi đã ngồi dậy và đã xếp vào tư thế kiết già ở trên chiếc 
giường, thê nhập vào sự thỏa thích trong thiên là hành xứ của tất cả chư Phật. 


31. Một số vị khác thuyết giảng Giáo Pháp, một số vị khác tiêu khiển 
bằng thần thông, một số vị khác đã phát triển được năng lực của các thắng trí thì 
hướng tâm vào các thắng trí, hàng ngàn vị khác thê hiện các sự biến hóa về thần 
thông. 


32. Chư Phật cũng chât vân chư Phật về chủ đề liên quan đên cảnh giới 
của các đâng Toàn Tri. Nhờ vảo tuệ, các vị giác ngộ rôt ráo về sự việc một cách 
sâu sắc và hoàn hảo. 


33. Các vị Thinh Văn chất vẫn chư Phật, chư Phật chất vấn các vị Thinh 
Văn. Các vị ấy chất vân lẫn nhau và trả lời cho nhau. 


34. Chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, chư Thinh Văn, và tín 
chúng, các vị ấy vui thích ở tòa lâu đài tùy theo sự thỏa thích của bản thân như 
vầy: 


35. “Nguyện cho những chiếc lọng che bằng châu báu với những chuỗi 
vòng hoa bằng vàng và những mạng lưới ngọc trai viền quanh được tồn tại, 
nguyện cho tất cả hãy duy trì ở trên đỉnh đầu (của tôi).” 


36. “Nguyện cho những mái che bằng vải được tô điểm với những ngôi 
sao bằng vàng (và) những mái che được tô điểm với những tràng hoa hãy xuất 
hiện, nguyện cho tất cả hãy duy trì ở trên đỉnh đầu (của tôi). 


37. (Tòa lâu đài có hồ nước) được trải dài với những vòng hoa và chuỗi 
bông, được rạng rỡ với những chuỗi bông hoa thơm ngát, được viền quanh bằng 
những chuỗi vải vóc, được tô điểm bằng những chuỗi châu báu. 


14 


38. (Hồ nước) được tô điểm với các đóa hoa chen chúc, được tỏa lên mùi 
hương thơm ngào ngạt, được thể hiện bởi năm loại hương thơm tổng hợp lại, 
được phủ lên bằng tắm che bằng vàng. 


39. “Nguyện cho bôn phía của hô nước hãy biêu hiện màu sắc vàng chói 
với những sen hông sen xanh được phơi bày, với các bụi phân của hoa sen được 
tỏa ra. 


40. “Nguyện cho tất cả cây côi ở xung quanh tòa lâu đài hãy trổ hoa.” Và 
các bông hoa đã tự mình phóng thích, đi đến, và rải rắc ở tòa lâu đài. 


41. “Nguyện cho các con chim công ở tại nơi ấy hãy nhảy múa, các con 
thiên nga hãy líu lo, các con chim ca-lăng-tần-già và các bầy chim ở xung quanh 
hãy cất tiếng hót." 


42. “Nguyện cho tất cả các chiếc trống hãy vang lên, tất cả các cây đàn 
vĩnã ấy hãy tấu nhạc. Nguyện cho tất cả các cuộc trì tụng (được) tiến hành ở 
xung quanh của tòa lâu đải. 


43. 44. “Nguyện cho những chiếc ghế bành bằng vàng khống lỗ, hội đủ 
hào quang, không bị hỏng hóc, làm bằng châu báu hãy tồn tại từ thế giới này 
đến thế giới khác cho đến địa phận của chư Phật. Nguyện cho những cây đèn ấy 
hãy chói sáng. Nguyện cho hệ thống mười ngàn (thế giới) hãy trở thành (sáng 
chói như là) một ngọn đèn.) 


45. “Nguyện cho các kiều nữ luôn cả các vũ công, các toán mỹ nhân hãy 
nhảy múa. Nguyện cho các màn trình diễn đa dạng hãy được phô diễn ở xung 
quanh của tòa lâu đài. 


46. (Khi ây) Ta dựng lên ngọn cờ hiệu ở ngọn cây, ở chóp núi, ở đỉnh 
ngọn núi Sineru; tât cả (các ngọn cờ đêu) được tô điêm, có năm mảu. 


15 


47. “Nguyện cho loài người, loài rồng, Càn-thát-bà, và tất cả chư Thiên 
ây hãy đi đến.” Các vị đã đến quây quần xung quanh tòa lâu đài, chắp tay lễ bái. 


48. “Bất cứ thiện nghiệp nào là việc cần phải thực hiện để sanh lên cõi 
trời đều đã được tôi thực hiện tốt đẹp bằng thân, bằng lời nói, bằng ý. 


49. Có những chúng sanh là hữu tưởng và có những chúng sanh là vô 
tưởng, nguyện cho tất cả các vị ấy đều được hưởng phần chia sẻ quả báu phước 
thiện đã được thực hiện của tôi. 


50. Quả báu phước thiện của tôi đã được thực hiện, đã được biết chắc 
chắn, đã được ban phát đến những vị ấy, còn những vị nào chưa biết về điều ấy 
thì chư Thiên đã đi đến và thông báo. 


51. Các chúng sanh nảo (sống) nhờ vào vật thực ngụ ở tất cả các thế giới, 
do oai lực của tôi nguyện cho tất cả đều thọ lãnh vật thực hợp ý. 


52. Vật cũng dường đã được Ta cúng dường bằng tâm ý, Ta đã làm hóa 
hiện ra tòa lâu đài bằng tâm ý. Tất cả chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, 
chư Thinh Văn của các đắng Chiến Thắng đã được cúng dường. 


53. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, Ta đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


34. Ta nhận biệt hai cõi tái sanh, ở bản thê Thiên nhân và loài người, Ta 
không biêt đên cảnh giới khác; điêu này là quả báu của ước nguyện băng tâm ý. 


55. (Nếu sanh ra ở cõi trời) Ta là vượt trội chư Thiên, (nếu sanh làm 
người) Ta là vị thống lãnh nhân loại, Ta được hội đủ tướng mạo về sắc thân, 
trong cõi hữu không ai sánh bằng (Ta) về trí tuệ. 


1ó 


56. Vật thực tối thượng đủ các loại và châu báu không phải là ít ỏi, (cùng 
với) vô số các loại vải từ trên không tức thời hiện đến cho Ta. 


57. Ở đât liên, luôn cả ở ngọn núi, ở trên hư không, ở trong nước, ở trong 
rừng, mỗi khi Ta vươn tay ra thì các thức ăn của cõi trời hiện đến cho Ta. 


5§. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi châu báu hiện đến cho Ta. 


59. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi vật thơm hiện đến cho Ta. 


60. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi xe thuyền hiện đến cho Ta. 


61. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi tràng hoa hiện đến cho Ta. 


62. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì đồ trang sức hiện đến cho Ta. 


63. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì tất cả thiếu nữ hiện đến cho Ta. 


64. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mật và đường hiện đến cho Ta. 


65. Ở đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi vật thực hiện đến cho Ta. 


66. Nhằm đạt được phẩm vị Toàn Giác cao quý, Ta (đã) bố thí tặng phâm 
quý giá đến những kẻ không có tài sản, những người lữ khách, những kẻ ăn xin, 
và những người bộ hành. 


67. Ta trở thành đức Phật ở trên đời khiến cho ngọn núi gào thét, khiến 
cho tảng đá gầm lên tiếng vang ầm ï, khiến cho thế gian luôn cả chư Thiên vui 
CƯỜI. 


17 


68. Mười phương ở thế giới vũ trụ đối với người đang du hành là vô tận 
(không có điểm tận cùng). Và ở mỗi phương (thế giới) ấy, các địa phận của chư 
Phật là (vô số) không thể đếm được. 


69. (Khi là đắng Chuyên Luân Vương) Ta có hào quang được nổi danh 
với (hình thức) tia ánh sáng di chuyên thành từng đôi. Mạng lưới hào quang đã 
là ánh sáng vĩ đại hiện hữu ở khoảng giữa mười ngàn thế giới. 


70. “Nguyện cho tất cả mọi người ở chừng ấy thế giới đều nhìn thấy Ta. 
Nguyện cho tất cả đều có tâm ý vui mừng và tất cả đều tiến bước theo Ta. 
(Nguyện cho tất cả đều tiến bước theo Ta đến tận chỗ ngụ của đẳng Phạm 
Thiên). ˆ[Š] 


71. Ta đã vỗ vào chiếc trống Bất Tử với tiếng vang ngọt ngào được phát 
ra.[6] “Nguyện cho tất cả mọi người ở khoảng giữa mười ngàn thế giới hãy lắng 
nghe âm thanh ngọt ngào. 


72. Trong khi đám mây Giáo Pháp đang đồ mưa, nguyện cho tất cả không 
còn lậu hoặc.[7] Những chúng sanh nào là hạng thấp kém ở nơi đây, nguyện cho 
những người ấy được là bậc Nhập Lưu. 


73. Sau khi bố thí những gì cần được bồ thí, sau khi làm viên mãn giới 
hạnh không thiếu sót, sau khi đi đến sự toàn hảo về pháp xuất ly, Ta đã đạt đến 
phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 


74. Sau khi đã vấn hỏi các bậc trí tuệ, sau khi đã thể hiện sự tỉnh tấn tối 
thượng, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về pháp nhẫn nại, Ta đã đạt đến phẩm VỊ 
Toàn Giác tôi thượng. 

75. Sau khi đã thực hành pháp quyết định một cách bền vững, sau khi đã 
làm tròn đủ sự toàn hảo về pháp chân thật, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về 
pháp từ ái, Ta đã đạt đến phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 


18 


76. Sau khi đã là bình đẳng trong mọi trường hợp đối với lợi lộc và không 
lợi lộc, đối với an lạc và khổ đau, đối với sự kính trọng và chê bai, Ta đã đạt 
đến phẩm vị Toàn Giác tôi thượng. 


77. Sau khi thấy được sự biếng nhác là nguy hiểm và thậm chí (thấy 
được) sự tỉnh tấn là an toàn, các ngươi hãy có sự nỗ lực tinh tấn; điều này là lời 
giáo huấn của chư Phật. 


78. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh cãi là 
an toàn, các ngươi hãy có sự hợp nhất, thân thiện; điều này là lời giáo huấn của 
chư Phật. 


79. Sau khi thấy được sự xao lãng là nguy hiểm và sự không xao lãng là 
an toàn, các ngươi hãy tu tập Đạo Lộ có tám chỉ phần; điều này là lời giáo huấn 
của chư Phật. 


§0. Tất cả chư Phật và các bậc A-la-hán đã tụ hội lại. Các ngươi hãy tôn 
kính đảnh lễ chư Phật Toản Giác và các bậc A-la-hán.” 


81. Như vậy, chư Phật là không thê nghĩ bàn. Giáo Pháp của chư Phật là 
không thể nghĩ bàn. Đối với những ai tịnh tín vào những điều không thể nghĩ 
bàn, quả thành tựu cho những người ấy là không thể nghĩ bàn. 


Trong khi trình bày về phẩm hạnh Phật của bản thân, đức Thế Tôn đã nói 
về bản thê của Giáo Pháp tên là Buddhãpadãniyam như thế ấy. 


Ký Sự về Phật Toàn Giác được đây đủ. 


--ooOoo—— 


19 


B. Phật Độc Giác Ký Sự 


Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về Phật Độc Giác: 


82. Trong khi đức Như lai ngự tại Jetavana, bậc hiền trí xứ Videha đã cúi 
mình hỏi Ngài rằng: “Bạch đắng Anh Hùng, nghe nói có các vị được gọi là đức 
Phật Độc Giác, các vị ấy được thành tựu là do các nguyên nhân nào?” 


83. Khi ấy, bậc Đại Ân Sĩ, đẳng Toàn Tri cao qúy, đã nói với vị hiền nhân 
Änanda bằng âm điệu ngọt ngào rằng: “Những vị nào có hành động hướng 
thượng đã được thê hiện đến chư Phật quá khứ, (nhưng) có sự giải thoát chưa 
được thành đạt trong (thời kỳ) Giáo Pháp của các đẳng Chiến Thắng. 


84. Chính nhờ vào yếu tố đầu tiên ấy về sự chấn động của tâm, các vị 
sáng suốt có trí tuệ vô cùng sắc bén vẫn thành tựu phẩm vị Độc Giác chỉ nhờ 
vào đối tượng nhỏ nhoi mặc dầu (ở vào thời kỳ) không có các vị Phật (Toàn 
GIác). 


85. Trong toàn bộ thế gian, ngoại trừ Ta không có ai sánh bằng các vị 
Phật Độc Giác. Ta sẽ khéo léo thuyết giảng một cách khái quát về đức hạnh này 
của các bậc đại hiền trí ấy. 


86. Là những người đang mong mỏi phương thuốc vô thượng (Niết Bàn), 
tất cả các ngươi, với tâm khéo tín thành, hãy lắng nghe những lời nói tốt đẹp 
như là viên mật về các bậc đại ấn sĩ đã được tự chính mình giác ngộ. 


87. (Hãy lắng nghe) những lời thuật lại theo tuần tự của các vị Phật Độc 
Giác đã tụ hội lại,[§] và (hãy lắng nghe) về sự tai hại và nền tảng của sự xa lìa 
tham ái, theo đó các vị đã thành tựu quả vị Giác Ngộ. 


88. Với sự nghĩ tưởng về ly tham ái đối với các sự việc có tham ái, với 
các tâm không ái luyễn trong thế gian bị luyến ái, sau khi từ bỏ các chướng ngại 
(toàn bộ phiền não) và chiến thăng các loạn tưởng (62 tà kiến), theo đúng như 
thế các vị đã thành tựu quả vị Giác Ngộ: 


20 


89. Buông bỏ sự trừng phạt đối với tất cả chúng sanh, và không hãm hại 
bất cứ ai trong số họ, với tâm từ ái người có sự thương tưởng đến điều lợi ích 
hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai).[9] 


90. Buông bỏ sự trừng phạt đối với tất cả chúng sanh, và không hãm hại 
bất cứ ai trong số họ, không nên mong mỏi về con trai, sao lại (mong mỏi) về 
bạn bè? Hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 


91. Các sự ái luyến hiện diện ở người có sự thân cận đã được tạo nên, 
theo sau sự ái luyến là khổ đau này được thành lập. Trong khi xem xét thấy điều 
tai hại sanh lên từ sự ái luyến, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 
giác. 


92. Trong khi thương tưởng đến bạn bè thân hữu, (thời) xao lãng mục 
đích, có tâm bị ràng buộc. Trong khi xem xét thấy mỗi nguy hiểm này ở sự giao 
du, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 


93. Sự mong mỏi ở các con và những người vợ tương tợ như lùm tre rậm 
bị vướng víu. Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, hãy nên sống 
một mình tợ như sừng của loài tê giác. 


94. Tương tợ như con nai ở trong rừng không bị trói buộc đi đến nơi kiếm 
ăn tùy theo ý thích, bậc tri thức trong khi xem xét về sự tự do hãy nên sống một 
mình tợ như sừng của loài tê giác. 


95. Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về 
sự ra đi, ở cuộc du hành, trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) 
ham thích,[10] hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 


96. Sự vui đùa thích thú ở giữa đám bạn bè và lòng thương yêu đối với 
con cái là bao la, trong khi chán ghét sự tách lìa khỏi những người yêu dấu, hãy 
nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 


21 


97. Người không lòng bắt bình trải khắp bốn phương, tự hài lòng với thức 
này thứ nọ, chịu đựng mọi hiểm nghèo không lòng hoảng sợ, hãy nên sống một 
mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không haI). 


98. Ngay cả các vị đã xuất gia cũng khó đồng thuận, những kẻ tại gia 
sông dưới mái gia đình cũng vậy, đã là người ít bị bận tâm về con cái của kẻ 
khác, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 
han). 


99, Hãy cởi bỏ hình tướng tại gia như loài cây kovilaro có lá được rũ bỏ, 
là người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi sự ràng buộc của gia đình, hãy nên sống 
một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không haI). 


100. Nếu có thê đạt được bạn là kẻ đồng hành cân trọng, sáng suốt, sống 
ngay thăng, sau khi khắc phục mọi hiểm nghèo hãy nên du hành với vị ấy, có sự 
hoan hỷ, có niệm. 


101. Nếu không thể đạt được bạn là kẻ đồng hành cân trọng, sáng suốt, 
sông ngay thắng, tương tợ như vị vua từ bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, hãy 
nên sống một mình như là con long tượng cư ngụ đơn độc ở trong khu rừng. 


102. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu bạn bẻ. Những bạn bè vượt 
trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. (Nếu) những người này là không đạt 
được, (chỉ nên) thọ hưởng những gì không bị chê trách, hãy nên sống một mình 
tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không haI). 


103. Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói khéo được hoàn 
thành bởi con trai người thợ kim hoàn, (chúng) đang va chạm vào nhau khi hai 
vòng ở trên cùng cánh tay, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 
(chỉ là một không hai). 


22 


104. Tương tợ như thế, cùng với người thứ hai có thể xảy ra sự chuyện 
vãn bằng lời nói và sự quyến luyến sâu đậm cho tôi. Trong khi xem xét thấy 
mối nguy hiểm này trong tương lai, hãy nên sống một mình tợ như sừng của 
loài tê giác (chỉ là một không han). 


105. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, chúng khuấy động 
tâm bằng nhiều hình thức ân hiện. Sau khi nhìn thấy điều tai hại ở trong các loại 
dục, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


106. Điều này là tai họa, là mụt nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, 
và là sự nguy hiểm cho tôi. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở trong các 
loại dục, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 
hai). 


107. Lạnh, nóng, đói, khát, gió và sức nóng, muỗi mòng và răn rÊt, sau 
khi đã khăc phục tât cả những điêu này, hãy nên sông một mình tợ như sừng của 
loài tê giác (chỉ là một không ha). 


108. Tợ như con voi có thân hình không lồ, có đốm hoa sen, cao thượng, 
đã lìa bỏ các bầy đàn, đang sống trong rừng theo như ý thích, hãy nên sống một 
mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không ha!). 


109. Người ưa thích sự tụ hội có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời[1 I] 
là điều không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đắng quyền thuộc của mặt 
trời, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


110. (Nghĩ rằng): “Tôi đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, đã 
đạt đến quy luật, đã tiếp thâu đạo lộ, có trí đã được sanh khởi, không cần người 
khác dẫn dắt,' hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không hai). 


23 


111. Không tham lam, không lừa gạt, không khao khát, không chê bai, có 
tật xấu và sự mê muội đã được loại trừ, không còn ước ao (tham vọng) về toàn 
thể thế giới, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không hai). 


112. Nên lánh xa hắn bạn bè ác xấu là kẻ không nhìn thấy mục đích, đã 
dân sâu vào sở hành sai trái. Không nên chính mình giao thiệp với kẻ bám víu 
(vào tà kiến), bị xao lãng. Hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 
(chỉ là một không hai). 


113. Nên cộng sự với vị nghe nhiều (học rộng), nắm giữ Giáo Pháp, là 
người bạn cao thượng, có biện tài. Sau khi nhận biết các mục đích, nên lìa bỏ 
điều nghi hoặc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không haI). 


114. Trong khi không chú trọng và không mong mỏi sự vui đùa, sự thích 
thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, đã lánh xa việc trang sức, có sự nói lời 
chân thật, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 
han). 


115. Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa gạo, các quyên 
thuộc và các dục đúng theo giới hạn (vê năng lực của bản thân), hãy nên sông 
một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


116. Điều này (ngũ dục) là sự ràng buộc, hạnh phúc ở đây là sự khoái lạc 
nhỏ nhoi, chính sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. Người có trí, sau khi biết được 
điều này là móc câu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 
một không ha!). 


117. Tợ như loài loài thủy tộc phá tan chiếc lưới ở trong nước, tợ như 
ngọn lửa không còn quay lại nơi đã bị đốt cháy, sau khi đã tự phá tan các sự 
ràng buộc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không hai). 


24 


118. Có mắt nhìn xuống và không có sự buông thả ở bước chân đi, có các 
căn được hộ trì, có tâm ý được canh phòng, không bị ngập tràn (bởi dục vọng), 
trong khi không bị thiêu đốt (bởi phiền não), hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không haI). 


119. Sau khi trút bỏ các biểu tượng gia chủ tương tợ như cây san hô có lá 
được rũ bỏ, sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, hãy nên sống một mình tợ như sừng 
của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


120. Sự tham đắm trong các vị nếm là việc không làm, không có sự 
buông thả, không có sự nuôi dưỡng kẻ khác, có sự đi khất thực theo tuần tự 
từng nhà, có tâm không quyến luyến ở các gia đình, hãy nên sống một mình tợ 
như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


121. Sau khi đứt bỏ năm pháp che lắp của tâm, sau khi xua đuôi hắn tất 
cả các tùy phiền não, không bị lệ thuộc (tà kiến), sau khi cắt đứt ái luyến và sân 
hận, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


122. Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ cùng với hỷ và ưu ngay trước 
đây, sau khi đạt được xả (của tứ thiên), Sự vắng lặng (của định ở tứ thiền), Và SỰ 
thanh tịnh (của giải thoát), hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 
(chỉ là một không hai). 


123. Có sự nỗ lực tinh tắn đề đạt đến chân lý tuyệt đối, có tâm không thụ 
động, có sự thực hành không biếng nhác, có sự cô gắng bên bỉ, có được sức 
mạnh và năng lực, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 
một không ha!). 


124. Trong khi không bỏ phế việc ân cư tham thiền, là người thường 
xuyên hành trì thuận pháp đối với các pháp,[12] là người nhận chân được sự tai 
hại trong các hữu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 
một không ha!). 


25 


125. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt ái (Niết Bàn), không xao lãng, 
không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, đã hiểu rõ Giáo Pháp, 
được quả quyết, có sự tinh tấn, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 
giác (chỉ là một không ha). 


126. Trong khi không kinh hãi tợ như con sư tử không kinh hãi đối với 
các tiếng động, trong khi không dính mắc tợ như làn gió không bị dính mắc ở 
tắm lưới, trong khi không vấy bản tợ như đóa sen không bị vấy bân bởi nước, 
hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


127. Tợ như con sư tử có sức mạnh của các răng nanh, là vua của các loải 
thú, có cuộc sông khuất phục và chế ngự (các con thú), hãy nên lai vãng các trú 
xứ xa vắng, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không haI). 


128. Vào thời điểm đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát, trong khi 
không bị chống đối bởi toàn bộ thế gian, hãy nên sống một mình tợ như sừng 
của loài tê giác (chỉ là một không ha]). 


129. Trong khi từ bỏ tham ái sân hận và sĩ mê, trong khi tự phá tan các sự 
ràng buộc, trong khi không kinh hãi về sự đoạn tận mạng sống, hãy nên sống 
một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


130. Người ta cộng sự và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc), ngày 
nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được, những người 
(chỉ) biết đến lợi ích của chính mình là những người không trong sạch, hãy nên 
sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

131. “Những vị có giới thanh tịnh, có tuệ hoàn toàn thanh tịnh, định tĩnh, 
gắn bó với sự tỉnh thức, là người hành pháp minh sát, có sự thấy biết đặc biệt về 
các pháp, nhận biết rõ ràng về các chỉ phần của Đạo và các yếu tô đưa đến giác 
ngộ.[13] 


26 


132. Sau khi rèn luyện không tánh (giải thoát), vô nguyện (giải thoát), và 
vô tướng (giải thoát) trong Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng, những bậc trí tuệ 
nào không tiến đến bản thể Thinh Văn (sẽ) trở thành các đắng Tự Chủ, các bậc 
Chiến Thắng đơn độc. 


133. Là những vị có các yếu tố cao thượng, có sự tập hợp của nhiều bản 
chất tự nhiên, cai quản được các tâm, đã vượt qua giòng lũ của tất cả khổ đau, 
có tâm phấn chắn, có sự thấy biết chân lý tuyệt đối, tương đương loài sư tử, tợ 
như sừng của loài tê giác (chỉ là một không ha). 


134. Có các giác quan an tịnh, có tâm ý an tịnh, có định, có sự hành sử trí 
tuệ thâm sâu của tự thân, là những ngọn đèn đang soi sáng mục đích cho các kẻ 
khác ở thế giới này, những vị Phật Độc Giác này được quý trọng vào mọi thời 
điểm. 


135. Có tất cả các pháp ngăn che đã được dứt bỏ, là vị chúa của mọi 
người, là những ngọn đèn của thế gian có ánh sáng của vàng khối, hiển nhiên là 
những bậc xứng đáng được cúng dường ở thế gian, những vị Phật Độc Giác này 
được quý trọng vào mọi thời điểm. 


136. Lời khéo được giảng dạy của chư Phật Độc Giác lưu truyền ở thế 
gian luôn cả chư Thiên. Sau khi đã nghe được như thế, những kẻ ngu nào không 
hành theo những kẻ ấy quân quanh trong những khô đau lượt này đến lượt khác. 


137. Lời khéo được giảng dạy của chư Phật Độc Giác tương tợ như mật 
ong đang nhỏ xuống từng giọt. Sau khi đã nghe được như thế, những ai gắn bó 
với sự thực hành, những người ấy (sẽ) trở thành những người thấy được chân lý, 
có được trí tuệ.” 


138. Sau khi đã ra đi (đạt được quả vị giác ngộ), những kệ ngôn cao 
thượng đã được chư Phật Độc Giác là các đắng Chiến Thắng nói lên, những kệ 
ngôn ấy đã được đẳng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân, giảng giải vì 
mục đích của việc nhận thức Giáo Pháp. 


27 


139. Vì lòng thương tưởng thế gian, đắng Sư Tử, bậc Tự Chủ (Gotama), 
đã thực hiện, đã giảng giải những kệ ngôn này của chư Phật Độc Giác ấy nhằm 
mục đích làm tăng trưởng sự chấn động tâm, sự không quyền luyến, và sự khôn 
ngoan vượt bực (của các bậc thiện trí). 


Ký Sự về Phật Độc Giác được đầy đủ. 


--ooOoo-- 

[I] Đây chính là ngài Ananda. Chú giải của Apadäna giải thích 
vedehamuni là vị hiền trí con trai của một người phụ nữ sanh ra ở xứ sở Vedeha 
(ApA. 128). 

[2] Đức Phật Gotama kế về thời kỳ Bồ Tát là vị Chuyên Luân Vương 
Tilokavijaya (ApA. 103). Sở dĩ không dùng chữ nghiêng để tiện cho việc trình 
bày ở các phân sau. 

[3] sasanghe savakasanghasahite (Sđd. 103). 


[4] yavatä buddhakhettesit dasasahassacakkavalesu buddhakhettesu 
(Sđd. 104). 

[5] Câu 1 và 2 được thấy ở Tạng Thái và Tạng Anh. Câu 1 và 3 được thấy 
ở Tạng Miễn. 

[6] Ta đã thuyết giảng Giáo Pháp Bất Tử với âm thanh vi diệu được phát 
ra (ND). 

[7] Chú Giải ghi rằng: “sabbe bhikkhubhikkhunT-ãdayo' = “tất cả” là tỳ 
khưu, tỳ khưu m1, v.v... (Sđd.). 

[8] Chú Giải nêu tên một số các vị Độc Giác Phật như là: Arittha, 
Uparittha, Tagarasikhi, YasassI, Sudassana, Piyadassl,... Sumangala, Dibbila, 
v.v... (ApA. 129). 

[9] yatha khaggassa nama visanam cekameva hoti adutiyam, evameva so 
paccekasambuddho takkappo tassadiso tappatIbhago (ApA. 133). 

[10] “Sự tự do không được (kẻ khác) ham thích” là nói về sự xuất gia 
(ApA. 167). 


28 


[II] “sãmayikam vimuttinti lokiyasamäpattrm” (ApA. 182): “sự giải 
thoát tạm thời là sự thê nhập hiệp thế” (các tầng thiền và ngũ thông - ND). 

[12] Theo Chú Giải, có hai cách giải thích: “thực hành pháp minh sát tùy 
thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uấn, Xu” hoặc là “hành tuần 
tự theo chín pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn” (ApA.196). 

[13] Chúng tôi hiểu rằng từ câu 131-137 là lời giảng dạy của đức Phật 
Gotama (ND). 


29 


Œ. Trưởng Lão Ký Sự 


Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về các vị trưởng lão: 
1. Ký Sự về Trưởng Lão Sãriputta 


140. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo lập. 


141. Ở không xa khu ẩn cư của tôi là con sông nhỏ có bờ nước lúp xúp có 
bãi nước cạn xinh đẹp được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm thích ý. 


142. Con sông nhỏ chảy qua tại nơi ây, không có cát, không có hô sâu, 
(có nước) dịu ngọt, không có mùi khó chịu, điêm tô khu ân cư của tôi trở nên 
TỰC TỠ. 


143. Tại nơi ây có con sông nhỏ, và có các con cá sâu kumbhTla, cá lưỡi 
kiêm, cá sâu sumsumara và các con rùa lớn vởn ở nơi này đang điêm tô khu ân 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 


144. Có các loại cá như là cá pathima, cá pãvusa, cá valaja, cá muñJa, cá 
rohifa, cá maggura đang vượt giòng nước, chúng điềm tô khu ân cư của tôi trở 
niên rực rỡ. 


145. Ở hai bên bờ của con sông, có những giông cây được đơm hoa, kết 
trái đang trĩu xuông từ cả hai phía, chúng điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực 
TỠ. 


146. Có các cây xoài, cây salã, cây tilaka, cây patalT, cây sinduvaraka tỏa 
ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 


30 


147. Có các cây campaka, cây salala, cây nTpa, cây nãga, cây nguyệt quê, 
cây dứa hoang tỏa ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ân cư của 
tôi. 


148. Có các cây atimutta, cây asoka, và cây bhaginimmalã được nở rộ hoa, 
có các cây aikola và các cây bimbijala được nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 


149. Có các cây dừa dại, và luôn cả cây kandalI, các cây godhuka, và các 
bụi cây tinasũlika tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 


150. Có nhiêu cây kanikãra, cây kannika, cây asana, và cây ajJuna tỏa ra 
hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


151. Có các cây nguyệt quê, cây nguyệt quê núi, cây kovilara được nở rộ 
hoa, tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực 
TỠ. 


152. Có nhiều cây bả đậu, cây kutaja, cây kadamba, cây vakula tỏa ra 
hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


153. Các cây ãlaka, các cây isimugga, các cây chuối, và các cây chanh 
được phát triển nhờ vào làn nước thơm, chúng trĩu những quả. 


154. Một sô sen hông trô hoa, một sô khác đơm nhụy, một sô khác nữa đã 
úa tàn; các đóa sen hông luôn luôn được nở rộ ở trong hô nước. 


155. Chen chúc với những lá cây singhãtaka, những đóa sen hồng đang 
tượng hình có những rễ sen đang cắm xuống luôn luôn rực rỡ ở trong hồ nước. 


31 


156. Được đem lại, các cây ambagandhl, các cây uttãäla, các cây 
bandhujivaka tỏa ra hương thơm của cõi trời luôn luôn được nở rộ ở trong hồ 
nước. 


157. Các loài cá pathma, cá pävusa, cá valaJa, cá muñJa, cá rohita, cá 
añgula, và cá mañgura nữa luôn luôn sông ở trong hô nước. 


158. Các con cá sâu loại kumbhila, loại sumsumara, loại cá tantigaha, các 
hạng quỷ sứ, các loài răn, và các loài mãng xà luôn luôn sông ở trong hô nước. 


159. Các chim bô câu, các loài ngông trời, ngông đỏ, các loài sông ở 
sông, các chim cu cu, chím két, chim sáo sông nương tựa vào hô nước ây. 


160. Các loài chim kukutthaka, chim kuliraka, chim pokkharasataka ở 
rừng, chim le le, và chim suvapota sống nương tựa vào hồ nước ấy. 


161. Các chìm thiên nga, chim cò, chim công, chim cu cu, gà rừng, chim 
pampaka, và chim JTvamJjTva sông nương tựa vào hô nước ây. 


162. Nhiêu loài chìm (ở đât liên) như chim cú mèo, chim gõ kiên, chim 
kurara, chim diêu hâu, và chim mahäkala sông nương tựa vào hô nước ây. 


163. Nhiêu con hươu, heo rừng, chó sói, chó rừng, nai, và loài thú 
Suggapofa sông nương tựa vào hô nước ây. 


164. Các con sư tử, cọp, báo, gâu, chó sói, linh câu, và các con voi 
mãtanga (đên tuô!) bị tiệt dục ở ba nơi sông nương tựa vào hô nước ây. 


32 


165. Các hạng kim-si-điêu luôn cả các loài khỉ, và cũng có những người 
thợ rừng, các người phục vụ, luôn cả các thợ săn sông nương tựa vào hô nước 
ây. 


166. Ở không xa khu ấn cư của tôi, có các cây tinduka, cây piyãla, cây 
cam thảo, và cây kãsumãrT thường xuyên trĩu những trái. 


167. Ở không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây kosumbha, cây salala, cây 
nIpa có trái ngọt thường xuyên trĩu những trái. 


168. Các cây harTtaka, cây amalaka, cây xoài, cây mận đỏ, cây vibhTtaka, 
cây táo, cây bhallataka, và cây billa, chúng tru những trái. 


169. Ở khu ân cư của tôi có nhiêu loại (rễ củ) như là củ ãluva, củ 
kalamba, củ bi[älT, củ takkala, củ JTvaka, và củ sutaka nữa. 


170. Ở không xa khu ân cư của tôi đã có những hỗ nước khéo được tạo 
lập, có nước trong, có nước mát, có những bên nước cạn xinh đẹp làm thích ý. 


171. Có hương thơm của cõi trời tỏa ra từ (hồ nước) được che phủ bởi 
những sen hồng, sen xanh, kết hợp với sen trắng, được che phủ bởi những cây 
mạn-đà+la. 


172. Khi ấy, tôi sống ở khu ấn cư đáng yêu khéo được xây dựng ở trong 
khu rừng được đơm hoa, được kết trái, được hội đủ tất cả các yếu tố như thế. 


173. (Tôi) là vị đạo sĩ khổ hạnh tên SurucT có giới hạnh, thành tựu về 
phận sự, chứng thiền, luôn luôn thỏa thích về thiền, đã đạt được năng lực về 
năm thắng trí. 


33 


174. Hai mươi bốn ngàn học trò đã phục vụ tôi. Tất cả những vị này đều 
là Bà-la-môn, có dòng dõi (cao quý), có danh vọng. 


175. Họ đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống 
gồm cả văn tự và nghi thức, về từ ngữ, về văn phạm, và về giáo lý (của Bà-la- 
môn). 


176. Những người học trò của tôi là khéo được học tập, và rành rẽ vê các 
hiện tượng thiên nhiên, về các điệm báo hiệu, vê các tướng mạo, vê địa lý, về 
trái đât, và về không gian. 


177. Là những người ít đòi hỏi, cân trọng, (thọ) chút ít vật thực, không 
tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị này luôn luôn hầu cận tôi. 


178. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm thanh 
tịnh, được định tĩnh, không mong mỏi bất cứ điều gì, các vị luôn luôn hầu cận 
tôi. 


179. Là những bậc trí tuệ đã đạt được sự toàn hảo về các thắng trí, vui 
thích trong hành xứ của mình, có sự đi lại ở không trung, các vị luôn luôn hầu 
cận tôi. 


180. Các vị ây là các bậc trí tuệ đã thu thúc ở sáu căn môn, không có dục 
vọng, có các giác quan được phòng hộ, và không quyên luyên; những người học 
trò của tôi khó mà tiêp cận. 


181. Các vị ây trải qua đêm với việc ngôi xuông băng thê kiệt giả, với 
việc đứng và đi kinh hành; những người học trò của tôi khó mà tiêp cận. 


34 


182. Các vị không ái luyến những gì cám đỗ, không nổi giận những gì 
khiêu khích, không mê muội những gì mê hoặc; những người học trò của tôi 
khó mà tiếp cận. 


183. Trong khi thử nghiệm các vị ấy thường xuyên thể hiện phép thần 
thông, các vị ấy làm rung chuyền trái đất; bằng sự đối nghịch khó mà tiếp cận. 


184. Và trong khi giải trí, những người học trò ấy giải trí với trò chơi của 
thiền, các vị đem lại trái cây từ cây mận đỏ; những người học trò của tôi khó mà 
tiếp cận. 


185. Một số khác đi đến Tây Ngưu Hóa Châu, một số khác đến Đông 
Thắng Thần Châu, và một số khác đến Bắc Cu Lu Châu, bằng sự tìm kiểm khó 
mà tiếp cận. 


186. Các vị ấy chuyển đi túi đồ dùng ở phía trước và tiến lên ngay ở phía 
sau, bầu trời là bị che lắp bởi hai mươi bốn ngàn vị. 


187. Một sô vị dùng vật thực là trái cây đã rụng xuông, có vị nâu băng 
lửa, có vị không dùng lửa (ăn sông), có vị dùng răng, và cũng có vị dùng côi 
giã, có vị nghiên nát băng đá. 


188. Một sô vị ưa thích sự tây sạch (tội) có sự lội xuông nước sáng tôi, 
một sô vị thực hiện việc rải rắc nước (ở cơ thê); những người học trò của tôi khó 
mả tiêp cận. 


189. (Một số vị) có lông ở nách và móng tay chân được để dài, có răng 
dính bựa, có đầu vấy bụi, được tâm hương bằng hương thơm của giới hạnh; 
những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 


35 


190. Vào sáng sớm, các vị đạo sĩ tóc bện có khô hạnh cao tột sau khi tụ 
hội lại đã nói về sự thành công và thất bại, rồi ra đi ở trên không trung. 


191. Trong khi những vị này ra đi, có tiếng động ồn ào phát ra bởi âm 
thanh của các tắm da dê khiến chư Thiên được hoan hỷ. 


192. Có sự di chuyển ở không trung, các vi ẩn sĩ ra đi phương này 
phương khác. Được nâng đỡ bởi năng lực của mình, các vị ấy ra đi theo như 
ước muốn. 


193. Chính tất cả các vị đi chuyển ở hư không này là những vị làm rung 
chuyển trái đất, có oai lực nổi bật, khó mà khuất phục, tợ như biển cả không bị 
xao động. 


194. Một sô vị ân sĩ có hạnh đứng và đi kinh hành, một sô vị có hạnh 
ngôi, một sô vị có vật thực đã được rơi xuông; những người học trò của tôi khó 
mà tiêp cận. 


195. Những vị này an trú tâm từ, tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. 
Tắt cả các vị ấy không ca ngợi về bản thân và không khinh miệt bất cứ ai. 


196. Không bị hãi sợ như là sư tử chúa, có sức mạnh như là voi chúa, khó 
mà tiêp cận như là loài hô, các vị đi đên gặp tôi. 


197. Các thây vê pháp thuật, chư Thiên, các loài rông, càn-thát-bà, và loài 
quỷ sứ, các ác thân, những người không lô, các loài nhân điêu sông nương tựa 
vào hô nước ây. 


198. Các vị ấy mang búi tóc và túi vật dụng, có y choàng là tắm da đê, có 
sự di chuyển ở không trung, tất cả sống nương tựa vào hồ nước ấy. 


36 


199. Các vị này luôn luôn (có hành vi) đúng đắn, có sự kính trọng lẫn 
nhau. Trong số hai mươi bốn ngàn vị, tiếng động hỉ mũi không xảy ra. 


200. Trong khi đặt xuống từng bước từng bước chân, các vị khéo thu 
thúc, có ít tiếng động. Sau khi đến gần, hết thảy tất cả đều đê đầu đảnh lễ tôi. 


201. Được vây quanh bởi những người học trò thanh tịnh và khổ hạnh ấy, 
tôi sông tại nơi Ấy, ở khu ẩn cư, có thiền chứng, được thỏa thích về thiền. 


202. Khu ân cư được tỏa hương với hương thơm trái cây của các cây cho 
quả và hai loại hương thơm giới hạnh của các vị ân sĩ và hương thơm của các 
bông hoa. 


203. Tôi không biết đến ngày và đêm, sự thù hận ở tôi không được biết 
đến. Trong khi giáo huấn những người học trò của mình, tôi đạt được niềm vui 
dào dạt. 


204. Trong khi các bông hoa đang trổ hoa và những trái cây đang kết trái, 
các hương thơm của cõi trời tỏa ra điểm tô khu ấn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


205. Khi Ấy, là người có nhiệt tâm, cần trọng, sau khi xuất khỏi định, tôi 
đã câm lây túi vật dụng rôi đi sâu vào rừng. 


206. Khi Ấy, tôi đã khéo được học tập về các hiện tướng và luôn cả về 
giấc mơ đã được khởi lên, tôi duy trì câu chú thuật đang được hiện hành. 


207. Đức Thế Tôn Anomadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, bậc Toản Giác có ước muốn độc cư nên đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 


37 


208. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đắng Bi Mẫn cao cả, bậc Hiền 
Trí, đắng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi xuống. 


209. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác có vẻ ngời sáng làm 
thích ý, tợ như bông hoa súng được tỏa sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được cháy 
rực. 


210. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây đèn đang 
chiếu sáng, như là tia chớp ở bầu trời, tợ như cây salä chúa đã được trô hoa 


211. Bậc Cao Quý này là đẳng Đại Hùng, vị Đoạn Tận khô đau, bậc Hiền 
Trí. Do việc nhìn thấy Ngài, toàn bộ khô đau được phóng thích. 


212. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, tôi đã suy xét về tướng 
mạo: “Là đức Phật hay không phải là đức Phật? Vậy ta hãy quan sát bậc Hữu 
Nhãn.” 


213. Những bánh xe có ngàn căm được nhìn thấy ở lòng bàn chân cao 
quý. Sau khi nhìn thấy những tướng mạo của Ngài, tôi đã đi đến quyết định 
(Ngài là) đức Như Lai. 


214. Khi ấy, tôi đã cầm lấy chiếc chổi và đã quét dọn. Rồi tôi đã tự mình 
mang lại những đóa hoa và đã cúng dường đến đức Phật tôi thượng. 


215. Sau khi đã cúng dường đến bậc Toàn Giác, vị đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã khoác tấm da đê một bên vai rồi đã lễ bái 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian (và đã nói rằng): 


216. “Đắng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc đã an trú với trí tuệ nào, 
tôi sẽ tán dương trí tuệ ấy. Xin các người hãy lắng nghe tôi nói. 


38 


217. Bạch đắng Tự Chủ có sự tấn hóa vô lượng, xin Ngài hãy tiếp độ thế 
gian này. Sau khi đi đến nhìn thấy Ngài, những người ấy vượt qua dòng nước 
nghi hoặc. 


218. Bạch đắng Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thây, là cờ hiệu, 
là biểu tượng, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, và là ngọn 
đèn của chúng sanh. 


219. Bạch đắng Toàn Tri, có thể đo lường nước ở biển cả bằng vật chứa, 
nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 


220. Bạch đáng Toàn Tri, có thể năm lấy trái đất đặt vào đĩa cân, nhưng 
không thể nào năm lấy trí tuệ của Ngài. 


221. Bạch đắng Toàn Tri, có thể đo đạc bầu trời bằng sợi dây thừng hoặc 
bằng ngón tay, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 


222. (Trí tuệ của đức Phật) vượt hắn nước trong đại dương và đất liền rắn 
rỏi. So sánh với trí tuệ của đức Phật không gì được xem là tương đương. 


223. Bạch đắng Hữu Nhãn, ở thế gian luôn cả chư Thiên những ai có tâm 
(được) vận hành, họ đều đi vào trong màng lưới ở trí tuệ của Ngài. 


224. Bạch đắng Toàn Tri, băng trí tuệ nào Ngài (đã) chứng đạt sự Giác 
Ngộ tối thượng toàn vẹn thì bằng trí tuệ ấy Ngài (đã) chế ngự các ngoại đạo 
khác.” 


225. Sau khi ngợi ca băng các câu kệ này, vị đạo sĩ khô hạnh tên SurucT 
ây đã trải ra tâm da dê ở trên mặt đât rôi đã ngôi xuông. 


39 


226. Được truyền tụng rằng ngọn núi chúa (Neru) đã chìm sâu vào trong 
đại đương tám mươi bốn ngàn (do-tuần) và đã vươn cao cũng với khoảng cách 
như thế. 


227. Ngọn núi Neru ấy đã vươn cao đến chừng ấy về chiều dài và chiều 
rộng. Nó đã bị nghiền nát thành trăm ngàn koti mảnh vụn nhỏ. 


228. “Bạch đẳng Toàn Tri, trong khi được xếp thành từng nhóm một trăm 
ngàn những mảnh vụn nhỏ ấy đã đi đến sự chấm dứt, nhưng trí tuệ của Ngài vẫn 
không thê nào đo lường được. 


229. Nếu người nào rào quanh nước bằng tắm lưới có lỗ nhỏ, thì bất cứ 
các chúng sanh ở trong nước đêu có thê rơi vào trong tâm lưới. 


230. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế những người nào là phàm 
phu ngoại đạo đang lao theo việc năm bắt tà kiến đều đã bị mê muội do sự 
vướng mắc (vào mạng lưới tà kiến). 


231. Do trí tuệ trong sạch và tầm nhìn không bị che lấp của Ngài, những 
người đã đi vào trong mạng lưới không vượt hơn trí tuệ của Ngài.” 


232. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Anomadassï, đắng Chiến Thắng có 
danh vọng lớn lao, sau khi xuất khỏi thiền định, đã quan sát phương hướng. 


233. 234. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassï tên là Nisabha 
được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị có tâm an tịnh như thế Ấy, là các bậc Vô 
Lậu, được trong sạch, có sáu thắng trí, có thiền chứng. Sau khi biết được tâm 
của đức Phật, vị ấy đã đi đến gần đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


235. Tại nơi ấy, đứng ở trên không trung các vị ấy đã đi nhiễu quanh, tay 
chắp lên lễ bái, rồi đã đáp xuống gần bên đức Phật. 


40 


236. Đức Thế Tôn Anomadasasï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã đề lộ 
nụ Cười. 


237. VỊ thị giả của đẳng Toàn Tri bậc Đại Ấn Sĩ, có tên là Varuna, sau 
khi đắp y một bên vai, đã hỏi đắng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


238. “Bạch đức Thê Tôn, điêu gì là nguyên nhân của việc nở nụ cười của 
bậc Đạo Sư? Bởi vì chư Phật, không có nguyên nhân các Ngài không đê lộ nụ 
Cười.” 


239. Đức Thế Tôn Anomadasasï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở giữa Hội Chúng và đã nói lên lời kệ này: 


240. “Người nào đã cúng dường Ta bằng bông hoa và cũng đã ngợi ca trí 
tuệ (của Ta), Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.” 


241. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Có ước 
muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đẳng Toàn Giác. 


242. Chư Thiên có đại thần lực ở tất cả các thế giới, các vị nào có ước 
muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đắng Toàn Giác. 


243. “Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 
gôm bôn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tông người này; điêu này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 


244. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên phục vụ người này; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


4 


245. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điêm, được trang hoàng băng các 
loại vải vóc nhiêu màu sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-m1. 


246. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điêu này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


247. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ở quốc độ một ngàn lần. 


248. Và sẽ là vị Chủa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


249. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, người này sẽ đi đến bản thể nhân 
loại. Người nữ Bà-la-môn tên Sãriyä sẽ mang bảo thai (vị này). 


250. Người nam này sẽ được biệt đên với danh hiệu dòng họ của người 
mẹ, và sẽ có trí tuệ săc bén với tên là Sãriputta. 


251. Sau khi lìa bỏ tám mươi koti người này sẽ xuất gia, không còn sở 
hữu gì. Trong khi tầm cầu vị thế an tịnh, người này sẽ lang thang ở trái đất. 


252. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi, 
xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


253. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống .[1] 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ trở thành vị Thinh Văn hàng đầu với 
tên là Sariputta. 


42 


254. Được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp, con sông Bhãgïrathï này đồ về 
biển cả, làm thỏa mãn đại dương. 


255. Tương tợ y như thể, vị Sãriputta này, được tự tin vào ba bộ Vệ Đà, 
sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ, và sẽ làm thỏa ý các chúng sinh. 


256. Bắt nguồn từ núi Hi-mã-lạp cho đến biển cả và đại đương, số lượng 
cát ở vào khoảng giữa ấy là vô số kê bằng cách tính đếm.[2] 


257. Mặc dầu có thể tính toán toàn bộ số lượng cát ấy bằng cách tính 
đếm, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của Sãriputta. 


258. Trong khi đang được tồn tại ở dạng hạt nhỏ, cát của dòng sông có 
thể bị cạn kiệt, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của SãrIputta. 


259. Các làn sóng của biển cả là không thể ước lượng bằng cách tính 
đếm, tương tợ y như thế sẽ không có điểm tận cùng về trí tuệ của Sãriputta. 


260. Người này sẽ làm hài lòng đắng Toàn Giác Gotama bậc cao quý 
dòng Sakya, sẽ đi đến sự toàn hảo về trí tuệ, và sẽ trở thành vị Thinh Văn hàng 
đầu. 


261. Trong khi làm đồ mưa những cơn mưa Giáo Pháp, người này sẽ tiếp 
tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyền vận bởi người con trai 
dòng Sakya như thế ấy. 


262. Sau khi biết rõ tất cả điều này, đức Gotama bậc cao quý dòng Sakya 
sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối 
thắng ” 


43 


263. Ôi, việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đến bậc Đạo Sư 
Anomadasasï! Sau khi thê hiện sự tôn kính đến vị Ấy, tôi đã đạt đến sự toàn hảo 
về mọi phương diện. 


264. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp (trước đây) đã cho tôi 
nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não (của tôi). 


265. Lúc bấy giờ, trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế 
không bị lay chuyền, trong lúc xem xét tất cả các ngoại đạo, tôi đã luân hồi ở 
cõi hữu. 


266. Cũng giống như người bị bệnh nên tìm kiếm phương linh dược, nên 
xem xét toàn bộ khu rừng nhằm thoát khỏi cơn bệnh. 


267. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế Bất Tử, tôi 
đã xuất gia vào đời tu ân sĩ liên tục năm trăm kiếp sống. 


268. Tôi đã duy trì búi tóc bện, có y choàng là tắm da đê, tôi đã đạt đến 
sự toàn hảo của các thắng trí và đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 


269. Ngoại trừ Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng, không có sự thanh tịnh 
ở ngoại giáo. Thật vậy, bất cứ chúng sanh nào có trí giác ngộ đều được trở nên 
thanh tịnh trong Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng. 


270. Pháp (thanh tịnh) này là sự tạo thành do hành động của bản thân, 
pháp này không là sự truyền tụng. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác, tôi đã 
lai vãng bến bãi tôi tệ. 


271. Giống như người tầm cầu lõi cây, sau khi đốn ngã cây chuối rồi chẻ 
hai, không thê tìm thấy lõi cây ở nơi ấy bởi vì cây chuối là không có lõi. 


44 


272. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở thế gian và số đông người với 
những tà kiến khác nhau là văng bóng Niết Bàn, giống như cây chuối là không 
có lõi. 


273. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã là thân quyến của Phạm 
Thiên.[3] Sau khi từ bỏ của cải lớn lao, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình 


(Tụng Phẩm thứ nhất). 


274. Vị Bà-la-môn tên Sañjaya là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, 
thông suốt về ba tập Vệ-đà, tôi sống dưới sự hướng dẫn của vị ấy.[4] 


275. Bạch đâng Đại Hùng, vị Bà-la-môn tên Assaji là Thinh Văn của 
Ngài, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, khi ấy (đang) đi khất thực. 


276. Tôi đã nhìn thấy bậc hiền trí Ấy, có trí tuệ, được định tĩnh trong sự 
sáng suốt, có tâm thanh tịnh, là bậc Long Tượng, tợ như đóa sen khéo được nở 
!Ộ, 


277. Sau khi nhìn thấy vị anh hùng ưu tú, cao quý, khéo được rẻn luyện, 
có tâm ý thanh tịnh, tâm của tôi đã khởi lên rằng: “Phải chăng vị này là A-la- 
hán? 


278. Phải chăng con người đáng mến, biết cách xử trí, có dáng vóc lịch 
sự, khéo thu thúc, đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, là người 
nhìn thấy sự Bất Tử? 


279. Hay là ta nên hỏi về mục đích tối thượng với tâm ý hớn hở? Được ta 
hỏi, vị ấy sẽ trả lời. Khi ấy, ta hãy hỏi tiếp.” 


45 


280. Trong khi vị ấy đang đi khất thực, tôi đã đi ở phía sau chờ đợi cơ hội 
để hỏi về vị thế Bất Tử. 


281. Khi vị ấy đi đến giữa đường, tôi đã đi đến gần và đã hỏi rằng: “Thưa 
vị anh hùng, ngài có dòng họ thế nào? Thưa ngài, ngài là học trò của vị nào?” 


282. Được tôi hỏi, vị ấy tợ như con sư tử không bị hãi sợ đã trả lời rằng: 
“Này đạo hữu, đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, tôi là học trò của Ngài ây.” 


283. “Thưa vị đại anh hùng, người nối dõi, bậc có danh vọng lớn lao, 
Giáo Pháp lời dạy của đức Phật của ngài là như thế nào? Thưa ngài, xin ngài 
hãy thuyết giảng tận tường cho tôi.” 


284. Được tôi hỏi, vị ấy đã thuyết giảng về toàn bộ Đạo Lộ thâm sâu vi 
tế, là pháp tiêu diệt mũi tên tham ái, có sự xua đi tất cả khổ đau (như vây): 


285. “Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về 
nhân của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như 
thế.” 


286. Khi câu hỏi vừa được trả lời, tôi đây đã chứng đắc Quả vị thứ nhất. 
Sau khi lắng nghe lời dạy của đắng Chiến Thắng, tôi đã trở nên không còn vây 
bụi, không còn nhơ bắn. 


287. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, sau khi nhìn thấy Giáo 
Pháp tối thượng, với Chánh Pháp đã được thâm nhập tôi đã nói lên lời kệ ngôn 
này: 


288. “Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi đã thấu triệt được 
Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã bị trôi qua 
trong hàng vạn kiếp sống.” 


46 


289. Trong lúc tầm cầu Giáo Pháp, tôi đây đã lai vãng bến bãi tôi tệ. (Giờ 
đây) mục đích ấy của tôi đã đượcđạt đến, tôi không còn thời gian để xao lãng. 


290. Tôi đã được vị Assaji làm cho hoan hỷ. Sau khi đạt đến vị thế Bất 
Động, trong khi tìm kiếm người bạn, tôi đã đi đến khu ấn cư. 


291. Sau khi nhìn thấy tôi ngay từ đàng xa, bạn của tôi, là người khéo 
được học tập và được thành tựu bốn oai nghi, đã nói lên lời nói này: 


292. “Bạn có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, dường như bản thể hiền trí 
đã được (bạn) nhìn thấy. Phải chăng bạn đã chứng đắc sự Bắt Tử, Niết Bàn, vị 
thế trường cửu? 


293. Dường như bạn (đã) đạt đến điều xứng đáng với sự tốt đẹp và đã 
được làm cho trở thành điềm đạm, tợ như con voi đã được chế ngự trong giai 
đoạn thuần hóa. Này người Bà-la-môn, phải chăng bạn được an tịnh?” 


294. “Bất Tử là sự xua đi mũi tên sầu muộn đã được tôi chứng đắc. Bạn 
cũng vậy, hãy chứng đắc điều ấy. Chúng ta hãy đi đến gặp đức Phật.” 


295. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay!” bạn của con là người khéo được 
học tập đã dùng tay năm lấy tay con và đã đi đến gặp Ngài. 


296. Bạch người con trai dòng Sakya, cả hai chúng con cũng sẽ xuất gia 
trong sự chứng minh của Ngài. Sau khi đi đến Giáo Pháp của Ngài, chúng con 
sông không còn lậu hoặc. 


297. Kolita là đứng đầu về thần thông, còn con có sự đạt đến bờ kia về trí 
tuệ. Chính cả hai chúng con đã hợp nhất làm rạng rỡ Giáo Pháp. 


47 


298. Có ước nguyện chưa được hoàn thành, con đã lai vãng bến bãi tôi tệ. 
Sau khi đi đến diện kiến Ngài, ước nguyện của con đã được tròn đủ. 


299. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đât, các cây côi nở hoa lúc vào 
mùa. Chúng tỏa ra các hương thơm của cối trời và làm cho tât cả chúng sinh 
được vui lòng. 


300. Bạch đẳng Đại Hùng, bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng 
lớn lao, tương tợ như thế ấy, sau khi đã thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, 
con tầm cầu thời điểm để trổ hoa. 


301. Trong lúc tầm cầu bông hoa giải thoát là việc ra khỏi sự luân hồi ở 
các cõi, với sự đạt được bông hoa giải thoát, con làm cho tất cả chúng sinh được 
vui lòng. 


302. Bạch đắng Hữu Nhãn, cho đến địa phận của chư Phật, không gì sánh 
bằng tuệ của người con trai của Ngài ngoại trừ bậc Hiền Trí. 


303. Được thuần phục trong sự thuần hóa tối thượng, những người học 
trò đã khéo được huấn luyện của Ngài và Hội Chúng đã khéo được học tập luôn 
luôn tháp tùng Ngài. 


304. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm thanh 
tịnh, được định tĩnh, các bậc hiền trí được thành tựu sự tốt đẹp về đạo đức luôn 
luôn tháp tùng Ngài. 


305. Là những bậc trí tuệ, ít đòi hỏi, cần trọng, (thọ) chút ít vật thực, 
không tham lam, hải lòng với việc có hay không có, các vị luôn luôn tháp tùng 
Ngài. 


48 


306. Là những bậc trí tuệ chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ bỏ 
(đầu đà), chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị luôn luôn tháp 
tùng Ngài. 


307. Là những vị thực hành (bốn Đạo) trú vào Quả vị (A-la-hán), và 
những vị Hữu Học có thành tựu Quả vị, các vị tầm cầu mục đích tối thượng 
luôn luôn tháp tùng Ngài. 


308. Các vị là bậc Nhập Lưu không còn nhơ bản, các vị là bậc Nhất Lai, 
các vị Bất Lai, và các vị A-la-hán luôn luôn tháp tùng Ngài. 


309. Các bậc Thinh Văn ấy, có nhiều vị được thiện xảo về các pháp thiết 
lập niệm, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ phần đưa đến giác ngộ, tất cả 
các vị luôn luôn tháp tùng Ngài. 


310. Các vị được thiện xảo về các nền tảng của thần thông, được thỏa 
thích trong việc tu tập định, được gắn bó vào chánh tinh tấn, luôn luôn tháp tùng 
Ngài. 


311. Các vị có ba minh và sáu thắng trí, đã đi đến sự toàn hảo về thần 
thông, đã đạt được sự toàn hảo về tuệ, luôn luôn tháp tùng Ngài. 


312. Bạch đẳng Đại Hùng, các vị học trò như thế ấy của Ngài đã khéo 
được học tập, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, luôn luôn tháp tùng Ngài. 


313. Được tháp tùng bởi những người học trò thu thúc, nhiệt tình ấy, 
Ngài tợ như (con sư tử) vua của loài thú không bị hãi sợ, tợ như (mặt trăng) vua 
của các vì sao chiếu sáng rực rỡ. 


314. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các loài thảo mộc phát 
triển. Chúng đạt được sự lớn mạnh và phô bày sự kết trái. 


49 


315. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, Ngài là tương 
tợ trái đất. Sau khi thiết lập ở Giáo Pháp, các vị ấy đạt được quả vị Bắt Tử. 


316. Có các con sông Sindhu, luôn cả sông SarassatI, sông CandabhagIka, 
sông Gang3, sông Yamunä, luôn cả sông Sarabhu, và sông MahI. 


317. Khi những con sông này trôi chảy và biển cả tiếp nhận, những con 
sông này từ bỏ tên gọi trước đây và chỉ được biết đến là “biển cả” mà thôi. 


318. Tương tợ y như thế, bốn giai cấp này sau khi xuất gia trong sự chứng 
mỉnh của Ngài, các vị từ bỏ tên gọi trước đây và được biết đến là “con trai của 
đức Phật. 


319. Cũng giống như mặt trăng không bị vết nhơ trong lúc đang đi 
chuyển ở bầu không gian thì vượt trội tất cả các quân thể tinh tú ở thế giới về 
ánh sáng. 


320. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế, được tháp tùng bởi chư 
Thiên và nhân loại, Ngài vượt lên trên tất cả các hạng này và chói sáng vào mọi 
lúc. 


321. Được khởi lên từ đưới sâu, sóng không thể vượt qua được bờ biển. 
Tất cả các đợt sóng chạm đến bờ biến thì chúng tan tác trở thành bọt nước. 


322. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở trên thế gian và nhiều người với 
các quan điểm khác nhau có ý định nói về giáo lý, bọn họ không vượt qua Ngài 
là bậc Hiền Trí. 


323. Và bạch đẳng Hữu Nhãn, nếu họ gặp Ngài xin Ngài hãy đáp lại. Sau 
khi đi đến gặp Ngài, những người ấy trở thành như là bọt nước 


50 


324. Cũng giống như giống cây kumuda, cây mandãlaka, và nhiều loài 
cây khác được sanh ra ở trong nước, chúng bị lắm nhơ bởi nước và bùn lầy. 


325. Tương tợ y như thế, nhiều chúng sanh được sanh ra lớn lên ở trên 
đời bị sầu khổ bởi tham ái sân hận giống như cây kumuda ở bãi bùn vậy. 


326. Cũng giông như đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước, lớn 
lên ở giữa làn nước, nó không bị lâm nhơ bởi nước, có tua nhị cũng được trong 
sạch. 


327. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bậc Đại Hiền Trí được 
sanh ra ở trên thế gian, Ngài không bị lắm nhơ bởi thế gian như là đóa hoa sen 
không bị lắm nhơ bởi nước. 


328. Cũng giống như nhiều loài hoa mọc trong nước trổ hoa vào tháng 
Rammaka, chúng không vượt quá tháng ấy, khi ấy là thời điểm của việc trô hoa. 


329. Bạch người con trai dòng Sakya, Ngài đã trỗ hoa bằng sự giải thoát, 
tương tợ y như thế các vị ấy (cũng vậy). Các học trò không vượt quá lời dạy 
như là đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước (không trô hoa trễ thời 
hạn). 


330. Cây sãlã chúa khéo được trổ hoa tỏa ra hương thơm của cõi trời. 
Được vây quanh bởi những cây salä khác, cây sala chúa tỏa sáng. 


331. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài đã trổ hoa bằng trí tuệ 
của vị Phật. Được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, Ngài tỏa sáng như là cây 
salã chúa. 


332. Cũng giống như núi Hi-mã-lạp bằng đá là nguồn dược liệu cho tất cả 
chúng sinh, là chốn cư ngụ của các loài rồng, các A-tu-la, và chư Thiên. 


31 


333. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài ví như nguồn được 
liệu cho tất cả chúng sinh. Các vị có được ba minh, sáu thắng trí, và đã đi đến sự 
toàn hảo về thần thông (nhờ nương tựa vào Ngài). 


334. Bạch đắng Đại Hùng, được Ngài chỉ dạy với lòng bi mẫn, các vị ấy 
thỏa thích với sự thỏa thích trong Giáo Pháp, các vị sống theo lời dạy của Ngài. 


335. Giông như con sư tử, vua của loài thú, sau khi rời khỏi chỗ ngụ nó 
quan sát bốn phương và rồng lên ba lần. 


336. Khi chúa của loài thú gầm thét, mọi thú vật đều kinh hoàng. Bởi vì 
nó có dòng dõi như thế, nó luôn luôn làm các loài thú run sợ. 


337. Bạch đắng Đại Hùng, khi Ngài thuyết Pháp thì trái đất rúng động, 
những ai có khả năng giác ngộ được giác ngộ, phe đảng của Ma Vương run sợ. 


338. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, khi Ngài thuyết Pháp tất cả các ngoại đạo 
run sợ, tợ như bầy chim quạ bay tán loạn, như là các con thú run sợ đối với (sư 
tử) chúa của loài thú. 


339. Những vị có đồ chúng ở trên thế gian được gọi là “các bậc thầy.” Các 
vị ấy thuyết giảng đến đám đông học thuyết đã được tuần tự truyền thừa. 


340. Bạch đắng Đại Hùng, tuy nhiên Ngài không là như vậy. Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp đến các chúng sinh sau khi đã tự thân giác ngộ về các Chân Lý 
và toàn bộ các pháp thuộc về giác ngộ. 


341. Sau khi biết được tánh khí bộc lộ và tiềm ấn, về sự mạnh và yếu của 
các quyền, sau khi hiểu rõ về tính chất có hay không có khả năng, Ngài thuyết 
Pháp tợ như là cơn mưa lớn (gào thét). 


52 


342. 343. Đám đông có các quan điểm khác nhau, trong khi đang suy xét, 
có thể ngồi đến tận cùng thế giới vũ trụ. Nhằm cắt đứt sự nghi hoặc ấy, bậc 
Hiền Trí vị thiện xảo về sự so sánh đối chiếu, sau khi biết được tâm của tất cả, 
Ngài cắt đứt sự nghi hoặc của chúng sinh ngay trong khi đang giảng giải về một 
câu hỏi. 


344. Trái đất là được tràn đầy bởi chính các vị như là Upatissa 
(Sãriputta). Chính tất cả các vị ấy, tay chắp lên, đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian. 


345. Trong khi ngợi ca đến trọn kiếp, họ đã ngợi ca về những đức hạnh 
khác nhau. Họ đã không thể nào ước lượng được, các đắng Như Lai là vô lượng. 


346. Giống như tôi đã ngợi ca đắng Chiến Thắng bằng sức mạnh của 
mình, trong khi ngợi ca đến một koti (mười triệu) kiếp họ cũng đã ca ngợi y như 
vậy 


347. Nếu có vị Thiên nhân hoặc người nào đó đã được học tập rành rẽ có 
ý định do lường (các đức hạnh ấy), vị ấy chỉ có thể gánh lấy nỗi phiền muộn mà 
thôi. 


348. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, sau khi đã 
thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về tuệ, con 
sông không có lậu hoặc. 


349. Con hoàn toàn chế ngự các ngoại đạo, con vận hành Giáo Pháp của 
đẳng Chiến Thắng. Hôm nay con là vị Tướng Quân Chánh Pháp trong Giáo 
Pháp của người con trai dòng Sakya. 


350. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp đã cho tôi nhìn thấy quả 
báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu đốt các 
phiền não (của tôi). 


53 


351. Nếu người nào đó có thể mang vác vật nặng thường xuyên ở trên 
đầu, người ấy sẽ bị khổ sở bởi vật nặng, tương tợ như thế tôi phải gánh chịu các 
vật nặng. 


352. Trong khi đang bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, tôi đã luân hồi ở các 
cõi. Tôi đã chịu đựng gánh nặng của hữu giống như tôi đã phải nâng lên ngọn 
núi Neru. 


353. Và gánh nặng đã được tôi đặt xuống, các hữu đã được tôi hủy diệt, 
mọi việc cần làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya đã được làm 
XOnE. 


354. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Cao Quý dòng Sakya, 
tôi là đứng đầu về tuệ, người sánh bằng tôi không tìm thấy. 


355. Được khéo thiện xảo về định, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về thần 
thông. Và hôm nay trong khi mong muốn tôi có thể biến hóa thành ngàn người. 


356. Bạch đắng Đại Hiển Trí, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp cho con. 
Con có được năng lực đối với sự an trú theo tuần tự, diệt (thọ tưởng) định là nơi 
an nghỉ của con. 


357. Thiên nhãn của con được thanh tịnh, con là thiện xảo về định, được 
gắn bó vào chánh tỉnh tấn, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ phần đưa 
đến giác ngộ. 


358. Bởi vì pháp gì vị Thinh Văn cần phải đạt đến, toàn bộ tất cả đã được 
tôi thực hiện. Ngoại trừ đắng Bảo Hộ Thế Gian người sánh bằng tôi không tìm 
thấy. 


34 


359. Được thiện xảo về việc thê nhập định, có sự đạt được nhanh chóng 
đối với các thiền giải thoát, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ phần đưa 
đến giác ngộ, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về các đức hạnh của vị Thinh Văn. 


360. Với đức hạnh tốt lành của vị Thinh Văn, với trí giác ngộ, do sự tôn 
kính đối với bậc Tối Thượng Nhân, với đức tin, tâm (của tôi) luôn luôn được 
gắn liền ở các việc thực hành Phạm hạnh. 


361. Như là con rắn có nọc độc đã được lấy đi, như là trâu rừng có sừng 
đã bị cắt lìa, có sự ngã mạn kiêu ngạo đã được quăng bỏ, tôi đến gần Hội Chúng 
với sự vô cùng tôn kính. 


362. Nếu trí tuệ của tôi là có hình dạng thì trái đất không thể sánh bằng, 
điều này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ của đứcThế Tôn Anomadassi. 


363. Tôi tiếp tục vận hành đúng đăn bánh xe Pháp đã được chuyển vận 
bởi người con trai dòng Sakya như thế ấy; điều này là quả báu của việc ngợi ca 
trí tuệ. 


364. Vào bât cứ lúc nào và ở bât cứ nơi đâu, mong răng kẻ có ước muôn 
xâu xa, biêng nhắc, có sự tĩnh tân kém cỏi, ít học hỏi, có hành vị sai trái chớ đên 
gân tôi. 


365. Và mong rằng bậc nghe nhiều (học rộng), có sự sáng suốt, khéo 
được định tĩnh trong các giới, được gắn liền với sự tịnh lặng của tâm đứng (với 
tôi) dầu là (đứng) ở trên đầu. 


366. Tôi nói điều này với các vị là hết thảy chư đại đức đã tụ hội lại nơi 
đây, các vị chớ có ước muốn xấu xa, hãy tự hài lòng (với vật có được), có thiền 
chứng, luôn luôn thỏa thích trong thiên. 


55 


367. Sau khi nhìn thấy vị Thinh Văn tên Assaji ấy lần đầu tiên, tôi đã trở 
nên không còn vấy bụi, không còn nhơ bân; bậc trí tuệ ấy là người thầy của tôi. 


368. Nhờ vào tác động của điều ấy, giờ đây tôi đã trở thành vị Tướng 
Quân Chánh Pháp. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


369. Vị Thinh Văn tên Assaji ấy đã là người thầy của tôi. Vị ấy cư ngụ ở 
phương nào, tôi thực hiện việc nằm quay đầu (hướng về phương ấy). 


370. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 
Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng. 


371. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


373. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát (bốn Đạo và bốn Quả), và sáu 
thắng trí đã được (tôi) đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sãriputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sãriputta là phần thứ nhất. 


--ooOoO-- 


56 


2. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãmoggallãna 


374. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu, đã cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, đứng đầu hội chúng chư Thiên. 


375. Lúc bấy giờ, tôi là Long Vương có tên là Varuna. Tôi biến hóa thành 
dáng vóc theo như ước muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương. 


376. Sau khi giải tán đám tùy tùng, tôi đã tô chức tấu nhạc. Khi ấy tôi đã 
tháp tùng đắng Toàn Giác và đã bảo các long nữ ca hát. 


377. Trong khi các nhạc cụ (của Long Cung) đang được tấu lên, chư 
Thiên đã trình tấu các nhạc cụ (của cõi trời). Đức Phật cũng đã lắng nghe âm 
thanh của cả hai và đã tự mình nhận biết. 


378. Sau khi thỉnh mời đẳng Toàn Giác, tôi đã đi đến cung điện của mình. 
Sau khi cho sắp đặt chỗ ngồi, tôi đã bảo thông báo về thời gian. 


379. Trong lúc chiếu sáng tất cả các phương, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
đi đến cung điện của tôi, được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu. 


380. Vào lúc đâng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu 
cùng với Hội Chúng tỳ khưu đã ngôi xuông, khi ây tôi đã làm toại ý các vị với 
cơm ăn và nước uông. 


361. Đắng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, sau khi ngồi xuống Ở 
Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 


57 


382. “Người nào đã cúng dường đến đức Phật đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
và Hội Chúng, với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy sẽ đi đến thế giới chư 
Thiên. 

383. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bảy lần và sẽ ngự trị tám 
trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 


384. Người ấy sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương năm mươi lăm lần. 
Trong thời gian ấy, các của cải không thê ước lượng được sẽ sanh lên cho người 
ẫy. 


385. Vào vô lượng kiếp về sau này, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân 
gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


386. Sau khi mệnh chung từ địa ngục, người ấy sẽ đi đến bản thể nhân 
loại, sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn) với tên là 
Kolita. 


387. Về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia 
và sẽ trở thành vị Thinh Văn thứ nhì của đức Thế Tôn Gotama. 


388. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khăng quyết, đã đạt đến sự toàn hảo về 
thần thông, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn 
không còn lậu hoặc.” 


389. Lệ thuộc vào bạn ác xâu, tôi đã chịu sự không chê của ái dục. Với 
tâm ý tôi bại, tôi đã giêt chêt người mẹ và cả người cha nữa. 


390. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là địa ngục hay nhân loại, đo bị liên 
đới đến ác nghiệp tôi chết với đầu bị vỡ. 


58 


391. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuôi cùng trong sự luân 
chuyên. Thậm chí ở đây, sự việc như thê cũng sẽ xảy ra vào thời điêm tử biệt 
của tÔI. 


392. Được gắn bó với sự cô tịch, được thỏa thích trong sự tu tập về định, 
sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


393. Đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, (chỉ) bằng ngón chân cái tôi 
có thể làm lay động ngay cả trái đất vô cùng sâu thăm, dày đặc, khó thể hủy 
hoại. 


394. Tôi không nhìn thấy bản ngã, sự ngã mạn của tôi không được biết 
đến, tôi thể hiện tâm tôn trọng đến các vị sa-di. 


395. Về việc làm mà tôi đã khăng định trước đây vô lượng kiếp, tôi đã 
thành tựu nền tảng ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


396 - 398. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 


(Các câu kệ 396, 397, 398 tương tợ như các câu kệ 371, 372, 373). 
Đại đức trưởng lão Mahãmogøgallãna đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Mahãmoggallãna là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


3. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãkassapa 


399. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian Niết Bàn, tôi thể hiện sự cúng dường 
đến đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Đạo Sư, đắng Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 


59 


400. Với tâm phần chấn, dân chúng được vui mừng hoan hý. Trong khi 
mọi người sanh khởi tâm chắn động, niềm phi lạc đã khởi lên ở tôi. 


401. Tôi đã đưa quyến thuộc bạn bè đến và đã nói lời nói này: “Đắng Đại 
Hùng đã Viên Tịch Niết Bàn, giờ đây chúng ta hãy thực hiện sự cúng dường.” 


402. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay! Chúng ta sẽ thực hiện sự tích lũy 
phước báu ở nơi đức Phật, đắng Bảo Hộ Thế Gian,” bọn họ đã sanh khởi nỗi vui 
mừng còn hơn tôi nữa. 


403. Họ đã thiết lập lễ đài khéo được thực hiện cao một trăm cánh tay,[5] 
trải dài 150 cánh tay, là cung điện vươn cao đến tận bầu trời. 


404. Tại đó, sau khi thực hiện tòa lâu đài được tô điểm với những hàng 
cây thốt nót, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín và đã cúng dường đến 
ngôi bảo tháp tối thượng. 


405. Ngôi bảo tháp chiếu sáng bốn phương trông như là khối lửa được 
phát cháy, như là cây sãlã chúa đã được trổ hoa, như là cầu vồng ngũ sắc ở 
không trung. 


406. Tại nơi Ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín, sau khi đã thực 
hiện nhiều việc tốt lành, sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã sanh lên cõi trời. 


407. Tôi đã chú nguyện phương tiện di chuyển ở cõi trời là cỗ xe ngựa 
được kéo bởi một ngàn con. Tòa lâu đải cao ngât của tôi được vươn cao bảy 
tầng lầu. 


408. Đã có 1.000 nhà mái nhọn làm toàn bằng vàng. Trong lúc chiếu sáng 
tất cả các phương, chúng tỏa sáng bằng hào quang của chúng. 


60 


409. Khi ấy, cũng có những tháp nhọn khác làm bằng hồng ngọc. Với 
nguồn ánh sáng, chúng cũng rọi sáng bốn phương ở chung quanh. 


410. Các ngôi nhà mái nhọn đã được hóa hiện ra, đã được sanh lên do 
nghiệp phước thiện. Được làm bằng ngọc ma-ni, chúng cũng rọi sáng mười 
phương ở chung quanh. 


411. Trong lúc chúng đang rực sáng, đã có được ánh sáng vĩ đại. Tôi vượt 
trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 


412. Trong sáu mươi ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đề-ly tên Ubbiddha cư trú 
ở trái đất, là người chinh phục bốn phương. 


413. Tương tợ y như thế, được hài lòng với nghiệp của chính mình, trong 
kiếp Bhadda[6] tôi đã ba mươi lần trở thành đắng Chuyển Luân Vương có oai 
lực lớn lao, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế của bốn châu lục. 


414. Cũng ở tại nơi ấy, cung điện dành cho tôi được vươn cao như là cầu 
vồng, có chiều dài là 24 (đo-tuần) và chiều rộng là mười hai (do-tuần). 


415. Thành phó tên là Rammaka có công chào và tường thành vững chãi, 
có chiều dài năm trăm (do-tuần) và chiều rộng là một nửa của chiều dài, được 
đông đúc bởi các đám dân chúng trông tợ như thành phó của các cõi trời. 


416. Khi ấy thành phó là đông đúc giống như hai mươi lăm cây kim được 
bỏ chung vào trong hộp đựng kim, chúng va chạm lẫn nhau. 


417. Cũng như thế ấy, thành phố của tôi tràn đầy những voi, ngựa, xe cộ, 
luôn luôn đông đúc với những con người; Rammaka là thành phô tuyệt vời. 


61 


418. Tại nơi Ấy, tôi đã ăn, tôi đã uông, và đã trở về lại bản thê Thiên 
nhân. Vào kiệp sông cuôi cùng, tôi đã có được sự thành tựu vê dòng dõi. 


419. Được sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn có sự tích lũy nhiều châu ngọc, tôi 
cũng đã từ bỏ tám mươi koti vàng và tôi đã xuất gia. 


420 - 422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahãkassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mahãkassapa là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


4. Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha 


423. Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đẳng Nhân Ngưu, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đang an trú vào hạnh độc cư. 


424. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã thỉnh cầu đức Phật tối thượng rằng: 


425. “Bạch đắng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng Nhân 
Ngưu, con sẽ dâng lên cây đèn đến Ngài là vị đang tham thiền ở dưới cội cây, 
xin Ngài thương xót.” 


426. Bậc trí tuệ ấy, đắng Tự Chủ cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng đã chấp nhận. Khi ấy, tôi đã khoan thủng các thân cây và đã gắn thiết bị 
vào. 

427. Tôi đã dâng lên đức Phật, đắng quyến thuộc của thế gian một ngàn 
tim đèn. Sau khi đã cháy sáng bảy ngày, các cây đèn của tôi đã lụi tàn. 


62 


428. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do các nguyện lực của tác ý, sau khi 
từ bỏ thân nhân loại, tôi đã được sanh ra ở Thiên cung. 


429. Được đạt đên bản thê Thiên nhân, có cung điện đã được hóa hiện ra 
cho tôi, nó chiêu sáng ra xung quanh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng 
cây đẻn. 


430. Khi ấy, tôi đã chiếu sáng ở xung quanh một trăm do-tuần, tôi vượt 
trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây đèn. 


431. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quôc ba mươi ba 
kiếp, không người nào xem thường tôi; điêu này là quả báu của việc dâng cúng 
cây đèn. 


432. Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương hai mươi tám lần. Khi 
ây, tôi nhìn thấy (xa khoảng cách) một do-tuần ở xung quanh vào ban ngày và 
ban đêm. 


433. Tôi nhìn thấy một ngàn thế giới bằng trí tuệ trong Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư, tôi đã đạt được Thiên nhãn; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 
đẻn. 


434. Đắng Toàn Giác tên Sumedha là ba mươi ngàn kiếp về trước. Với 
tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng cây đèn đến Ngài. 


435 - 437. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Anuruddha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Anuruddha là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


63 


5. Ký Sự về Trưởng Lão Punna 


438. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, tôi đã dẫn đầu các học trò đi đến gặp bậc Tối Thượng Nhân. 


439. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã tán đương việc làm của tôi một cách ngăn gọn. 


440. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ấy, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. Tôi đã 
chắp tay lên và đã ra đi, mặt hướng phía bên phải. 


441. Sau khi lắng nghe một cách tóm tắt, tôi đã thuyết giảng một cách chỉ 
tiết. Sau khi lắng nghe lời giảng của tôi, tất cả những người học trò đều có tâm 
hoan hỷ. 


442. Sau khi xua đi tà kiến của mình, họ đã khiến tâm được tịnh tín vào 
đức Phật. Tôi cũng thuyết giảng một cách tóm tắt, một cách chỉ tiết tương tợ y 
như thế. 


443. Là người biết rõ đường hướng của Vi Diệu Pháp, thông thạo về các 
đề tài thuyết giảng, sau khi làm cho tất cả hiểu rõ, tôi sông không còn lậu hoặc. 


444. Trước đây năm trăm kiếp, có bốn vị chúa tế ở bốn châu lục là những 
vị vô cùng nổi tiếng, được thành tựu bảy loại báu vật. 


445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Punna Manftaniputta đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Punna Mantãniputta là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


64 


6. Ký Sự về Trưởng Lão Upäli 


446. Ở thành phố Hamsavati, vị Bà-la-môn tên SuJata có sự tích lũy tám 
mươi koti, có đồi đào tài sản và lúa gạo. 


447. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống, và về giáo lý 
(của Bả-la-môn). 


448. Khi Ấy, các du sĩ ngoại đạo có một ngọn lửa, các Thinh Văn của đức 
Phật Gotama, các vị lang thang, và cả các đạo sĩ khô hạnh du hành ở trái đất. 


449. Bọn họ cũng tháp tùng theo tôi (cho rằng): °Vị Bà-la-môn nỗi tiếng. 
Nhiều người tôn vinh tôi, tôi không tôn vinh bất cứ người nào. 


450. Tôi không nhìn thấy bậc xứng đáng sự tôn vinh, khi ấy tôi ngã mạn 
và ương ngạnh. Khi đắng Chiến Thắng còn chưa xuất hiện thì không có từ ngữ 
“Đức Phật. 


451. Bao ngày đêm trôi qua, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara, bậc Hữu Nhãn, 
sau khi xua đi tất cả tăm tối, đã xuất hiện ở thế gian. 


452. Vào lúc Giáo Pháp được phổ biến rộng rãi, được biết nhiều, và trở 
thành phố thông, khi ấy đức Phật đã đi đến đến thành phố tên Hamsa. 

453. Khi ấy, vì lợi ích của người cha, đức Phật bậc Hữu Nhãn ấy đã 
thuyết giảng Giáo Pháp. Vào thời điểm ấy, đám đông ở xung quanh là một do- 
tuần. 


454. Khi Ấy, được thỏa thuận trong số mọi người, vị đạo sĩ khô hạnh tên 
Sunanda ấy đã che phủ hết thảy hội chúng của đức Phật bằng những bông hoa. 


65 


455. Và trong khi bậc Tối Thượng đang công bố bốn Sự Thật ở nơi mái 
che bằng bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn koti người. 


456. Đức Phật đã đồ mưa những cơn mưa Giáo Pháp trong bảy ngày đêm. 
Khi đạt đến ngày thứ tám, đẳng Chiến Thăng đã tán dương vị Sunanda răng: 


457. “Người này trong khi luân hôi ở cõi hữu, dâu ở thê giới chư Thiên 
hay loài người, sẽ trở thành bậc ưu tú trong số tất cả và sẽ luân hồi ở các cõi. 


458. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


459. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Punno Mantäniputta.” 


460. Lúc bấy giờ, trong khi làm cho tất cả dân chúng vui mừng, trong khi 
thị hiện năng lực của chính mình, bậc Toàn Giác đã tán dương đạo sĩ khổ hạnh 
Sunanda như thế. 


461. Dân chúng chấp tay lễ bái vị đạo sĩ khổ hạnh Sunanda (nghĩ rằng): 
“Sau khi thê hiện sự tôn kính đến đức Phật, vị ấy đã làm trong sạch cảnh giới tái 
sanh của bản thân.” 


462. Tại nơi ấy, sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí, tôi đã có sự 
suy tư rằng: “Ta cũng sẽ thể hiện sự tôn kính giống như ta nhìn thấy vị 
Gotama.” 


463. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã suy nghĩ về hành động của tôi rằng: 
“Ta sẽ thực hành việc làm gì ở Phước Điền vô thượng?” 


66 


464. Và vị tỳ khưu này là vị trì tụng trong số tất cả các vị trì tụng trong 
Giáo Pháp, và đã được chọn lựa là vị đứng đầu về Luật, tôi đã ước nguyện vị 
thế ấy. 


465. Tài sản này của tôi là vô lượng, không thể bị xao động tợ như biển 
cả. Với của cải ấy tôi đã cho xây dựng tu viện dành cho đức Phật. 


466. Có khu vườn tên là Sobhana ở phía Đông của thành phố. Sau khi đã 
mua bằng một trăm ngàn, tôi đã cho thực hiện tu viện dành cho Hội Chúng. 


467. Sau khi đã xây dựng các nhà mái nhọn, các lầu đài, các mái che, các 
tòa nhà, các hang động, các đường kinh hành khéo được tạo lập, tôi đã cho thực 
hiện tu viện dành cho Hội Chúng. 


468. Sau khi đã cho xây dựng nhà tắm hơi, nhà đốt lửa, rồi giếng nước, 
nhà tắm, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. 


469. Tôi đã dâng cúng mọi thứ này (gôm có) các ghê dài, các ghê đâu, 
các vật dụng, các son nôi, và thuôc men dành cho tu viện. 


470. Sau khi đã thiết lập sự phòng hộ, tôi đã cho xây dựng tường thành 
vững chắc, không cho bất cứ việc gì quấy rầy đến những bậc có tâm thanh tịnh 
như thế ấy. 


471. Tôi đã cho xây dựng một trăm ngàn chỗ ngụ ở tu viện dành cho Hội 
Chúng. Sau khi bồ trí đầy đủ tiện nghi, tôi đã công hiến đến bậc Toàn Giác. 


472. “Bạch bậc Hiển Trí, xin Ngài hãy tiếp nhận ngôi tu viện đã được con 
hoàn thành. Bạch đẳng Anh Hùng, con sẽ dâng cúng đến Ngài. Bạch đắng Hữu 
Nhãn, xin Ngài hãy chấp thuận.” 


67 


473. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
đẳng Lãnh Đạo sau khi biết được tâm tư của tôi đã chấp thuận. 


474. Sau khi biết được sự chấp thuận của bậc Đại Ân Sĩ, đẳng Toàn Tri, 
sau khi đã chuẩn bị thức ăn, tôi đã thông báo về thời điểm. 


475. Khi thời điểm đã được thông báo, đắng Lãnh Đạo Padumuttara đã đi 
đến tu viện của tôi cùng với một ngàn bậc Vô Lậu. 


476. Biết được lúc Ngài đã ngồi xuống, tôi đã làm toại ý Ngài với cơm ăn 
và nước uống. Biết được lúc Ngài đã thọ thực xong, tôi đã nói lời nói này: 


477. “Bạch đẳng Hiền Trí, tu viện tên Sobhana đã được mua bằng một 
trăm ngàn và đã được cho xây dựng với chừng cỡ ấy, xin Ngài hãy tiếp nhận. 


478. Do sự dâng cúng tu viện này và do các nguyện lực của tác ý, trong 
khi sanh ra ở cõi hữu, mong sao con đạt được điêu con đã ước nguyện.” 


479. Sau khi thọ nhận tu viện dành cho Hội Chúng đã được xây dựng 
khéo léo, đẳng Toàn Giác đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lời nói 
này: 


480. “Người nào đã dâng lên tu viện dành cho Hội Chúng đã được xây 
dựng khéo léo đến đức Phật, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói. 


481. Các con voI, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gôm 
bôn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tông người này; điêu này là quả báu vê (sự 
dâng cúng) tu viện dành cho Hội Chúng. 


68 


482. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên tháp tùng người này; điều này là quả báu về (sự dâng cúng) tu 
viện dành cho Hội Chúng. 


483. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điêm, được trang hoàng băng 
các loại vải vóc nhiêu màu sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-n1. 


484. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu về (sự dâng 
cúng) tu viện dành cho Hội Chúng. 


485. Người này sẽ sướng vui ở thê giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quôc một ngàn lân. 


486. (Người này) sẽ thọ lãnh mọi thứ mà vị Thiên Vương có thế đạt được, 
sẽ có của cải không bị thiếu hụt, và sẽ cai quản Thiên quốc. 


487. (Người này) sẽ trở thành trở thành đắng Chuyên Luân Vương ở quốc 
độ một ngàn lần. Vương quyên ở trái đất là bao la, không thể đo lường bằng 
phương điện tính đếm. 


488. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


489. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Upali. 


490. Sau khi đạt được sự toàn hảo về Luật và rành rẽ về sự thành lập hay 
không thành lập (tội), trong lúc duy trì Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng, 
(người này) sẽ sống không còn lậu hoặc. 


69 


491. Sau khi biết rõ mọi việc này, đức Gotama bậc Cao Quý dòng Sakya 
sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tôi 
thắng ” 


492. Con ao ước về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) con 
đã đạt mục đích ấy và có được sự đoạn tận tất cả mọi điều trói buộc. 


493. Giống như khi bị buộc vào cọc nhọn, người đàn ông khiếp sợ hình 
phạt của đức vua, trong khi không tìm thấy sự thoải mái ở cọc nhọn thì mong 
mỏi chỉ mỗi sự phóng thích. 


494. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế con khiếp sợ hình phạt của 
sự hiện hữu. Trong khi bị buộc vào cọc nhọn của nghiệp báo, con bị phiền 
muộn vì sự cảm thọ khát khao. 


495. Bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, con không thấy thoải mái ở hiện hữu. 
Cũng tợ như người bị hành phạt bởi đức vua, con tầm cầu sự giải thoát. 


496. Giống như người bị rắn độc cắn thì bị nọc độc hành hạ, người ấy có 
thể tìm kiếm phương thuốc là cách thức làm cho tiêu tan nọc độc. 


497. Trong khi tìm kiếm có thể nhìn thấy phương thuốc là vật làm tiêu 
tan nọc độc. Sau khi uống thuốc Ấy, người ấy có thể có được sự an lạc do việc 
thoát khỏi nọc độc. 


498. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thể, bị hành hạ bởi vô minh 
con đã tầm cầu phương thuốc Chánh Pháp, giống như người đàn ông bị hãm hại 
bởi nọc độc (đã tìm phương thuốc giải độc). 


70 


499. Trong khi tìm kiếm phương thuốc Giáo Pháp, con đã nhìn thấy lời 
chỉ dạy của vị dòng Sakya ấy là cao quý trong số tất cả các loại thuốc men, là sự 
nhồ lên tất cả các mũi tên. 


500. Sau khi uống vào phương thuốc Giáo Pháp, con đã xóa sạch tất cả 
nọc độc, con đã chạm đến Niết Bàn có trạng thái mát mẻ không già không chết. 


501. Giống như người bị ma quỷ khuấy rồi, bị hành hạ bởi ma quỷ nhập 
vào, thì có thê tìm thầy chữa bệnh ma quỷ nhằm thoát khỏi ma quỷ. 


502. Trong khi tìm kiếm có thể nhìn thấy vị rành rẽ các sự hiểu biết về 
ma quý. Vị ấy có thể diệt trừ ma quỷ cho người ấy và có thể làm cho tiêu tan tận 
gôc tê. 


503. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thế con bị phiền muộn bởi sự 
xâm nhập của tăm tối, con tìm kiếm ánh sáng của trí tuệ nhằm sự giải thoát khỏi 
tăm tối. 


504. Giờ con đã nhìn thấy bậc Hiền Trí dòng họ Sakya có sự trong sạch 
đối với các điều tăm tối phiền não. Vị ấy đã xua đi sự tăm tối của con, tợ như 
người thầy chữa bệnh ma quỷ xua đi ma quỷ. 


505. Con đã cắt đứt dòng chảy luân hồi, đã chận đứng dòng nước tham ái, 
đã thủ tiêu tất cả hữu tận gốc rễ, tợ như vị thầy chữa bệnh ma quỷ. 


506. Giông như loài nhân điêu lao xuông con răn là môi của bản thân nó, 
nó khuây động hô nước lớn ở xung quanh đên một trăm do-tuân. 


507. Sau khi bắt được con rắn, con nhân điều liền gây tổn thương phía 
dưới đầu (con rắn). Sau khi tóm lấy (con rắn), nó ra đi đến nơi dự tính. 


71 


508. Bạch đắng Đại Hùng, tương tợ y như thế, trong khi tầm cầu (Niết 
Bàn) không còn tạo tác, con đã tây uế sạch sẽ các điều xấu xa, cũng giống như 
con nhân điều có sức mạnh (tìm kiếm con mồi rồi tiêu diệt). 


509. Con đã nhìn thấy Giáo Pháp cao quý là đạo lộ an tịnh vô thượng, 
con đã năm giữ điều này và an trú giỗng như con nhân điều tóm lẫy con rắn rồi 
mang đi. 


510. Có loại dây leo tên là äsavati được sanh ra tại khu rừng Cittalatäavana 
(ở cõi trời Đạo Lợi). Đối với loại dây leo ấy một ngàn năm nó sanh ra một trái. 


511. Chư Thiên gần gũi với loại dây leo ấy cho đến khi nó có trái sau thời 
gian dài lâu. Loài dây leo thượng hạng ãsãvati ấy được chư Thiên yêu quý như 
thế. 


512. Con thân cận với bậc Hiên Trí ây đên một trăm ngàn (năm),[7] con 
lễ bái sáng chiêu như là chư Thiên gân gũi với trái äsävafI vậy. 


513. Sự phục vụ không phải là không có kết quả và sự lễ bái là không 
phải là rỗng không. Dầu con đang trải qua (luân hồi) đài lâu thăm thăm, cơ hội 
(về sự xuất hiện của đức Phật) đã không bỏ rơi con. 


514. Trong khi xem xét các cõi, con không nhìn thấy sự tiếp nói tái sanh. 
Không còn nên tảng tái sanh, đã hoàn toàn giải thoát, được an tịnh, con đi đó 
đây. 


515. Bạch đắng Đại Hùng, cũng giống như đóa hoa sen nở rộ nhờ tia 
nẵng mặt trời, tương tợ y như thế con được thăng hoa nhờ vào hào quang của 
đức Phật. 


72 


516. Giống như trong việc sanh sản của loài hạc nâu, hạc nâu đực không 
bao giờ được biết đến, những con hạc nâu cái ấy luôn luôn được thụ thai trong 
khi những cơn mưa đang gào thét. 


517. Những con hạc nâu cái ấy còn duy trì bào thai lâu dài đến chừng nào 
cơn mưa còn chưa đồ xuống. Khi cơn mưa đồ xuống, chúng được thoát khỏi 
gánh nặng. 


518. Được gảo thét bởi cơn mưa Giáo Pháp của đức Phật Padumuttara, 
con đã kết tụ bào thai Giáo Pháp nhờ vào âm thanh của cơn mưa Giáo Pháp. 


519. Con mang theo bào thai phước báu đến một trăm ngàn (kiếp),[8] con 
không được thoát khỏi gánh nặng (luân hồi) khi cơn mưa Giáo Pháp chưa gào 
thét. 


520. Bạch đắng Hiển Trí của dòng họ Sakya, khi nào Ngài gào thét với 
cơn mưa Cháo Pháp ở thành Kapilavatthu đáng yêu thì con được giải thoát khỏi 
gánh nặng (luân hồi). 


521. Con đã nhận thức vê không tánh, vê vô tướng, và cũng như thê vê vô 
nguyện, về bôn Quả vị và tât cả các pháp. 


(Tụng phẩm thứ nhì). 


522. Con ước nguyện về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) 
con đã đạt đến mục đích ấy và vị thế an tịnh vô thượng (Niết Bàn). 


523. Cũng giống như vị ấn sĩ (tỳ khưu) là bậc trì tụng, con đã đạt đến sự 
toàn hảo về Luật, không có vị nào sánh bằng với con, con duy trì Giáo Pháp. 


73 


524. Về Luật (Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni), luôn cả Luật Hợp Phần (Đại 
Phẩm và Tiểu Phẩm), theo cách chia làm ba phần và phần thứ năm, ở đây con 
không có điều gì nghi ngờ về mẫu tự hay từ ngữ. 


525. Con được rành rẽ về việc khiên trách tội, vê việc sửa chữa tội, về sự 
thành lập hay không thành lập tội, vê việc phục hôi (phâm vị), vê việc làm cho 
hết tội, con đã đạt đên sự toàn hảo về mọi lãnh vực. 


526. Sau khi lấy ra một điều học ở Luật (Phân Tích) thậm chí ở Luật Hợp 
Phần, con có thế gỡ rỗi về cả hai bộ Luật và giải thích điều cốt lõi. 


527. Con vô cùng thiện xảo vê ngôn từ và rành rẽ vê điêu lợi ích hoặc 
không lợi ích. Không có điêu (Luật) gì là con không biết đên, con là vị có sự 
chăm chú vê Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 


528. Giờ đây trong thời điểm hiện tại, con xua đi tất cả mọi điều ngờ vực 
về Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya, con cắt đứt tất cả các điều nghỉ 
hoặc. 


529. Con rành rẽ vê câu cú, luôn cả phân phụ thuộc của câu cú, về mẫu 
tự, luôn cả từ ngữ, về nhập đê, về kêt thúc, về tât cả các lãnh vực này. 


530. Cũng giống như vị vua hùng mạnh có thê khống chế và gây khó 
khăn cho kẻ địch, sau khi toàn thắng cuộc chiến thì có thể kiến thiết thành phố ở 
tại nơi ấy. 

531. (Đức vua) có thể cho xây dựng tường thành, luôn cả hào rãnh, trạm 
gác, công thành, và nhiều vọng canh đủ các loại ở thành phó. 


532. Ở tại nơi ấy, (đức vua) có thể cho xây dựng ngã tư đường, bùng 
binh, khu phố chợ khéo được phân bó, và phòng hội họp để quyết định điều hay 
lẽ thiệt. 


74 


533. Đức vua bô nhiệm vị tướng lãnh quân đội với nhiệm vụ tiêu diệt 
những kẻ nghịch, đề biết được thế yếu và thế mạnh nhằm bảo toàn binh lực. 


534. Nhằm mục đích bảo quản phẩm vật, đức vua bỗ nhiệm người nam 
thiện xảo trong việc cất giữ làm người thủ khố: “Chớ làm thất thoát phẩm vật 
của Trầm.” 


535. Người nào tận tụy đôi với đức vua và mong muôn ngài có được sự 
tiên triên, đức vua ban cho người ây quyên phân xử đề được trở thành cận thân 
của ngài. 


536. Đức vua phong cho vị giảng huấn thông thạo về chú thuật, rành rẽ 
vệ các điệm báo hiệu và các hiện tượng đã được sanh khởi vào địa vị quân sư. 


537. (Đức vua) hội đủ những yếu tô này được gọi là “Sát-đề-ly.” (Quần 
thần) luôn bảo vệ đức vua tợ như con ngông đỏ luôn hộ trì kẻ bị khổ đau. 


538. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ như thế ấy, Ngài được gọi là “Pháp 
Vương” của thế gian luôn cả chư Thiên, tợ như vị Sát-đề-ly có kẻ thù đã bị đánh 
bại. 


539. Sau khi đánh bại các ngoại đạo và luôn cả Ma Vương cùng với đội 
quân binh, sau khi hủy diệt sự tăm tối ấy, Ngài đã xây dựng thành phố Giáo 
Pháp. 


540. Bạch đẳng Trí Tuệ, tại nơi ấy giới là tường thành, trí của Ngài là 
công thành, tín của Ngài là trạm gác, và sự thu thúc là người canh gác công. 


541. Bạch đẳng Hiền Trí, SỰ thiết lập niệm là vọng canh, tuệ của Ngài là 
bùng binh, và nền tảng của thần thông là ngã tư đường; con đường Giáo Pháp 
đã khéo được xây dựng. 


75 


342. Toàn bộ Kinh, Vị Diệu Pháp, và luôn cả Luật là lời dạy của đức Phật 
gồm có chín thể loại; đây là phòng hội về Giáo Pháp của Ngài. 


343. Sự an trú không tánh, sự an trú vô tướng, và sự an trú vô nguyện, 
(bốn Quả vị Sa-môn) không bị lay chuyên, và sự tịch diệt (Niết Bàn); đây là căn 
nhà Giáo Pháp của Ngài. 


344. VỊ có tên Sãriputta đã được chọn lựa là vị đứng đầu về tuệ, được 
rành rẽ về biện tài, là vị Tướng Quân Chánh Pháp của Ngài. 


545. Bạch đẳng Hiển Trí, vị tên Kolita được thiện xảo về sanh tử (thông), 
đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông là viên quan tế tự của Ngài. 


546. Bạch đắng Hiền Trí, vị duy trì truyền thống cô xưa (Mahãkassapa), 
có oai lực nôi bật, khó mà tiếp cận, đứng đầu về đức hạnh trong việc giáo giới 
các pháp giũ bỏ, là viên quan phán xử của Ngài. 


547. Bạch đắng Hiền Trí, vị tên Änanda nghe nhiều (học rộng), nắm giữ 
Giáo Pháp, có sự trì tụng toàn bộ về lời chỉ dạy, là vị bảo vệ Giáo Pháp của 
Ngài. 


548. Sau khi điểm qua tất cả các vị này, đức Thế Tôn đã cân nhắc đến tôi 
và đã ban cho tôi việc phân xử về Luật đã được bậc Thức Tri thuyết giảng. 


549. Bất cứ vị Thinh Văn nào của đức Phật hỏi câu hỏi về Luật, tôi không 
cần có sự suy nghĩ về câu hỏi ấy, tôi giảng giải đúng ngay ý nghĩa câu hỏi ấy 


550. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Đại Hiền Trí ấy, không 
ai sánh bằng tôi về Luật, làm sao sẽ có vị hơn được? 


76 


551. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đức Gotama khẳng định 
như vầy: “Không có vị nào sánh bằng Upäli về Luật (Phân Tích) và các bộ Hợp 
Phân.” 


552. Cho đến Giáo Pháp của bậc Đạo Sư có chín thể loại đã được đức 
Phật nói ra, đối với người nhận thức được “Luật là nên tảng” thì tất cả (Giáo 
Pháp) đều được bao gồm trong Luật. 


553. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 
Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng. 


554. Tôi đã ước nguyện về vị thế ấy từ trăm ngàn (kiếp), tôi đã đạt đến 
mục đích ấy, đã đạt đến sự toàn hảo về Luật. 


555. Trước đây tôi đã là người thợ cạo râu tóc đem lại niềm vui cho các 
vị dòng Sakya. Sau khi lìa bỏ sự xuất thân ấy, tôi đã trở thành người con trai của 
bậc Đại Ấn Sĩ. 


556. Trước đây hai kiếp, vị hộ trì trái đất là vị Sát-đế-]y tên Añjasa có oai 
lực vô biên, có danh vọng vô lượng, có tài sản lớn lao. 


557. Là người con trai của vị vua ây, tôi là vị Sát-đê-ly tên Candana. Tôi 
đã ở lại vào sự kiêu hãnh vê dòng dõi và sự kiêu hãnh vê danh vọng và của cải. 


558. Một trăm ngàn con long tượng mãtanga (đến tuôi) bị tiết đục ở ba 
nơi, được tô điểm với tất cả các loại trang sức, luôn luôn hộ tống tÔI. 


559. Khi ấy, được tháp tùng bởi các binh lính của mình, là người có ý 
thích đi đạo khu vườn, tôi đã cỡi lên con voi Sirika và đã rời khỏi thành phó. 


Tï 


560. Đức Phật tên Devala[9] đầy đủ tánh hạnh, có các căn được phòng 
hộ, khéo thu thúc đã đi đến phía trước tôi. 


561. Khi Ấy, tôi đã thúc con voi Sirika và đã công kích đức Phật. Do đó, 
con voi ấy đã nổi cơn giận đữ và không chịu nhấc bàn chân lên. 


562. Sau khi nhìn thấy con voi có tâm ý bắt bình, tôi đã thê hiện sự giận 
dữ đối với đức Phật. Sau khi gây khó khăn cho đức Phật, tôi đã đi đến khu 
VƯỜn. 


563. Tôi không tìm thấy sự thoải mái ở tại nơi ấy giống như cái đầu đã bị 
bốc cháy, tôi bị thiêu đốt vì sự bực bội tợ như con cá bị vướng vào lưỡi câu. 


564. Việc xảy ra cho tôi tợ như trái đất bị rực cháy đến tận bờ biển, tôi đã 
đi đến gặp người cha và đã nói lời nói này: 


565. “Việc con đã công kích đắng Tự Chủ tợ như con rắn độc bị nỗi giận, 
tợ như khối lửa đã tiến đến, tợ như con voi có sự huấn luyện bị động cỡn. 


566. Đức Phật, đắng Chiến Thắng có khô hạnh nổi bật khủng khiếp, đã bị 
con công kích. Trước khi tất cả chúng ta bị tiêu diệt, chúng ta hãy xin bậc Hiền 
Trí ấy thứ lỗi. 


567. Ngài là vị có bản thân đã được rèn luyện được định tĩnh, nếu chúng 
ta không được vị ấy tha thứ thì xứ sở của con sẽ bị tiêu hoại trong vòng bảy 
ngày. 


568. (Các vị vua) Sumekhala, Kosiya, Siggava, và luôn cả Sattuko sau 
khi công kích các vị ân sĩ, họ cùng với cư dân của xứ sở đã lâm cảnh khô đau. 


78 


569. Khi các vị ân sĩ đã tự chê ngự, có sự thực hành Phạm hạnh, nôi cơn 
bực tức, các vị làm cho thê gian cùng với biên cả và núi non luôn cả chư Thiên 
bị hủy hoại.” 


570. Tôi đã triệu tập các nam nhân trong phạm vi ba ngàn do-tuân, và tôi 
đã đi đến gặp đắng Tự Chủ với ý định sám hối tội lỗi. 


571. Hết thảy tất cả có y phục ướt đẫm, có đầu tóc ướt đẫm đã chắp tay 
lên. Sau khi quỳ xuống ở bàn chân của đức Phật, bọn họ đã nói lời nói này: 


572. “Bạch đắng Đại Hùng, dân chúng cầu xin Ngài, xin Ngài hãy tha 
thứ, xin Ngài hãy xua đi nỗi bực bội, xin Ngài chớ hủy hoại xứ sở của chúng 


A? 3% 


{†Õ1. 


573. “Xin tât cả loài người và chư Thiên cùng với hạng người không lô 
và các quy dữ hãy đập bê đâu của con băng cái chày vô làm băng sắt vào mọi 
lúc.” 


574. (Vị Phật đáp): “Ngọn lửa không tồn tại ở nước, hạt giống không mọc 
lên ở tảng đá, sâu bọ không tồn tại ở thuốc men, sự giận dữ không nảy sanh ở 
đức Phật. 


575. Cũng giống như trái đất thì không lay chuyền, biển cả thì không thể 
đo lường, và không gian thì vô tận, tương tợ như vậy chư Phật là không giao 
động. 


576. Các đắng Đại Hùng luôn nhẫn nại, các đạo sĩ khô hạnh luôn thứ tha. 
Đối với các vị đã nhẫn nại đã thứ tha, việc đi đến sự bực bội là không có.” 


577. Nói xong điều này, trong khi xua đi sự bực bội, đức Phật khi ấy đã 
bay lên không trung ở phía trước đám đông dân chúng. 


79 


578. Bạch đẳng trí tuệ, do nghiệp ấy con đã đi đến bản thể thấp kém. Sau 
khi tự vượt lên trên số phận ấy, con đã đi vào thành phố không hãi sợ (Niết 
Bàn). 


579. Bạch đắng Đại Hùng, cũng vào khi ấy con đã cầu xin đẳng Tự Chủ 
thứ lỗi và vị ây đã xua ổi sự bực bội đang thiêu đốt con, đang tồn tại vững chắc 
ở con. 


570. Bạch đẳng Đại Hùng, hôm nay cũng vậy trong khi con đang bị thiêu 
đốt bởi ba ngọn lửa, Ngài đã dập tắt ba ngọn lửa và giúp con đạt đến trạng thái 
mắt mẻ. 


571. Nếu các người có sự chú ý vào việc nghe thì hãy lắng nghe khi tôi 
đang nói. Tôi sẽ giảng giải ý nghĩa cho các người về việc tôi đã thấy được vị thế 
(Niết Bàn) như thế nào. 


572. Sau khi đã khinh miệt đẳng Tự Chủ là vị có tâm an tịnh, định tĩnh 
ây, do nghiệp ấy ngày hôm nay tôi đã bị sanh ra vào dòng dõi thấp kém. 


573. Các người chớ đê cơ hội trôi qua bởi vì khi cơ hội đã trôi qua các 
người sẽ sâu muộn. Các người hãy nên tính tân cho lợi ích của chính mình, cơ 
hội sẽ xảy đên cho các người. 


574. Và (Giáo Pháp) đôi với một sô người là sự ói mửa, đôi với một sô 
người là sự tháo dạ, đôi với sô người là chât độc chêt người và đôi với một sô 
người là phương thuôc. 


575. Là sự óI mửa đôi với những người đang thực hành, là sự xô ruột đôi 
với những người tiên đên Quả vị, là phương thuôc đôi với những người có sự 
thành tựu Quả vị, là Phước Điện đôi với những người tâm câu. 


80 


576. Chất độc chết người (tác hại) đối với những kẻ thù nghịch Giáo Pháp 
như thế nào, thì con rắn độc có nọc độc tà kiến thiêu đốt người đàn ông ấy như 
vậy. 


587. Được uống một lần, chất độc chết người chấm dứt mạng sống. Còn 
người khi đã thù nghịch với Giáo Pháp thì bị thiêu đốt một koti (mười triệu) 
kiếp. 


588. Do sự nhẫn nại, do sự không hãm hại, và do sự hành trì tâm từ ái, 
đức Phật giúp thế gian luôn cả chư Thiên vượt qua; vì thế các người không nên 
thù nghịch. 


589. Chư Phật tương đương với trái đất, các Ngài không bị vướng bận 
vào các sự được lợi hay mất lợi, vào sự kính trọng hay không kính trọng; vì thế 
các người không nên thù nghịch. 


590. Trong trường hợp kẻ phá hoại Devadatta, kẻ cướp Añgulimäla, con 
voi Dhanapäla, và (người con trai) Rãhula, bậc Hiền Trí là bình đẳng đối với tất 
cả. 


591. Các vị này không có sự bất bình, các vị này không biết đến sự luyến 
ái. Đức Phật là bình đăng đối với tất cả, đối với kẻ phá hoại cũng như đối với 
người con ruột. 


592. Sau khi nhìn thấy ở trên đường tắm y ca-sa bị quăng bỏ lắm lem bởi 
phân bò, nên chắp tay ở trên đầu đảnh lễ biểu tượng của bậc Ân Sĩ. 


593. Chư Phật quá khứ, hiện tại, và vị lai được thanh tịnh nhờ vào biểu 
tượng này, vì thế những vị này đáng được lễ bái. 


6] 


594. Luật tốt đẹp được xem như là bậc Đạo Sư, tôi duy trì Luật bằng trái 
tim. Trong khi tôn kính đối với Luật, tôi sẽ luôn luôn an trú. 


595. Luật là khuynh hướng của tôi, Luật là chỗ đứng và là đường kinh 
hành (của tô!), tôi sắp xếp sự cư ngụ ở trong Luật, Luật là hành xứ của tôi. 


596. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về Luật và cũng rành rẽ các pháp dàn xếp 
(về tranh tụng). Bạch đắng Đại Hùng, Upäli đảnh lễ ở bàn chân của Ngài là bậc 
Đạo Sư. 


597. Trong khi lễ bái bậc Toàn Giác và bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp, 
tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến thành phố 
khác. 


598. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


599. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


600. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upäli đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upäli là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


7. Ký Sự về Trưởng Lão Aññãkondañña 


601. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác Padumuttara, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Hướng Đạo, vị đã đạt đến nên tảng của 
bậc Giác Ngộ. 


82 


602. Cho đến tất cả Dạ-xoa đã tụ hội lại ở cội cây Bò Đề. Họ vây quanh 
và chắp tay lên đảnh lễ bậc Toàn Giác. 


603. Với tâm ý hớn hở, tất cả chư Thiên ấy di chuyển đó đây ở trên 
không trung (nói rằng): “Đức Phật này đã ngự đến xua tan bóng đêm tăm tối.” 


604. Được tràn ngập niềm vui, các vị ấy đã phát lên tiếng vang lớn rằng: 
“Chúng ta sẽ thiêu đốt các phiền não ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác.” 


605. Nhận biết giọng nói được thốt thành lời của chư Thiên, tôi đã trở nên 
mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng bữa ăn đầu tiên (đến đức Phật). 


606. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đắng Vô Thượng ở thế 
gian đã ngồi xuống ở hội chúng chư Thiên và đã nói lên những lời kệ này: 


607. “Sau khi ra đi bảy ngày, Ta đã chứng đắc phâm vị Giác Ngộ. Đây là 
bữa ăn đầu tiên của Ta, là vật nuôi dưỡng cơ thê đối với việc hành Phạm hạnh. 


608. Bởi vì người nào từ cõi trời Đâu Suất đi đến nơi đây và đã dâng lên 
thức ăn cho Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


609. Người ây sẽ cai quản Thiên quôc ba mươi ngàn kiệp. Sau khi vượt 
trội tât cả chư Thiên, người ây sẽ cư ngụ ở cõi trời. 


610. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, người ấy sẽ đi đến bản 
thể nhân loại, là đắng Chuyên Luân Vương cai quản quốc độ ở tại nơi ấy một 
ngàn lần. 


611. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


83 


612. Sau khi mệnh chung từ cõi trời, người ấy sẽ đi đến bản thể nhân loại. 
Sau khi lìa gia đình xuất gia, người ấy sẽ sống sáu năm (khổ hạnh). 


613. Sau đó, vào năm thứ bảy đức Phật sẽ thuyết giảng Chân Lý. Vị tên là 
Kondañña sẽ chứng ngộ đầu tiên.” 


614. Tôi đã xuất gia theo (đức Bồ Tát) vị đã lìa khỏi (gia đình). Sự tỉnh 
tấn đã được tôi thê hiện tốt đẹp. Nhằm mục đích thiêu đốt các phiền não tôi đã 
xuất gia vào đời sống không gia đình. 


615. Đắng Toàn Tri, đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên, đã ngự đến 
Isinäma tại Vườn Nai, và đã vỗ lên tiếng trồng Bắt Tử. 


616. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thế Bất Tử, thanh tịnh, vô thượng. Sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


617 - 619. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Aññãkondañña đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Aññãkondañña là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


§. Ký Sự về Trưởng Lão Pindolabhãradväja 


620. Lúc bấy giờ, đâng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Tự Chủ, nhân 
vật cao cả đã cư ngụ tại Cittakita (đỉnh núi Citta) ở phía trước núi HI-mã-lạp. 


84 


621. Ở tại nơi ấy, tôi đã là (con sư tử) vua của loài thú có dáng vóc đũng 
mãnh đi khắp bốn phương. Nhiều người hoảng hốt sau khi nghe tiếng rồng của 
nó. 


622. Sau khi cầm lấy đóa sen khéo được nở rộ, tôi đã đi đến gần đẳng 
Nhân Ngưu và đã dâng đến đức Phật (khi Ngài) đã xuất khỏi định. 


623. Sau khi lễ bái đức Phật tối thượng, bậc Tối Thượng Nhân từ bốn 
hướng, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín rồi đã rống lên tiếng rồng của 
loài sư tử. 


624. Bậc Thông Suôt Thê Gian Padumutfara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngôi xuông ở chỗ ngôi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 


625. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại (nói 
rằng): “Vị đứng đầu trong số các bậc thuyết giảng đã đi đến, chúng ta sẽ lắng 
nghe Giáo Pháp của Ngài.” 


626. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Đại Hiền Trí có sự nhìn thấy tương 
lai xa vời, đã tán dương đức tin của tôi ở phía trước chư Thiên đang được tràn 
ngập niềm vui ấy rằng: 


627. “Người nào đã dâng cúng đóa hoa sen này và đã rồng lên tiếng rồng 
của loài sư tử, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


628. Vào kiếp thứ tám về sau này, người này sẽ trở thành đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế của bốn châu lục. 


629. (Người này) sẽ là đẳng Chuyển Luân Vương có sức mạnh vĩ đại tên 
Paduma cai quản lãnh địa ở trên trái đất sáu mươi bốn lần. 


85 


630. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


631. Khi Phật Ngôn được công bó, (người này) sẽ là thân quyến của 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). (Người này) sẽ lìa khỏi phẩm vị Bà-la-môn 
và sẽ xuất gia ngay khi ấy. 


632. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh, (người này) sau khi biết toản diện về tât cả các lậu hoặc, sẽ Niệt 
Bàn, không còn lậu hoặc. 


633. Tại chỗ ngụ hẻo lánh ở trong rừng đầy dẫy ác thú, (vị ấy) sau khi 
biết toàn điện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 


634 - 636. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão PindolabharadvaJa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pindolabhãradväja là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


9. Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata 


637. Sông Gangä có tên là BhãgirathT, được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp. 
Tôi đã là người chèo thuyền ở bến tàu hiểm trở, và ở bờ này tôi chèo qua (bờ 
kia). 


638. Tôi đã được nghe trước rằng đắng Lãnh Đạo Padumuttara sẽ vượt 
qua dòng sông cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. 


S6 


639. Sau khi gom lại nhiều chiếc thuyền, tôi đã thực hiện mái che được 
chuẩn bị khéo léo bởi những người thợ mộc ở trên (một) chiếc thuyền, rồi đã 
chờ đợi đắng Nhân Ngưu. 


640. Và đắng Toàn Giác đã ngự đến và đã bước lên chiếc thuyền ấy. 
Đứng ở giữa (dòng) nước, bậc Đạo Sư đã nói lên những lời kệ này: 


641. “Người nào đã đưa bậc Toàn Giác và Hội Chúng Vô Lậu sang bờ 
kia, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư 
Thiên. 


642. Sẽ có cung điện hình dạng chiếc thuyền được kiến tạo khéo léo sanh 
lên cho ngươi. Sẽ có mái che bằng bông hoa được duy trì ở trên không vào mọi 
lúc. 


643. Năm mươi tám kiếp về sau, (người này) sẽ là vị Sát-đế-ly tên 
Tãraka, là đẳng Chuyển Luân Vương có sự chinh phục bốn phương. 


644. Năm mươi bảy kiếp về sau, (người này) sẽ là vị Sát-đế-ly tên 
Campaka có sức mạnh lớn lao và sẽ rực sáng như mặt trời đang mọc. 


645. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


646. Sau khi mệnh chung từ cõi trời, người ấy sẽ đi đến bản thể nhân loại 
và sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn) với tên là 
Revata. 


647. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, (người này) sau khi lìa khỏi 
gia đình sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


S7 


648. Sau khi xuât gia, vị ây sau này sẽ là vị hành Minh Sát có sự găn bó 
mật thiệt, sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, sẽ Niệt Bàn, không còn 
lậu hoặc.” 


649. Tôi có sự tình tân, có khả năng tiên hành các phận sự là điều kiện 
đưa đên sự an ôn khỏi các điêu ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuôi cùng ở 
Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 


650. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 


651. Sau đó, khi nhìn thấy tôi được vui thích ở rừng, bậc Hiển Trí, người 
đã đi đến tận cùng thế gian, đắng Đại Trí đã tuyên bó tôi là vị đứng đầu trong số 
các vị tỳ khưu cư ngụ ở rừng. 


652. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Khadiravanya Revata đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Khadiravaniya Revata là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


10. Ký Sự về Trưởng Lão Änanda 


653. Sau khi đi ra khỏi công tu viện, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara trong 
lúc đồ mưa cơn mưa Bắt Tử đã giúp cho đám đông dân chúng đạt đến Niết Bàn. 


654. Một trăm ngàn vị anh hùng ấy có sáu thăng trí, có đại thần lực, tháp 
tùng bậc Toàn Giác tợ như bóng không có sự xa lìa (hình). 


88 


655. Tôi đã ngồi trên mình voi (nắm giữ) chiếc lọng trắng cao quý tối 
thượng. Sau khi nhìn thấy hình dáng vô cùng lịch sự, tôi đã có niềm hạnh phúc 
sanh khởi. 


656. Leo xuống từ mình voi, tôi đã đi đến gần bậc Nhân Ngưu. Tôi đã 
cầm lấy chiếc lọng làm bằng châu báu của tôi che cho đức Phật Tối Thượng. 


657. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đại Ân Sĩ Padumuttara đã 
ngưng lại cuộc thuyết giảng ấy và đã nói lên những lời kệ này: 


658. “Người nào đã năm giữ chiếc lọng được tô điểm các vật trang sức 
bằng vàng, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


659. Từ nơi này ra đi, người nam này sẽ cư ngụ ở cõi trời Đầu Suất và sẽ 
thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 


660. (Người này) sẽ cai quản Thiên quốc ba mươi bốn lần, sẽ là vị thông 
lãnh quân đội cư ngụ ở trái đất trong một trăm lẻ tám kiếp sống. 


661. (Người này) sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương năm mươi tám 
lần và sẽ cai quản lãnh thổ vương quốc rộng bao la ở trên trái đất. 


662. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


663. Có tên là Änanda (người này) sẽ là thân bằng quyền thuộc, sẽ trở 
thành người thị giả của bậc Đại Ân Sĩ là biểu tượng của gia tộc dòng Sakya. 


89 


664. (Người này) sẽ có sự nhiệt tâm, và cân trọng nữa, được rảnh rẽ về 
nhiều chân lý, có hành vi khiêm nhường, không nhẫn tâm, có sự trì tụng toàn 
bộ. 


665. Có tính khăng quyêt vê sự nô lực, được an tịnh, không còn mâm 
mông tái sanh, (người này) sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, sẽ Niệt 
Bàn, không còn lậu hoặc.” 


666. Các con voi sông ở rừng là loài voi matañga (đên tuôi) bị tiệt dục ở 
ba nơi, được sáu mươi tuôi, có các ngà như cán cày, là phương tiện di chuyên 
của đức vua. 


667. Hàng trăm ngàn vị ây cũng là các bậc trí tuệ và có đại thần lực, tất cả 
các vị ấy là không sánh bằng đối với đức Phật đắng Tượng Vương. 


668. Tôi lễ bái vào canh đầu, vào canh giữa, và vào canh cuôi. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ đức Phật Tôi Thượng. 


669. Tôi có sự nhiệt tâm, và cân trọng nữa, có sự nhận biệt mình, có niệm 
(đây đủ), đã đạt đên Quả vị Nhập Lưu, và rành rẽ vê các nên tảng của bậc Hữu 
Học. 


670. Việc tôi đã khăng định về hành động ở một trăm ngàn kiếp trước 
đây, tôi đã thành tựu nên tảng ấy, tôi đã được tồn tại, được bất động ở Chánh 
Pháp. 


671. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


90 


672. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


673. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Änanda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Änanda là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Phật (Toàn Giác), Phật Độc Giác, vị Sãriputta, vị Kolita, vị Kassapa, vị 
Anuruddha, vị trưởng lão Punna, vị Upäli, vị Aññãäsikondañña, vị Pindola, vị 
Revata, và bậc trí tuệ Ananda; toàn bộ sáu trăm năm mươi câu kệ đã được gộp 
chung lại. 


Phẩm Đức Phật là phẩm thứ nhất. 


--ooOoo-- 


[I] orasoti urasi Jäto = oraso nghĩa là được sanh ra từ ngực (ApA. 278). 
Lúc thuyết Pháp, sự phát âm ở ngực đã được đức Phật sử dụng đến. Do việc 
lắng nghe Giáo Pháp, các vị này sẽ thành tựu các Đạo Quả nên được gọi là 
“sanh ra từ ngực.” 

[2] Hằng hà sa số, nhiều như cát sông Hằng. 

[3] Nghĩa là đã sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn (ApA. 230). 

[4] Xem thêm chỉ tiết về sự kiện này ở Luật Đại Phẩm (Chương I, tụng 
phẩm 4). 

[5] Hattha là đơn vị đo chiều dài bằng một cánh tay, khoảng nửa mét 
(ND). 

[6] Kiếp Bhadda là kiếp có năm vị Phật Toàn Giác xuất hiện. 


9] 


[7] satasahassasamvaccharam (Apa. 281). samvaccharam có ý nghĩa là 


s¬aX , 


năm. 
[8] kappasatasahassam (Sđd. 282), kappa có ý nghĩa là “kiếp. 


[9] Mặc dầu văn bản ghi là sambuddho nghĩa là Phật Toàn Giác, nhưng 
Chú Giải giải thích đây là paccekasambudddho Phật Độc Giác (ApA. 288). 


92 


II. PHẨM SÏHÄSANADÄYAKA 
11. Ký Sự về Trưởng Lão Sĩhãsanadãyaka 


674. (Vào lúc ấy) đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân 
Siddhattha đã Niết Bàn, Phật Ngôn đã được lan rộng, Giáo Pháp đã được nhiều 
người hiểu biết. 


675. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử. Sau 
khi làm xong bảo tọa sư tử, tôi đã thực hiện ghế kê chân. 


676. Và khi trời mưa ở bảo tọa sư tử, tôi đã xây dựng ngôi nhà ở tại nơi 
ây. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời Đầu Suất. 


677. Ngay lập tức đã có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi 
dài hai mươi bốn do-tuần, rộng mười bốn do-tuân. 


678. Có một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. Và có chiếc ghế 
bành làm bằng vàng đã khéo được hóa hiện ra ở tòa lâu đài. 


679. Phương tiện di chuyền bằng voi, phương tiện di chuyên bằng ngựa, 
phương tiện di chuyên của cõi trời được sẵn sàng. Các tòa lâu đài và luôn cả các 
kiệu khiêng đều dược sanh lên theo như ước muốn. 


680. Có các chiệc ghê bảành làm băng ngọc ma-n1 và nhiêu chiệc khác làm 
băng lõi gõ, tât cả đêu được sanh lên cho tôi; điêu này là quả báu của bảo tọa sư 
tử. 


6§1. Tôi bước lên những đôi giày làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm bằng 
pha-lê và ngọc bích; điều này là quả báu của chiếc ghế kê chân. 


93 


682. Kề từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 


683. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có ba lần làm đẳng Chuyển Luân 
Vương[I ] tên Inda. Trước đây bảy mươi hai kiếp, đã có ba lần làm đắng Chuyển 
Luân Vương tên Sumana. 


684. Trước đây đúng bảy mươi kiếp, đã có ba lần làm đắng Chuyển Luân 
Vương tên Varuna, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế ở bốn châu lục. 


685. Bốn (tuệ) phân tích, —(nt)— đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sihasanadayaka[2] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sĩhãsanadäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


12. Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika 


686. Đức Thế Tôn Siddhattha đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Những 
người ấy đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, họ đặt niềm tin vào đức Như Lai. 


687. Tất cả đã tụ hội lại, bàn bạc, rồi xây dựng hội trường dành cho bậc 
Đạo Sư. Không có được một cây cột trụ, họ tìm kiếm ở khu rừng bạt ngàn. 


688. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy bọn họ ở trong rừng và đã đi đến gần đám 
đông. Sau khi chắp tay lên, tôi đã hỏi đám đông. 


94 


689. Được tôi hỏi, những người cư sĩ có giới hạnh ấy đã trả lời rằng: 
“Chúng tôi có ý định xây dựng hội trường nhưng không có được một cây cột 


»” 


trụ. 


690. “Xin các vị hãy giao cho tôi, tôi sẽ dâng đến bậc Đạo Sư một cây cột 
trụ. Tôi sẽ mang cây cột trụ đến, các vị không phải bận tâm.” 


691. Họ đã xem xét cây cột trụ của tôi, và đã được tin tưởng với tâm ý 
hớn hở. Sau đó, họ đã quay trở lại và đã đi về nhà của mình. 


692. Khi ấy, lúc đám đông cư sĩ ra đi không lâu, tôi đã dâng cúng cây cột 
trụ. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dựng đứng cây cột trụ trước 
tiên. 


693. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời. Có cung 
điện cao ráo dành cho tôi, được vươn cao một trăm tầng lầu. 


694. Khi ấy, tôi luôn luôn được người hầu hạ trong lúc những chiếc trống 
lớn được vỗ vang. (Trước đây) năm mươi lăm kiếp, tôi đã là đức vua 
'Yasodhara. 


695. Ở tại nơi ây, dành cho tôi cũng có cung điện được vươn cao một 
trăm tâng lâu, được kê cận nhà mái nhọn cao quý, và có một cây cột trụ thích ý. 


696. (Trước đây) hai mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Udena. Ở 
tại nơi ấy, cũng có cung điện được vươn cao một trăm tầng lầu dành cho tôi. 


697. Nơi chỗn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đều thọ hưởng mọi sự an lạc; điều này là quả báu của một cây cột trụ. 


95 


698. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây cột trụ trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một cây cột trụ. 


699. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekatthambhika[3] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekatthambhika là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


13. Ký Sự về Trưởng Lão Nanda 


700. Tấm vải sợi lanh đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn 
Padumuttara, đắng Tự Chủ, bậc Đại Ân Sĩ, đắng Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 


701. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện đến tôi đây rằng: “Với sự 
dâng cúng tấm vải này, ngươi sẽ có được màu đa vàng chói. 


702. Được thúc đây bởi các nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 
thành tựu (trời và người), ngươi sẽ trở thành người em trai của đức Thế Tôn 
Gotama. 


703. Là người say mê ái dục, thiên về khoái lạc, bám víu vào sự tham 
đắm trong các dục, khi ấy bị thúc đầy bởi đức Phật, ngươi sẽ xuất gia. 


704. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, sau khi xuât gia ở tại nơi ây, 
ngươi sẽ biệt toàn diện vê tât cả các lậu hoặc, và sẽ Niệt Bàn không còn lậu 
hoặc.” 


96 


705. (Trước đây) một trăm ngàn kiếp đã có bốn vị (Chuyển Luân Vương) 
tên là Cela. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là Chuyển Luân 
Vương) tên là Upacela. 


706. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là Chuyển Luân 
Vương) tên cũng là Cela, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế ở bốn châu 
lục. 


707. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nanda[4] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nanda là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


14. Ký Sự về Trưởng Lão Cullapanthaka 


708. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đã tách lìa khỏi đám đông, và Ngài đã cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. 


709. Khi ấy, tôi cũng sông ở khu ân cư tại núi Hi-mã-lạp. Khi đắng Anh 
Hùng ngự đến không bao lâu, tôi đã đi đến gặp đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. 


710. Tôi đã cầm lây chiếc lọng che bằng bông hoa và đã đi đến gần đẳng 
Nhân Ngưu. Trong lúc Ngài đang nhập định, tôi đã tạo ra sự khuấy tối. 


711. Tôi đã nâng lên băng hai bàn tay và đã dâng lên chiếc lọng che bằng 
bông hoa. Đức Thế Tôn, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã thọ nhận. 


97 


712. Tất cả chư Thiên có tâm hoan hỷ, các vị ấy đi đến núi Hi-mã-lạp. 
Các vị đã thể hiện hành động tán thưởng (nói rằng): “Bậc Hữu Nhãn sẽ nói lời 
tùy hỷ.” 


713. Nói xong điều này, chư Thiên ấy đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân trong lúc Ngài đang ở trên không trung cầm lấy chiếc lọng bằng hoa sen 
hồng thượng hạng của tôi. (Đức Phật đã nói rằng): 


714. “Vị đạo sĩ khổ hạnh đã nâng lên chiếc lọng có một trăm cánh sen và 
đã dâng cúng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 


715. (Người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi lăm kiếp và sẽ trở thành 
đẳng Chuyển Luân Vương ba mươi bốn lần. 


716. (Người ấy) luân hồi đến chốn nảo, là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, khi đang đứng ở bên ngoài trời thì sẽ có đóa hoa sen hồng che chở (cho vị 
ấy). 


717. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


718. Khi Phật Ngôn được công bó, (người ấy) sẽ đạt được bản thê nhân 
loại và sẽ trở thành vị giỏi nhất về (biến hóa) thân được tạo ra bởi ý. 


719. Sẽ có hai người anh em trai. Các hai đều có tên là Panthaka. Sau khi 
thọ hưởng mục đích tối thượng, cả hai sẽ làm sáng chói Giáo Pháp.” 


720. Được mười tám tuôi, tôi đây đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Tôi không đạt được điều gì xuất sắc ở trong Giáo Pháp của người con trai 
dòng Sakya. 


98 


721. Bản chất của tôi đã là đần độn, trước đây tôi đã bị khi đễ. Và người 
anh trai đã xua đuôi tôi rằng: “Bây giờ ngươi hãy đi về nhà của mình đi.” 


722. Trong khi bị xua đuôi ở tại công ra vào của tu viện dành cho Hội 
Chúng, với tâm ý râu rĩ tôi đây đã đứng tại nơi ây với niêm ao ước vê bản thê 
Sa-môn. 


723. Đức Thế Tôn đã đi đến nơi ấy. Ngài đã xoa đầu tôi. Sau khi nắm lây 
cánh tay của tôi, Ngài đã dẫn tôi đi vào tu viện dành cho Hội Chúng. 


724. Với lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư đã đưa cho tôi miếng giẻ chùi 
chân (và nói rằng): “Ngươi hãy chú nguyện cho được trong sạch như vầy theo 
một hướng đã được xác định đúng đắn.” 


725. Sau khi cầm lấy vật ấy bằng hai tay, tôi đã nhớ lại đóa sen hồng. Tại 
nơi ấy tâm của tôi đã được giải thoát, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 


726. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện trong việc (biến hóa) 
các thân được tạo ra bởi ý. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


727. Bỗn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Cullapanthaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Cullapanthaka là phần thứ tư. 


--0oOoo—— 


00 
15. Ký Sự về Trưởng Lão Pilindivaccha 


728. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian nhân vật cao cả Sumedha đã Niết Bàn, 
với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thể hiện sự cúng đường đến ngôi 
bảo tháp. 


729. Và ở tại nơi ấy, các vị nào là bậc Lậu Tận, có sáu thắng trí, có đại 
thần lực, tôi đã triệu tập các vị ấy lại ở tại nơi ấy và đã thực hiện bữa trai phạn 
đến Hội Chúng. 


730. Lúc bấy giờ, vị thị giả của đức Thế Tôn Sumedha tên là Sumodha đã 
có mặt. Khi ấy, vị ấy đã nói lời tùy hỷ. 


731. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh vê Thiên cung. Tâm mươi 
sáu ngàn tiên nữ đã cùng tôi vui sướng. 


732. Các nàng ấy luôn luôn phục tòng chỉ mình tôi bằng mọi thứ dục lạc, 
tôi vượt trội các vị Thiên nhân khác; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


733. Vào kiếp thứ hai mươi lăm, tôi đã là vị Sát-đé-ly tên Varuna. Khi ấy, 
tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương có vật thực vô cùng tỉnh khiết. 


734. Dân chúng không gieo hạt giống, cũng không theo sau lưỡi cày, họ 
thọ dụng gạo sãli này không phải cày không phải nấu. 


735. Sau khi trị vì vương quốc tại nơi ấy, tôi đã đi đến bản thể Thiên nhân 
lần nữa. Khi ấy, cũng giống như tôi họ đã được tái sanh, có sự đầy đủ về của 
Cải. 


100 


736. Tất cả sanh linh, là bạn hay không phải là bạn, đều không hãm hại 
tôi. Thậm chí tôi được tất cả yêu quý; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


737. Kê từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc thoa vật thơm (ở 
ngôi bảo tháp). 


738. Ở vào kiếp Bhadda này, tôi đã là vị thông lãnh dân chúng độc nhất, 
là đắng Chuyên Luân Vương có đại oai lực, có sức mạnh lớn lao. 


739. Tôi đây đã an trú nhiều người vào năm giới cắm và còn giúp cho họ 
đạt đên nhàn cảnh nữa, tôi đã được chư Thiên yêu quý. 


740. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pilindivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pilindivaccha là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


16. Ký Sự về Trưởng Lão Rãhula 


741. Tôi đã lắp đặt gương soi ở tòa lâu đài bảy tầng của đức Thế Tôn 
Padumuttara là bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 


742. Được tùy tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, bậc Đại Hiền Trí, đẳng 
Chúa Tế của loài người, bậc Nhân Ngưu đã đi đến hương thắt. 


101 


743. Trong lúc làm cho hương thất chiếu sáng, vị Trời của chư Thiên, 
đẳng Nhân Ngưu, bậc Đạo Sư đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời 
kệ này: 


744. “Nhờ người nào chỗ ngụ này được chiếu sáng và gương soi đã khéo 
được lắp đặt, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


745. Có các tâm gương làm bằng vàng, làm bằng bạc, và làm bằng ngọc 
bích. Từ tắm gương sẽ hiện ra bất cứ những gì được yêu thích ở trong tâm. 


746. Người ấy sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu mươi 
bốn lần, và kế tiếp đó sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


747. Vào kiếp thứ hai mươi mốt, (người ấy) sẽ là vị Sát-đế-ly tên Vimala, 
sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương là người chinh phục bốn phương. 


748. Có thành phố tên RenuvatT được xây dựng bằng các viên gạch, được 
kiến trúc dạng hình vuông trải dài ba trăm do-tuân. 


749. Có tòa lâu đài tên Sudassana được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma, có các nhà mái nhọn cao quý được điêm tô băng bảy loại châu 
báu. 


750. Được nhộn nhịp với mười loại âm thanh, được đông đảo các nhà 
pháp thuật, (thành phố này) sẽ là tương tợ như thành phố Sudassana của chư 
Thiên. 


751. Ánh sáng của thành phô ấy phát ra ngay trong khi mặt trời đang 
mọc, và luôn luôn chiếu sáng thành phó ấy tám do-tuần ở xung quanh. 


102 


752. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


753. Được thúc đấy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ cõi 
trời Đầu Suất, người ấy sẽ trở thành con trai của đức Thế Tôn Gotama. 


754. Nếu sống tại gia, người ấy có thể trở thành đắng Chuyển Luân 
Vương. Việc con người như thế ấy đi đến sự vui sướng trong đời sống tại gia là 
không có cơ sở. 


755. Sau khi lìa khỏi gia đình, người ấy sẽ xuất gia, có sự hành trì tốt đẹp, 
và sẽ trở thành vị A-la-hán với tên là Rahula.” 


756. Bạch đắng Đại Hiền Triết, giống như loài chim kikT bảo vệ trứng, 
giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi, con là người cần trọng, được tròn đủ 
về giới, con đã hộ trì như vậy. 


757. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống vui sướng trong 
Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 


758. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Rãhula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Rãhula là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


17. Ký Sự về Trưởng Lão Upasena 


759. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đẳng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở sườn núi, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân ấy. 


108 


760. Sau khi nhìn thấy bông hoa kamikara đã được nở rộ, khi ấy tôi đã 
ngắt lìa ở cuống hoa. Sau khi tô điểm ở chiếc lọng che, tôi đã che ở phía bên 
trên của đức Phật. 


761. Và tôi đã dâng lên vật thực gồm có cơm thượng hạng và thức ăn 
ngon. Tại nơi Ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật là vị 
thứ chín. 


762. 763. Đẳng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ 
rằng: “Do sự dâng cúng chiếc lọng che này và sự hiến tặng món cơm thượng 
hạng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) sẽ thọ hưởng sự thành công. 
(Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần. 


764. Và (người này) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương hai mươi mốt 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 


765. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


766. Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, (người này) sẽ đi đến bản thể 
nhân loại, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp 
của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Upasena.” 


767. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tôi duy trì thân mạng cuối cùng sau khi đã tiêu điệt Ma 
Vương cùng với đạo quân bình. 


768. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


104 


Đại đức trưởng lão Upasena Vangantaputfa đã nói lên những lời kệ này 
như thê ây. 
Ký sự về trưởng lão Upasenavañgantaputta là phần thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ ba). 
--ooOoo-- 


18. Ký Sự về Trưởng Lão Ratthapäla 


769. Con voi cao quý, có ngà như cán cày, là phương tiện di chuyển của 
đức vua đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian như thế ấy. 


770. (Con voi) được rạng rỡ với chiếc lọng trắng, có các vật trang sức 
dành cho loài voi. Sau khi đã cho định giá toàn bộ vật ấy, tôi đã cho xây dựng tu 
viện dành cho Hội Chúng 


771. Tôi đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài và đã thực hiện 
bữa trai phạn lớn lao rồi đã dâng đến bậc Đại Ân Sĩ. 


g2: Đắng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hý. 
Trong lúc làm cho tất cả dân chúng được vui mừng, Ngài đã thuyết giảng về 
đạo lộ Bất Tử. 


773. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện về việc ấy cho tôi. Sau khi 
ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã nói lên những lời kệ này: 


774. “Người này đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài, Ta sẽ 
thuyết giảng về quả thành tựu. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


775. Mười tám ngàn ngôi nhà mái nhọn sẽ được hiện ra ở cung trời tối 
thượng (dành cho người này) và chúng được làm toàn bộ bằng vàng. 


105 


776. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm 
mươi lần và sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương năm mươi tám lần. 


771. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


778. Được thúc đấy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 
giới chư Thiên, vị ấy sẽ lập tức được sanh lên ở gia tộc sang trọng, có của cải 
lớn lao. 


779. Về sau, được thúc đây bởi nhân t trong sạch, vị ấy sẽ xuất gia và sẽ 
trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Ratthapala. 


780. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh, (người ây) sau khi biết toàn diện về tât cả các lậu hoặc, sẽ Niệt 
Bàn, không còn lậu hoặc.” 


781. Tôi đã vươn dậy, đã ra đi, đã từ bỏ sự thành đạt về của cải. Của cải 
ví như bãi nước bọt, sự yêu thương đối với của cải không được tìm thấy ở nơi 
tôI. 


782. Tôi có sự tinh tân, có khả năng tiên hành các phận sự là điều kiện 
đưa đên sự an ôn khỏi các điêu ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuôi cùng ở 
Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 


783. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ratthapäla đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ratthapäla là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


106 


19. Ký Sự về Trưởng Lão Sopäka 


784. Trong khi tôi đang dọn dẹp cái hang ở khu rừng tại ngọn núi cao 
nhất, đức Thế Tôn tên Siddhattha đã đi đến gặp tôi. 


785. Sau khi nhìn thấy đức Phật đã đi lại gần, tôi đã trải ra tâm thảm và 
đã dâng cúng chỗ ngồi làm bằng bông hoa đến bậc Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 


786. Sau khi ngồi xuống ở chỗ ngôi làm bằng bông hoa, và sau khi biết 
được cảnh giới tái sanh của tôi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã thốt lên 
về tính chất vô thường rằng: 


787. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 
khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 


788. Sau khi nói điều ấy, đấng Toản Tri, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên 
nga chúa ở trên bầu trời. 


789. Sau khi từ bỏ tà kiến của mình, tôi đã tu tập tưởng về vô thường. Sau 
khi tu tập một ngày, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


790. Được thúc đầy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã thọ hưởng hai sự thành 
tựu (trời và người). Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã sanh vào dòng dõi 
hạ liệt. 


791. Sau khi lìa khỏi gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


107 


792. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khẳng quyết, khéo được định tĩnh trong 
các giới, sau khi làm vui lòng bậc Long Tượng vĩ đại, tôi đã đạt được sự tu lên 
bậc trên. 


793. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông hoa. 


794. Kê từ khi tôi đã tu tập tưởng (về vô thường) trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc trong khi đang tu tập tưởng 
(về vô thường) ấy. 


795. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 


Đại đức trưởng lão Sopäka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sopäka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


20. Ký Sự về Trưởng Lão Sumagala 


796. Có ý định dâng tặng phẩm vật hiến cúng, tôi đã cho chuẩn bị vật 
thực. Trong khi chờ đợi các vị Bả-la-môn, tôi đã đứng ở khu vực bùng binh 
rộng lớn. 


797. Và tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác Piyadassĩ có danh vọng lớn lao, 
bậc Hướng Đạo của toàn bộ thế gian, đẳng Tự Chủ, nhân vật cao cả. 


798. Được tháp tùng bởi các vị Thình Văn, đức Thế Tôn có hào quang, tợ 
như mặt trời đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường lộ. 


106 


799. Sau khi chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Tôi 
đã thỉnh mời dầu chỉ bằng tâm ý: “Mong sao bậc Đại Hiền Triết đi đến gần.” 


800. Biết được ý định của tôi, đẳng Đạo Sư, bậc Vô Thượng ở thế gian, 
cùng với một ngàn bậc Lậu Tận đã đi đến cửa nhà của tôi. 


801. “Bạch đẳng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Xin thỉnh Ngài bước lên tòa lâu đài và ngồi xuống ở 
bảo tọa sư tử.” 


802. Bậc đã (tự) rèn luyện có đoàn tùy tùng đã được rèn luyện, bậc đã 
(tự) vượt qua, bậc cao quý trong số các vị đang tiếp độ (chúng sanh) vượt qua 
sau khi bước lên tòa lâu đài đã ngồi xuống ở chỗ ngồi quý cao. 


803. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng lên đức Phật vật thực mà 
tôi có được (và) đã được chuẩn bị ở trong căn nhà của chính mình. 


804. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sanh niềm phẩn khởi, tôi đã chắp 
tay lễ bái đức Phật tôi thượng. Ôi tính chất cao thượng của đức Phật! 


805. Trong số 8 hạng Thánh Nhân tùy tùng đang thọ thực, có nhiều bậc 
Vô Lậu. Oai lực ấy là của chính Ngài, con đi đến nương tựa vào Ngài. 


806. Và đức Thế Tôn Piyadassï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 
này: 


§07. “Người nào đã chăm lo vật thực đến Hội Chúng có bản thể chính 
trực, định tĩnh, và (đến) đức Như Lai bậc Toàn Giác. Các người hãy lắng nghe 
Ta nói. 


109 


808. Người ây sẽ cai quản Thiên quôc hai mươi bảy lân. Được hải lòng 
với việc làm của chính mình, người ây sẽ sướng vui ở thê giới chư Thiên. 


809. Và người ấy sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương mười tám lần, 
và sẽ ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liên ở trái đất.” 


810. Sau khi đã đi sâu vào trong khu vườn cây, khu rừng thưa, khu rừng 
rậm được lai vãng bởi loài cọp, và sau khi đã ra sức nỗ lực, các phiền não đã 
được thiêu đốt bởi tôi. 


811. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây 1.800 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bữa ăn. 


§12. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sumaủgala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumangala là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có bảo tọa sư tử, vị có một cây cột trụ, vị Nanda, vị Cullapanthaka, vị 
Pilinda, và luôn cả vị Rahula, vị Valganta, vị Ratthapala, vị Sopaka, và luôn cả 
vị Maigala là mười (ký sự) thuộc phâm thứ nhì. Và ở đây, có một trăm ba mươi 
tám câu kệ đã được giảng giải 


Phẩm SThãsanadäyaka là phẩm thứ nhì. 


--0ooO—— 


110 


II. PHẨM SUBHÙTI 
21. Ký Sự về Trưởng Lão Subhiti 


813. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Nisabha, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo lập. 


814. Khi Ấy, là vị đạo sĩ tóc bện có sự khô hạnh cao tột tên là Kosiya, tôi 
sông ở (ngọn núi) Nisabha, mỗi một mình không có người thứ hai. 


815. Khi ấy, tôi không thọ dụng trái cây, rễ cây, và lá cây (còn ở trên 
cây). Trong khi ấy, tôi sống nhờ các lá cây úa vàng đã rụng. 


816. Ngay cả trong khi đang buông bỏ mạng sống, tôi cũng không làm 
cho sự nuôi mạng bị hư hỏng. Tôi làm cho tâm của mình được hài lòng, tôi 
tránh xa sự tầm cầu sai trái (trong việc nuôi mạng). 


§17. Mỗi khi tâm liên quan đến tham ái sanh khởi ở tôi, tôi tự mình quán 
sát. Khi được chăm chú, tôi đã thuần hóa tâm tham ái ấy rằng: 


818. “Ngươi bị ái luyên ở điêu quyên rũ, bị sân hận ở điêu gây khó chịu, 
và bị mê muội bởi điêu làm cho mê mân, ngươi hãy tự mình thoát ra khỏi khu 
rừng. 


819. Trú xứ này dành cho các đạo sĩ khô hạnh đã được thanh tịnh, không 
còn nhơ nhuốc. Ngươi chớ làm hư hoại sự thanh tịnh, ngươi hãy tự mình thoát 
ra khỏi khu rừng. 


820. (Nếu) trở thành người tại gia, ngươi sẽ luôn gánh chịu sự bị ràng 
buộc. Ngươi cũng chớ lầm lẫn về hai việc (xuất gia và tại gia), ngươi hãy tự 
mình thoát ra khỏi khu rừng. 


1H 


821. Giống như loại củi gỗ thiêu xác chết không phải là vật để dùng cho 
công việc ở bât cứ nơi nảo khác, dâu ở làng mạc hay rừng thăm, bởi vì nó 
không còn được xem là củi đôt nữa. 


822. Tợ như loại củi gỗ thiêu xác chết, ngươi không còn là người tại gia 
và cũng không phải là xuất gia. Hôm nay ngươi là người không còn thuộc về cả 
hai hạng, ngươi hãy tự mình thoát ra khỏi khu rừng. 


823. Nếu điều này xảy ra cho ngươi, thì ai nhận biết điều này ở ngươi? 
Nêu ngươi từ bỏ phận sự về đức tin thì sẽ có nhiêu sự biêng nhác ở ngươi. 


§24. Các bậc tri thức sẽ ghét bỏ ngươi giống như người dân thành phố 
chán ghét sự ô nhiễm. Các bậc ân sĩ sẽ xua đuổi và luôn quở trách ngươi. 


§25. Các bậc tri thức sẽ phê phán ngươi đã vi phạm lời giáo huấn. Ngay 
trong khi không đạt được sự cộng trú, làm sao ngươi có thể sinh sống? 


826. Con voi có sức mạnh đên gân và xua đuôi con voi là loài mãatalga 
(đên tuôi) bị tiết dục ở ba nơi, được sáu mươi tuôi ra khỏi bây. 


827. Trong khi bị tách rời khỏi bầy, con voi không có được sự an ổn, 
thoải mái. Nó bị khô sở, tâm rôi loạn. Trong khi buôn bực, nó bị giao động. 


828. Tương tợ như thê ây, các vị đạo sĩ tóc bện cũng sẽ xua đuôi ngươi là 
kẻ có tâm ý xâu xa. Trong khi bị tách rời khỏi các vị ây, ngươi sẽ không đạt 
được sự an ôn, thoải mái. 


829. Bị xâm nhập bởi mũi tên sầu muộn, ngươi bị thiêu đốt vì sự bực bội 
dầu là ban ngày hoặc ban đêm, tợ như con voi bị tách rời khỏi bầy. 


112 


830. Giống như vàng kim loại không bao giờ làm cho cái búa bị thiêu đốt 
ở bất cứ đâu, tương tợ như thế với sự lìa bỏ giới ngươi sẽ không làm cho (phiền 
não) được thiêu đốt ở bất cứ nơi nào. 


831. Dâu cho đang sông ở tại gia, ngươi sẽ sinh sông cách nào? Tài sản 
thuộc vê người mẹ cũng như thuộc về người cha đê dành lại cho ngươi là không 
có. 


832. Trong khi tự mình làm công việc khiến mồ hôi tuôn ra ở cơ thể, 
ngươi sẽ sinh sống ở tại gia như vậy. Tốt đẹp thay là điều ấy không được ngươi 
ưa thích.” 


833. Tại nơi ấy, tôi ngăn chặn tâm có khuynh hướng bị ô nhiễm theo cách 
như thế. Sau khi thực hiện lời giảng giải với nhiều pháp khác nhau, tôi đã ngăn 
chặn được các suy nghĩ xấu xa. 


834. Như thế, trong khi tôi đang an trú với sự an trú vào sự không xao 
lãng, ba mươi ngàn năm đã trôi qua khi tôi ở trong khu rừng. 


835. Sau khi nhìn thấy (tôi là) người tầm cầu mục đích tối thượng được 
thỏa thích với sự không xao lãng, bậc Toàn Giác Padumuttara đã đi đến gặp tôi. 


836. Là bậc vô lượng, không người tương đương, có hảo quang mảu 
(vàng chói) của trái cây timbarisaka, không ai sánh bằng về dáng vóc, khi ấy 
đức Phật đã đi kinh hành ở không trung. 


837. Tợ như cây sãlã chúa đã được trổ hoa, tợ như tia chớp ở khoảng giữa 
đám mây trên bầu trời, đức Phật không ai sánh bằng về trí tuệ khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 


113 


838. Tợ như con sư tử chúa không bị hãi sợ, tợ như con voi chúa kiêu 
hãnh, tợ như con cọp chúa chói sáng, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành ở không 
trung. 


§39. Có hào quang màu vàng chói của đồng tiền vàng, giống như than 
hồng của gỗ khadira, như là viên ngọc ma-ni như ý, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 


840. Với ánh sáng tỉnh khiết của ngọn núi Keläsa, tợ như mặt trăng vào 
ngày rằm, tợ như mặt trời ở chính ngọ, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành ở 
không trung. 


841. Sau khi nhìn thấy Ngài đang đi kinh hành ở không trung, khi ấy tôi 
đã suy nghĩ như vầy: “Phải chăng chúng sanh này là Thiên nhân, hay đây là loài 
người? 


842. Con người như thế này ở trên trái đất thì ta chưa từng được nghe 
hoặc được thấy. Cũng có lời chú thuật (về tướng mạo), người này sẽ là bậc đạo 


»” 


Sư. 


843. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Khi ấy tôi đã gom lại nhiều loại bông hoa và vật thơm. 


844. Sau khi chuẩn bị chỗ ngồi bằng bông hoa, tôi đã nói với bậc có tâm 
ý tốt đẹp, làm thích ý, vị đứng đầu trong số các bậc Điều Phục Nhân lời nói này: 


845. “Bạch đẳng Đại Hùng, chỗ ngồi này đã được con chuẩn bị là thích 
hợp đối với Ngài. Trong khi làm cho tâm của con được vui vẻ, xin Ngài hãy 
ngồi xuống ở chỗ ngồi bằng bông hoa.” 


114 


846. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở nơi ấy, tợ như con sư tử không bị hãi 
sợ. Đức Phật đã ngồi ở chỗ ngồi bằng bông hoa quý cao trong bảy ngày đêm. 


847. Trong khi lễ bái (Ngài), tôi đã đứng bảy ngày đêm. Bậc Đạo Sư, 
đẳng Vô Thượng ở thế gian đã xuất khỏi thiền định. 


848. Trong khi tán dương việc làm của tôi, Ngài đã nói lời nói này: 
“Ngươi hãy tu tập sự niệm tưởng về đức Phật là (pháp) vô thượng trong các 
pháp tu tập. 


849. Sau khi tu tập về sự niệm tưởng này, ngươi sẽ được tròn đủ tâm ý và 
sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. 


850. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi 
lần. Ngươi sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ở trong quốc độ một ngàn 
lần. 


851. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ngươi sẽ thọ hưởng mọi thứ ấy; điều này là quả báu của việc 
tưởng niệm về đức Phật. 


852. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, ngươi sẽ đạt được tài sản lớn 
lao, sẽ không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của việc tưởng 
niệm về đức Phật. 


853. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

854. Sau khi từ bỏ tám mươi koti (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân 
công, ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


115 


855. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ trở thành Thính Văn của bậc Đạo Sư với tên gọi là Subhũti. 


856. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, (đức Phật ấy) sẽ thiết lập 
ngươi vào vị thế tối thắng về hai phương diện là có đức hạnh đáng được cúng 
dường và tương tợ như thế về việc an trú vào sự không say đắm.” 


857. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ 
đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 


858. Được chỉ dạy bởi đẳng Bảo Hộ Thế Gian, tôi đã lễ bái đức Như Lai. 
Được hoan hỷ, tôi luôn luôn tu tập sự niệm tưởng về đức Phật, là pháp tối 
thượng. 


859. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


860. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 
Và tôi đã là đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


§61. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng sự thành tựu tốt đẹp; điều này là quả báu của việc 
tưởng niệm về đức Phật. 


862. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được tài sản lớn lao, 
tôi không có sự thiêu hụt về của cải; điêu này là quả báu của việc tưởng niệm về 
đức Phật. 


863. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tưởng niệm về 
đức Phật. 


116 


864. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 


Đại đức trưởng lão Subhũti đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Subhũti là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


22. Ký Sự về Trưởng Lão Upaväna 


865. Đáng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi phát cháy như là khối lửa, bậc Toàn Giác đã viên tịch Niết Bàn. 


866. Đám đông dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường đức Như 
Lai. Sau khi hoàn tất giàn hỏa thiêu khéo được thực hiện, họ đã nâng thi thể lên. 


§67. Sau khi thực hiện phận sự đối với thi thể, họ đã tập trung xá-lợi ở tại 
nơi ấy. Tất cả bọn họ gồm chư Thiên và loài người đã xây dựng ngôi bảo tháp 
dành cho đức Phật. 


§68. Tầng thứ nhất làm bằng vàng, tầng thứ nhì làm bằng ngọc ma-ni, 
tầng thứ ba làm bằng bạc, tầng thứ tư làm bằng ngọc pha-lê. 


869. Tương tợ, viền mép của tầng thứ năm đã được làm bằng hồng ngọc, 
tầng thứ sáu làm bằng đá quý, phần bên trên làm bằng tất cả các loại châu báu. 


870. Phần bên dưới làm bằng ngọc ma-ni, bục nền làm bằng châu báu. 
Được làm toàn bộ bằng vàng, ngôi bảo tháp vươn lên chiều cao một do-tuần. 


117 


871. Khi Ấy, chư Thiên đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bản bạc 
rằng: “Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy. 


872. Xá-lợi không có các mảnh rời rạc, (xá-lợi) thân thê được kết thành 
một khối. Chúng ta sẽ thực hiện lớp vỏ bọc ở ngôi bảo tháp dành cho đức Phật 
này.” 


873. Với bảy loại châu báu, chư Thiên đã làm tăng thêm một do-tuần nữa. 
Có chiều cao hai do-tuần, ngôi bảo tháp ấy xua đi bóng tối. 


874. Khi Ấy, loài rồng đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Loài người và luôn cả chư Thiên, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành 
cho đức Phật. 


875. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 
lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đẳng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy.” 


876. Sau khi đã tụ tập chung lại, loài rồng đã phủ lớp ngọc bích, ngọc sa- 
phia, và ngọc ma-mI như ý lên ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. 


877. Giờ đây, ngôi bảo điện dành cho đức Phật đã được làm bằng ngọc 
ma-ni toàn bộ, khi ấy có chiều cao ba đo-tuần, là nguồn tạo ra ánh sáng. 


878. Khi Ấy, các nhân điều đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 
“Loài người, chư Thiên, và loải rồng, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho 
đức Phật. 

879. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 
lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đẳng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy.” 


118 


880. Loài nhân điều đã thực hiện ở ngôi bảo tháp lớp vỏ bọc phụ trội toàn 
bộ làm bằng ngọc ma-ni. Họ cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 
được cao thêm một do-tuân. 


881. Với chiều cao bốn do-tuần, ngôi bảo tháp của đức Phật chiếu sáng 
và khiến cho tất cả các phương được rực rỡ tợ như mặt trời đã mọc lên. 


882. Khi ây, các ác thân đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: “Loài 
người, luôn cả chư Thiên, loài rông, và loài nhân điêu cũng tương tợ như thế. 


883. Bọn họ đã xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tối 
thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta 
chớ nên xao lãng. 


884. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế 
Gian như thế ấy. Bằng các loại châu báu, chúng ta sẽ phủ lên ngôi bảo điện 
dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 


885. Các ác thần cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 
cao thêm một do-tuân. Khi ấy, với chiều cao năm do-tuần, ngôi bảo tháp được 
TỰC TỠ. 


888. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đắng Bảo Hộ Thế 
Gian như thế ấy. Bằng các loại ngọc pha-lê, chúng ta sẽ phủ lên ngôi bảo điện 
dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 


889. Loài Dạ-xoa cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 
cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao sáu đo-tuần, ngôi bảo tháp được 
TỰC TỠ. 


119 


§90. Lúc bấy giờ, các Càn-thát-bà đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Loài người, chư Thiên, loài rồng, các ác thần, và loài nhân điều cũng 
tương tợ như thế. 


891. Tất cả đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. Trong việc này 
chúng ta là những người chưa làm gì. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp 
dành cho đắng Bảo Hộ Thế Gian như thế ấy.” 


892. Sau khi đã làm thành bảy tầng, các Càn-thát-bà đã đặt lên chiếc 
lọng. Khi ấy, các Càn-thát-bà đã kiến tạo ngôi bảo tháp toàn bộ làm bằng vàng. 


893. Khi ấy, với chiều cao bảy do-tuần, ngôi bảo tháp được rực rỡ. Đêm 
và ngày không phân biệt được, (vì) ánh sáng luôn luôn hiện hữu. 


894. Mặt trăng, mặt trời, luôn cả các vì sao không hơn được ánh sáng của 
ngôi bảo tháp. Thậm chí ánh đèn cũng đã không được đốt lên ở xung quanh một 
trăm do-tuân. 


895. Vào thời điểm ấy, những người nào cúng dường ngôi bảo tháp, 
những người ấy không bước lên ngôi bảo tháp mà họ thảy lên ở không trung. 


896. Được chư Thiên chỉ định, con Dạ-xoa tên Abhisammata (có nhiệm 
vụ) máng lên cờ hiệu hoặc vòng hoa ở phía bên trên. 


§97. Những người ấy không nhìn thấy con Dạ-xoa ấy mà nhìn thấy vòng 
hoa được nó mang đi. Sau khi nhìn thấy như thế rồi ra đi, tất cả những người ấy 
đi đến cõi tái sanh tốt đẹp. 


§98. Những người không có niềm tin ở lời Phật dạy và những người được 
tịnh tín vào Giáo Pháp có ước muốn trông thấy phép kỳ diệu thì họ cúng đường 
đến ngôi bảo tháp. 


120 


899. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Hamsavati. Sau khi 
nhìn thấy dân chúng được vui mừng, khi ấy tôi đã suy nghĩ như vây: 


900. “Đối với vị có được gian nhà xá-lợi như vây, vị ấy ắt hăn là đức Thế 
Tôn cao thượng. Và đám dân chúng này đang thể hiện trạng thái hớn hở một 
cách nhiệt thành. 


901. Ta cũng sẽ thể hiện sự tôn kính đến đắng Bảo Hộ Thế Gian như thế 
ây, ta sẽ trở thành người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy trong tương lai.” 


902. Có tâm thượng y đã được khéo giặt sạch bởi người thợ giặt, tôi đã 
máng vào ngọn tre rồi đã nâng lá cờ hiệu lên ở không trung. 


903. Con Dạ-xoa Abhisammata đã cầm lây lá cờ hiệu của tôi và đưa lên 
không trung. Sau khi nhìn thấy lá cờ hiệu phất phơ trong gió, tôi đã khởi lên 
niềm vui đào dạt. 


904. Tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đi đến gần vị Sa- 
môn. Sau khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, tôi đã hỏi về quả thành tựu của lá cờ hiệu. 


905. Vị ấy đã giảng cho tôi về sự sanh khởi nỗi vui mừng và phi lạc của 
tôi: “Ngươi sẽ luôn luôn thọ hưởng quả thành tựu của lá cờ hiệu ấy. 


906. Các con voi, các con ngựa, các cô xe, các binh lính và quân đội gôm 
bôn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tông ngươi; điêu này là quả báu của việc 
cúng dường lá cờ hiệu. 


907. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiệc trông lớn được tô điêm sẽ 
thường xuyên hộ tông ngươi; điêu này là quả báu của việc cúng dường lá cờ 
hiệu. 


121 


908. Có 86.000 nữ nhân đã được trang điêm, được điêm tô với các loại 
vải nhiêu màu sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-n1. 


909. Có lông mi cong, có nụ cười, vô cùng yêu điệu, có eo thon, các nàng 
sẽ thường xuyên vây quanh ngươi; điêu này là quả báu của việc cúng dường lá 
cờ hiệu. 


910. Ngươi sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 30.000 kiếp. Ngươi 
sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 


911. Và ngươi sẽ là đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng cách tính đếm. 


912. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


913. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đây bởi nhân tố 
trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, ngươi sẽ là thân quyến của 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


914. Sau khi từ bỏ 80 koti (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân công, 
ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


915. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ là Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Upavana.” 


91ó. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 


122 


917. Trong khi tôi là đắng Chuyên Luân Vương chúa tế của bốn châu lục, 
các ngọn cờ luôn được kéo lên ở xung quanh (tôi) đến ba do-tuân. 


918. Từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây 100.000 kiếp, tôi không 
biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ hiệu. 


919. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upavãna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upavãna là phần thứ nhì. 


--ooOoo—— 


23. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 


920. Lúc bấy giờ, tôi đã là người hầu hạ mẹ ở thành phố CandavatI. Mẹ 
và cha của tôi bị mù, tôi phụng dưỡng họ. 


921. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh văng và ngồi xuống, tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Trong khi phụng dưỡng mẹ và cha, ta không đạt được sự xuất gia. 


922. Bị che lắp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) bị thiêu đốt bởi ba loại lửa 
(tham, sân, si). Khi nỗi hãi sợ như thế ấy đã sanh khởi, không có người nảo là 
bậc hướng đạo. 


923. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đắng Chiến Thăng 
chiếu sáng. Với người có nghiệp phước thiện thì bản thân có thể tiếp độ được. 


924. Tôi đã học tập về ba sự nương nhờ và đã gìn giữ chúng được toàn 
vẹn. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi thoát khỏi khổ cảnh. 


123 


925. VỊ sa-môn tên Nisabha là vị Thĩnh Văn hàng đầu của đức Phật. Tôi 
đã đi đến gặp vị ây và đã nhận lãnh sự đi đến nương nhờ (thọ trì Tam Quy). 


926. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ sự đi đến nương nhờ được toàn vẹn chừng ấy thời gian. 


927. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã tưởng nhớ lại sự nương 
nhờ ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


928. Khi đã đạt đến thế giới chư Thiên, được thành tựu về nghiệp phước 
thiện, bất cứ khu vực nào tôi đi đến tôi đều đạt được tám chủng tử: 


929. Tôi được tôn vinh ở mọi phương, tôi có tuệ sắc bén, tất cả chư Thiên 
đều phục tùng, tôi đạt được của cải vô lượng. 


930. Có màu da vàng chói, tôi đêu được yêu mên ở mọi nơi, tôi trung 
thành đôi với các bạn hữu tôi, danh vọng của tôi là cao tột. 


931. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quôc tám mươi lân. 
Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


932. Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


933. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, được thành tựu về nghiệp phước 
thiện, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành phố 
Sãvatth1. 


934. Được những đứa trẻ tháp tùng, tôi đã rời khỏi thành phó. Có được sự 
cười giỡn vui đùa, tôi đã đi đến tu viện dành cho Hội Chúng. 


124 


935. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đã được giải thoát, không còn 
mầm mống tái sanh. Vị ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi và đã ban sự 
nương nhờ đến tôi. 


936. Sau khi lắng nghe về sự nương nhờ, tôi đây đã tưởng nhớ lại sự 
nương nhờ của tôi. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 


937. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Nhận biết đức hạnh (của tôi), đắng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn, đã cho (tôi) tu 
lên bậc trên. 


938. Tôi đã đi đến các sự nương nhờ trước đây vô lượng kiếp. Do đó, 
nghiệp khéo được tôi thực hiện đã cho tôi nhìn thấy quả báu tại đây. 


939. Sự nương nhờ của tôi đã được gìn giữ cần thận, tâm ý đã khéo được 
củng có. Sau khi thọ hưởng mọi thứ danh vọng, tôi đã đạt đến vị thế Bất Động. 


940. Những vị nào có sự lắng nghe, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói. Tôi 
sẽ giảng cho các vị về đạo lộ đã được tự thân nhìn thấy của mình. 


941. “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đẳng Chiến Thăng 
được hiện hữu. Tiếng trống Bất Tử đã được võ lên là sự xua đi các mũi tên sầu 
muộn. 


942. Bằng sức lực của mình, các vị có thể thực hiện hành động hướng 
thượng ở Phước Điền vô thượng, tương tợ như thế, (với năng lực của mình) các 
vị sẽ chạm đến Niết Bản. 


943. Sau khi đã thọ nhận ba sự nương nhờ, sau khi đã gìn giữ năm giới 
cấm, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở nơi đức Phật, các vị sẽ tiến hành 
việc chấm dứt khô đau. 


125 


9444. Sau khi thực hành tương tợ như tôi, sau khi gìn giữ toàn vẹn các giới 
cắm, không bao lâu sau tất cả các vị cũng sẽ đạt được phâm vị A-la-hán.” 


945. Có được ba minh, tôi đã đạt đến thần thông, và được rành rẽ về tâm 
của người khác. Bạch đắng Đại Hùng, vị Thinh Văn của Ngài xin đảnh lễ ở bàn 
chân của bậc Đạo Sư. 


946. (Kế từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ đức Phật trước đây vô lượng 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi đến 
nương nhờ. 


947. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tisaranagamaniya đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tisaranagamaniya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


24. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcasïlasamäãdãniya 


948. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Candavati. Bị vướng 
bận trong việc quán xuyến công việc của người khác, tôi không đạt được sự 
xuất gia. 


949. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Bị che lắp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) 
bị thiêu đốt bởi ba loại lửa (tham, sân, si), vậy thì bằng phương pháp nào, ta có 
thể được thoát khỏi? 


950. Và ta là người làm công khốn khổ, vật xứng đáng để dâng cúng thì 
ta không có. Hay là ta nên thọ trì và làm toàn vẹn năm giới cắm?” 


126 


951. VỊ Thịnh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassï có tên là Nisabha. Tôi 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nhận lãnh năm điều học (về giới). 


952. Cho đến khi ấy, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ năm giới cắm được toàn vẹn chừng ấy thời gian. 


953. Khi thời điểm của tử thần đã đến, chư Thiên an ủi tôi rằng: “Thưa 
ngài, có cỗ xe được thăng một ngàn (ngựa) dành cho ngài, nó đã đến rồi.” 


954. Khi tâm cuối cùng đang diễn tiến, tôi đã tưởng nhớ lại giới hạnh của 
tôi. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


955. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi lần. 
Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


956. Tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lần. Lãnh 
thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương diện tính đếm. 


957. Được thúc đấy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 
giới chư Thiên, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở 
thành phố Vesäli. 


958. Vào thời điêm cận kê mùa mưa, trong lúc Giáo Pháp của đâng Chiên 
Thắng đang chói sáng, mẹ và luôn cả cha của tôi đã nhận lãnh năm điều học (về 
giới). 


959. Do việc đã lắng nghe, tôi đã mau chóng tưởng nhớ lại giới hạnh của 
mình. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


960. Vào lúc năm tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho (tôi) 
tu lên bậc trên. 


127 


961. Sau khi gìn giữ năm điều học (về giới) được toàn vẹn, trong vô 
lượng kiếp trước đây tôi đã không đi đến đọa xứ. 


962. Do nhờ tác động của các giới cấm ấy, tôi đây đã thọ hưởng danh 
vọng. Trong khi ngợi ca (về quả báu của giới) cho dầu đến một koti (mười triệu) 
kiếp, tôi cũng chỉ có thê ngợi ca được một phần nhỏ. 


963. Sau khi gìn giữ năm giới câm, tôi đạt được ba chủng tử: Tôi là người 
có tuôi thọ, có của cải lớn lao, có tuệ sắc bén. 


964. Tôi chỉ đang ngợi ca phần phụ trội trong số toàn thể (quả báu) có 
liên hệ đến loài người. Sau khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đều đạt được các 
điều này. 


965. Vị Thinh Văn của đắng Chiến Thắng là người đang thực hành giới 
cắm vô số kể, nếu vị ấy vui thích trong các cõi tái sanh thì quả thành tựu sẽ như 
thế nào? 


966. Năm giới cắm đã được thực hành tốt đẹp bởi tôi là người làm công 
có sự quán sát. Nhờ vào giới hạnh ấy, ngày hôm nay tôi đã cởi bỏ mọi điều trói 
buộc. 


967. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ năm giới cắm trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm giới cấm. 


968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pañcasilasamadaniya[5] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão PañcasTlasamadãniya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


128 


25. Ký Sự về Trưởng Lão Annasamsãvaka 


969. Bậc Toàn Giác (Siddhattha) có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ 
bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phô chợ. 


970. Sau khi nhìn thấy đắng Quang Đăng của thế gian Siddhattha, bậc vô 
lượng vô song, đẳng Quang Minh, bậc đã được rèn luyện, tôi đã đạt được niềm 
phỉ lạc tột bậc. 


971. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã chăm lo bữa ăn đến bậc Đại 
Hiền Trí ấy. Khi ấy, bậc Đại Bi đắng Bảo Hộ đã nói lời tùy hỷ đến tôi. 


972. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, ở đẳng Đại Bi ấy là 
bậc tạo ra niềm an ủi cao tột, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


973. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực. 


974. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Annasamsävaka[6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Annasamsävaka là phần thứ năm. 


--ooOoo—— 


26. Ký Sự về Trưởng Lão Dhũpadäyaka 


975. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng khói hương ở liêu cốc của 
đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 


129 


976. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
khói hương. 


977. Kể từ khi tôi đã dâng cúng khói hương trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 


khói hương. 


978. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhũpadäyaka[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Dhũpadãyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


27. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapñjaka 


979. Sau khi bỏ đi lớp cát cũ ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn 
Vipass1, tôi đã rải lên lớp cát sạch. 


980. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cát. 


9§1. Trước đây năm mươi ba kiếp, tôi đã trở thành đức vua cai quản dân 
chúng, là vị Chuyên Luân Vương tên Mahãpulina có oai lực lớn lao. 


982. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


130 


Đại đức trưởng lão Pulinapijaka[8] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pulinapũjaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


28. Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya 


983. Lúc bây giờ, tôi là con cá sâu ở bờ sông Candabhaga. Găn bó với 
khu vực kiêm ăn của mình, tôi đã đi đên bên đò của con sông. 


984. Vào thời điểm ấy, bậc Tự Chủ Siddhattha, nhân vật cao cả ấy, có ý 
định vượt qua dòng sông nên đã đi về phía bến đò của con sông. 


985. Và khi đắng Toàn Giác tiến đến gần, tôi cũng đã tiễn đến gần nơi ấy. 
Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 


986. “Bạch đắng Đại Anh Hùng, xin hãy ngự lên (ở lưng), tôi sẽ đưa Ngài 
sang (sông) là địa phận thuộc về tôi đo tô tiên truyền lại. Bạch đắng Đại Hiền 
Trí, xin hãy thương xót (đến tôi).” 


987. Nghe được tiếng kêu gào của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã ngự lên (ở 
lưng). Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đưa đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
sang (sông). 


988. Ở bờ bên kia của dòng sông, tại nơi ấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha đã an ủi tôi rằng: “Ngươi sẽ đạt được Bất Tử.” 


989. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thế giới chư Thiên. Tôi 
đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


131 


990. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc bảy lần. Tôi 
đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương chúa tế của trái đất ba lần. 


991. Gắn bó với sự độc cư, cân trọng, và khéo thu thúc, tôi duy trì thân 
mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 


992. (Kể từ khi) tôi đã đưa đẳng Nhân Ngưu sang (sông) trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc 
đưa sang (sông). 


993. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uttariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uttariya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


29. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika 


994. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác Vipassĩ có màu da vàng chói, đắng 
Xa Phu cao quý, vị Anh Hùng của nhân loại, đắng Hướng Đạo đang đi ở khu 
phố chợ. 


995. Sau khi nhìn thấy vị Huấn Luyện Viên cho người chưa được huấn 
luyện, bậc Đại Hùng Biện, đẳng Đại Trí như thế Ấy, được tịnh tín, tôi đã chấp 
tay lại với tâm ý vui mừng. 


996. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc chắp tay. 


132 


997. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekañjalika[9] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekañjalika là phần thứ chín. 


--0oOOo-- 


30. Ký Sự về Trưởng Lão Khomadãyaka 


998. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thương buôn ở thành phố Bandhumati. 
Chính nhờ thế, tôi cấp dưỡng người vợ và gieo trồng sự thành tựu về nhân lành. 


999. Trong khi bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ đang đi ở trên đường, tôi đã dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư một tắm vải sợi lanh nhằm mục đích hành thiện. 


1000. Kế từ khi tôi đã dâng cúng tắm vải sợi lanh trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng tắm vải sợi lanh. 


1001. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là Sindhavasandana, vị chúa tế 
độc nhất ở bốn châu lục, được thành tựu bảy loại báu vật. 


1002. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Khomadayaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Khomadäyaka là phần thứ mười. 


--0oOoo—— 


133 


Phần Tóm Lược 


Vị Subhũti, vị Upavãna, vị có sự nương nhờ, vị gìn giữ giới, vị ngợi ca về 
vật thực, vị (cúng dường) khói hương, vị (dâng cúng) cát, cùng với vị Uttariya, 
vị có sự chắp tay, và vị dâng cúng tâm vải sợi lanh, chính là mười (ký sự) thuộc 
phần thứ ba. Một trăm tám mươi lăm câu kệ đã được nói lên và tất cả đã được 
gộp chung lại. 

Phẩm Subhũii là phẩm thứ ba. 


(Tụng phẩm thứ tư). 


--0oOoo-- 
IV. PHÁM KUNDADHANA 
31. Ký Sự về Trưởng Lão Kundadhãna 


1003. Vào lúc đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả thiền tịnh bảy ngày, với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng tôi đã hầu cận đức Phật tối thượng. 


1004. Sau khi biết được thời điểm bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã xuất 
khỏi (thiền), tôi đã cầm lẫy nải chuối lớn và đã đi đến gần (Ngài). 


1005. Đức Thế Tôn, đắng Lãnh Đạo Thế Gian, đã thọ nhận trái cây ấy. 
Trong lúc làm cho tâm tôi được tịnh tín, bậc Đại Hiền Trí đã thọ dụng (trái cây 
ấy). 


1006. Sau khi thọ dụng, đẳng Toàn Giác, bậc Xa Phu vô thượng đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 


1007. “Các cộng đồng Dạ Xoa nào sống ở ngọn núi này, các hạng chúng 
sanh nào sông ở rừng hãy lắng nghe lời nói của Ta. 


1008. Người nào đã hầu cận đức Phật, tợ như con sư tử vua của loài thú, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


134 


1009. Người này đây sẽ trở thành vị Thiên Vương mười một lần. Và sẽ 
trở thành đắng Chuyên Luân Vương ba mươi bồn lần. 


1010. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1011. Người này sẽ mắng nhiếc các vị sa-môn có giới hạnh không còn 
lậu hoặc, và sẽ nhận lấy biệt danh do quả thành tựu của ác nghiệp. 


1012. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Kundadhana.” 


1013. Được gắn bó với sự cô tịch, chứng thiền, thỏa thích về thiền, tôi đã 
làm vui lòng bậc Đạo Sư và tôi sống không còn lậu hoặc. 


1014. Được các vị Thinh Văn hàng đầu vây quanh, được Hội Chúng tỳ 
khưu tháp tùng, đắng Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã 
bảo người rút thẻ bốc thăm. 


1015. Sau khi đắp y một bên vai, tôi đã đảnh lễ đắng Lãnh Đạo Thế Gian, 
và ở trước bậc Cao Quý trong số các vị đang thuyết giảng tôi đã rút được (thẻ 
bốc thăm) đầu tiên. 


1016. Do việc làm ấy, đức Thế Tôn, bậc làm rung động mười ngàn (thế 
giới), đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế hàng 
đầu. 


1017. Tôi có sự tính tân, có khả năng tiên hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ôn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 
Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 


135 


1018. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kundadhãna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kundadhãna là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


32. Ký Sự về Trưởng Lão Sãgata 


1019. Lúc bây giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Sobhita. Được tháp tùng bởi 
những người học trò của mình, tôi đã đi đến tu viện. 


1020. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn bậc Tối Thượng Nhân sau khi bước ra khỏi công tu viện đã đứng lại. 


1021. Tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác bậc đã được rèn luyện ấy được 
tháp tùng bởi các vị đã được rèn luyện. Sau khi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín, tôi đã ngợi ca đẳng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


1022. “Những loại nào là thảo mộc, tất cả các loại ấy đều tăng trưởng ở 
trên đất. Tương tợ như thế, các chúng sanh có sự giác ngộ được phát triển ở 
trong Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng. 


1023. Ngài là bậc Xa Phu có trí tuệ và là bậc Đại Ân Sĩ đối với đám đông 
dân chúng. Ngài nâng đỡ họ ra khỏi con đường sai trái và nói cho họ về Đạo Lộ. 


1024. Ngài là bậc đã được rèn luyện được vây quanh bởi các vị đã được 
rèn luyện, là bậc chứng thiền cùng với các vị được thỏa thích về thiền, là bậc có 
sự nhiệt tâm cùng với những vị có tính khăng quyết và an tịnh như thế ấy. 


1236 


1025. Được tô điểm bởi đoàn tùy tùng có phước đức và trí tuệ, Ngài chói 
sáng. Hào quang của Ngài tỏa ra giống như (ánh sáng) trong lúc mặt trời mọc.” 


1026. Sau khi nhìn thấy tâm đã được tịnh tín (của tôi), bậc Đại Ân Sĩ 
Padumuttara đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 


1027. “Người Bà-la-môn nào đã khởi lên niềm vui và đã tán dương về Ta, 
người ấy sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn kiếp. 


1028. Bởi vì sau khi mệnh chung từ cõi trời Đâu Suất, được thúc đây bởi 
nhân tô trong sạch (người ấy) sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama. 


1029. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, (người ấy) sẽ đạt được 
phẩm vị A-la-hán, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, và sẽ có tên là 
Sapata.” 


1030. Sau khi xuất gia, tôi đã lìa bỏ ác nghiệp bằng thân. Sau khi đứt bỏ 
nết xấu về lời nói, tôi đã làm thanh tịnh về sự nuôi mạng sống. 


1031. Trong khi sông như vậy, tôi được rành rẽ về các bản thê của (đê 
mục) lửa. Sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu 
hoặc. 


1032. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sãgata đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sãgata là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


137 


33. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãkaccãna 


1033. Ngôi bảo tháp của đắng Bảo Hộ Padumuttara tên là Paduma. Tôi đã 
cho xây dựng bảo tọa bằng đá và đã cho thếp vàng. 


1034. Sau khi nâng cao chiếc lọng che làm bằng châu báu và chiếc quạt 
lông đuôi bò, tôi đã dâng đến đức Phật là đắng quyến thuộc của thế gian như thế 
ấy. 


1035. Khi ấy, cho đến chư Thiên ở địa cầu tất cả đã tụ hội lại (nói rằng): 
“Ngài sẽ thuyết giảng về quả thành tựu của những chiếc lọng che làm bằng châu 
báu. 


1036. Và khi bậc Đạo Sư đang thuyết giảng, chúng ta sẽ lắng nghe tất cả 
điều ấy. Chúng ta có thê làm sanh khởi niềm vui thích hơn nữa đối với Giáo 
Pháp của đắng Chánh Đăng Giác.” 


1037. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu, đẳng Tự Chủ, nhân vật 
cao cả, sau khi ngồi xuống ở bảo tọa bằng vàng đã nói lên những lời kệ này: 


1038. “Bảo tọa làm bằng vàng và châu báu này được dâng cúng bởi 
người nào, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1039. Người ấy sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
kiếp và sẽ ngự trị khu vực xung quanh một trăm do-tuần bằng hào quang. 


1040. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấy) sẽ trở thành đắng 
Chuyển Luân Vương tên Pabhassara và sẽ có oai lực nồi bật. 


1041. Dầu là ban ngày hoặc ban đêm, vị Sát-đế-ly sẽ rực sáng ở xung 
quanh tám ratana (hai mét), tợ như mặt trời đã mọc lên. 


135 


1042. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1043. Sau khi mệnh chung từ chính cõi trời Đầu Suất, được thúc đây bởi 
nhân tô trong sạch (người ấy) sẽ trở thành thân quyến của đắng Phạm Thiên 
(dòng dõi Bà-la-môn) với tên là Kaccaãna. 


1044. Về sau, người ấy sẽ xuất gia và sẽ trở thành vị A-la-hán, không còn 
lậu hoặc. Đức Gotama, đắng Quang Đăng của thế gian, sẽ thiết lập vào vị thế 
hàng đầu. 


1045. (Người ấy) sẽ giảng giải một cách chỉ tiết về câu hỏi đã được hỏi 
một cách tóm tắt. Và trong khi giảng giải về câu hỏi ấy, (người ấy) sẽ làm thỏa 
mãn tâm tư (của người hỏiI).” 


1046. Được sanh ra cao quý trong gia tộc giàu có, tôi đã là vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật. Sau khi từ bỏ các tài sản và lúa gạo, tôi đã xuất 81a vào 
đời sống không gia đình. 


1047. Tôi giảng giải một cách chi tiết cho những người đang hỏi cho dầu 
(hỏi) một cách tóm tắt. Tôi làm thỏa mãn tâm tư của những người ấy, tôi làm 
cho bậc Tối Thượng Nhân hoan hỷ. 


1048. Được hoan hỷ về tôi, đẳng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 


1049. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahãkaccãna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mahãkaccãna là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


139 


34. Ký Sự về Trưởng Lão Kã|udãyï 


1050. Lúc bấy giờ, đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang đi du hành đường xa. 


1051. Sau khi cầm lấy đóa sen hồng khéo được nở rộ, cùng với đóa sen 
xanh và bông hoa nhài, tôi đã cầm lấy món cơm thượng hạng và đã dâng cúng 
đến bậc Đạo Sư. 


1052. Đắng Đại Hùng đã thọ dụng món cơm thượng hạng có thức ăn 
tuyệt hảo. Và Ngài đã cầm lấy bông hoa ấy rồi đã đưa ra cho dân chúng xem. 
(Ngài nói): 


1053. “Hoa sen là là loài hoa tối thượng, đáng quý, đáng mến, đáng yêu ở 
thế gian. Người nào đã dâng cúng bông hoa này đến Ta, người ấy đã làm được 
việc làm vô cùng khó khăn. 


1054. Người nào đã dâng lên bông hoa và đã dâng cúng món cơm thượng 
hạng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1055. Người ây sẽ cai quản Thiên quôc mười tám lân. Sẽ có hoa sen 
xanh, luôn cả sen hông, và hoa nhài ở phía bên trên người ây. 


1056. Do quả thành tựu về phước báu của người này, tức thời sẽ có chiếc 
lọng che đượm mùi hương cõi trời được tạo ra và sẽ được duy trì ở trên không 
trung. 


1057. (Người ấy) sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương hai mươi lăm 
lần, và sẽ ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 


140 


1058. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1059. Được hài lòng với nghiệp của chính mình, được thúc đây bởi nhân 
tố trong sạch, (người ấy) sẽ trở thành bà con quyến thuộc, là nguồn đem lại 
niềm hoan hỷ cho đòng họ Sakya. 


1060. Về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia. 
Sau khi biết toàn điện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc. 


1061. Đắng quyến thuộc của thế gian Gotama ấy sẽ thiết lập vị đã đạt 
được các (tuệ) phân tích, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc (ấy) 
vào vị thế tối thăng. 


1062. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, người ấy sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, (và sẽ) có tên 
là UdäwI.” 


1063. Tham, sân, si mê, ngã mạn, và giẻm pha đêu bị tiêu hoại. Sau khi 
biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


1064. Là người có sự tinh cần, cần trọng, tôi cũng đã làm vui lòng đắng 
Toàn Giác. Và đẳng Toàn Giác, được hoan hý, đã thiết lập tôi vào vị thể tối 
thắng. 


1065. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kã|udãy đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão KãJudãyï là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


141 


35. Ký Sự về Trưởng Lão Mogharãja 


1066. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác Atthadassĩ, đắng Tự Chủ, bậc không bị 
đánh bại đã bước đi ở trên đường lộ, được Hội Chúng tỳ khưu tháp tùng. 


1067. Được tùy tùng bởi những người học trò, tôi đã lìa khỏi căn nhà. Sau 
khi đi ra khỏi nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


1068. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã ngợi ca đẳng Lãnh Đạo Thế Gian: 


1069. “Cho đên các chúng sanh thuộc sắc giới, vô sắc giới, hoặc vô 
tưởng, tât cả các chúng sanh ây đêu được bao gôm ở trong trí tuệ của Ngài. 


1070. Người nào dùng tắm lưới lỗ nhỏ vây quanh nước, bất cứ loài sinh 
vật nào ở trong nước chúng đều ở trong tắm lưới. 


1071. Chúng sanh thuộc sắc giới và vô sắc giới là có tâm tư, tất cả các 
chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 


1072. Ngài tiếp độ thế gian dẫy đầy tăm tối này. Sau khi lắng nghe Giáo 
Pháp của Ngài, bọn họ vượt qua được luồng (suy nghĩ về) hoài nghi. 


1073. Thế gian bị bao trùm bởi vô minh, bị tràn ngập bởi bóng tối. Trong 
khi trí tuệ của Ngài đang chiếu sáng, các bóng tôi đều bị tiêu diệt. 


1074. Ánh mắt của Ngài là sự xua đi bóng tối lớn lao của tất cả (chúng 
sanh). Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, nhiều người được Niết Bàn. 


1075. Sau khi đã đồ đầy mật ong tinh khiết vào cái hũ, tôi đã nâng lên 
bằng cả hai tay và đã dâng đến bậc Đại Ân Sĩ. 


142 


1076. Đắng Đại Hùng, bậc Đại Ấn Sĩ đã tự tay thọ nhận. Và sau khi thọ 
dụng (mật ong) ấy, đắng Toàn Tri đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 


1077. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư Atthadassĩ đẳng Nhân Ngưu, 
trong khi làm tâm của tôi được tịnh tín, đã nói lên những lời kệ này: 


1078. “Người nào đã tán dương trí tuệ này, đã ngợi ca đức Phật tối 
thượng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến chốn khổ đau. 


1079. Người ây sẽ cai quản Thiên quôc mười bôn lân và sẽ ngự trị tắm 
trăm quôc độ thuộc đât liên ở trái đât. 


1080. Rôi (người ây) sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương năm trăm 
lân và sẽ cai quản vô sô xứ sở và quôc độ ở trái đât. 


1081. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, (người ấy) sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


1082. (Người ấy) sẽ dùng trí tuệ suy xét về ý nghĩa thâm sâu vi tế và sẽ 
trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là MogharäJa. 


1083. (Người ấy) sẽ được thành tựu ba minh, sẽ là vị có phận sự đã được 
làm xong, và sẽ trở thành bậc không còn lậu hoặc. Đắng Xa Phu cao cả Gotama 
sẽ thiết lập (người ấy) vào vị thế tối thăng.” 


1084. Sau khi từ bỏ sự găn bó liên quan đên loài người, sau khi cắt đứt 
môi ràng buộc đôi với sự tái sanh, sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, 
tôi sông không còn lậu hoặc. 


1085. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


143 


Đại đức trưởng lão Mogharäja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mogharãja là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


36. Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta 


1086. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân AtthadassT đã 
Niết Bàn, tôi đã hộ độ Hội Chúng tỳ khưu với tâm ý trong sạch. 


1087. Sau khi thỉnh mời Hội Chúng quý báu có bản thể chính trực, đã 
được định tĩnh, tôi đã thực hiện mái che bằng cây mía và đã phục vụ bữa ăn đến 
Hội Chúng tối thượng. 


1088. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


1089. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây mía. 


1090. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Adhimutta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Adhimutta là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


37. Ký Sự về Trưởng Lão Lasunadãyaka 


1091. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị đạo sĩ khổ hạnh ở không xa núi Hi-mã-lạp. 
Tôi sống bằng củ tỏi, củ tỏi là thực phâm của tôi. 


144 


1092. Tôi đã chất (tỏi) đầy các túi xách rồi đã đi đến tu viện dành cho Hội 
Chúng. Được mừng rỡ, tôi đã dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng với tâm mừng 
TỠ. 


1093. Sau khi dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng đã được thỏa thích trong 
Giáo Pháp của bậc Tối Thượng Nhân Vipassl, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp. 


1094. Kê từ khi tôi đã dâng cúng củ tỏi trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của các củ tỏi. 


1095. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Lasunadayaka[l1| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Lasunadãyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


38. Ký Sự về Trưởng Lão Ãyãgadãyaka 


1096. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian Sikhï, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đảnh 
lễ ngôi bảo tháp tối thượng. 


1097. Khi ấy, sau khi thảo luận với những người thợ mộc, tôi đã dâng 
cúng phân tài chánh. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cho xây 
dựng ngôi sảnh đường dài. 


1098. Tôi đã sống ở giữa chư Thiên tám kiếp không bị gián đoạn. Trong 
các kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cõi người). 


145 


1099. Chất độc không ngắm vào cơ thể, các loại vũ khí không hãm hại 
được tôi, tôi không bị chết đuối ở trong nước; điều này là quả báu của ngôi sảnh 
đường dài. 


1100. Nêu tôi ao ước cơn mưa thì có đám mây lớn đô mưa xuông, ngay 
cả chư Thiên cũng chịu sự điêu khiên của tôi; điêu này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 


1101. Tôi đã là (đắng Chuyên Luân Vương) được thành tựu bảy loại châu 
báu ba mươi lần, không người nào chê bai tôi; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 


1102. (Kê từ khi) tôi đã cho thực hiện ngôi sảnh đường dài trước đây ba 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ngôi 
sảnh đường dài. 


1103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Äyãgadãäyaka[12] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Äyãgadãyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


39. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika 


1104. Phía trước bảo tọa sư tử của đức Thế Tôn Siddhattha, tôi đã thiết 
lập bánh xe Pháp đã được làm khéo léo, đã được ngợi khen bởi các bậc trí thức. 


1105. Với đáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyển xứng 
đáng, tôi được rực rỡ. Nhiều người thường xuyên gắn bó vây quanh tôi. 


146 


1106. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn phục vụ tôi, với đoàn tùy 
tùng tôi được rực rỡ; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 


1107. (Kế từ khi) tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp) trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bánh xe Pháp. 


1108. Trước đây mười một kiếp, đã có tám vị thông lãnh dân chúng cùng 
tên Sahassarãja, là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1109. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhammacakkika[ 13] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Dhammacakkika là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


40. Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya 


1110. Ở phía trước ngôi bảo tháp tối thượng của đức Thế Tôn Siddhattha, 
tôi đã treo giăng những tắm vải nhiều màu sắc và đã thiết lập cây như ý. 


1111. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có cây như ý rực rỡ hiện diện ở cảnh cửa lớn của tôi. 


1112. Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng là những người sông nương tựa vào 
tôi, chúng tôi luôn luôn lây vải từ cây như ý ây rôi mặc vảo. 


1113. Kế từ khi tôi đã thiết lập cây (như ý) trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cây như ý. 


147 


1114. Và trước đây vào kiếp thứ bảy, đã có tám vị Sát-đề-ly tên Sucela, là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


1115. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kapparukkhiya[14| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kapparukkhiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ Kunda, vị Sãgata, vị Kaccana, vị Udaäyl, vị Mogharaja, vị Adhimutta, 
vị dâng cúng củ tỏi, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe Pháp, và vị có 
cây như ý là thứ mười, (tổng cộng) là một ngàn hai trăm câu kệ. 


Phâm Kundadhãna là phẩm thứ tư. 


--0oOoo-- 
V. PHẨM UPÄLI 
41. Ký Sự về Trưởng Lão Bhãgineyya-Upäli 


1116. Đẳng Lãnh Đạo Thế Gian ấy được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô 
Lậu. Gắn bó với sự độc cư, Ngài ra đi (một mình) đề thiền tịnh. 


1117. Là vị trang phục bằng da đê mang theo ba gậy chống (để máng vật 
dụng), tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian được vây quanh bởi Hội 
Chúng tỳ khưu. 


1118. Tôi đã đắp tắm da đê ở một bên vai rồi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 
khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


148 


1119. “Giông như các loài sanh ra trong quả trứng, các loài (sanh ra) ở 
nơi âm thâp, các loài có sự hóa sanh, các loài sanh ra từ nước, tât cả các loài có 
cánh như các con quạ, v.v... luôn luôn có sự di chuyên ở không trung. 


1120. Bất cứ hạng nào có mạng sống và sự hiện hữu dầu là hữu tưởng 
hoặc vô tưởng, tất cả các hạng ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 


1121. Và các hương thơm nào thuộc núi non ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối 
thượng, tất cả các hương thơm ấy cũng không sánh bằng một phần giới (hương) 
của Ngài. 


1122. Thế giới này luôn cả chư Thiên là bị lao vào sự tăm tối của sỉ mê. 
Và trí tuệ của Ngài trong lúc chiêu sáng đã hủy diệt các sự tăm tôi. 


1123. Giống như khi mặt trời đã lặn, các chúng sanh đi đến sự tối tăm; 
tương tợ như vậy khi đức Phật không xuất hiện, thế gian đi đến sự si mê. 


1124. Bạch đức Phật tối thượng, giống như mặt trời đang mọc lên luôn 
luôn làm tiêu tan bóng tối, tương tợ y như thế Ngài luôn luôn tiêu diệt sự sỉ mê. 


1125. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, Ngài là đức Phật ở thế gian luôn 
cả chư Thiên. Do đã được hài lòng với việc làm của Ngài, Ngài đã làm cho 
nhiều chúng sanh được hoan hỷ.” 


1126. Sau khi tùy hỷ với toàn bộ sự việc ấy, bậc Đại Hiền Trí 
Padumuttara đẳng Trí Tuệ đã bay lên không trung, tợ như loài thiên nga chúa ở 
trên bầu trời. 


1127. Sau khi đã bay lên, bậc Toàn Giác, vị Đại Ấn Sĩ Padumuttara, đẳng 
Đạo Sư, đứng trên không trung đã nói lên những lời kệ này: 


149 


1128. “Người nào ca ngợi trí tuệ này bằng cách liên hệ với các ví dụ so 
sánh, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1129. Người ấy sẽ trở thành vị Thiên Vương mười tám lần, và sẽ ngự trị 
quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần. 


1130. Và (người ấy) sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương hai mươi lăm 
lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 


1131. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaäka, sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1132. Được thúc đầy bởi nhân tổ trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 
cõi trời Đâu Suất, (người ấy) sẽ có tên là Upäli dầu là hạ tiện về dòng dõi. 


1133. Và vê sau, người ây sẽ xuât gia và sẽ từ bỏ điêu ác. Sau khi biệt 
toàn diện về tât cả các lậu hoặc, (người ây) sẽ Niệt Bàn không còn lậu hoặc. 


1134. Được hoan hỷ, đức Phật Gotama, người con trai dòng Sakya có 
danh vọng lớn lao ấy, sẽ thiết lập vị đã được hiễu biết về Luật ấy vào vị thế tối 
thắng.” 


1135. Do đức tin, tôi đã xuât gia, có phận sự đã được làm xong, không 
còn lậu hoặc. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 


1136. Và đức Thế Tôn đã thương tưởng đến tôi. Tôi có sự tự tin về Luật. 
Được hài lòng với nghiệp của chính mình, tôi sống không còn lậu hoặc. 


150 


1137. Được thu thúc trong giới bốn Pãtimokkha và ở năm giác quan, tôi 
năm giữ toàn bộ tất cả về Luật là nguồn phát sanh lên châu báu. 


1138. Và bậc Đạo Sư đắng Vô Thượng ở thế gian đã biết được đức hạnh 
của tôi. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 


1139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upãli đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhãgineyya-Upäli là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


42. Ký Sự về Trưởng Lão Sonakotikanna 


1140. Tôi đã thực hiện sự tô trét bằng vôi bột và đã cho xây dựng đường 
kinh hành của bậc Hiền Trí Anomadassï, đắng Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy. 


1141. Tôi đã trải lót đường kinh hành với những bông hoa có màu sắc 
khác nhau. Sau khi thực hiện mái che ở không trung, tôi đã chăm lo bữa ăn đến 
đức Phật tối thượng. 


1142. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt đẹp. Khi ấy, 
tôi đã dâng tặng ngôi giảng đường dài đến đức Thế Tôn. 


1143. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đắng Vô Thượng ở thế gian, 
đức Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn đã thọ nhận, vì lòng bi mẫn. 


151 


1144. Sau khi thọ nhận, đắng Toàn Giác bậc xứng đáng cúng đường (ở 
thế gian) luôn cả chư Thiên đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 

1145. “Người nào với tâm mừng rỡ đã thực hiện ngôi giảng đường dài 
cho Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1146. Vào thời điểm tử biệt của người có được nghiệp phước thiện này, 
ngay lập tức sẽ hiện diện cỗ xe ngựa được thắng một ngàn con. 


1147. Người nam này sẽ đi đến thế giới chư Thiên bằng cỗ xe ấy. Khi sự 
việc tốt lành được thành tựu, chư Thiên sẽ tùy hý. 


1148. (Người này) sẽ cư ngụ ở cung điện có các nhà mái nhọn cao quý, 
vô cùng giá trị, đứng đâu trong các cung điện, có vữa tô là châu báu và đât sét. 


1149. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành vị Thiên Vương trong hai mươi lăm kiếp. 


1150. Và (người này) sẽ trở thành đâng Chuyển Luân Vương bảy mươi 
bảy lần. Tất cả các vị ấy đều có chung một tên là Yasodhara với cùng ý nghĩa. 


1151. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu và gom góp sự tích lũy về 
phước thiện, (người này) sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ở kiếp thứ hai 
mươi tám. 


1152. Cũng ở tại nơi ấy, có cung điện quý cao đã được hóa hiện ra bởi vị 
Trời Vissakamma. (Người này) sẽ cư ngụ tại thành phố được náo nhiệt với 
mười loại tiếng động ấy. 


1153. Vô lượng kiếp về sau, (người này) với tên là Okkãka sẽ là vị vua ở 
trong xứ sở, là đẳng bảo hộ trái đất có đại thần lực. 


152 


1154. Và người nữ quý cao ấy trong số tất cả 16.000 nữ nhân, là vị nữ 
Sát-đề-ly đã được sanh ra cao quý, sẽ hạ sanh chín người con. 


1155. Sau khi sanh chín người con, người nữ Sát-đế-ly sẽ chết đi. Một 
người nữ khác trẻ trung và yêu dấu sẽ làm hoàng hậu chánh cung. 


1156. Sau khi làm đức vua Okkãka vui thích, người con gái sẽ đạt được 
sự ưu đãi. Sau khi đạt được sự ưu đãi, người con gái ấy sẽ lưu đày các người 
con. 


1157. Và những người con bị lưu đày ấy sẽ đi đến ngọn núi (Hi-mã-lạp) 
tối thượng. Do nỗi lo sợ vì sự chia lìa dòng dõi, tất cả bọn họ đã sông chung với 
các người chị. 


1158. Và một người con gái sẽ bị thương tổn bởi nhiều căn bệnh. Các vị 
Sát-đế-ly sẽ vùi lấp (nàng ở trong hồ đất, nói rằng): “Chớ tách rời dòng dõi của 
chúng ta.” 


1159. Có vị Sát-đề-ly sẽ đưa nàng ấy đi rồi sống cùng với nàng ấy. Lúc 
bấy giờ, sự chia lìa có nguồn gốc gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện. 


1160. Hậu duệ của hai vị ây sẽ thuộc về dòng dõi tên là Koliya. Họ thọ 
hưởng của cải thuộc về nhân loại ở tại nơi ấy không phải là ít. 


1161. Sau khi mệnh chung từ xác thân ấy, (người này) sẽ đi đến thế giới 
chư Thiên. Cũng ở tại nơi ấy, (người này) sẽ có được cung điện quý cao, thích 
ý. 


1162. Được thúc đây bởi nhân tổ trong sạch, sau khi mệnh chung từ thế 
giới chư Thiên, (người này) sẽ đi đến bản thể loài người và sẽ có tên là Sona. 


153 


1163. Có sự ra sức tỉnh tấn, có tính khăng quyết, trong khi đang nỗ lực ở 
trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu 
hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


1164. Đức Thế Tôn Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, vị có sự thấy 
không giới hạn, bậc có sự biết toàn điện, đẳng Đại Hùng sẽ thiết lập (người này) 
vào vị thế tối thăng.” 


1165. Tôi đã được rẻn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, tâm của tôi đã 
khéo được củng có, tất cả nhiệm vụ đã được đặt xuống, tôi đã Niết Bản không 
còn lậu hoặc. 


1166. Đẳng Long Tượng dòng dõi Aủgirasa, tợ như con sư tử đã được 
sanh ra tốt đẹp, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 


1167. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sona Kotikanna đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sonakotikanna là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


43. Ký Sự về Trưởng Lão Kã|igodhãputtabhaddiya 


1168. Tất cả mọi người đi đến đức Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại Hiền 
Trí có tâm từ ái, đắng Lãnh Đạo cao cả của toàn thể thế gian, 


1169. Tất cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ năm ngồi, thực 
phâm, thức ăn và nước uông đên bậc Đạo Sư (và) ở Phước Điên vô thượng. 


154 


1170. (Nghĩ rằng): “Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí đến vị Trời của chư 
Thiên như thế ấy,” tôi đã thỉnh mời đức Phật tối thượng và luôn cả Hội Chúng 
vô thượng. 


1171. Và được tôi khích lệ những người này đã thỉnh mời đức Như Lai và 
toàn thê Hội Chúng tỳ khưu là Phước Điền vô thượng. 


1172. Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, 
được phủ thảm lông cừu, (được làm) bằng sợi len, bông gòn, chỉ lanh, và bông 
vải, là chỗ ngồi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật. 


1174. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị Trời của chư Thiên, 
đẳng Nhân Ngưu, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến cửa nhà 
của tôi. 


1174. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn 
Giác, đẳng Bảo Hộ Thế Gian có danh tiếng, và đã rước Ngài vào căn nhà của 
mình. 


1175. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã làm toại ý đức Phật, đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian, và một trăm ngàn vị tỳ khưu với món cơm thượng hạng. 


1176. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 


1177. “Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng vàng được phủ thảm len 
lông cừu này, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1178. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn lần và sẽ thọ hưởng 
sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 


155 


1179. (Người ấy) sẽ ngự trị một ngàn xứ sở vương quốc ở trái đất và sẽ 
trở thành đắng Chuyên Luân Vương năm mươi mốt lần. 


1180. (Người ấy) sẽ là người có gia tộc cao sang trọng số tất cả các dòng 
dõi xuất thân. Và về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất 
gia và sẽ trở thành vị Thình Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bhaddiya.” 


1181. Gắn bó với sự độc cư, tôi đã cư ngụ ở nơi thanh văng. Và tất cả các 
Quả vị đã được tôi chứng đạt, giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được dứt bỏ. 


1182. Biết rõ mọi việc của tôi, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 


1183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhaddiya Kãl|igodhayaputta đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhaddiya Kã|igodhãputta là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


44. Ký Sự về Trưởng Lão Sannitthäpaka 


1184. Sau khi tạo nên một liêu cốc nhỏ ở trong rừng, tôi sống ở trong 
vùng đồi núi, tự hài lòng với việc có hay không có, với việc có được danh tiếng 
hay không có danh tiếng. 


1185. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đên khu vực của tôi. 


156 


1186. Khi bậc Đại Hùng tên Padumuttara đi đến sắn, tôi đã chuẩn bị tắm 
thảm cỏ và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 


1187. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng 
cúng trái ãmanda và nước uống đến bậc có bản thể chính trực. 


1188. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của trái ãmanda. 


1189. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Arindama độc nhất, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sannitthãpaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sannitthäpaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


45. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 


1191. Bậc Toàn Giác tên Sumedha đi ở khu phô chợ, có mặt nhìn xuông, 
có lời nói cân nhắc, có niệm, có giác quan thu thúc. 


1192. (Dân chúng) đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh đề làm vòng 
hoa đội đầu. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường vật ấy đến đức Phật. 


1193. Và những bông hoa được dâng lên ấy đã trở thành mái che cho bậc 
Đạo Sư, và đã di chuyền theo đắng Long Tượng giống như những người học trò 
di chuyên theo người thầy. 


157 


1194. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa cho đến ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


1195. Trước đây hai ngàn kiếp, đã có năm vị Sát-đế-ly cùng tên Hatthiya, 
là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1196. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya[ I5] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


46. Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya 


1197. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian Vipassĩ nhân vật cao cả đã Niết Bàn, 
tôi đã cầm lây đóa sen hồng khéo được nở rộ dâng lên giàn hỏa thiêu. 


1198. Và khi bông hoa được dâng lên giàn hỏa thiêu, nó đã bay lên hư 
không bầu trời. Tôi đã tạo nên và đã duy trì mái che ở không trung nơi giàn hỏa 
thiêu. 


1199. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1200. Trước đây bốn mươi bảy kiếp, (tôi đã là) đắng Chuyển Luân 
Vương tên Padumissara, là người chinh phục bốn phương, có oai lực lớn lao. 


158 
1201. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Padumacchadaniya[l6] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Padumacchadaniya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


47. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadäyaka 


1202. Chiếc giường cao quý được trải lên bằng các lớp vải đã được tôi 
dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, vị có tâm từ ái như thế ấy. 


1203. Đức Thế Tôn đã thọ nhận chỗ nằm ngồi thích hợp. Đẳng Chiến 
Thắng đã từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bay lên không trung. 


1204. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
chiếc giường. 


1205. Trước đây năm mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị tên Varuna Deva, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1206. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sayanadayaka[17] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sayanadãyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo—— 


159 


48. Ký Sự về Trưởng Lão Cañkamadäyaka 


1207. Sau khi gom góp các viên gạch, tôi đã cho xây dựng đường kinh 
hành của đắng Hiền Trí Atthadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế 
ây. 


1208. Đường kinh hành đã được kiến tạo tốt đẹp, cao năm ratana (1,25 
mét), dài một trăm cánh tay (50 mét), đáng được trân trọng, thích ý. 


1209. Đức Thế Tôn, đắng Tối Thượng Nhân Atthadassĩ đã thọ nhận. Ngài 
đã cầm lây cát bằng bàn tay và đã nói lên những lời kệ này: 


1210. “Do sự dâng cúng cát và đường kinh hành đã khéo được xây dựng 
này, (người ấy) sẽ thọ hưởng cát có chứa đựng bảy loại châu báu. 


1211. (Người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba kiếp và sẽ 
thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 


1212. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấy) sẽ là đức vua ở quốc 
độ. Và người ấy sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương ở trái đất ba lần.” 


1213. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đường kinh 
hành. 


1214. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Cahkamadayaka[18] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Cañkamadãyaka là phần thứ tám. 


--0oOO—— 


1ó0 


49. Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda 


1215. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara vị thọ nhận các vật hiến 
cúng có danh vọng lớn lao đã tiếp độ đám đông dân chúng rồi Niết Bàn. 


1216. Và trong khi bậc Toàn Giác đang Niết Bàn, mười ngàn (thế giới) đã 
rúng động. Khi ấy, đã có tập thể dân chúng đông đảo, và chư Thiên đã tụ hội lại. 


1217. Sau khi cúng đường trầm hương cùng với các loại bột thơm và hoa 
nhài, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã thoa lên đắng Tối Thượng 
Nhân. 


1218. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng ở thế gian, 
bậc Toàn Giác ngay khi đang nằm đã nói lên những lời kệ này: 


1219. “Người nào đã phủ lên (cơ thể Ta) bằng vật thơm và tràng hoa vào 
thời điểm cuối cùng của Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe 
Ta nói. 


1220. Mệnh chung ở đây, người nam này sẽ đi đên cõi trời Đâu Suât. Sau 
khi cai quản vương quôc ở tại nơi ây, người ây sẽ đi đên cõi Hóa Lạc Thiên. 


1221. Sau khi cúng đường tràng hoa cao quý tối thượng theo phương thức 
này đây, được hài lòng với nghiệp của chính mình, người ấy sẽ thọ hưởng sự 
thành đạt. 


1222. Người nam này cũng sẽ tái sanh ở cõi trời Đâu Suất lần nữa. Sau 
khi mệnh chung từ cõi trời ấy (người này) sẽ đi đến bản thể nhân loại. 


1223. Người con trai dòng Sakya, đẳng Long Tượng cao cả ở thế gian 
luôn cả chư Thiên, bậc Hữu Nhãn sẽ giúp cho nhiều chúng sanh giác ngộ rồi sẽ 
Niết Bàn. 


l1ó1 


1224. Trong khi đã thành đạt sự xuất gia (làm đạo sĩ), được thúc đầy bởi 
nhân tố trong sạch (người này) sẽ đi đến gặp bậc Toàn Giác, và khi ấy sẽ hỏi 
câu hỏi. 


1225. Bậc Toàn Giác, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian sẽ làm cho 
(người này) vui vẻ. Sau khi biết toàn diện về hành động phước thiện, Ngài sẽ 
phô bày các Chân Lý (cao thượng). 


1226. Và được hài lòng về câu hỏi, người này sẽ hớn hở, có tâm chăm 
chú. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, (người này) sẽ cầu xin sự xuất gia. 


1227. Đức Phật Ấy, bậc rành rẽ về Giáo Pháp cao cả, sau khi nhìn thấy 
(người này) có tâm tịnh tín, hoan hỷ với nghiệp của mình, sẽ cho (người này) 
xuất gia. 


1228. Sau khi nỗ lực trong Giáo Pháp của đắng Chánh Đẳng Giác, sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người nam này sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc.” 


(Tụng phẩm thứ năm). 


1229. Được găn liền với nghiệp quá khứ, có sự chăm chú, khéo được định 
tĩnh, tôi là người con trai chánh thống của đức Phật, đã được sanh ra từ Giáo 
Pháp, đã được tạo ra tốt đẹp. 


1230. Sau khi đi đến gặp đắng Pháp Vương, tôi đã hỏi câu hỏi tối thượng. 
Và trong khi giảng giải về câu hỏi của tôi, Ngài đã đưa tôi vào đòng chảy Giáo 
Pháp. 


1231. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống, được thỏa thích 
trong Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông không 
còn lậu hoặc. 


162 


1232. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara đã 
Niết Bàn không còn chấp thủ, tợ như cây đèn đã tắt vì sự cạn kiệt về dầu thắp. 


1233. Đã có ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuân. Tại nơi 
ây, tôi đã cúng dường ngọn cờ tốt đẹp về mọi mặt, làm thích ý. 


1234. Và vị Thinh Văn hàng đầu tên Tissa của đức Phật Kassapa, người 
thừa tự Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng, đã là con trai ruột của tôi. 


1235. Do tâm ý kém cỏi, tôi đã nói lời nói không tốt đẹp với vị ấy. Do 
quả thành tựu của nghiệp ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Chiến Thắng vào thời điểm 
cuối cùng. 


1236. Tại rừng cây sala Upavattana, ở chỗ nằm cuối cùng, đẳng Hiền Trí, 
bậc Đại Hùng, đẳng Chiến Thắng, bậc có sự lợi ích và lòng bi mẫn, đã cho (tôi) 
xuất gia. 


1237. Giờ đây, đúng ngày hôm nay là sự xuất gia, đúng ngày hôm nay là 
sự tu lên bậc trên, đúng ngày hôm nay là sự Viên Tịch Niết Bàn trong sự hiện 
diện của bậc Tối Thượng Nhân. 


1238. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Subhadda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.] 


Ký sự về trưởng lão Subhadda là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


163 


50. Ký Sự về Trưởng Lão Cunda 


1239. Sau khi cho thực hiện cây cột trụ dành cho đức Thế Tôn 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, tôi đã phủ lên bằng các 
bông hoa nhài 


1240. Sau khi làm hoàn tất, tôi đã đem bông hoa ấy lại gần đức Phật. Tôi 
đã cầm lây phần còn lại của bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 


1241. Đức Phật, đắng Lãnh Đạo cao cả của thế gian trông tợ như cây cột 
trụ bằng vàng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng tặng cây cột trụ 
bông hoa đến Ngài. 


1242. Đắng Toàn Giác, bậc có sự nghi hoặc đã được loại trừ, được tháp 
tùng bởi những vị đã vượt qua các bộc lưu, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ 
khưu đã nói lên những lời kệ này: 


1243. “Người nào đã dâng cúng cột trụ bông hoa đang tỏa ra mùi hương 
của cõi trời đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1244. Mệnh chung ở đây, người nam này sẽ đi đến thế giới chư Thiên, 
(và sẽ) được hội chúng chư Thiên tôn trọng, được các bông hoa nhài phủ quanh. 


1245. Được phát khởi từ nghiệp phước thiện, có chỗ trú ngụ cao vút làm 
bằng vàng và ngọc ma-n1, có cung điện sẽ được hiện ra cho vị ẫy. 


1246. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn kiếp và sẽ thọ 
hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 


1247. (Người ấy) sẽ ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần, 
và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 


164 


1248. (Người ấy) sẽ trở thành vị thống lãnh nhân loại tên là Dujjaya. 
Được nương tựa vào nghiệp của chính mình, (người ấy) sẽ thọ hưởng phước 
báu ấy. 


1249. (Người ấy) sẽ không đi đến đọa xứ và sẽ đi đến bản thể nhân loại. 
Và số vàng không ít hơn một trăm koti (một tỷ) sẽ được tích lũy (cho người ấy). 


1250. Người ấy sẽ sanh vào dòng dõi Bà-la-môn và sẽ là người con trai 
ruột thông minh yêu dấu của (Bà-la-môn) Vañganta và bà Sãri. 


1251. Và về sau, người ấy sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Aigirasa 
(Phật Gotama) và sẽ trở thành Thiính Văn của bậc Đạo Sư có tên là Culacunda. 


1252. Người ấy sẽ trở thành bậc có lậu hoặc được đoạn tận ngay khi còn 
là vị sa-di. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy sẽ Niết Bàn 
không còn lậu hoặc.” 


1253. Tôi đã phục vụ đẳng Đại Hùng và nhiều VỊ hiền đức khác, và tôi đã 
hầu cận người anh trai của tôi nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 


1254. Tôi đã phục vụ người anh trai của tôi,[19 | tôi đã đặt xá-lợi (của anh 
tôi) ở trong bình bát và đã trình lên đắng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đắng Nhân Ngưu. 


1255. Đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên đã cầm lấy bằng hai tay, và 
trong khi phô bày xá-lợi ấy Ngài đã tán dương vị Thinh Văn hàng đầu. 


1256. Tâm của tôi đã khéo được giải thoát, đức tin của tôi đã được thiết 
lập. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


165 


1257. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Cunda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Cunda là phần thứ mười. 


--0oOOo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ UpälI, vị Sona, vị Bhaddiya, vị Sannitthapaka, vị Hatthiya, mái che, 
giường nằm, đường kinh hành, vị Subhadda, vị tên Cunda; (tổng cộng) có một 
trăm bốn mươi câu kệ và bốn câu thêm vào đó. 


Phẩm Upäli là phẩm thứ năm. 


--ooOoo-- 
[1] Câu kệ này và câu kế được ghi theo Chú Giải (ApA. 312). 
[2] Sihasanadayaka ngh 1a là “vị dâng cúng bảo tọa (asana) sư tử (siha), 
Pháp tọa.” 


[3] Ekatthambhika ngh 1a là “vị liên quan đến một (eka) cây cột trụ 
(thambha).” 


[4] Nanda là người em trai cùng cha (đức vua Suddhodana) khác mẹ (con 
bà MahapaJapati Gotami) của thái tử Siddhattha (S1-đạt-ta). 


[5] Pañcasilasamadaniya nghĩa là “vị có sự thọ trì (samadana) năm 
(pañca) giới cắm (sïla).” 

[6] Annasamsävaka nghĩa là “vị ngợi ca (samsävaka) về việc (dâng cúng) 
vật thực (amna).” 

[7] Dhũpadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) khói hương (dhũpa), 
tức là xông khói có mùi thơm.” 

[8] PulinapiJaka nghĩa là “vị cũng dường (pùJaka) cát (pulina).” 

[9] Ekañjalika nghĩa là “vị có một lần (eka) chắp tay (añjali).” 


ló6 


[10] Khomadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tắm vải sợi lanh 
(khoma).” 

[11] Lasunadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tỏi (lasuna).” 

[I2] Äyãgadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) sảnh đường dài 
(ayäga).” 

[13] Dhammacakkika nghĩa là “vị có bánh xe (cakka) Giáo Pháp 
(Dhamma).” 

[14] Kapparukkhiya nghĩa là “vị liên quan đến cây (rukkha) như ý 
(kappa).” 

[15] Pañcahatthiya nghĩa là “vị liên quan đến năm (pañca) bó (hattha) hoa 
sen xanh.” 

[16] Padumacchadaniya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) 
bằng hoa sen hồng (paduma).” 

[17] Sayanadãyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chiếc giường 
(sayana).” 

[18] Cankamadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) đường đi kinh hành 
(cañkama).” 

[19] Anh trai của vị Cunda này là ngài Sãriputta, tức là vị Thinh Văn 
hàng đầu (ND). 


167 


VI. PHẨM VIJANI 
51. Ký Sự về Trưởng Lão Vidhũpanadãyaka 


1258. Chiếc quạt đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc 
Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, đắng Chúa Tế của loài người như thế 
ây. 


1259. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay lên. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi ra đi, mặt hướng phía bắc. 


1260. Sau khi cầm lấy chiếc quạt, bậc Đạo Sư đẳng Vô Thượng ở thế 
gian, trong khi đang đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 


1261. “Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 
(người ấy) không sa vào đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.” 


1262. Có sự ra sức tỉnh tấn, có tính khăng quyết, được định tĩnh là đức 
tính của tâm, vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 


1263. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Vijamãna là các đấng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1264. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vidhũpanadayaka[ 1] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vidhũpanadäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


168 
52. Ký Sự về Trưởng Lão Sataramsika 


1265. Sau khi trèo lên tảng đá cao, đấng Tối Thượng Nhân đã ngồi 
xuống. Tôi là vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật (cư ngụ) ở không xa ngọn 
TÚI. 


1266. Khi đắng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, bậc Nhân Ngưu đã ngồi 
xuống, tôi đã chắp tay lên và đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


1267. “Vị này là đức Phật, đắng Đại Hùng, bậc giảng giải về Giáo Pháp 
cao quý, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, chói sáng như là đồng lửa. 


1268. Tợ như đại đương không bị suy suyên, tợ như biển cả khó mà vượt 
qua, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng Giáo Pháp tợ như (con sư tử) vua của loài thú 
không bị hãi sợ.” 


1269. Biết được ý định của tôi, đắng Lãnh Đạo Padunuttara đứng ở nơi 
Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 


1270. “Sự chắp tay này đã được dâng cúng và đức Phật tối thượng đã 
được ngợi ca bởi người nào, (người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc ba mươi ngàn 
kiếp. 


1271. Cho đến một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Toàn Giác tên 
Adgirasa, vị đã dứt bỏ tội lỗi, sẽ hiện khởi. 


1272. (Người ấy) sẽ là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh 
thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, là vị A-la-hán với tên Sataramsi.” 


1273. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Tôi có ánh sáng tỏa ra, (cho nên) tôi có tên là Satarams1 (trăm 
tia sáng). 


169 


1274. Ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi là người có thiền chứng, được thỏa 
thích về thiền. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh 
Đăng Giác. 


1275. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, (đã có) bốn vị có tên Rãma là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1276. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sataramsiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sataramsika là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


53. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadäyaka 


1277. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng chiếc giường đến đức Phật 
Padumuttara ấy, bậc có lòng thương tưởng đến tắt cả thế gian. 


1278. Do sự dâng cúng chiếc giường ấy, có sự thành tựu của hạt giống 
(đã được gieo) ở thửa ruộng tốt, các của cải được sanh lên cho tôi đây; điều này 
là quả báu của chiếc giường. 


1279. Tôi thực hiện việc nằm ngủ ở trên không trung, tôi nâng đỡ trái đất 
này, tôi có quyền lãnh đạo đối với các sanh mạng: điều này là quả báu của chiếc 
giường. 


1280. (Trước đây) năm ngàn kiếp, đã có tám vị (tên là) Mahãvara. Và 
(trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, (đã có) bốn vị có oai lực lớn lao. 


170 


1281. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sayanadäyaka[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sayanadãyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


54. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 


1282. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Phật Padumuttara. Tôi đã 
mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng và tôi đã dâng cúng nước có 
hương thơm. 


1283. Vào thời điêm rưới nước cho cội Bô Đê, có đám mây lớn đã đô 
mưa. Và đã có tiêng động lớn trong lúc sâm sét đang nô ra. 


1284. Tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy (và đã tái sanh) tợ như tốc độ của 
tia sét ấy. Trong khi đứng ở thế giới chư Thiên, tôi đã nói lên lời kệ này: 


1285. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống thì tôi sướng vui ở thế giới chư 
Thiên.” 


1286. Chỗ trú ngụ của tôi cao vút, có một trăm tầng lầu được vươn lên, có 
một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. 


1287. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, sự sầu muộn của tôi 
không có, tôi không nhìn thấy sự bực bội; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


171 


1288. (Trước đây) hai ngàn tám trăm kiếp, tôi đã là đức vua Samvasita, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1289. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gandhodakiya[3] đã nói lên những lời kệ này như thế 


ây. 
Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


55. Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha 


1290. Tôi đã dâng cúng con ngựa thuần chủng đến đức Phật Padumuttara. 
Sau khi dâng tặng cho bậc Toàn Giác, tôi đã đi về căn nhà của mình. 


1291. Vị có tên Devala là Thinh Văn hàng đầu của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự của Giáo Pháp cao quý, đã đi đến gặp tôi (nói rằng): 


1292. “Đức Thế Tôn chỉ sử dụng bình bát và vật dụng thiết yếu của mình, 
con ngựa thuần chủng là không thích hợp. Biết được ý định của ngươi nên bậc 
Hữu Nhãn đã chấp thuận.” 


1293. Sau khi cho người định giá con ngựa Sindhu có tốc độ như gió là 
phương tiện di chuyển mau chóng, tôi đã dâng cúng vật dụng thích hợp đến đức 
Phật Padumuttara. 


1294. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những con ngựa với tốc độ như gió, đáng được thuần phục, được tô 
điểm, (đã) sanh lên cho tôi. 


172 


1295. Những aI đạt được sự tu lên bậc trên (với Ngà!), lợi ích của những 
vị ấy là đã được thành tựu tốt đẹp. Nếu đức Phật sẽ hiện hữu ở thế gian, tôi có 
thể gặp lại Ngài lần nữa. 


1296. Tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao, là người chỉnh phục bốn 
phương, là chúa tế của xứ Jambudipa hai mươi tám lần. 


1297. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuỗi cùng trong sự luân 
chuyển. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


1298. (Trước đây) ba mươi bốn ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đề-ly có quyền 
uy vĩ đại, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1299. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Opavayha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Opavayha là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


56. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivãräsana 


1300. Tôi đã dâng cúng vật thực đến đức Phật Padumuttara. Tôi đã đi đến 
địa điểm thọ trai ấy và đã rải rắc các bông hoa nhài. 


1301. Đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, bậc có bản thể chính 
trực, định tĩnh, ngồi ở chỗ ngồi ấy đã tán đương về phần vật thực rằng: 


1302. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng 
màu mỡ, khi có mưa rào thích hợp đồ xuống, kết quả làm vui lòng người nông 
phu. 


173 


1303. Tương tợ y như thế, phần vật thực này đã được ngươi gieo xuống 
thửa ruộng màu mỡ, trong khi sanh ra ở cõi hữu, quả báu sẽ làm ngươi vui 
lòng.” 


1304. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã ngợi ca về phần vật thực, bậc 
Toàn Giác tên Padumuttara đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


1305. Tôi đã thu thúc trong giới bốn Pãtimokkha và ở năm giác quan, 
được gắn bó với sự cô tịch, tôi sông không còn lậu hoặc. 


1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sapariväräsana[4] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sapariväräsana là phân thứ sáu. 


--ooOoo-- 


57. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcadipaka 


1307. Sau khi đã khéo an trú trong Chánh Pháp của đức Phật 
Padumuttara, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả sanh linh, tôi đã có được quan 
điểm chính chắn. 


1308. Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đèn sau khi đã đặt vòng quanh 
cội Bồ Đề. Trong khi đang có niềm tin, tôi đã tức thời thắp sáng các cây đẻn. 


1309. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những người cầm đuốc ở không trung; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng đẻn. 


174 


1310. Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy ở xung quanh một trăm do-tuân, 
sau khi đã vượt xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá, và ngọn núi. 


1311. (Trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, các vị vua có tên Satacakkhu 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có quyền uy vĩ đại, có oai lực lớn lao. 


1312. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt được sự đoạn tận các 
lậu hoặc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng 
Giác. 


1313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pañcadïpaka[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pañcadipaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


5§. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadãyaka 


1314. Ở tại cội cây Bồ Đề của đức Phật Padumuttara, tôi đã trở nên mừng 
rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã treo ngọn cờ ở chóp đỉnh của cội cây. 


1315. Tôi đã nhặt các lá cây bị rụng xuống rồi đã đồ bỏ ở bên ngoài. Tôi 
đã đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng tợ như (đảnh lễ) bậc Toàn Giác là vị trong sạch 
bên trong, trong sạch bên ngoài, đã được giải thoát, không còn lậu hoặc, đang ở 
trước mặt. 


1316. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 


175 


1317. “Do cả hai việc là dâng cúng ngọn cờ và sự phục vụ này, người ấy 
không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1318. (Người ấy) sẽ thọ hưởng sự huy hoàng ở cõi trời không phải là ít ở 
giữa chư Thiên, sẽ là vị vua ở quốc độ hàng trăm lần, và sẽ trở thành đẳng 
Chuyển Luân Vương có tên Uggata. 


1319. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng sự thành 
đạt (người ấy) sẽ thỏa thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.” 


1320. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh 
Đăng Giác. 


1321. (Trước đây) năm mươi mốt ngàn kiếp, (tôi đã) có tên Uggata. 
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Megha. 


1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhajadãyaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Dhajadãyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


59. Ký Sự về Trưởng Lão Paduma 


1323. Trong khi công bố về bốn Sự Thật, trong khi giúp cho đám đông 
dân chúng chứng ngộ Niết Bàn, bậc chuyên vận Giáo Pháp cao quý (đã) đồ mưa 
cơn mưa Bắt Tử. 


176 


1324. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng còn cả cuống đứng ở tầng thượng. 
Được mừng rỡ, tôi đã ném lên không trung (cúng dường) bậc Hiền Trí 
Padumuttara. 


1325. Và trong khi đóa sen hồng đang đi đến, ngay khi ấy đã có điều kỳ 
diệu. Biết được ý định của tôi, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã 
năm lấy. 


1326. Sau khi cầm lấy đóa sen tối thượng trong các loài hoa bằng bàn tay 
hạng nhất, (đức Phật) đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ 
này: 


1327. “Người nào đã thảy đóa sen hồng này đến đắng Toàn Tri, bậc 
Hướng Đạo, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


1328. (Người ấy) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi kiếp, và sẽ ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất bảy trăm lần. 


1329. Sau khi tính đếm số lượng cánh hoa ở tại nơi ấy, (người ấy) sẽ trở 
thành đẳng Chuyển Luân Vương (bấy nhiêu lần), khi ấy sẽ có trận mưa bông 
hoa đồ xuống từ không trung. 


1330. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau nảy), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1331. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


1332. Tôi đã ra khỏi lòng (mẹ) có sự nhận biết mình, có niệm (đây đủ). 
Vào lúc năm tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 


177 


1333. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Paduma đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Paduma là phân thứ chín. 


--ooOoo-- 


60. Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya 


1334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân. 


1335. Đối với đức Thế Tôn Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề tối 
thượng. 


1336. (Cội Bồ Đề) là giống cây mọc ở trên mặt đất có tên là Asana. Tôi 
đã chăm sóc cội Bồ Đề tối thượng Asana năm năm. 


1337. Sau khi nhìn thấy cội cây đã được trổ hoa là điều kỳ điệu khiến 
lông rởn ốc. Trong khi tán dương việc làm của mình, tôi đã đi đến gặp đức Phật 
tối thượng. 


1338. Khi Ấy, bậc Toàn Giác T1Issa, đẳng Tự Chủ, nhân vật cao cả Ấy, sau 
khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 


1339. “Người nào đã gieo trồng cội cây Bồ Đề này và đã tôn trọng sự 
cúng dường đức Phật, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nÓI. 


178 


1340. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba mươi kiếp, 
và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương sáu mươi bốn lần. 


1341. Được thúc đầy bởi nhân tổ trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 
cõi trời Đầu Suất, sau khi thọ hưởng hai sự thành đạt, người ấy sẽ sướng vui ở 
bản thể nhân loại. 


1342. Có tính khăng quyêt vê sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mâm 
mông tái sanh, sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, người ây sẽ Niệt 
Bàn không còn lậu hoặc.” 


1343. Tôi đã găn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mâm mông 
tái sanh. Sau khi căt đút sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi 
sông không còn lậu hoặc. 


1344. Kê từ khi tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc gieo trồng cội Bồ 
Đẻ. 


1345. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã) được nôi tiếng với tên 
Dandasena. Khi ấy, tôi đã là đấng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật. 


1346. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có bảy vị lãnh chúa là các đắng 
Chuyển Luân Vương tên Samantanemi. 


1347. Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Punnaka, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


1348. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


179 


Đại đức trưởng lão Asanabodhiya[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Asanabodhiya là phần thứ mười. 


--ooOoO-- 
Phân Tóm Lược 
VỊ có cây quạt, vị Sataramsi, chiệc giường, vị có nước hương thơm, vị có 
phương tiện di chuyên, vị có vật phụ thuộc, cây đẻn, ngọn cờ, vị cúng dường 
hoa sen hông, và cội Bô Đê là thứ mười. Như thê, (tông cộng) có chín mươi hai 
câu kệ đã được nói đên. 


Phẩm Vĩjanï là phẩm thứ sáu. 


--ooOoo—— 
VI. PHẨM SAKACINTANIYA 


61. Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya 


1349. Tôi đã nhìn thấy khu rừng bao la rậm rạp ít có tiếng động, không bị 
chộn rộn, chính là nơi trú ngụ của các vị ân sĩ, là địa điểm tiếp nhận các vật hiến 
cúng. 


1350. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi đã rải rắc nhiều bông 
hoa khác loại. Tôi đã đảnh lễ (ngôi bảo tháp) đã được tạo nên như là (đảnh lễ) 
bậc Toản Giác đang ở trước mặt. 


1351. Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế của 
quốc độ, tôi hài lòng với nghiệp của chính mình; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngôi bảo tháp. 


180 


1352. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường ngôi 
bảo tháp. 


1353. (Trước đây) tám mươi kiếp, tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương 
Anantayasa được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế ở bốn châu lục. 


1354. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sakacintaniya[8] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya là phần thứ nhất. 

--0oOoo-- 
62. Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 


1355. Sau khi đi ra khỏi trú xá và bước lên ở con đường kinh hành, trong 
khi công bố về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về đạo lộ Bất Tử. 


1356. Nhận biết được giọng nói của đâng Sikhï là đức Phật tối thượng 
như thế ấy, tôi đã cầm lấy nhiều loại bông hoa và đã tung lên ở không trung. 


1357. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt 
được vị thế Bất Động. 


1358. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường bông 
hoa. 


181 


1359. Trước đây hai mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sumedha, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1360. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Avopupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Avopupphiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


63. Ký Sự về Trưởng Lão Paccãgamaniya 


1361. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài ngỗng đỏ ở bờ sông Sindhu. Và tôi đã 
khéo ngăn ngừa các điều ác, có thức ăn thuần là loài thảo mộc ở trong nước. 

1362. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên 
không trung. Tôi đã dùng mỏ ngắt lẫy bông hoa sãlã và đã dâng lên (đức Phật) 
Vipassi. 


1363. “Người nào có niềm tin ở đức Như Lai không bị lay chuyển khéo 
được thiết lập, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khô cảnh.” 


1364. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn trong sự hiện tiền của đức Phật 
tối thượng. Hạt giống tốt đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài chim. 


1365. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường bông 
hoa. 


1366. (Trước đây) mười bảy kiếp, tám vị này có cùng một tên là Sucãru- 
dassana. Họ đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


182 


1367. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Paccagamaniya[9] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Paccãgamaniya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


64. Ký Sự về Trưởng Lão Parappasãdaka 


1368. “Ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đẳng 
Anh Hùng cao thượng quý phái, bậc Đại Ân Sĩ, đắng Chinh Phục mà không tịnh 
tín? 


1369. Tợ như núi Hi-mã-lạp là không thể đo lường được, tợ như biển cả 
là khó mà vượt qua, tương tợ y như thế về thiền của đức Phật, ai là người nhìn 
thấy mà không tịnh tín? 


1370. Giống như trái đất với vòng đai rừng đa dạng là không thể ước 
lượng được, tương tợ y như thế về giới của đức Phật, ai là người nhìn thấy mà 
không tịnh tín? 


1371. Tợ như không gian là không bị khuấy động, giống như bầu trời là 
không thể tính đếm, tương tợ y như thế về trí của đức Phật, ai là người nhìn thấy 
mà không tịnh tín?” 


1372. VỊ Bà-la-môn tên Sena đã ngợi ca đức Phật tối thượng, bậc không 
bị đánh bại Siddhattha, bằng bốn câu kệ này. 


1373. (Vị ấy) đã không đi đến khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp, đã thọ 
hưởng sự thành đạt tốt đẹp ở các cõi trời không phải là ít. 


183 


1374. Sau khi ngợi ca đắng Lãnh Đạo Thế Gian trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 


1375. (Trước đây) mười bốn kiếp, đã có bốn vị tên Uggata là các đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1376. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Parappasadaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Parappasädaka là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 


65. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadãyaka 


1377. Bậc có tên Vessabhi đã là vị thứ ba trong số các bậc Ân Sĩ.[11] 
Bậc Tối Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng rậm. 


1378. Tôi đã cầm lấy củ và rễ sen rồi đã đi đến gần bên đức Phật. Được 
tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên vật ấy đến đức Phật. 


1379. Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm với bậc có sự Giác Ngộ cao 
quý Vessabhũ. Tôi chưa biết đến sự sung sướng nào bằng hoặc hơn điều ấy. 


1380. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Điều lành đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài long 
tượng. 


1381. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 31 kiếp, tôi không 
còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 


184 


1382. Và (trước đây) mười ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Samodhãna 
là các bậc thông lãnh nhân loại, là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn 


lao. 
1383. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bhisadäyaka[12] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhisadãyaka là phần thứ năm. 


--0ooOoo—— 


66. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 


1384. Tôi đã là người (thợ săn) lai vãng ở các khu vực hiểm trở của 
những ngọn núi. Tợ như con sư tử đã được sanh ra tốt đẹp, tôi giết các bầy thú 
rừng và sông ở trong vùng đồi núi. 


1385. Về phần đức Thế Tôn AtthadassT, đấng Toàn Tri, bậc cao quý trong 
số các vị đang thuyết giảng, có ý định tiếp độ tôi Ngài đã đi đến ngọn núi cao 
nhất. 


1386. Sau khi giết chết con nai đốm, tôi đã tiến đến để ăn thịt. Vào lúc ấy, 
đức Thế Tôn trong lúc khát thực đã đi đến gần. 


1387. Tôi đã cầm lấy những miếng thịt ngon và đã dâng cúng đến bậc 
Đạo Sư ấy. Khi ấy, trong lúc giúp cho tôi chứng đạt Niết Bàn, đẳng Đại Hùng 
đã nói lời tùy hý. 


1388. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đi vào khu vực hiểm trở của 
ngọn núi. Sau khi làm cho niềm phi lạc sanh khởi, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 


185 


1389. Do sự dâng cúng thịt ấy và do các nguyện lực của tâm, tôi đã sướng 
vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn năm trăm kiếp. 


1390. Do chính sự dâng cúng thịt ấy và sự tưởng niệm về đức Phật, trong 
những kiếp còn lại điều lành đã được tôi tích lũy. 


1391. (Trước đây) ba mươi tám kiếp, đã có tám vị tên là Dĩghãyu. Trước 
đây sáu ngàn kiếp, đã có hai vị tên là Varuna. 


1392. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sucintita[13] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


67. Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadäyaka 


1393. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim có màu sắc đẹp đẽ, là vị thống lãnh 
loài nhân điểu. Tôi đã nhìn thấy đức Phật bậc Vô Nhiễm đang đi ở núi 
Gandhamadana. 


1394. Sau khi bỏ đi dáng vóc của loài nhân điều, tôi đã mang lốt người 
thanh niên. Tôi đã dâng cúng một tắm vải đến đắng Chúa Tế của loài người như 
thế ấy. 


1395. Và sau khi tiếp nhận mảnh vải Ấy, đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả 
của thế gian, bậc Đạo Sư đứng ở không trung, đã nói lên lời kệ này: 


1396. “Do sự dâng cúng tâm vải này và do các nguyện lực của tâm, sau 
khi từ bỏ nguôn gôc nhân điều (người ây) sẽ sướng vui ở thê giới chư Thiên.” 


186 


1397. Và sau khi ca ngợi sự dâng cúng tắm vải, đức Thế Tôn Atthadassl, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng Nhân Ngưu đã ra đi, mặt hướng phía 
bắc. 


1398. Trong khi sanh ra ở cõi hữu, tôi có được sự thành tựu về vải vóc, có 
được mái che ở trên không trung; điêu này là quả báu của việc dâng cúng tâm 
vải. 


1399. (Trước đây) 36 kiếp, đã có bảy người tên Arunaka là các đắng 
Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao, là các vị thống lãnh nhân loại. 


1400. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Vatthadãyaka[14] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Vatthadäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


68. Ký Sự về Trưởng Lão Ambadäyaka 


1401. Đức Thê Tôn Anomadassi, bậc không còn mâm mông tái sanh, 
ngôi ở vùng đôi núi đã lan tỏa với tâm từ ái ở thê gian vô hạn lượng. 


1402. Khi ấy, tôi đã là con khi ở ngọn núi Hi-mã-lạp tôi thượng. Sau khi 
nhìn thấy đẳng Anoma vô lượng, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật. 


1403. Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hi-mã-lạp có những cây xoài đã được 
kết trái. Tôi đã hái trái chín từ nơi ấy và đã dâng cúng trái xoài cùng với mật 
ong. 


187 


1404. 1405. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Anomadassĩ đã chú nguyện điều 
ây cho tôi rằng: “Do cả hai việc là sự dâng cúng mật ong và sự dâng cúng trái 
xoài này, (người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong năm mươi bảy 
kiếp, và trong những kiếp còn lại sẽ luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cõi người). 


1406. (Người ấy) sẽ làm cho nghiệp ác được loại trừ nhờ vào trí giác ngộ 
đã được hoàn toàn chín muồi, sẽ không đi đến đọa xứ, và sẽ thiêu đốt các phiền 


»” 


não. 
1407. Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tối thượng bởi bậc Đại 
Ân Sĩ. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 
1408. (Trước đây) bảy ngàn bảy trăm kiếp, mười bốn vị vua ấy có tên 
Ambatthaja đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1409. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ambadäyaka[ 15] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ambadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


69. Ký Sự về Trưởng Lão Sumana 


1410. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên là Sumana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian. 


1411. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài tối thượng bằng cả hai tay và đã dâng 
lên đức Phật Sikhĩ, đẳng quyền thuộc của thế gian. 


18§ 


1412. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tác ý, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 


1413. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 


1414. (Trước đây) hai mươi sáu kiếp, đã có bốn vị vua có danh vọng lớn 
lao là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


1415. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sumana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumana là phân thứ chín. 


--ooOoo-- 


70. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphacaigotiya 


1416. (Đức Phật Sikh1) tợ như loài sư tử có dáng vóc không bị hãi sợ, tợ 
như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như con hồ hùng tráng quý cao, tợ 
như con chim thuộc loài nhân điều cao cả. 


1417. Đức Phật SikhI, nơi nương nhờ của tam giới, vị không còn dục 
vọng, bậc không bị đánh bại, đẳng cao cả trong số các vị Sa-môn đã ngồi 
xuống, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 


1418. Tôi đã đặt để bông hoa anojã thượng hạng ở trong cái rương. Với 
chính cái rương ấy, tôi đã đâng đến đức Phật tối thượng. 


189 


1419. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với bậc Chúa Tế của loài người, 
đẳng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


1420. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1421. (Trước đây) tròn đủ ba mươi kiếp, đã có năm vị tên Devabhti là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


1422. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphacangotiya[16] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pupphacaigotiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có sự suy nghĩ của mình, vị AvopupphI, cùng với vị có sự quay trở lại, 
vị có sự tạo niềm tin cho người khác, vị dâng cúng củ sen, vị có sự suy nghĩ 
khôn khéo, vị cúng dường tắm vải, vị dâng cúng xoài, vị Sumana, và luôn cả vị 
có cái rương bông hoa. (Tổng cộng) có bảy mươi mốt câu kệ đã được nói lên, đã 
được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 


Phẩm Sakacintaniya là phẩm thứ bảy. 


--ooOoo-- 
VIHI. PHẨM NÂÄGASAMAÄLA 


71. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgasamala 


1423. Tôi đã dâng lên bông hoa äpãtali ở ngôi bảo tháp của đắng quyến 
thuộc thế gian Sikhï (được tạo lập) ở khu vực cao ráo tại con đường lớn. 


190 


1424. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường ngôi 
bảo tháp. 


1425. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Bhũmiya, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1426. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nãgasamala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nãgasamäla là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 


72. Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka 


1427. Sau khi nhìn thấy vết chân đã bước qua của đắng quyến thuộc mặt 
trời Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở bàn chân của Ngài. 


1428. Kế từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về vết chân (của đức Phật). 


1429. Trước đây vào kiếp thứ bảy, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sumedha, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1430. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padasaññaka[17] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Padasaññaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


191 


73. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 


1431. Tôi đã nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, do đó tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tâm y may từ vải 
bị quăng bỏ ấy. 


1432. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


1433. Trước đây vào kiếp thứ tư, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly (tên) Dumasãra, 
là người chinh phục bốn phương, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 


1434. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


74. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisãluvadäyaka 


1435. Tôi đi sâu vào khu rừng rậm và cư ngụ ở trong khu rừng lớn. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Vipassi, vị thọ nhận các vật hiển cúng. 


1436. Tôi đã dâng cúng củ sen và nước rửa tay. Sau khi đê đầu đảnh lễ ở 
bàn chân, tôi đã ra đi mặt hướng phía bắc. 


192 


1437. Kế từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phước thiện. 


1438. Trước đây vào kiếp thứ ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly mệnh danh 
Bhisa, là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực 
lớn lao. 


1439. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhisaluvadayaka[18] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhisãluvadãyaka là phần thứ tư. 


--0oOOoo-- 


75. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 


1440. Vị có tên Khanda đã là bậc Thinh Văn hàng đầu của (đức Phật) 
Vipassi. Một phần vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị thọ nhận các vật hiễn 
cúng của thế gian. 


1441. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đẳng Nhân Ngưu bậc Chúa Tế 
của loài người, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một 
phần vật thực. 


1442. Trước đây bốn mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Varuna, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1443. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


193 


Đại đức trưởng lão Ekasaññaka[19] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


76. Ký Sự về Trưởng Lão Tinasantharadäyaka 


1444. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn được 
bao phủ bởi trăm loại lá cây và là chỗ cư ngụ của nhiều loại chim khác nhau. 

1445. Tôi đã tắm và đã uống nước tại nơi ấy, và tôi cư ngụ ở không xa. 
Tôi đã nhìn thấy bậc đứng đầu các vị Sa-môn đang di chuyển bằng đường 
không trung. 


1446. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng ở thế gian, 
ngay khi ấy đã từ cung trời ngự xuống đứng ở trên mặt đất. 


1447. Bằng cái sừng, tôi đã đem cỏ lại và đã dâng cúng chỗ ngồi. Đức 
Thế Tôn, đẳng Lãnh Đạo cao cả của ba cõi, đã ngồi xuống ở tại chỗ ấy. 


1448. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã khom mình xuống di chuyển sang một bên trong lúc 
đang chiêm ngưỡng bậc Đại Hiền Trí. 


1449. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc Thiên, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc trải lót (chỗ ngồi). 


1450. Trước đây vào kiếp thứ nhì, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly mệnh danh 
Miga, là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


194 


1451. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinasantharadayaka[20] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinasantharadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


77. Ký Sự về Trưởng Lão Sicidãyaka 


1452. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, (đã hiện khởi) bậc Toản Giác, 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. 


1453. Có màu da vàng chói, Ngài là đẳng Chúa Tế của loài người như thế 
ấy. Năm cây kim khâu đã được tôi dâng cúng đến Ngài nhằm mục đích may y. 


1454. Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ấy mà trí tuệ sắc bén, nhẹ 
nhàng, thoải mái, có sự nhận thấy rõ ý nghĩa vi tế, đã sanh khởi đến tôi. 


1455. Bốn vị vua tên Dipadädhipati đã là các đấng Chuyên Luân Vương 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1456. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 


1457. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sũcidãyaka[21] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 
Ký sự về trưởng lão Sũcidãyaka là phần thứ bảy. 


--ooOOoo-- 


195 


78. Ký Sự về Trưởng Lão Pãtalipupphiya 


1458. Lúc bẩy giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, khéo được 
nuôi dưỡng. Tôi đã đặt bông hoa pãtali vào lòng và đã mang theo bông hoa ấy. 

1459. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài 
có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ bằng vàng. 


1460. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường bông 
hoa. Tôi đã lễ bái Đắng Hiểu Biết Thế Gian Tissa, đẳng Bảo Hộ, vị Trời của 
nhân loại. 


1461. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
bông hoa. 


1462. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisammata, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1463. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Päfalipupphiya[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pãtalipupphiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


79. Ký Sự về Trưởng Lão Thitañjaliya 


1464. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có tướng mạo quý cao 
Tissa. 


196 


1465. Ngài đang ngồi ở nơi không xa, trên chiếc thảm lá của mình. Tôi đã 
chắp tay lại đối với Ngài rồi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 


1466. Sau đó, tia sét đánh xuống vào lúc ấy đã giáng vào đầu của tôi. Vào 
thời điểm mệnh chung, tôi đây đã thực hiện việc chắp tay lần nữa. 


1467. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc chắp tay. 


1468. (Trước đây) năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị có tên Migaketu, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1469. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Thitañjaliya[23] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Thitañjaliya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


80. Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya 


1470. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Là bậc đã (tự mình) rẻn luyện được tháp tùng bởi các vị đã được rèn 
luyện, đắng Chiến Thắng đã rời khỏi thành phó. 


1471. Lúc bấy giờ, ở thành phố Hamsavati tôi đã là người làm tràng hoa. 
Tại nơi ấy bông hoa nào là tuyệt hảo, tôi đã cầm lấy ba bông hoa (ấy). 


197 


1472. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ở lối đi ngược lại tại khu 
phố chợ. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, vào lúc ấy tôi đây đã suy nghĩ như 
vầy: 


1473. “Ta được gì với những bông hoa này khi ta đem chúng dâng đến 
đức vua? Ta có thể đạt được ngôi làng, hoặc cánh đồng làng, hoặc ngàn đồng 
tiền? 


1474. Đắng Bảo Hộ Thế Gian là vị Điều Phục những ai chưa được điều 
phục, là bậc Trí Tuệ, là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, sau khi 
cúng đường Ngài ta sẽ đạt được tài sản Bắt Tử.” 


1475. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Khi ấy, tôi đã cầm ba đóa (hoa sen) màu đỏ và đã ném lên không trung. 


1476. Ngay khi vừa được tôi ném lên không trung, các bông hoa ấy đã 
xòe ra. Chúng duy trì tại nơi ấy ở trên đầu, có cuống hoa ở phía trên, miệng hoa 
ở phía dưới. 


1477. Sau khi nhìn thấy, bất cứ những ai thuộc loài người thì đã thốt lên 
tiếng hoan hô, chư Thiên ở trên không trung thì đã thể hiện hành động tán thán: 


1478. “Điều kỳ diệu đã xuất hiện ở thế gian nhờ vào tác động của đức 
Phật tối thượng. Tất cả chúng ta sẽ lắng nghe Giáo Pháp nhờ vào tác động của 
những bông hoa.” 


1479. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở ngay tại đường lộ, đã nói lên những lời kệ này: 


1480. “Người thanh niên nào đã cúng đường đức Phật bằng ba đóa sen 
hồng, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


196 


1481. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi kiếp. 


1482. Ngay lập tức sẽ hiện ra cung điện tên Mahävittharika, có chiều dải 
ba trăm do-tuần, chiều rộng một trăm năm mươi do-tuẳn. 


1483. Và có bôn trăm ngàn tháp nhọn sẽ được hóa hiện ra, có các nhà mái 
nhọn cao quý, được đây đủ các giường năm rộng lớn. 


1484. Hàng trăm ngàn koti nàng tiên thiện xảo về điệu vũ và lời ca, lại 
còn được thuân thục về trình tâu nhạc cụ nữa, sẽ quây quân xung quanh. 


1485. (Người này) sẽ sông ở tại cung điện cao quý như thê ây trong sự 
chộn rộn của đám nữ nhân, thường xuyên có cơn mưa bông hoa thuộc vê cõi 
trời có màu đỏ. 


1486. Đồng thời sẽ có những bông hoa màu đỏ có kích thước bằng bánh 
xe treo lơ lửng ở chốt gắn tường bằng ngà voi ở bên ngoài cánh cửa, ở công 
chào. 


1487. Tại nơi ấy, bên trong cung điện cao quý được lót toàn bằng cánh 
hoa, (và các cánh hoa) sau khi được trải ra và phủ lên thì sẽ nhập chung với 
nhau ngay lập tức. 


1488. Các bông hoa màu đỏ tỉnh khiết ấy bao bọc xung quanh nơi cư ngụ 
một trăm do-tuần và tỏa ngát hương thơm cõi trời. 


1489. Và (người này) sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi 
lăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 


199 


1490. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu, không có tai họa, không có sự 
nguy khốn, khi kiếp sống cuối cùng được đạt đến (người này) sẽ chạm đến Niết 


»” 


Bàn 

1491. Quả nhiên đức Phật đã được tôi nhìn thấy rõ ràng, thương vụ đã 
được kinh doanh khéo léo; sau khi cúng dường ba đóa hoa sen hồng, tôi đã thọ 
hưởng ba sự thành tựu. 


1492. Hôm nay, tôi là người đã đạt được Giáo Pháp, đã được giải thoát 
một cách trọn vẹn. Có bông sen đỏ khéo nở rộ sẽ được duy trì ở trên đầu của tôi. 


1493. Trong lúc bậc Đạo Sư Padumuttara đang thuyết giảng về việc làm 
của tôi, đã có sự chứng ngộ Giáo Pháp của hàng ngàn chúng sanh và sinh mạng. 


1494. (Kể từ khi) tôi đã cúng đường đức Phật trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa sen hồng. 


1495. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1496. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tipadumiya[24] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Tipadumiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ trưởng lão có tràng hoa, vị có sự suy tưởng về dấu chân, vị có sự Suy 
tưởng (về đức Phật), vị dâng cúng củ sen, vị suy tưởng về một phần (vật thực), 


200 


vị dâng cúng cỏ, (vị dâng cúng) kim khâu, vị có các bông hoa pafall, vị đứng 
chắp tay, vị có ba đóa sen hồng; (tổng cộng) có bảy mươi lăm câu kệ. 
Phẩm Nãgasamäla là phẩm thứ tám. 
--0oOoo-- 


IX. PHẨM TIMIRAPUPPHIYA 
§1. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 


1497. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaga và tôi đã nhìn 
thấy vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không bị chộn rộn. 


1498. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, vào lúc ấy tôi đã suy 
nghĩ như vây: “Đã vượt qua, vị này sẽ giúp cho vượt qua. Đã rèn luyện, vị này 
sẽ giúp cho rèn luyện. 


1499. Đã được tự tại, (vị này) sẽ giúp cho tự tại. Đã được an tịnh, (vị này) 
sẽ giúp cho an tịnh. Đã giải thoát, (vị này) sẽ giúp cho giải thoát. Và đã Niết 
Bàn, (vị này) sẽ giúp cho Niết Bàn.” 


1500. Sau khi đã tự mình suy nghĩ như thế, tôi đã cầm lấy bông hoa 
timira và đã rải rắc lên đỉnh đầu của bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha. 


1501. Tôi đã chắp tay lên và đã đi nhiễu vòng quanh. Sau khi đảnh lễ ở 
bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi về hướng khác. 


1502. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc đi lần theo triền núi, tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 


1503. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


201 


1504. (Trước đây) năm mươi sáu kiếp, đã có đúng bảy vị có danh vọng 
lớn lao là các đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 

1505. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Timirapupphiya[25] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ nhất. 


--ooOOoo-- 


§2. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 


1506. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong sạch. 


1507. Tôi đã ném bảy bông hoa naủgalikT lên không trung, (tâm) hướng 
về đức Phật Tissa có biển cả đức hạnh vô biên. 


1508. Sau khi cúng dường con đường đã được đẳng Thiện Thệ đi qua với 
tâm ý vui mừng, khi ấy được tịnh tín tôi đã thực hiện việc chấp tay bằng các bàn 
tay của mình. 


1509. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


1510. Trước đây vào kiếp thứ tám, đã có ba vị (cùng tên) Aggisikha là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


202 


1511. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Gatasaññaka[26] đã nói lên những lời kệ này như thế 


ây. 
Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


§3. Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya 


1512. Ở trong khu rừng hoang rậm tôi đã đạt được tâm bi mẫn tối cao. 
Tôi đã ngồi xuống ở gốc cây, và tôi đã bị bệnh trầm trọng. 


1513. Vì lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư Tissa đã đi đến bên tôi. Đang ở 
trạng thái nằm, tôi đây đã chắp tay lại ở đầu. 


1514. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác tối 
thượng của tất cả chúng sanh, và tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


1515. (Kế từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
đảnh lễ. 


1516. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có đúng năm vị (cùng tên) 
Mahasikha, là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao. 


1517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nipannañliya đã nói lên những lời kệ này như thế Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nipannañliya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


203 


84. Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya 


1518. Vị tỳ khưu tên Abhibhũ ấy có đại thần lực, có tam minh, là vị 
Thinh Văn hàng đầu của (đức Thế Tôn) Sikhi. Vị ấy đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 


1519. Tôi cũng là vị ẩn sĩ sống ở khu ân cư xinh xắn tại núi Hi-mã-lạp, 
khi ấy tôi có năng lực trong các pháp vô lượng (tâm) và các thần thông. 


1520. Tợ như loài có cánh ở trên bầu trời, tôi đã định cư ở ngọn núi. Sau 
khi cầm lấy bông hoa adha, tôi đã đi đến ngọn núi. 


1521. Sau khi cầm lấy bảy bông hoa, tôi đã rải rắc ở trên đỉnh đầu. Và khi 
được vị anh hùng nhìn thấy, tôi đã ra đi mặt hướng phía đông. 


1522. Sau khi trở về khu ấn cư, tôi đã đi đến chỗ trú ngụ. Tôi đã cầm lấy 
túi vật dụng và đã đi vào trong vùng đôi núi. 


1523. Con trăn có bộ dạng ghê rợn có sức mạnh khủng khiếp đã hành hạ 
tôi. Tôi đã nhớ lại việc làm trước đây và đã mệnh chung tại nơi ấy. 


1524. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 


1525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Adhopupphiya[27] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Adhopupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


204 
85. Ký Sự về Trưởng Lão Ramsisaññaka 


1526. Trước đây, tôi đã tạo lập chỗ cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. Có y choàng 
là tắm da đê, tôi sông ở trong vùng đôi núi. 


1527. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như mặt 
trời có trăm tia ánh sáng, tợ như cây sãlã chúa đã được trô hoa, đi vào bên trong 
khu rừng. 


1528. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín đối với hào quang của bậc Đại 
Ân Sĩ Vipassï, tôi đã chắp tay lên, ngồi chồm hồm, rồi đê đầu đảnh lễ. 


1529. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về hào quang. 


1530. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka[28] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


8ó. Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaramsisaññaka 


1531. Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây ở núi Hi-mã-lạp. Và sau khi bước 
lên đường kinh hành tôi đã ngồi xuống, mặt hướng phía đông. 


1532. Tôi đã nhìn thấy đắng Thiện Thệ Phussa ở ngọn núi, khi ấy Ngài 
đang thỏa thích ở trong thiền. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở ánh hào quang. 


205 


1533. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về hào quang. 


1534. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế Ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


87. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladäyaka 


1535. Tôi là vị mặc tắm da dê sằn sùi ở núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 
đâng Chiến Thắng cao quý Phussa, có trái cây ở bản tay tôi đã dâng cúng trái 
cây. 


1536. (Do) việc tôi đã dâng cúng trái cây với tâm ý trong sạch, khi tôi 
được sanh lên ở cõi hữu thì có trái cây hiện đến cho tôi. 


1537. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây 92 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


1538. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Phaladãyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Phaladäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


206 


88. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 


1539. Tôi sống ở tắm thảm băng lá cây tại núi Hi-mã-lạp. Khi (đức Phật) 
Phussa đang nói về Giáo Pháp, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh. 


1540. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


1541. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saddasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


89. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiãcaka 


1542. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassĩ. Trong khi 
đang đi đến về việc xuất gia, tôi đã đi đến gần lễ hội. 


1543. Tôi đã cầm lấy nước bông hoa và đã rưới xuống cội Bề Đề (nói 
rằng): “Đã được giải thoát, Ngài sẽ giúp cho chúng con giải thoát. Đã Niết Bàn, 
Ngài sẽ giúp cho chúng con Niết Bàn.” 


1544. (Kể từ khi) tôi đã rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề. 


1545. Ở kiếp thứ ba mươi ba trong thời hiện tại, đã có tám vị thống lãnh 
dân chúng cùng tên Udakãsecana, các vị này là các đắng Chuyên Luân Vương. 


207 


1546. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bodhisiñcaka[29] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Bodhisiãcaka là phần thứ chín. 


--ooOoo—— 


90. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya 


1547. Tôi đã lội vào nước ở hồ sen, trong khi đang ngắt các đóa sen hồng 
tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác Phussa có ba mươi hai hảo tướng. 


1548. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng và đã ném lên không trung. Sau khi 
thực hiện việc làm tịnh tín, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


1549. Sau khi xuât gia, với thân và ý đã được thu thúc, con đã từ bỏ sở 
hành xấu xa về lời nói và đã làm trong sạch sự nuôi mạng sống. 


1550. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1551. Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumäbhäãsa và bốn mươi tám 
(vị lãnh chúa) trong mười tám kiếp. 


1552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padumapupphiya[30] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Padumapupphiya là phần thứ mười. 


--ooOOO-- 


206 


Phân Tóm Lược 

VỊ có bông hoa timrra, và vị có bông hoa nañgal, vị năm chặp tay, bông 
hoa adha, hai vị có sự suy tưởng vê hảo quang, vị dâng cúng trái cây, vị có sự 
suy tưởng vê âm thanh, và vị rưới nước (bông hoa), vị có đóa sen hông; (tông 
cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Timirapupphiya là phâm thứ chín. 


--0oOOO-- 
X. PHẨM SUDHAPINDIYA 
91. Ký Sự về Trưởng Lão Sudhãpindiya 


1553. 1554. Đối với người đang cúng dường đến đối tượng xứng đáng sự 
cúng dường như là đức Phật hoặc là vị Thĩnh Văn đang vượt qua chướng ngại, 
hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vãn, đối với người đang cúng dường đến 
các vị đã đạt Niết Bàn không còn hãi sợ như thế ấy thì không thể nào ước định 
được phước báu (của người ấy) là thế này hay thế kia, bằng bất cứ cách thức gì. 


1555. Ở đây người nào có thê được làm chúa tê thậm chí của cả bôn châu 
lục, điều ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của một phần nhỏ của sự 
cúng dường. 


1556. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vữa vôi ở chỗ khe nứt tại 
ngôi bảo tháp của bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha. 


1557. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tu bổ. 


1558. Trước đây ba mươi kiếp, (đã có) mười ba vị tên Patisankhãra là các 
đâng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


209 


1559. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sudhãpindiya[3 1 ] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sudhãpindiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


92. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 


1560. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng chiếc ghế sạch 
bong đến đức Phật, bậc quyến thuộc của mặt trời, đẳng Bảo Hộ Thế Gian Tissa. 


1561. Trước đây ba mươi tám kiếp, tôi đã là đức vua Mahãruci. Của cải 
đã là thừa thãi và giường nằm không phải là ít. 


1562. Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế với tâm ý trong sạch, tôi 
đã thọ hưởng nghiệp của mình đã được bản thân khéo thực hiện trong thời quá 
khứ. 


1563. Kế từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 
ghê. 


1564. Trước đây ba mươi tám kiếp, (đã có) Ruci, Uparuci, và luôn cả 
Mahãruci là vị thứ ba, ba vị ấy là các đắng Chuyển Luân Vương. 


1565. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sucintita[32] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


210 


93. Ký Sự về Trưởng Lão Addhacelaka 


1566. Tôi bị lâm vào cảnh vô cùng khôn khô và bị xâm nhập bởi mùi hôi 
thôi. Tôi đã dâng cúng một nửa mảnh vải đên đức Thê Tôn Tìssa. 


1567. Sau khi dâng cúng một nửa mảnh vải, tôi đã sướng vui ở cõi trời 
một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi cho thực hiện. 


1568. Kê từ khi tôi đã dâng cúng mảnh vải trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng mảnh 


Vải. 


1569. (Trước đây) bốn mươi chín kiếp, ba mươi hai vị thống lãnh dân 
chúng tên Samantacchadana đã là các đắng Chuyên Luân Vương. 


1570. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Addhacelaka[33] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Addhacelaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


94. Ký Sự về Trưởng Lão Sicidãyaka 


1571. Trong thời quá khứ, tôi đã là người thợ rẻn ở kímh thành 
Bandhumaä. Tôi đã dâng cúng kim khâu đến bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ. 


1572. Do nhờ nghiệp như thế ấy, trí tuệ (của tôi) tương đương sự tuyệt 
hảo của kim cương. Tôi có được sự xa lìa tham ái, tôi được giải thoát, tôi đạt 
được sự đoạn tận các lậu hoặc. 


211 


1573. Trong tất cả các kiếp quá khứ, hiện tại, và vị lai, tôi đã thành đạt 
mọi thứ nhờ vào trí tuệ; điều này là quả báu của việc dâng cúng kim khâu. 


1574. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã có bảy vị tên Vajira là các đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1575. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sũcidãyaka[34] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sũcidãyaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


95. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamäliya 


1576. Tôi đã thực hiện bảo tháp có hương thơm được bao phủ với các 
bông hoa nhài, được làm xứng đáng với đức Phật, được dành cho đức Thế Tôn 
Siddhattha. 


1577. Đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, tợ như cây cột trụ 
bằng vàng, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 
lửa tế thần. 


1578. Tợ như con hồ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, là vị đứng đầu trong số các bậc Sa-môn, Ngài đã ngôi ở phía trước 
Hội Chúng tỳ khưu. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, 
mặt hướng phía bắc. 


1579. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm trước đây chín 
mươi bốn kiếp, nhờ vào quả báu của hành động đã được thực hiện đến đức Phật 


212 


một cách đặc biệt, tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


1580. (Trước đây) ba mươi chín kiếp, đã có mười sáu vị có tên là 
Devagandha. Các vị ấy đã là đẳng Chuyển Luân Vương. 


1581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gandhamaliya[35] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gandhamäliya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


96. Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya 


1582. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau 
khi nhìn thấy cội câypãtali có màu lục, tôi đã đặt xuống ba bông hoa. 


1583. 1584. Khi ấy, tôi đã ngắt các lá cây héo úa rồi ném ra bên ngoài. 
Sau khi đảnh lễ cội cây pãtali tợ như (đang đảnh lễ) bậc Toàn Giác đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian Vipassï là bậc trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã 
khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc đang ở trước mặt,[36] tôi đã mệnh 
chung ở tại nơi ấy. 


1585. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường cội Bồ Đề trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
cội cây Bồ Đè. 


1586. Trước đây ba mươi ba kiếp, mười ba vị vua tên Samantapäsãdika 
đã là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực 
lớn lao. 


213 


1587. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tipupphiya[37] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tipupphiya là phân thứ sáu. 


--ooOoo-- 


97. Ký Sự về Trưởng Lão Madhupindika 


1588. Tôi đã nhìn thấy bậc Ấn Sĩ Siddhattha tối thượng, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không bị náo 
loạn. 


1589. Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết Bàn, như là loài bò 
mộng thuần chủng, tợ như vì sao osadhï đang chiếu sáng, được hội chúng chư 
Thiên tôn kính. Niềm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào, ngay lập tức trí tuệ 
đã được sanh lên cho tôi . 


1590. Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo Sư vừa xuất khỏi thiền 
định, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi ra đi, mặt hướng phía đông. 


1591. (Trước đây) ba mươi bôn kiệp, tôi đã là đức vua Sudassana, và ở 
bữa ăn ngay lập tức có mật ong cùng với các củ sen chảy ra, có cơn mưa mật 
ong đã đô xuông: điêu này là quả báu của nghiệp quá khứ.. 


1592. Kê từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường mật 
ong. 


1593. Trước đây ba mươi bốn kiếp, bốn vị Sudassana ấy đã là các đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


214 


1594. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Madhupindika[38] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Madhupindika là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


98. Ký Sự về Trưởng Lão Senäsanadãyaka 


1595. Tôi đã dâng cúng tắm thảm lá cây đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 
đã xếp đặt vật dụng và bông hoa ở xung quanh. 


1596. Tôi đã thọ hưởng tòa lâu đài có đức tính đáng yêu vô cùng quý giá 
như thế. Và các bông hoa có trị giá lớn lao tuôn trào ra ở chiếc giường của tôi. 


1597. Tôi nằm ở chiếc giường đã được trang hoàng, được trải lót bông 
hoa, và ngay lập tức có cơn mưa bông hoa đồ mưa ở giường của tôi. 


1598. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tắm thảm lá cây trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tắm thảm. 


1599. Trước đây vào kiếp thứ năm, bảy vị thống lãnh dân chúng tên 
Tinasantharaka ấy đã được sanh lên, các vị này là các đấng Chuyên Luân 
Vương. 


1601. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Senasanadayaka[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Senäsanadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


215 
99. Ký Sự về Trưởng Lão Veyyävaccaka 


1601. Đã có đoàn người vô cùng đông đúc đến với đức Thế Tôn Vipassi. 
Tôi là đã người làm việc phục dịch năng động trong mọi công chuyện. 


1602. Và vật xứng đáng đề dâng cúng đến đắng Thiện Thệ bậc Đại Ân Sĩ 
thì tôi không có. Tôi đã đánh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong 
sạch. 


1603. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc phục dịch trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục dịch. 


1604. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua Sucintita, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1605. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Veyyävaccaka[40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Veyyãvaccaka là phần thứ chín. 


--ooOoo—— 


100. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupatthãka 


1606. Tôi đã là người thôi tù và vỏ ốc (thông báo) của đức Thế Tôn 
Vipassi. Tôi thường xuyên gắn bó với việc phục vụ đến đắng Thiện Thệ, bậc 
Đại Ân Sĩ. 


1607. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ đến đắng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấy. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn vây quanh tôi. 


216 


1608. (Kế từ khi) tôi đã phục vụ bậc Đại Ân Sĩ trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


1609. Trước đây hai mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua có tên 
Mahãnigghosa đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1610. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhupatthaka[41 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhupatthãka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


(Vị dâng) vữa vôi, vị đã khéo suy nghĩ, (một nửa) mảnh vải, cây kim 
khâu, vị có tràng hoa có hương thơm, vị dâng ba bông hoa, mật ong, chỗ nằm 
ngồi, việc phục dịch, và người phục vụ; (tông cộng) có đúng sáu mươi câu kệ đã 
được thuật lại trong phâm này. 


Phẩm Sudhãpindiya là phẩm thứ mười. 


--0oOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phâm 

Phẩm Buddha là phẩm thứ nhất, phẩm bảo tọa sư tử, phẩm Subhñti, phẩm 
Kundadhãna, phâm Upäli, phẩm vị có cây quạt, phẩm vị đã tự mình suy nghĩ, 
phẩm Nãgasamala, phẩm (bông hoa) timira, với phẩm (vị dâng) vữa vôi; mười 
phẩm ấy có một ngàn bốn trăm câu kệ và thêm năm mươi lăm câu nữa. 

Nhóm “Mười” từ phẩm Buddha. 

Nhóm “Một Trăm” thứ nhất được đầy đủ. 


--ooOoo—— 


217 


XI. PHẨM BHIKKHÄDAÄYTI 
101. Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhãdãyaka 


1611. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiển cúng, 
trong khi đi ra khỏi khu rừng bao la, Ngài đã đạt đến Niết Bàn, lìa khỏi tham ái. 


1612. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha, 
đẳng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thế Ấy. 


1613. Trong lúc đức Phật, đắng quyền thuộc của mặt trời, đang giúp cho 
đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết bàn, có niềm 
hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi đến tôi. 


1614. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng thức ăn. 


1615. Trước đây tám mươi bảy kiếp, chính bảy vị có tên Mahãrenu là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


1616. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bhikkhãdãyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Bhikkhãdãyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo—— 


102. Ký Sự về Trưởng Lão Ñãnasaññaka 


1617. Đức Phật, bậc Đại Ấn Sĩ có màu da vàng chói như là loài bò mộng 
thuần chủng, tợ như giống voi mãtanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 


218 


1618. Tôi đã nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian đang bước đi ở 
trên đường, đang chiếu sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng đã được tròn 
đầy. 


1619. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài), tôi đã chắp 
tay lên và đã đảnh lễ đắng Siddhattha với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 


1620. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về trí tuệ (của đức Phật). 


1621. Trước đây 73 kiếp, mười sáu vị đứng đầu nhân loại đã là các đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1622. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ñãnasaññaka[42] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ñãnasaññaka là phần thứ nhì. 


--0ooOoo—— 


103. Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi 


1623. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa cư ngụ ở (thành phố) 
Tivarä. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha. 


1624. 1625. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bó bông 
hoa. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều được 
thọ hưởng quả báu tăng trưởng của việc đã được thực hiện tốt đẹp của mình 


219 


trước đây, tôi được vây quanh bởi những người tốt của xứ Malla; điều này là 
quả báu của việc dâng cúng đức Phật. 


1626. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1627. Xét đến chín mươi bốn (kiếp) trừ ra thời hiện tại, ở tại nơi ấy đã có 
năm trăm vị vua tên là NaJJũpama. 


1628. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uppalahatthiya đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Uppalahatthiya là phần thứ ba. 


--ooOoo—— 


104. Ký Sự về Trưởng Lão Padapiijaka 


1629. Tôi đã dâng cúng bông hoa nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 
đã đặt xuống bảy bông hoa ở hai bàn chân (của Ngài) với sự mừng rỡ. 


1630. Do việc làm ấy, giờ đây tôi vượt trội nhân loại và chư Thiên. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đẳng Chánh Đẳng Giác. 


1631. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 


220 


1632. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có mười ba đẳng Chuyển Luân 
Vương tên Samantagandha là các vị thông lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 
phương. 


1633. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padapũjaka[43] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Padapjaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


105. Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipupphiya 


1634. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Sudassana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu. 


1635. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã cúng dường đến (đức Phật) 
Padumuttara. Có nhãn quan trong sạch, có thiện ý, tôi đã chứng đắc Thiên nhãn. 


1636. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tâm, tôi 
đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1637. Trước đây ba mươi sáu kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Devuttara 
là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


221 


Đại đức trưởng lão Mutthipupphiya[44] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mutthipupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


106. Ký Sự về Trưởng Lão Udakapiijaka 


1639. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyển 
bằng đường không trung. 


1640. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đắng Đại 
Hùng, đức Phật, đắng Bi Mẫn, bậc Ân Sĩ đã tiếp nhận. 


1641. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư tên Padumuttara đứng 
ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 


1642. “Do sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, 
(người ấy) không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 


1643. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt 
được vị thế Bất Động. 


1644. (Trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đắng Chuyển Luân Vương 
tên Sahassarãja ấy đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn phương. 


1645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


222 


Đại đức trưởng lão Udakapũjaka[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Udakapijaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


107. Ký Sự về Trưởng Lão Nalamäliya 


1646. Đức Phật Padumuttara, đắng Trưởng Thượng của thế gian như thế 
ây, bậc an tịnh như thế ấy đã ngồi xuống ở tắm thảm cỏ. 


1647. Sau khi cầm lấy tràng hoa sậy và buộc lại thành chiếc quạt, tôi đã 
dâng đến đức Phật, đắng Chúa Tế của loài người như thế ấy. 


1648. Đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ nhận chiếc quạt. 
Sau khi biết được ý định của tôi, Ngài đã nói lên lời kệ này: 


1649. “Giống như thân thê của Ta được mát mẻ, sự bực bội không được 
biết đến, tương tợ y như thế mong rằng tâm ngươi được giải thoát khỏi ba loại 


»” 


lửa. 


1650. Tất cả chư Thiên là những vị sống nương tựa vào khu rừng đã hội 
tụ lại. Chúng tôi lắng nghe lời dạy của đức Phật là điều làm cho người thí chủ 
được hoan hỷ. 


1651. Ngồi xuống tại nơi ấy ở phía trước Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn, trong lúc làm cho thí chủ được hoan hỷ, đã nói lên những lời kệ này: 


1652. “Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 
(người này) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương có tên là Subbata. 


223 


1653. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, được thúc đấy bởi nhân tố 
trong sạch, (người này) sẽ trở thành đấng Chuyên Luân Vương có tên là Mãluta. 


1654. Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do tính chất đầy đủ của việc tôn 
kính, (người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 


1655. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị ấy tên là Subbata. 
(Trước đây) hai mươi chín ngàn kiếp, (đã có) tám vị tên là Mãluta. 


1656. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Na|amaliya[46] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Nalamaliya là phần thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ bảy được chấm dứt). 


--ooOoo—— 


108. Ký Sự về Trưởng Lão ÄÃsanipatthäpaka 


1657. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm ít tiếng động, không bị náo 
loạn, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến (đức Phật) Atthadassï như thế ấy. 


1658. Tôi đã cầm lấy một năm tràng hoa và đã đi nhiễu quanh Ngài. Sau 
khi phục vụ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


1659. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, tôi đã tự thân đạt được Niết Bàn, tất cả 
các hữu đã được xóa sạch. 


224 


1660. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bảo tọa sư tử. 


1661. Trước đây bảy trăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly Sannibbäpaka, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1662. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Äsanipatthapaka[47] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Äsanũpafthäpaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


109. Ký Sự về Trưởng Lão Bilälidãäyaka 


1663. Tôi sống trên tắm thảm bằng lá ở không xa núi Hi-mã-lạp. Khi ấy, 
tôi đạt được sự ham thích các loại cỏ và có thói quen nằm ngủ (ở thảm lá). 


1664. Sau khi mang lại và sửa soạn (các) trái táo, trái bhallãtaka, và trái 
billa, tôi đào xới các loại rễ củ kalamba, bi|ãlT, và takkala. 


1665. Sau khi biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian 
Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi. 


1666. Khi bậc Long Tượng, vị Trời của chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đi 
đến, tôi đã dâng lên củ bi|alT và đã đặt vào trong bình bát. 


1667. Khi ấy, trong lúc làm cho tôi được hoan hỷ, bậc Đại Hùng đã thọ 
dụng. Sau khi thọ dụng, đắng Toàn Tri đã nói lên lời kệ này: 


225 


1668. “Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngươi đã dâng cúng 
củ bi|ãlï đến Ta, ngươi không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 


1669. Trước đây năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị tên Sumekhaliya, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1670. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 
Đăng Giác. 


1671. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bialidäyaka[48] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão BiJãlidäyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo—— 


110. Ký Sự về Trưởng Lão Renupijaka 


1672. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia ánh 
sáng, đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như mặt trăng đã được tròn 
đầy. 


1673. Ngài được vây quanh bởi các vị Thinh Văn tợ như quả đất được 
bao quanh bởi các biển cả. Tôi đã cầm lấy bông hoa nãga và đã dâng các bột 
phần hoa đến (đức Phật) Vipassĩ. 


1674. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bột phấn hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


226 


1675. Trước đây bốn mươi lăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Renu, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1676. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Renupũjaka[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Renupijaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị dâng cúng thức ăn, vị suy tưởng về trí tuệ, vị liên quan đến bó (bông 
hoa), vị cúng đường bàn chân, vị liên quan đến năm bông hoa, vị dâng cúng 
nước, vị có tràng hoa sậy, vị phục vụ, vị dâng cúng củ bi]ãÏlT, và phấn hoa; (tông 
cộng) có sáu mươi sáu câu kệ. 


Phẩm Bhikkhãdãyï là phâm thứ mười một. 


--ooOoo-- 
XII. PHẨM MAHÄPARIVARA 
111. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãparivära 


1677. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Vipassr, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đẳng Nhân Ngưu đã đi vào thành Bandhuma cùng với sáu mươi tám ngàn 
VỊ. 


1678. Sau khi rời khỏi thành phó, tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên đảo. 
Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 


1679. Có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở lân cận (đã) phục vụ tôi một cách 
cung kính, tợ như các tập thê chư Thiên (phục vụ) vị thần Inda. 


227 


1680. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi cung điện và đã cầm lây tắm vải. Tôi đã đê 
đầu đảnh lễ và đã dâng cúng đến bậc Đại Ân Sĩ. 


1681. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Do nhờ năng lực của đức Phật, quả đất này đã rúng động.” 


1682. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ điệu khiến lông rởn ốc ấy, 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật, đẳng Chúa Tế của loài người như 
thế ấy. 


1683. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín và đã dâng cúng tắm vải đến bậc 
Đạo Sư, tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng đã đi đến nương nhờ 
(đức Phật). 


1684. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


1685. Trước đây mười lăm kiếp, đã có mười sáu vị tên Suvãhana, là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahãparivära[50] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Mahãparivära là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


228 


112. Ký Sự về Trưởng Lão Sumangala 


1687. Đẳng Chiến Thắng cao quý AtthadassT, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu sau khi rời khỏi trú xá đã đi đến hồ nước. 


1688. Sau khi tắm và uống nước, bậc Toàn Giác, đức Thế Tôn, đã khoác 
lên một tắm y rồi đã đứng ở tại nơi ấy, quan sát khắp các phương. 


1689. Tôi đã đi vào cung điện và đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. 
Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ khi ấy tôi đã vỗ tay. 


1690. Đức Phật đang chói sáng tợ như mặt trời, đang tỏa sáng tợ như khối 
vàng. Tôi đã ra sức trong điệu vũ lời ca và năm loại nhạc khí (cúng dường 
Ngài). 


1691. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh, danh tiếng của tôi là rộng khắp. 


1692. “Bạch đẳng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch bậc Hiền Trí, sau khi làm cho bản thân được hoan 
hỷ Ngài đã làm cho những người khác được hoan hỹ. ” 


1693. Sau khi xem xét rôi ngôi xuông, sau khi đã tạo niêm vui ở bậc có 
sự hành trì tôt đẹp, sau khi phục vụ đâng Toàn Giác, tôi đã sanh lên cõi trời Đâu 
Suất. 


1694. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, đã có hai, rồi chín vị cùng tên 
Ekacintita, là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao. 


229 


1695. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sumagala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumangala là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


113. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 


1696. Cuộc giao chiến giữa hai vị Thiên Vương đang diễn tiến đã trở nên 
hỗn độn, tiếng kêu la ầm ï đã vang lên. 


1697. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư đứng ở không trung đã làm cho đám đông người bị giao động. 


1698. Tất cả chư Thiên mừng rỡ, buông bỏ áo giáp và vũ khí, liền khi ấy 
đã đảnh lễ đắng Toàn Giác rồi ngôi xuống, có sự chăm chú. 


1699. Biết được ý định của chúng tôi, Ngài đã cất cao giọng nói. Là bậc 
có lòng thương xót, đắng Hiểu Biết Thế Gian đã giúp cho đám đông dân chúng 
thành tựu Niết Bàn: 


1700. “Người có tâm sân hận hăm hại một mạng sông, do sự sân hận ấy 
của tâm (người này) sanh vào địa ngục. 


1701. Ví như con voi đối đầu trong chiến trận hãm hại nhiều mạng người, 
các ngươi hãy làm tâm của mình được tịnh lặng, chớ có giết hại lần này lần 
khác.” 


1702. Ngay cả các binh đội của hai vị vua Dạ-xoa cũng đã bị kinh ngạc. 
Và họ đã đi đến nương nhờ đẳng Trưởng Thượng của thế gian hoàn thiện như 
thế ấy. 


230 


1703. Bậc Hữu Nhãn đã khiến cho dân chúng suy tưởng, hơn nữa còn 
tiếp độ họ. Ngay trong khi đang cùng với chư Thiên xem xét, Ngài đã ra đi mặt 
hướng phía bắc. 


1704. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã đi đến nương nhờ đắng Chúa Tế của 
loài người như thế ấy, tôi đã không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1705. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, mười sáu vị vua lãnh đạo chiến xa 
tên Mahãdundubhi đã là các đắng Chuyên Luân Vương. 


1706. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SaranagamanTya[{5 I | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão SaranagamanTya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


114. Ký Sự về Trưởng Lão Ekãsaniya 


1707. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Thiên Vương tên Varuna. Có binh lực và 
phương tiện di chuyển xứng đáng, tôi đã phục vụ đắng Toàn Giác. 


1708. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân AtthadassT đã 
Niết Bàn, tôi đã cầm lấy tất cả các nhạc cụ và đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng. 


1709. Tôi đã phối hợp (âm thanh của) chũm chọc vào lời ca và điệu vũ, 
tôi đã phục vụ cội Bỏ Đề tối thượng tợ như (phục vụ) bậc Toàn Giác đang ở 
trước mặt. 


231 


1710. Sau khi phục vụ cội Bồ Đề ây là loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 
tôi đã xếp chân vào thế kiết già và đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


1711. Được hài lòng với nghiệp của mình, tôi đã được tịnh tín đi với cội 
Bồ Đề tối thượng. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc 
Thiên. 


1712. Trong khi luân chuyên ở cõi này cõi khác ở giữa loài người và ở 
giữa chư Thiên, có sáu mươi ngàn nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. 


1713. Trước đây năm trăm kiếp, đã có ba mươi bốn vị Sát-đế-ly tên là 
Subähu, (các vị ấy) đã được thành tựu bảy loại báu vật. 


1714. Đối với tôi, ba loại lửa đã được dập tắt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 


1715. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekãsaniya[52] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekãsaniya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


115. Ký Sự về Trưởng Lão Suvannapupphiya 


1716. Đức Thế Tôn tên Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu, đang ngồi thuyết giảng đạo lộ Bất Tử cho tập thê dân chúng. 


1717. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài là đắng Chúa Tế của loài 
người như thế ấy, tôi đã dâng lên đức Phật bốn bông hoa bằng vàng. 


232 


1718. Khi ấy, đã có mái che bằng vàng (che) khắp cả hội chúng. Hào 
quang của đức Phật và vẻ sáng của vàng đã là nguồn ánh sáng bao la. 


1719. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi 
đã chắp tay lên. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc 
trong thời hiện tại cho những người ấy. 


1720. Sau khi thỉnh cầu bậc Toàn Giác và đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt 
đẹp, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi về chỗ trú ngụ của 
mình. 


1721. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tôi thượng. Do 
sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cối trời Đâu Suất. 


1722. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1723. Trước đây bôn mươi ba kiệp, đã có mười sáu vị vua tên 
Nemisammata, là các đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Suvannapupphiya|S3] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Suvannapupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo—— 


233 


116. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapiijaka 


1725. Tôi cư ngụ ở cội cây RãJäyatana cùng với các quan lại và đám tùy 
tùng. Khi ấy đức Thế Tôn Sikhĩ, đắng quyến thuộc của thế gian, Viên Tịch Niết 
Bàn. 


1726. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến nơi hỏa táng. Tại nơi 
Ấy, sau khi trình tấu nhạc cụ, tôi đã đặt xuống vật thơm và tràng hoa. 


1727. Sau khi cúng dường ở giàn hỏa thiêu, tôi đã đảnh lễ nơi hỏa táng. 
Tôi đã đi về chỗ trú ngụ của mình, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 


1728. 1729. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến sự cúng dường lễ 
hỏa táng. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa 
chư Thiên và ở giữa loài người. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế 
Bất Động. 


1730. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường lễ 
hỏa táng. 


1731. Trước đây hai mươi chín kiếp, mười sáu vị vua (có cùng) tên 
Uggata đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1732. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Citakapiijaka[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


234 


117. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 


1733. Lúc bấy giờ, đắng Cao Cả của thế gian Vipass đã buông bỏ sự duy 
trì tuổi thọ. Quả địa cầu là trái đất có nước bao quanh đã rúng động. 


1734. Vào lúc chấm dứt tuổi thọ của đức Phật, chỗ ngụ được lợp mái, 
được trải rộng, có tràng hoa khéo được trang hoàng của tôi cũng đã rúng động. 


1735. Khi chỗ ngụ bị rúng động, nỗi sợ hãi đã sanh khởi ở tôi. Việc đã 
xảy ra là do nguyên nhân gì? Nguồn ánh sáng bao la đã xuất hiện là do nguyên 
nhân gì? 


1736. (Thiên Vương) Vessavana đã đi đến nơi ấy và đã trân an đám đông 
dân chúng rằng: “Không có điều lo ngại cho sanh mạng, các người hãy có sự 
chăm chú, bình tĩnh.” 


1737. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Trong khi điều ấy sanh khởi, quả địa cầu đã tự rúng động.” 


1738. Sau khi đã tán dương năng lực của đức Phật, tôi đã sướng vul ở cõi 
trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi thực hiện. 


1739. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


1740. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị vua có sự huy hoàng tên 
Samita, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1741. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


235 


Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka[5Š] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


118. Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 


1742. Bị lạc lỗi ở trong khu rừng bạt ngàn, các vị Thinh Văn có hạnh 
sống ở rừng của đức Phật Padumuttara đi quanh quân tợ như những người mù. 


1743. Sau khi suy tưởng về bậc Toàn Giác danh hiệu Padumuttara, những 
người con trai ấy của bậc Hiền Trí ấy đã bị lạc lối ở trong khu rừng lớn. 


1744. Từ chỗ ngụ, tôi đã bước xuống và đã đi đến bên các vị tỳ khưu. Tôi 
đã chỉ đường và đã dâng cúng thức ăn đến các vị ấy. 


1745. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã 
thành tựu phâm vị A-la-hán. 


1746. Trước đây năm trăm kiếp, mười hai vị tên Sacakkhu đã là các đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


1747. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Magsasaññakal[56] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Magsasaññaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


236 


119. Ký Sự về Trưởng Lão Paccupatthãnasaññaka 


1748. Lúc bấy giờ, ngay sau khi đẳng Thiện Thệ Atthadassi tịch diệt, tôi 
đã sanh vào dòng giống Dạ-xoa, và tôi đã đạt được danh tiếng. 


1749. Đối với tôi, quả thật là khó được thành tựu, khó được chói sáng, 
khó được vươn lên, là việc đắng Hữu Nhãn đã viên tịch Niết Bàn trong khi tôi 
đang tìm kiếm của cải. 


1750. Vị Thinh Văn tên Sãgara đã biết được ý định của tôi. Có ý định tiếp 
độ tôi, vị ấy đã đi đến gần bên tôi (nói rằng): 


1751. “Điều gì khiến ngươi sầu muộn? Này người khôn ngoan, chớ lo 
ngại, ngươi hãy thực hành Giáo Pháp. Sự thành tựu về hạt giống (giác ngộ) đã 
được đức Phật ban phát cho tất cả. 


1752. 1753. Người cúng đường bậc Toàn Giác đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
(khi Ngài) đang còn tại tiền, và người cúng đường xá-lợi của Ngài khi Ngài đã 
tịch diệt dầu chỉ nhỏ bằng hạt mù-tạt, khi niềm tịnh tín ở trong tâm là tương 
đương thì phước báu đạt được lớn lao là tương đương: vì thế ngươi hãy cho xây 
dựng ngôi bảo tháp rồi hãy cúng dường các xá-lợi của đẳng Chiến Thăng.” 


1754. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sägara, tôi đã cho thực hiện ngôi 
bảo tháp của đức Phật. Tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp tối thượng của bậc Hiền 
Trí năm năm. 


1755. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, sau khi thọ hưởng sự thành đạt tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


1756. Và trước đây bảy trăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Bhũripañña đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


237 


1757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Paccupatthaänasaññaka[57] đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Paccupatthãnasaññaka là phần thứ chín. 


--ooOoo—— 


120. Ký Sự về Trưởng Lão Jãtipũjaka 


1758. Khi đâầng VipassT đang đản sanh, có nguôn ánh sáng bao la đã xuât 
hiện. Và quả địa câu cùng với biên cả vả núi non đã rúng động. 


1759. Và các nhà tiên tri đã dự báo răng: “Đức Phật, bậc cao cả đôi với 
tất cả chúng sanh, sẽ xuất hiện ở thế gian và sẽ tiếp độ dân chúng.” 


1760. Sau khi nghe lời nói của các nhà tiên tri, tôi đã thực hiện việc cúng 
dường đản sanh. Không có sự cúng dường nào như là sự cúng dường đản sanh. 


1761. Sau khi thực hành việc tốt lành, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện việc cúng dường đản sanh, tôi đã mệnh chung ở tại 
nơi ấy. 


1762. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đản sanh. 


1763. Những người vú nuôi chăm sóc tôi thuận theo năng lực tâm của tôi, 
những người ấy không thể nào làm tôi nổi giận; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đản sanh. 


238 


1764. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đản sanh. 


1765. Trước đây vào kiếp thứ ba, ba mươi bốn vị thống lãnh dân chúng 
(cùng) tên Supãricäriya đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1766. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jãtipũjaka[58] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Jãtipũjaka là phần thứ mười. 


--ooOOo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị có tùy tùng, vị Sumangala, vị nương nhờ, vị có chỗ ngồi, vị dâng bông 
hoa, vị cúng dường lễ hỏa táng, vị suy tưởng về đức Phật, vị chỉ đường, vị có sự 
phục vụ, vị với sự đản sanh; (tông cộng) có chín mươi câu kệ đã được nói lên và 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Mahãparivära là phâm thứ mười hai. 


--0oOoo-- 

[I]J Vidhũpanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cái quạt 
(vidhuipana).” 

[2] Sayanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chiếc giường 
(sayana).” 

[3] Gandhodakiya nghĩa là “vị liên quan đến nước (udaka) có hương 
thơm (gandha).” 

[4] Saparivarasana nghĩa là “vị có vật thực (asana) và các vật phụ thuộc 
(parivära).” 


239 


[Š] PañcadTpaka nghĩa là “vị có năm (pañca) cây đèn (dIpaka).” 
[6] DhajJadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) cây cờ (dhaJa).” 


[7] Asanabodhiya nghĩa là “vị liên quan đến cội Bồ Đề (bodhi) là giống 
cây asana.” 


[8] Sakacmtaniya nghĩa là “vị có sự suy nghĩ (cintana) của chính mình 
(saka).” 


[9] Paccagamaniya nghĩa là “vị có sự quay trở lại (patI-ä-gamana).” 


[10] Parappasadaka nghĩa là “vị tạo cho người khác (para) có được đức 
tin (pasadaka).” 


[11] Là vị thứ ba trong số ba vị Phật Toàn Giác VipassI, Sikhi, Vessabhũ 
(ApA. 389). 


12] Bhisadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) củ sen (bh1sa).” 
13 
14 


SucIntita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cmtita) khôn khéo (su).” 


[2| 
H3] 
[14] Vatthadãyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tắm vải (vattha).” 
[15] Ambadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái xoài (amba).” 


[16] Pupphacangotiya nghĩa là “vị liên quan đến cái rương (cagotaka) có 
chứa đựng bông hoa (puppha).” 


[17] Padasaññaka nghĩa là “vị có sự suy tưởng (saññaka) về vết chân 
(pada) của đức Phật.” 


[I8] Bhisaluvadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) củ sen 
(bhisaluva).” 


[19] Ekasaññaka nghĩa là “vị có một lần (eka) suy tưởng (saññã).” 


[20] Tinasantharadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tắm thảm 
(santhara) bằng cỏ (tina).” 


[21] Sũcidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) kim khâu (sũc1).” 
[22] Pãtalipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) pãtali.” 
[23] Thitañjaliya nghĩa là “vị đã đứng (thita) chắp tay (añjali).” 


[24] Tipadumiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) đóa sen hồng 
(paduma).” 


240 


[25] Timirapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
timrra.” 


[26] Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến con đường đức 
Phật đi qua (gata).” 


[27] Adhopupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) adha.” 


[28] Ramsisaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến hào quang 
(ramsI) đức Phật.” 


[29] Bodhisiãcaka nghĩa là “vị rưới nước (siãcaka) cội cây Bồ Đề 
(bodhi).” 


[30] Padumapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến hoa (puppha) sen hồng 
(paduma).” 


[31] Sudhapindiya nghĩa là “vị liên quan đến cục (pnda) vôi bột 
(sudhã).” 


[32] Sucmtita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cmtita) khéo léo (su).” 


[33] Addhacelaka nghĩa là “vị liên quan đến một nửa (addha) mảnh vải 
(cela).” 


[34] Sũcidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) kim khâu (sũcl).” 


[35] Gandhamäliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mãla) có hương 
thơm (gandha).” 


[36] Ngài Vipass1 đã chứng quả Phật tại cội cây patali (TTPV 42, câu kệ 
34, trang 189). 


[37] Tipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (puppha).” 

[38] Madhupindika nghĩa là “vị liên quan đến khối (pinda) mật ong 
(madhu).” 

[39] Senäsanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chỗ nằm ngồi 
(senäsana).” 

[40] Veyyävaccaka nghĩa là “vị làm công việc phục dịch (veyyävaccaka) 
đến đức Phật.” 

[41] Buddhupatthaka nghĩa là “vị là người phục vụ (upatthaka) của đức 
Phật (Buddha).” 


24I 


[42] Ñãnasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ (ñãna) của 
đức Phật.” 


[43] PadapuJaka nghĩa là “vị cũng dường (pũJaka) ở bàn chân (pada).” 


[44] Mutthipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến số bông hoa (puppha) ở 
năm tay (mutthi).” 


[45] Udakapiaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nước (udaka).” 
[46] Nalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mälã) sậy (na|a).” 


[47] Äsanũpatthäpaka nghĩa là “vị thiết lập (upatthãpaka) bảo tọa (ãsana) 
sư tử.” 


[48] Bilalidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây bi|äli.” 
[49] Renupũjaka nghĩa là “vị cũng dường (pñjaka) bột phấn hoa (renu).” 


[S50] Mahaparivara nghĩa là “vị có đoàn tùy tùng (parivära) đông đảo 
(mah8).” 


[51] SaranagamanTya nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương 
nhờ (sarana), tức là đã quy y.” 


[52] Ekãsaniya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chỗ ngồi (ãsana).” 


[53] Suvannapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến đóa hoa (puppha) bằng 
vàng (suvamna).” 


[54] Citakapijaka nghĩa là “vị cũng dường (pũjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 

[55] Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật 
(buddha).” 

[56] Maggasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về con đường 
(magga).” 

[57] Paccupatthänasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về sự chăm 
sóc phục vụ hầu hạ (paccupatthãna).” 


[S8] JatIpuJaka nghĩa là “vị cũng dường (pữJaka) bông hoa nhài (Jãt1).” 


242 


XIII. PHẨM SEREYYAKA 
121. Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka 


1767. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, trong khi đang đứng ở ngoài trời, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


1768. Bậc Đại Ân Sĩ giống như là con sư tử đang đi lang thang ở trong 
rừng, tợ như con cọp chúa không có sự sợ hãi, tợ như giống voi mãtalñga (đến 
tuổi) bị tiết đục ở ba nơi. 


1769. Tôi đã cầm lấy bông hoa sereyya và đã ném lên không trung. Do 
nhờ năng lực của đức Phật, (các bông hoa ấy) quây quần ở khắp nơi. 


1770. Bậc Đại Hùng, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã chú 
nguyện. Các mái che bằng bông hoa ở xung quanh đã rải rắc ở đấng Nhân 
Ngưu. 


1771. Kế đó, tắm màn bằng bông hoa ấy, có các cuông hoa ở phía trong 
và các vành hoa bên ngoài, đã trở thành mái che trong bảy ngày và sau đó đã 
biến mắt. 


1772. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật, bậc Thiện Thệ, đắng Lãnh Đạo Thế 
G1an. 


1773. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đầy bởi nhân tố trong sạch 
tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1774. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, hai mươi lăm vị (cùng) tên 
Cittamalãä ấy đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


243 


1775. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sereyyaka[ 1] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sereyyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


122. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphathũpiya 


1776. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuta. Ở trung tâm 
của ngọn núi ấy có vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật sinh sông. 


1777. Có năm ngàn người học trò luôn luôn vây quanh tôi. Các vị ấy đã 
là những người (ngủ) thức dậy trước (tôi) và được tự tin vào các chú thuật. 


1778. “Hỡi người thầy của chúng con, đức Phật đã hiện khởi ở trên thế 
gian, xin thầy biết rõ về điều ấy. Đắng Chiến Thắng cao quý có ba mươi hai hảo 
tướng và tám mươi tướng phụ, có vằng hào quang tợ như mặt trời chiếu sáng.” 


1779. Sau khi lắng nghe lời nói của những người học trò, vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật đã rời khu ân cư và hỏi những người học trò phương 
hướng về khu vực mà đẳng Đại Hùng bậc Lãnh Đạo Thế Gian cư ngụ. 


1780. Tôi đã lễ bái phương hướng ấy (hướng đến) đắng Chiến Thắng, bậc 
không người đối thủ. Với tâm phân chấn, với ý vui mừng, tôi đã tôn vinh đức 
Như Lai ấy. 


1781. “Này các đệ tử, hãy đến. Chúng ta sẽ đi và sẽ điện kiến đức Như 
Lai. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, chúng ta sẽ lắng nghe Giáo 
Pháp của đắng Chiến Thắng.” 


244 


1782. Tôi đã ra đi một mình và tôi đã lâm bệnh. Trong khi bị hành hạ bởi 
căn bệnh, tôi đã đi đến nhà nghỉ chân đề nằm nghỉ. 


1783. Sau khi triệu tập tất cả những người học trò lại, tôi đã hỏi họ về đức 
Như Lai: “Đức độ của đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc có sự Giác Ngộ tuyệt đối, là 
như thế nào?” 


1784. Được tôi hỏi, các vị ấy đã trả lời theo như đã nhìn thấy. Các vị đã 
mô tả đức Phật tối thượng ấy một cách kính trọng như Ngài đang ở trước mặt 
của tôi. 


1785. Sau khi lắng nghe lời nói của họ, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa, tôi đã mệnh chung 
ở tại nơi ấy. 


1786. Sau khi hỏa táng thi thê của tôi, các vị ấy đã đi đến gặp đức Phật. 
Họ đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


1787. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa dành cho đức 
Thiện Thệ bậc Đại Ân Sĩ, tôi đã không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn 
kiếp. 


1788. (Trước đây) bốn mươi bốn ngàn kiếp, mười sáu vị Sát-đế-ly (cùng) 
tên Aggisama đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1789. (Trước đây) hai mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị lãnh chúa (cùng) 
tên Ghatãsana đã là các đắng Chuyên Luân Vương. 


1790. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


245 


Đại đức trưởng lão Pupphathũpiya[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pupphathipiya là phần thứ nhì. 


--ooOOoo-- 


123. Ký Sự về Trưởng Lão Pãyãsadãyaka 


1791. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, có ba mươi 
hai hảo tướng dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đang đi ra khỏi khu rừng bao la. 


1792. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng, tôi đây đã chuẩn bị món cơm 
sữa ở trong cái đĩa kim loại vô cùng quý giá rồi đã đem dâng tặng bậc có năng 
lực. 


1793. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đâng Nhân Ngưu đã khéo léo bước lên con đường kinh hành ở bầu trời trên 
không trung. 


1794. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
sau khi đặt chiếc đĩa kim loại xuống tôi đã đảnh lễ (đức Phật) Vipassĩ. 


1795. “Bạch đắng Toàn Tri, Ngài là vị Trời ở (thế gian có cả) chư Thiên 
cùng nhân loại. Bạch đắng Đại Hiền Trí, vì lòng thương tưởng xin Ngài hãy thọ 
nhận.” 


1796. Biết được ý định của tôi, đức Thế Tôn, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian, đẳng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí ở trên đời đã thọ nhận. 


1797. Kê từ khi tôi đã cũng đường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cơm sữa. 


246 


1798. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Buddha, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1799. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pãyãsadãyaka[3] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pãyãsadãyaka là phân thứ ba. 


--ooOoo-- 


124. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 


1800. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đẳng Chiến Thắng Vipassi, bậc Toàn Tri, người tiêu diệt sự tăm tối, tợ như cây 
kakudha đang chói sáng. 


1801. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian (đang) đi ở không xa tòa lâu đài. Hào 
quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh sáng của mặt trời. 


1802. Và tôi đã cầm lấy nước thơm rồi đã rải rắc vào đức Phật tối thượng. 
Với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


1803. (Kê từ khi) tôi đã rải rắc nước thơm trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1804. Trước đây ba mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sugandha, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


247 


1805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


125. Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhãthavika 


1806. Trong khi trấn an dân chúng, tôi đã giải thích về điềm báo hiệu khi 
vị VipassT đang đản sanh răng: “Đức Phật sẽ hiện khởi ở thế gian. 


1807. Và vị nào trong khi đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động, vị 
ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 
Giáo Pháp. 


1808. Và vị nào trong khi đản sanh đã có nguồn ánh sáng bao la, vị ấy giờ 
đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 


1809. Và vị nào trong khi đản sanh các dòng sông đã ngưng chảy, vị ấy 
giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 


1810. Và vị nào trong khi đản sanh ngọn lửa ở địa ngục Avici đã không 
bốc cháy, vị ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) 
thuyết giảng Giáo Pháp. 


248 


1811. Và vị nào trong khi đản sanh bầy chim đã không bay lượn, vị ấy 
giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 


1812. Và vị nào trong khi đản sanh làn gió ngưng thôi, vị ấy giờ đây là 
đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo Pháp. 


1813. Và vị nào trong khi đản sanh tất cả châu báu đã rực sáng, vị ấy giờ 
đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 
Pháp. 


1814. Và vị nào trong khi đản sanh đã có việc bước đi bảy bước chân, vị 
ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 
Giáo Pháp. 


1815. Và ngay khi được sanh ra, bậc Toàn Giác đã chiếu sáng tất cả các 
phương, Ngài đã thốt lên lời nói hùng tráng: điều này là thông lệ của chư Phật.” 


1816. Sau khi làm cho dân chúng động tâm, tôi đã ngợi ca đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 
đông. 


1817. (Kế từ khi) tôi đã ca ngợi đức Phật trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi. 


1818. Trước đây 90 kiếp, (tôi đã là) vị tên Sammukhãthavika, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1819. Trước đây 89 kiếp, (tôi đã là) vị tên Pathavidundubhi, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


249 


1920. Trước đây 8§ kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Obhãsa, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1821. Trước đây 87 kiếp, (tôi đã là) vị tên Saritacchedana, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1822. Trước đây 86 kiếp, (tôi đã là) vị tên Agginibbäpana, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1823. Trước đây §5 kiếp, (tôi đã là) vị tên Gatipacchedana, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1824. Trước đây §4 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vãtasama, là đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1825. Trước đây 83 kiếp, (tôi đã là) vị tên Ratanapajjala, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1826. Trước đây 82 kiếp, (tôi đã là) vị tên Padavikkamana, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1827. Trước đây 81 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vilokana, là đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1828. Trước đây §0 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Girisãra, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1829. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


250 


Đại đức trưởng lão Sammukhathavika[4] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sammukhãthavika là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


126. Ký Sự về Trưởng Lão Kusumãsaniya 


1830. Tôi đã là vị Bà-la-môn ở thành phố Dhaññavati về (khoa) tướng 
mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghi thức. 


1831. Là người thông suốt ba tập Vệ-đà, tôi được rành rẽ về điềm báo 
hiệu, biết về từ ngữ, về văn phạm, và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú thuật. 


1832. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng trong khi đoàn tụ với cha mẹ, 
tôi đã đặt năm bó sen xanh ở trên chiếc ghế nhỏ. 


1833. Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassi, đẳng Nhân Ngưu, dẫn đầu Hội 
Chúng tỳ khưu đi đến, trong lúc làm cho tất cả các phương rực sáng. 


1834. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Sau 
khi trải ra (các) bông hoa ấy, tôi đã rước (đức Phật) đến ngôi nhà của mình. 


1835. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật phần vật thực 
đã có sẵn ở trong nhà của tôi. 


1836. Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong, tôi đã dâng cúng bó 
bông hoa. Đắng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy hỷ, đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


251 


1837. Kê từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 


1838. Vào kiếp kế liền trước đây, tôi đã là đức vua Varadassana, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1839. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kusumäsaniya[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Kusumãsaniya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


127. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladãyaka 


1840. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, tôi sống tại khu ấn cư ở không xa núi Hi-mã-lạp. 


1841. Tôi có vật cũng dường đến ngọn lửa, có các bông sen trăng và trái 
cây. Sau khi đặt vào trong chiếc giỏ, tôi đã treo lên ở ngọn cây. 


1842. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, trong khi khát thực Ngài đã đi đến gần tôi. 


1843. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây đến đức 
Phật. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc trong thời 
hiện tại cho chính tôi. 


252 


1844. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiển cúng, 
đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 


1845. “Do sự dâng cúng trái cây này và do các nguyện lực của tác ý, 
(người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 


1846. Do nhờ nhân tố trong sạch Ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


1847. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua Sumaisala, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1848. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Phaladãyaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Phaladäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


128. Ký Sự về Trưởng Lão Ñãnasaññaka 


1849. Tôi sống trong vùng đổi núi tại núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 
bãi cát đang chói sáng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng rằng: 


1850. “Về trí tuệ, không có gì so sánh, không có gì đối địch với bậc Đạo 
Sư. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, Ngài đã giải thoát nhờ vào trí tuệ. 


1851. Bạch đẳng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Không có gì sánh bằng trí tuệ của Ngài cho dầu là trí 
tuệ hạng nhất.” 


2533 


1852. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín ở trí tuệ (đức Phật), tôi 
đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, điều tốt lành đã 
được tôi thực hiện. 


1853. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về trí tuệ. 


1854. Trước đây bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị độc nhất tên 
Pulinapupphiya, là đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oal lực lớn lao. 


1855. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ñãnasaññaka[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ñãnasaññaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


129. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya 


1856. Bậc Toản Giác Vipassr có màu da vàng chói, bậc xứng đáng sự 
cúng dường, dân đâu các vị Thĩnh Văn, đã rời khỏi tu viện. 


1857. Sau khi nhìn thấy đức Phật tối thượng, đắng Toàn Tri, bậc tiêu diệt 
sự tăm tối, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa có 
hương thơm. 


1858. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đắng Chúa Tế của loài người 
như thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đảnh lễ đức Như Lai 
lần nữa. 


254 


1859. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


1860. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Carana, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1861. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gandhapupphiya[8] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gandhapupphiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


130. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapũjaka 


1862. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên Gotama được che phủ 
bởi nhiều loại cây côi khác nhau, là nơi trú ngụ của các nhóm chúng sanh vĩ đại. 


1863. Và có khu ân cư đã được tạo nên ở trung tâm của ngọn núi ấy. 
Được vây quanh bởi những học trò của mình, tôi sông tại khu ân cư. 


1864. “Này các nhóm học trò của ta, hãy mang lại cho ta hoa sen hồng. 
Chúng ta sẽ thực hiện việc cúng dường đức Phật, đẳng Chúa Tế của loài người 
như thế ấy.” 


1865. Các vị ấy đã đáp lại rằng: “Xin vâng,” rồi đã mang lại hoa sen hồng 
cho tôi. Tại nơi ấy, sau khi xác định đối tượng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


1866. Khi ấy, tôi đã triệu tập các người học trò lại và đã giáo huấn điều 
tốt đẹp: “Các ngươi chớ xao lãng, không xao lãng là nguồn đem lại sự an lạc.” 


255 


1867. Sau khi đã giáo huấn như vậy cho những người học trò có sự chấp 
nhận lời dạy bảo Ấy, được gắn bó với đức tính không xao lãng, tôi đã mệnh 
chung vào khi ấy. 


1868. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


1869. (Trước đây) 51 kiếp, tôi đã là đức vua Ialuttama, là đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Padumapijaka[9] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Padumapũjaka là phần thứ mười. 


--ooOoo—— 
Phần Tóm Lược 


Vị Sereyyaka, vị có ngôi bảo tháp bằng bông hoa, vị (đâng cúng) cơm 
sữa, vị (rc) nước thơm, vị ca ngợi, vị có chỗ ngồi, vị (dâng cúng) trái cây, vị 
suy tưởng, bông hoa có hương thơm, vị có hoa sen hồng: (tổng cộng) có 105 
câu kệ đã được thuật lại bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 


Phẩm Sereyyaka là phẩm thứ mười ba. 


--0oOOO-- 
XIV. PHẨM SOBHITA 
131. Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita 


1870. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu thuyết giảng về vị thế Bắt Tử đến tập thể dân chúng 
đông đảo. 


256 


1871. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, tôi đã bật thốt lên lời. Khi ấy, 
tôi đã chắp tay lên và có sự chăm chú. 


1872. “Giống như biến cả là đứng đầu trong số các nguồn nước, núi đá 
Neru là cao quý trong số các ngọn núi, tương tợ y như thế những người nào vận 
hành năng lực của tâm những người ấy không đạt được một phân trí tuệ của đức 
Phật.” 


1873. Sau khi qui định đường lối trong Giáo Pháp, đức Phật, đắng Bi 
Mẫn, bậc Ân Sĩ, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 
này: 


1874. “Người nào đã ca ngợi trí tuệ về đức Phật, đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian, người ấy sẽ không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1875. (Người ấy) sẽ thiêu đốt các phiền não, có sự chăm chú, khéo được 
định nh, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, với tên là Sobhita.” 


1876. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, bảy vị (cùng) tên Yasuggata đã 
là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực lớn 
lao. 


1877. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tam minh đã được thành tựu, tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


1878. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sobhita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sobhita là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


257 


132. Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana 


1879. Ở bờ sông Vitatthã, cây pilakkha đã được kết trái. Trong khi tìm 
kiếm giống cây ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


1880. Sau khi nhìn thấy cây ketaka đã được trô hoa, khi ấy tôi đã cắt ở 
cuống hoa và đã dâng lên đức Phật Sikhï, đắng quyến thuộc của thế gian. 


1881. “Bạch đức Phật tối thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí, với trí tuệ nào 
Ngài đã đạt được vị thế trường tồn Bất Tử, con xin cúng dường trí tuệ ấy.” 


1882. Sau khi cúng đường trí tuệ, tôi đã nhìn thấy cây pilakkha, tôi đã 
được chứng đạt tuệ ấy; điều này là quả báu của việc cúng dường trí tuệ. 


1883. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường trí 
tuệ. 


1884. Trước đây mười ba kiếp, mười hai vị (cùng) tên Phaluggata đã là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


1885. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sudassana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sudassana là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


258 


133. Ký Sự về Trưởng Lão Candanapiijaka 


1886. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhãgã. Và 
tôi đã có thức ăn là bông hoa, tương tợ như vậy có y phục là bông hoa. 


1887. Và đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã đi ra ở phía trên chóp đỉnh của khu rừng, tợ như chĩm thiên nga 
chúa ở trên bầu trời. 


1888. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Tâm của Ngài khéo được 
thanh tịnh. Ngài có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, có khuôn mặt và các giác 
quan trong sáng.” 


1889. Bậc Trí Tuệ có tuệ bao la đã từ bầu trời bước xuống. Ngài đã trải ra 
tâm y hai lớp rồi đã ngồi vào tư thế kiết giả. 


1890. Tôi đã cầm lấy trầm hương hòa tan rồi đã đi đến gần đắng Chiến 
Thắng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


1891. Sau khi đảnh lễ đắng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đẳng Nhân Ngưu, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 


1892. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương (trước đây) một ngàn 
tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


1893. Trước đây một ngàn bốn trăm kiếp, ba vị (cùng) tên Rohita ấy đã là 
các đẳng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


259 


1894. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão CandanapuJaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Candanapiijaka là phần thứ ba. 
(Tụng phẩm thứ tám). 


--0oOOo-- 


134. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya 


1895. Là vị giảng huấn, gắn bó với sự hiến cúng, vị Bà-la-môn thông thạo 
về chú thuật tên Sunanda đã cúng hiến cho lễ hiến cúng. 


1896. Khi ấy, đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, bậc Cao Cả, đắng 
Bi Mẫn, bậc Ân Sĩ, trong lúc thương tưởng dân chúng đã đi kinh hành ở trên 
không trung. 


1897. Sau khi đã đi kinh hành, bậc Toàn Giác, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian, vị không còn mầm mống tái sanh, đã lan tỏa bằng tâm từ ái đến 
các chúng sanh một cách không giới hạn. 


1898. Sau khi đã cắt các bông hoa ở cuống, vị Bà-la-môn thông thạo về 
chú thuật đã triệu tập lại tất cả các học trò rồi đã thảy (các bông hoa) lên không 
trung. 


1899. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, mái che của các bông hoa đã 
trải khắp cả thành phó và đã không biến mắt trong bảy ngày. 


1900. Do nhờ nhân tố trong sạch Ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi đã vượt qua sự ràng buộc ở thế gian. 


260 


1901. (Trước đây) 1100 kiếp, ba mươi lăm vị Sát-đế-ly có (cùng) tên 
Ambaramsa đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphachadaniya[ 1 1 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pupphachadaniya là phần thứ tư. 


--ooOOoo-- 


135. Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka 


1902. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Vasabha. Ở chân 
ngọn núi ấy có khu ân cư đã được tạo lập. 


1903. Khi Ấy, là vị Bà-la-môn tôi đã chỉ dạy ba ngàn học trò. Sau khi 
triệu tập những người học trò ấy lại, tôi đã ngồi xuống ở một bên. 


1904. Sau khi ngồi xuống ở một bên, là vị Bà-la-môn thông thạo về chú 
thuật, trong lúc tầm câu về SỰ hiểu biết của đức Phật, tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài). 


1905. Tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngồi xuống Ở 
tắm thảm bằng lá. Sau khi xếp vào tư thế kiết già, tôi đã mệnh chung ở tại nơi 
y. 


1906. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về trí tuệ. 


261 


1907. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Siridhara, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1908. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Rahosaññaka[12] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Rahosaññaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


136. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 


1909. (Đức Phật) ngồi ở trong vùng đôi núi tợ như cây kanikãra đang 
cháy sáng, khiến cho tất cả các phương rực sáng tợ như vì sao osadhi. 


1910. Đã có ba người thanh niên khéo được học tập về nghề nghiệp của 
mình cầm lấy túi vật dụng đi theo tôi ở phía sau. 


1911. Có bảy bông hoa đã bị rụng xuống ở trong cái giỏ vì sức nóng. Tôi 
đã cầm lấy các bông hoa ấy và đã dâng lên (hướng tâm đến) trí tuệ của đức 
Vessabhu. 


1912. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường trí 
tuệ. 


1913. Trước đây hai mươi chín kiếp, (tôi đã là) vị tên Vipulãbha, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1914. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


262 


Đại đức trưởng lão Campakapupphiya{13] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


137. Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka 


1915. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc có lậu hoặc đã được 
đoạn tận, vị đã đạt năng lực, đang ngồi ở nơi khoảnh rừng rộng, được vây quanh 
bởi Hội Chúng tỳ khưu. 


1916. “Một trăm ngàn vị có ba minh, có sáu thắng trí, có đại thần lực 
quây quanh bậc Toàn Giác, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


1917. Ở (thế gian) gồm cả chư Thiên, người có sự tương đương về trí tuệ 
không tìm thấy, ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên mà không 
tịnh tín? 


1918. Và người ta không thể làm tốn hại Pháp Thân đang chiếu sáng 
(giống như) toàn bộ hằm mỏ châu ngọc, ai là người nhìn thấy (Ngài) mà không 
tịnh tín?” 


1919. Với ba lời kệ này, vị Nãrada Saragacchiya đã ngợi ca về đẳng Toàn 
Giác bậc không bị đánh bại Padumuttara. 


1920. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do sự ngợi ca đức Phật, tôi đã 
không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1921. Trước đây ba ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sumitta, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


263 
1922. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Atthasandassaka[14] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka là phần thứ bảy. 


--0oOOo-- 


13§. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapasãdaniya 


1923. Tên của tôi là Nãrada, mọi người biết tôi là (dòng dõi) Kesava. 
Trong khi tìm hiểu về điều thiện và bắt thiện, tôi đã đi đến gần bên đức Phật. 


1924. Trong khi an ủi chúng sanh, bậc Đại Hiền Trí Atthadassĩ, đắng Bi 
Mẫn có tâm từ ái, bậc Hữu Nhãn ấy thuyết giảng Giáo Pháp. 


1925. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay ở 
đầu. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 


1926. (Trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua chúa tế trái 
đất, là đắng Chuyển Luân Vương tên Amittatäpana có oai lực lớn lao. 


1927. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekapasadaniyal I5] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekapasãdaniya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


264 


139. Ký Sự về Trưởng Lão Sãlapupphadãyaka 


1928. Lúc bấy giờ, tôi đã là vua của loài thú, là con sư tử đã được sanh ra 
cao quý. Trong khi tìm kiếm chỗ hiểm trở ở ngọn núi, tôi đã nhìn thấy đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 


1929. “Vị này ắt hắn là đắng Đại Hùng, người giúp cho đám đông dân 
chúng được (giải thoát) Niết Bàn. Hay là ta nên hầu cận vị Trời của chư Thiên, 
đẳng Nhân Ngưu?” 


1930. Sau khi bẻ gãy nhánh cây sãla, tôi đã mang lại bông hoa còn lớp vỏ 
bọc. Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã dâng cúng bông hoa tối thượng. 


1931. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 


1932. Và trước đây vào kiếp thứ chín, ba vị vua tên Virocana đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1933. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sãlapupphadayaka[l6] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sãlapupphadäyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


140. Ký Sự về Trưởng Lão Piyälaphaladãyaka 


1934. Lúc bấy giờ, tôi đã là kẻ đồ tế, là kẻ giết hại các sanh mạng khác. 
Tôi nằm ngủ ở sườn núi không xa bậc Đạo Sư Sikhï. 


265 


1935. Tôi nhìn thấy đức Phật, bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian vào ban 
đêm và ban ngày. Nhưng vật xứng đáng để dâng cúng đến đắng Chúa Tế của 
loài người thì tôi không có. 


1936. Tôi đã cầm lấy trái cây piyãla và đã đi đến gần đức Phật. Đức Thế 
Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu đã thọ nhận. 


1937. Kế từ đó về sau tôi đã theo phục vụ đắng Hướng Đạo. Với sự tịnh 
tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


1938. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


1939. Trước đây mười lăm kiếp, ba vị (tên) Piyãlï đã là các đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1940. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Piyalaphaladayaka[l7] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Piyãlaphaladäyaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị Sobhita, vị Sudassana, (vị dâng cúng) trầm hương, (vị dâng cúng) mái 
che bằng bông hoa, vị suy tưởng về nơi thanh vắng, vị có bông hoa campaka, 
cùng với vị chỉ dạy về mục đích, vị có một lần tịnh tín, vị dâng cúng bông hoa 
sãlã, và vị dâng cúng trái cây là thứ mười; (tổng cộng) có bảy mươi hai câu kệ 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Sobhita là phẩm thứ mười bốn. 


--ooOoo-- 


266 


XV. PHẨM CHATTA 
141. Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya 


1941. Khi đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassï viên tịch đã 
Niết Bàn, tôi đã cho thực hiện chiếc lọng che ở thượng tầng và đã dâng lên ở 
ngôi bảo tháp. 


1942. Tôi đã nhiều lần đi đến và đã lễ bái ngôi bảo tháp của bậc Đạo Sư. 
Tôi đã thực hiện mái che bằng bông hoa và tôi đã đặt ở phía trên chiếc lọng che. 


1943. Tôi đã cai quản Thiên quốc (trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi 
không đi đến bản thể loài người; điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi 
bảo tháp. 

1944. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Atichattiya[18] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Atichattiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


142. Ký Sự về Trưởng Lão Thambhãropaka 


1945. Khi đâng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Nhân Ngưu Dhammadassĩ đã Niết 
Bàn, tôi đã dựng lên cột cờ ở ngôi bảo tháp của đức Phật tối thượng. 


1946. Sau khi tạo lập cái cầu thang, tôi đã bước lên ngôi bảo tháp tối 
thượng. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã dâng lên ở ngôi bảo tháp. 


267 


1947. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ngôi bảo tháp. 


1948. Trước đây chín mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua (cùng) tên 
Thũpasikkhara đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1949. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Thambhãropaka[19] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thambhãropaka là phần thứ nhì. 


--0oOOOo-- 


143. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikãraka 


1950. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian bậc Tối Thượng Nhân Piyadassĩ đã 
Niết Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện viền rào bằng ngọc 
tra1. 


1951. Sau khi cho rải quanh với các viên ngọc ma-m, tôi đã thực hiện 
viên rảo tuyệt hảo. Sau khi thực hiện lễ hội ở viên rào, tôi đã mệnh chung ở tại 
nơi ây. 


1952. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có các người cầm giữ những viên ngọc ma-ni ở trên không trung: điều này 
là quả báu của nghiệp phước thiện. 


1953. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, ba mươi hai vị vua (cùng) tên 
Manippabhä đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


268 


1954. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Vedikãraka[20] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Vedikãraka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


144. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivãriya 


1955. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác, sau khi phát cháy như là khối lửa, đã 
viên tịch Niết Bàn. 


1956. Và khi bậc Đại Hùng đã Niết Bàn, đã có ngôi bảo tháp rộng rãi. 
Người người túc trực ngày và đêm ở gian nhà xá-lợi cao quý tối thượng. 


1957. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện vòng rào chắn 
bằng gỗ trầm hương. Và khi ấy, có làn khói phù hợp với ngôi bảo tháp được 
nhìn thấy. 


1958. Trong khi được sanh lên ở cõi hữu, dầu ở bản thể Thiên nhân hay 
nhân loại, tôi không nhìn thấy tôi có sự thua kém; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện. 


1959. Trước đây mười lăm kiếp, đã có tám vị (vua), tất cả các vị ấy có 
(cùng) tên Samatta, là các đẳng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1960. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sapariväriya[2I] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sapariväriya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


269 


145. Ký Sự về Trưởng Lão Ummãpupphiya 


1961. Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đắng Bảo Hộ Thế Gian, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng đã Niết Bàn, đã có lễ hội ở ngôi đại bảo tháp. 


1962. Trong khi lễ hội dành cho bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha đang được tiến 
hành, tôi đã cầm lấy bông hoa ummã và đã dâng lên ngôi bảo tháp. 


1963. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bảo 
tháp. 


1964. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tám mươi lăm vị vua (cùng) tên 
Somadeva đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1965. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ummapupphiya[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ummãpupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


146. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadäyaka 


1966. Tôi đã thực hiện vòng rào chăn ở cội Bô Đê của bậc Hiên Trí 
Anomadassi. Tôi đã dâng cúng khôi vôi bột và đã làm công việc tô trét. 


1967. Sau khi nhìn thấy hành động đã được thực hiện khéo léo Ấy, đẳng 
Tối Thượng Nhân Anomadassi, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỷ khưu đã nói 
lên những lời kệ này: 


270 


1968. “Do việc làm về vôi bột này và do các nguyện lực của tác ý, (người 
này) sẽ thọ hưởng sự thành đạt và sẽ chấm dứt khô đau.” 


1969. Tôi có vẻ mặt tịnh tín, có sự chăm chú, khéo được định tĩnh. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 


1970. Trước đây tròn đủ một trăm kiếp không thiếu hụt, (tôi đã là) đức 
vua tên Sabbaghana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1971. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Anulepadayaka[23] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Anulepadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


147. Ký Sự về Trưởng Lão Maggadäyaka 


1972. Bậc Hữu Nhãn vượt qua con sông nhỏ rồi đi vào khu rừng. Tôi đã 
nhìn thấy bậc Toàn Giác Siddhattha có ba mươi hai hảo tướng ấy. 


1973. Tôi đã cầm lấy cuốc xẻng và cái giỏ rồi đã san bằng con đường ấy. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 


1974. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
đường đi. 


1975. (Trước đây) năm mươi bảy kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 
độc nhất với tên Suppabuddha; vị lãnh đạo ấy là chúa tế loài người. 


27I1 


1976. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Maggadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Maggadäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


148. Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadäyaka 


1977. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ đóng xe thuyền khéo được học tập 
về nghề mộc. Tôi đã thực hiện tắm ván bằng gỗ trầm hương và đã dâng cúng 
đến đắng quyến thuộc của thế gian. 


1978. Cung điện bằng vàng khéo được hóa hiện ra này chói sáng. Phương 
tiện đi chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, phương tiện di 
chuyển của cõi trời được sẵn sàng. 


1979. Các tòa lâu đài luôn cả các kiệu khiêng được sanh lên theo như ước 
muốn, châu báu của tôi không bị suy suyễn; điều này là quả báu của tâm ván gỗ. 


1980. (Kể từ khi) tôi đã dâng tắm ván gỗ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm ván gỗ. 


1981. Trước đây năm mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên Nimmita đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1982. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Phalakadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Phalakadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo—— 


272 


149. Ký Sự về Trưởng Lão Vatamsakiya 


1983. Đắng Tự Chủ bậc không bị đánh bại tên Sumedha, trong khi thực 
hành hạnh độc cư, đã đi sâu vào khu rừng lớn. 


1984. Sau khi nhìn thấy cây salala đã được trô hoa, tôi đã buộc thành 
vòng hoa đội đầu. Tôi đã dâng lên đức Phật bằng cách đặt ở trước mặt đắng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 


1985. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1986. (Trước đây) một ngàn chín trăm kiếp, mười sáu vị (cùng) tên 
Nimmita đã là các đắng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao. 


1987. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vatamsakiya[24] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Vatamsakiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


150. Ký Sự về Trưởng Lão Pallahkadäyaka 


1988. Tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành có mái che ở phía trên đến đức 
Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 


273 


1989. Lúc bấy giờ, chiếc ghế bành ấy có đầy đủ bảy loại châu báu luôn 
luôn sanh lên cho tôi, đúng theo ý định của tôi. 


1990. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc ghế bành. 


1991. (Trước đây) hai chục ngàn kiếp, ba người (cùng) tên Suvannäabha 
(đã là) các đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 


1992. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pallaikadayaka[25] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pallahkadãyaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Chiếc lọng che, cây cột (đèn), viền rào quanh, vị có nhóm tùy tùng, vị 
liên quan đến bông hoa umma, vị tô trét, vị dâng cúng đường đi, vị dâng cúng 
tắm ván gỗ, vị có vòng hoa đội đầu, vị dâng cúng chiếc ghế bành; (tổng cộng) 
có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Chatta là phẩm thứ mười lăm. 


--0oOOO-- 
XVI. PHẨM BANDHUJÏVAKA 
151. Ký Sự về Trưởng Lão BandhujTvaka 


1993. (Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sikhi) tợ như mặt trăng không bị 


274 


bợn nhơ, tỉnh khiết, trong sạch, không bị loạn động, đã đoạn tận sự vui 
thích ở hiện hữu, đã vượt qua sự ái luyến ở đời. 

1994. Là bậc đã vượt qua, cao quý trong số các đắng đang tiếp độ, Ngài 
đang giúp cho dân chúng thành tựu Niết Bàn. Ngài đang tham thiền ở trong khu 
rừng, có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 


1995. Sau khi buộc lại các bông hoa bandhujTvaka bằng sợi chỉ, tôi đã 
dâng lên đức Phật đắng quyến thuộc của thế gian Sikhi. 


1996. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


1997. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị chúa tế của loài người có 
danh vọng vĩ đại tên Samantacakkhu, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực 
lớn lao. 


1998. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão BandhujTvaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bandhujivaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


152. Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya 


1999, Là người bị bận rộn trong việc quán xuyên công việc của người 
khác, tôi đã làm điều lầm lỗi. Bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ và hốt hoảng, tôi đã 
trôn chạy đên cuôi khu rừng. 


275 


2000. Sau khi nhìn thấy giống cây đã được trổ hoa, dính thành từng 
chùm, khéo léo phô bày, tôi đã ngắt lấy bông hoa màu nâu đỏ và đã rải rắc ở cội 
cây Bồ Đề. 

2001. Sau khi quét đọn cội cây Bồ Đề là giống cây pãtalï tối thượng ấy, 
tôi đã xếp chân vào tư thế kiết già và ngồi xuống ở gốc cội cây Bồ Đè. 


2002. Trong khi tìm kiếm con đường (tôi) đã đi qua, bọn họ đã đến gần 
chỗ tôi. Và ở tại nơi Ấy, sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi đã quan sát cội cây Bỏ Đề 
tối thượng. 


2003. Và với tâm ý trong sạch, tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề. Tôi đã bị rơi 
xuống ở hẻm núi đáng kinh sợ có độ sâu bằng nhiều cây thốt nót. 


2004. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường cội 
Bồ Đề. 


2005. Và trước đây vào kiếp thứ ba, tôi đã là đức vua Susaññata, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2006. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tambapupphiya[26]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tambapupphiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo—— 


153. Ký Sự về Trưởng Lão Vĩthisammajjaka 


2007. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra tợ như mặt trời đang mọc, như 
là mặt trời có tia sáng màu vàng, như là mặt trăng vào ngày rằm. 


276 


2008. Đã có tất cả sáu mươi tám ngàn vị Lậu Tận (A-la-hán) đã tháp tùng 
bậc Toàn Giác, vị Chúa Tế của loài người, đắng Nhân Ngưu. 


2009. Với tâm ý trong sạch tôi đã quét đọn con đường ấy, và trong khi 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra, tôi đã trương lên lá cờ ở tại nơi ấy. 


2010. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên ngọn cờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng ngọn 
cờ. 


2011. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là vị vua có sức mạnh vĩ đại, 
được thành tựu về mọi phương diện, được nôi danh là Sudhaja. 


2012. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão VithisammaJJaka[27] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vĩthisammajjaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


154. Ký Sự về Trưởng Lão Kakkãrupũjaka 


2013. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đẳng Lãnh Đạo 
Sikh. Tôi đã cầm lấy bông hoa kakkãru và đã dâng lên đức Phật. 


2014. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2015. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tôi đã là đức vua Sattuttama, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


277 


2016. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão KakkarupuJaka[28] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kakkãrupjaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


155. Ký Sự về Trưởng Lão Mandãravapijaka 


2017. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đẳng Lãnh Đạo 
Sikh. Tôi đã cầm lấy bông hoa mandãrava và đã dâng lên đức Phật. 


2018. Trong bảy ngày, đã có tràng hoa của cõi trời là chiếc lọng che cho 
đức Như Lai. Tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã lễ bái đức Như Lai. 


2019. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2020. Và trước đây vào kiếp thứ mười, tôi đã là đức vua Iutindhara, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2021. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão MandaravapuJaka[29] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mandãravapũjaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


156. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 


278 


2022. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuta. Bảy vị Phật 
Độc Giác ấy cư ngụ ở chân ngọn núi ấy. 


20243. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trồ hoa tợ như mặt trăng 
(vua của các ngọn đèn) đã mọc lên, bằng cả hai tay tôi đã hái và đã rải rắc ở bảy 
vị Phật. 


2024. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2025. Trước đây chín mươi hai kiếp, bảy vị (cùng) tên Puppha đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2026. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kadambapupphiya[30] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phân thứ sáu. 


--ooOoo-- 


157. Ký Sự về Trưởng Lão Tinasũlaka 


2027. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Bhũtagana. Ở tại nơi ấy 
có đắng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ, bậc tách ly khỏi thế gian cư ngụ đơn độc. 


2028. Tôi đã cầm lấy những bông hoa tinasữla và đã dâng lên đức Phật. 
Tôi không trở thành người bị rơi vào đọa xứ trong chín mươi chín ngàn kiếp. 


2029. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị Dharanruha độc nhất, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


279 


2030. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinasũlaka[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tinasữlaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


158. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgapupphiya 


2031. (Tôi đã là) vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật tên Suvaccha sông 
ở trong vùng đồi núi, được tùy tùng bởi các người học trò của mình. 


2032. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ấn cư của tôi. 


2033. Ngài (đã) đi kinh hành ở trên không trung, tương tợ như thế Ngài 
(đã) phun khói, (đã) chói sáng. Sau khi nhận biết sự vui mừng ở tôi, Ngài đã ra 
đi, mặt hướng phía đông. 


2034. Sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, tôi 
đã cầm lấy bông hoa nãga và đã rải rắc ở con đường (Ngài) đã đi qua. 


2035. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm tôi đã không đi đến khô cảnh. 


2036. (Trước đây) ba ngàn một trăm kiếp, tôi đã là đức vua Mahãratha, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2037. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nãgapupphiya[32] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


280 


Ký sự về trưởng lão Nãgapupphiya là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 


159. Ký Sự về Trưởng Lão Punnäãgapupphiya 


2038. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sông, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnäga đã được trô hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
tối thượng. 


2039. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng lên đức Phật. 


2040. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2041. (Trước đây) 91 kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2042. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Punnäagapupphiya[33] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Punnägapupphiya là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 


160. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadäyaka 


2043. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn, 
được che phủ bởi các bông sen đỏ và sen xanh, được tràn ngập bởi các bông sen 
trăng. 


281 


2044. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim tên gọi kukuttha, có giới hạnh, 
được thành tựu trí sáng suốt, rành rẽ về phước và tội. 


2045. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã lai vãng ở không xa hồ nước thiên nhiên. 


2046. Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước và đã dâng đến bậc 
Đại Ân Sĩ. Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận. 


2047. Và sau khi đã dâng cúng vật thí ấy, được thúc đây bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2048. Trước đây 1600 kiếp, tám vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 
Varuna này đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2049. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kumudadäyaka[34] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kumudadãyaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ (có hoa) bandhujTvaka, vị có hoa màu nâu đỏ, (vị quét dọn) con đường 
đi, vị có hoa kakkaru, hoa mandarava, vị có hoa kadamba, vị có hoa tinasila, vị 
có hoa nãga, hoa punnãga, vị có hoa komuda; (tông cộng) có năm mươi sáu câu 
kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Bandhujïvaka là phâm thứ mười sáu. 


--0oOoo-- 
XVII. PHẨM SUPÄRICARIYA 
161. Ký Sự về Trưởng Lão Supãricariya 


282 


2050. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, vị Chúa Tế của loài người, đắng 
Nhân Ngưu, bậc Hữu Nhãn tên Paduma đã thuyết giảng Giáo Pháp. 


2051. Đã có cuộc hội họp của các Dạ-xoa ở không xa bậc Đại Ân Sĩ. Vì 
công việc ấy, các Dạ-xoa đã đi đến và ngay lập tức đã xem xét. 


2052. Nhận biết lời nói của đức Phật và sự thuyết giảng về Bất Tử, với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã vỗ tay và đã phục vụ (Ngài). 


2053. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ bậc Đạo Sư đã khéo 
được thực hành, tôi đã không đi đến khô cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 


2054. Trước đây hai ngàn chín trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Samalañkata, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2055. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Supäricariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Supãricariya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


162. Ký Sự về Trưởng Lão Kanaverapupphiya 


2056. Đức Thế Tôn tên Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đẳng Nhân Ngưu, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã bước đi ở trong thành phó. 


2057. Tôi đã được vinh dự là người canh gác ở hậu cung của đức vua. Tôi 
đã đi đến gần tòa lâu đài và đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


283 


2058. Tôi đã cầm lấy bông hoa kanavera và đã rải rắc ở Hội Chúng tỳ 
khưu. Tôi đã thực hiện nhiều lần ở đức Phật, sau đó đã rải rắc nhiều hơn nữa. 


2059. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 


2060. Trước đây tám mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên Mahiddhika đã là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2061. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kanaverapupphiya[35] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kanaverapupphiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


163. Ký Sự về Trưởng Lão Khajjakadäyaka 


2062. Trước đây, tôi quả nhiên đã có dâng cúng trái cây đến đức Thế Tôn 
Tissa. Và tôi đã dâng lên trái dừa được công nhận là vật ăn được. 


2063. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây ấy đến đức Phật, bậc Đại Ân Sĩ 
Tissa, tôi được vui mừng là người đã làm xong việc theo như dự tính, tôi đã 
được tái sanh theo như ước muốn. 


2064. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


284 


2065. Trước đây mười ba kiếp, tôi đã là đức vua Indasama, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2066. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão KhaJjakadayaka[36] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Khajjakadäyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


164. Ký Sự về Trưởng Lão Desapijaka 


2067. Còn về đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đẳng Nhân Ngưu, Ngài bay lên bầu trời và di chuyển bằng đường không trung. 


2068. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng đường đến bất cứ khu vực 
nào mà đẳng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí, đã đi đến và đứng lại ở khu vực ẫy. 

2069. (Kê từ khi) tôi đã nhìn thấy bậc Đại Hiền Trí (trước đây) một ngàn 
tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường khu vực (đức Phật đã đứng). 


2070. (Trước đây) một ngàn một trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Gosujãta, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2071. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Desapũjaka[37] đã nói lên những lời kệ này như thế 


285 
Ký sự về trưởng lão Desapũjaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


165. Ký Sự về Trưởng Lão Kanikãracchadaniya 


2072. Đáng Toàn Giác Vessabhũ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, bậc Hiền Trí đã đi sâu vào khu rừng lớn cho việc nghỉ ngơi giữa 
ngày. 


2073. Khi ấy, tôi đã thu nhặt bông hoa kanikãra và đã làm chiếc lọng che. 
Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 


2074. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2075. Trước đây hai mươi kiếp, tám vị Sát-đề-ly (cùng) tên Sonnäbha đã 
là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2076. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kanikaracchadaniya[38| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kanikãracchadaniya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


166. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidãyaka 


286 


2077. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tên Phussa, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đẳng Anh Hùng, trong khi giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết 
Bàn, Ngài (đã) đi ở trên đường. 


2078. Theo tuần tự, đức Thế Tôn đã đi đến gần chỗ của tôi. Do đó, tôi đã 
nhận lấy bình bát và đã dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn. 


2079. Kẻ từ khi tôi đã dâng cúng bơ lỏng trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bơ 
lỏng. 


2080. Trước đây 56 kiếp, tôi đã là vị tên Samodaka độc nhất, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2081. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sappidäyaka[39] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sappidäyaka là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 


167. Ký Sự về Trưởng Lão Yithikãpupphiya 


2082. Tôi (đã) di chuyển xuôi dòng ở bờ sông Candabhägä. Tôi đã nhìn 
thấy đắng Tự Chủ ở tại nơi ấy tợ như cây sãlã chúa đã được trồ hoa. 


2083. Tôi đã cầm lấy bông hoa yũthika và đã đi đến gần bậc Đại Hiền 
Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


287 


2084. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2085. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, tôi đã là vị tên Samuddhara độc nhất, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2086. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Yũthikapupphiya[40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Yñthikãpupphiya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


168. Ký Sự về Trưởng Lão Dussadãyaka 


2087. Lúc bấy giờ, tôi đã là người con trai của đức vua ở thành phố 
Tivarã đáng yêu. Sau khi nhận được tặng phẩm, tôi đã dâng cúng đến bậc An 
Tịnh. 


2088. Đức Thế Tôn đã chấp thuận và đã dùng bàn tay sờ vào tắm vải. Sau 
khi chấp thuận, (đức Phật) Siddhattha đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 


2089. Trong khi đức Phật đang đi, các tâm vải đã chạy theo phía sau của 
Ngài. Tại nơi ây tôi đã làm cho tâm được tịnh tín; đức Phật là nhân vật cao cả 
của chúng ta. 


288 


2090. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tâm vải trước đây chín mươi bôn kiệp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu nảy là quả báu của việc dâng cúng tâm 
vải. 


2091. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, khi ấy tôi đã là đắng Chuyển Luân 
Vương, là vị chúa tế của loài người tên Parisuddha, có oai lực lớn lao. 


2092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dussadäyaka[41] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dussadãyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


169. Ký Sự về Trưởng Lão Samadapaka 


2093. Ở tại thành phố Bandhumafi, đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Tôi 
đã là người ưu tú trong số họ, và họ là các cộng sự viên của tôi. 


2094. Sau khi tụ tập tất cả bọn họ lại, tôi đã khuyến khích về công việc 
phước thiện: “Chúng ta sẽ làm tràng hoa dâng đến Hội Chúng là Phước Điền tối 
thượng.” 


2095. Thuận theo mãnh lực của niềm ước muốn của tôi, họ đã đáp lại 
rằng: “Tốt lắm,” và họ đã hoàn tất tràng hoa ấy. (Tôi đã nói rằng): “Chúng ta 
hãy dâng đến (đức Phật) Vipassĩ.” 


2096. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng tràng 
hoa. 


289 


2097. Trước đây năm mươi chín kiếp, tôi đã là vị thông lãnh dân chúng 
độc nhất tên Ädeyya, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2098. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Samadapaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Samadapaka là phân thứ chín. 

--ooOoo-- 


170. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcanguliya 


2099. Đức Thế Tôn tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đâng Nhân Ngưu. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Hiền trí, vị thiện xảo về việc an trú 
(thiền quả), đang đi vào hương thất. 


2100. Tôi đã cầm lấy tràng hoa có hương thơm ngào ngạt và đã đi đến 
gần đắng Chiến Thắng. Chính vì không làm ồn đến đắng Toàn Giác, tôi đã dâng 
cúng một nhúm năm ngón tay (bông hoa). 


2101. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên hương thơm trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một nhúm năm 
ngón tay (bông hoa). 


2102. Trước đây bảy mươi hai kiếp, vị vua tên Sayampabha đã là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pañcañguliya[42] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Pañcanguliya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 


290 


Phân Tóm Lược 

VỊ có sự phục vụ tôt, vị có bông hoa kanavera, vị có vật ăn được, vị cúng 
dường khu vực, bông hoa kanikãra, vị dâng cúng bơ lỏng, bông hoa yuthika, vị 
dâng cúng tâm vải, tràng hoa, và một nhúm năm ngón tay; (tông cộng) có năm 
mươi bôn câu kệ. 


Phẩm Supãricariya là phẩm thứ mười bảy. 


--ooOoo-- 
XVII. PHẨM KUMUDA 
171. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamäliya 


2104. Ở núi Hi-mã-lạp đã có hô nước thiên nhiên rộng lớn. Là loài quỷ sứ 
đã được sanh ra ở tại nơi ây, tôi đã có dáng vẻ rùng rợn, có sức mạnh lớn lao. 


2105. Bông súng trăng ở tại nơi ấy trỗ hoa. Chúng được sanh ra có kích 
thước bằng bánh xe. Tôi đã thu nhặt bông hoa ấy, và đã có sự gặp gỡ với bậc có 
Năng Lực vào lúc ấy. 


2106. Về đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Chúa Tế của loài người, đắng 
Nhân Ngưu, sau khi nhìn thấy bông hoa đã được gom lại, Ngài đã đi đến gần 
chỗ của tôi. 

2107. Và khi bậc Toàn Giác, vị Trời của chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đã 
đi đến gần, tôi đã gặp Ngài; tôi đã cầm lây bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 


2108. Khi ấy, hội chúng ấy đã trải dài đến tận cùng núi Hi-mã-lạp. Đức 
Như Lai đã đi đến, có được đầy đủ mái che cho toàn bộ hội chúng. 


2109. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


291 


2110. Trước đây mười lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 
Sahassaratha ấy đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2111. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kumudamaliya[43 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kumudamäliya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 


172. Ký Sự về Trưởng Lão Nissenidäyaka 


2112. Tôi đã cho thực hiện cầu thang để bước lên tòa lâu đài của đức Thế 
Tôn Kondañña, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế Ấy. 


2113. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đâng Chánh Đăng Giác. 


2114. (Trước đây) ba mươi mốt ngàn kiếp, ba vị vua (cùng) tên 
Sambahula đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2115. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão NIssemidäyaka[44] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nissenidäyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


173. Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya 


2116. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassï, vị Trời của chư Thiên, đắng 
Nhân Ngưu. 


292 


2117. Sau khi nhìn thấy giống cây rattika (nở hoa ban đêm) có chứa được 
liệu đã được trô hoa, tôi đã thu hoạch bông hoa luôn cả cuống và đã dâng đến 
bậc Đại Ấn Sĩ. 


2118. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 


2119. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua tên Suppasanna, 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oal lực lớn lao. 


2120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Rattipupphiya[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Rattipupphiya là phần thứ ba. 
--0oOoo-- 


174. Ký Sự về Trưởng Lão Udapãnadäyaka 


2121. Tôi đã thực hiện cái giếng dành cho đức Thế Tôn Vipassĩ. Và khi 
ấy, sau khi dâng cúng đồ ăn khất thực, tôi đã dâng (cái giếng) đến Ngài. 


2122. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái giếng. 


2123. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


293 


Đại đức trưởng lão Udapanadäyaka[46] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Udapãnadãyaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


175. Ký Sự về Trưởng Lão Sĩhãsanadãyaka 


2124. Khi bậc Lãnh Đạo Padunuttara, đắng Bảo Hộ Thế Gian đã Niết 
Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử. 

2125. Tại nơi ấy, sau khi thực hiện sự cúng dường với nhiều vật thơm và 
tràng hoa đến Ngài là nguồn đem lại sự an lạc trong thời hiện tại, nhiều người 
thành tựu Niết Bàn. 


2126. Sau khi đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng với tâm tịnh tín, với ý vui 
mừng, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2127. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, tám vị vua (cùng) tên Siluccaya 
ây đã là các đắng Chuyên Luân Vương. 


2128. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão S1ihasanadayaka[47] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sĩhãsanadãyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


176. Ký Sự về Trưởng Lão Maggadattika 


294 


2129. Đức Thế Tôn Anomadassĩ, bậc Chúa Tế của loài người, đắng Nhân 
Ngưu đã đi kinh hành ở ngoài trời nhằm sự thoải mái (cho cơ thể) trong thời 
hiện tại. 


2130. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và đã rải rắc bông 
hoa. Các bông hoa đã rơi ở bàn chân được giở lên và ở trên đỉnh đầu. 


2131. Trước đây 20.000 kiếp, năm người (cùng) tên Pupphacchadaniya 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2132. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Maggadattika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Maggadattika là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


177. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadipiya 


2133. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng một ngọn đèn ở 
cây salala là cội Bồ Đề tối thượng của bậc Hiền Trí Padumuttara. 


2134. Trong khi (tôi) được sanh lên ở cõi hữu, sự tích lũy phước báu đã 
được sanh theo, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngọn đèn. 


2135. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, bốn người (cùng) tên Candaäbha 
ây đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2136. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão EkadTpiya[48] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


295 


Ký sự về trưởng lão Ekadipiya là phần thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ chín). 


--ooOoo-- 


178. Ký Sự về Trưởng Lão Manipijaka 


2137. Có con sông nhỏ đã phát xuất từ phần bên dưới của núi Hi-mã-lạp. 
Và lúc bấy giờ, bậc Tự Chủ cư ngụ ở phần đất cạnh bờ sông ấy. 


2138. Tôi đã cầm lấy chiếc ghế bành làm bằng ngọc ma-ni có màu sắc 
xinh xắn, đáng yêu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


2139. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên ngọc ma-ni trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


2140. Và trước đây mười hai kiếp, tám vị vua (cùng) tên Sataramsi ấy đã 
là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2141. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Manipũjaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Manipijaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


179. Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka 


2142. Ở thành phố Bandhumati, tôi đã là người thầy thuốc khéo được học 
tập, là nguồn đem lại sự an lạc cho những bệnh nhân có sự khổ đau. 


296 


2143. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, bị 
lâm bệnh. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng thuốc chữa bệnh. 


2144. Chính nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc đã được lành bệnh. 
Người là vị hầu cận của (đức Phật) Vipassĩ, có tên là Asoka. 


2145. Kê từ khi tôi đã dâng cúng phương thuốc trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 


2146. Và trước đây vào kiếp thứ tám, (tôi đã là) vị tên Sabbosadha, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2147. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tikicchaka[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Tikicchaka là phần thứ chín. 


--0ooOoo—— 


180. Ký Sự về Trưởng Lão Sañghupatthãka 


2148. Vào thời kỳ đức Thế Tôn Vessabhũ, tôi đã là người phụ việc tu 
viện. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ Hội Chúng tối thượng. 


2149. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


297 


2150. Trước đây vào kiếp thứ bảy, chính bảy vị (cùng tên) Samodaka ấy 
đã là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


2151. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sañghupatthaka[50] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sañghupatthãka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 


Phần Tóm Lược 


Bông súng trắng, rồi vị có cầu thang, giống cây nở hoa về đêm, vị dâng 
cúng giếng nước, vị có bảo tọa sư tử, vị rải rắc (bông hoa) ở con đường, vị có 
một ngọn đèn, vị dâng lên ngọc ma-nI, vị y sĩ, vị phục vụ; (tông cộng) có bốn 
mươi chín câu kệ. 


Phẩm Kumuda là phẩm thứ mười tám. 


--0oOoOo-- 
XIX. PHẨM KUTAJAPUPPHIYA 
181. Ký Sự về Trưởng Lão Kutajapupphiya 


2152. (Tôi đã nhìn thấy) đắng Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt 
trời đã mọc lên đang quan sát phương hướng trong lúc đang di chuyên ở không 
trung. 


296 


2153. Sau khi nhìn thấy cây kufaJa đã được trổ hoa, đã được phát tán 
ngang dọc, tôi đã ngắt lấy (bông hoa) từ trên cây và đã dâng lên (đức Phật) 
Phussa. 


2154. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2155. Trước đây 17 kiếp, bảy vị (cùng tên) Pupphita đã là các đẳng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2156. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão KutaJapupphiya[51 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kutajapupphiya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 


182. Ký Sự về Trưởng Lão BandhujTvaka 


2157. Đắng Toàn Giác, bậc Tự Chủ tên Siddhattha là vị đã được các bậc 
có đức hạnh ca ngợi. Được thành tựu về thiền định, Ngài đã ngồi ở trong vùng 
đôi núi. 

2158. Trong khi tìm kiếm bông hoa tối thượng sanh trưởng ở trong nước 
tại hồ nước thiên nhiên, tôi đã nhìn thấy các bông hoa bandhujïvaka gần kề bên 
cạnh. 


2159. Tôi đã nâng lên (các bông hoa) bằng cả hai tay và đã đi đến gần bậc 
Đại Hiền Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên (đức Phật) 
Siddhattha. 


299 


2160. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 


2161. Trước đây 14 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng, 
là đắng Chuyên Luân Vương tên Samuddakappa có oai lực lớn lao. 


2162. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bandhujïvaka[52] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Bandhujivaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


183. Ký Sự về Trưởng Lão Kotumbariya 


2163. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật Sikhï) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như 
cây kanikãra đang cháy sáng, tợ như biển cả không thể đo lường, giống như là 
quả địa cầu bao la. 


2164. Tương tợ như loài bò mộng thuần chủng, Ngài được tôn vinh bởi 
hội chúng chư Thiên. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã đi đến 
gần bậc Tối Thượng Nhân. 

2165. Sau khi lấy ra bảy bông hoa đã được che phủ bằng tắm vải mịn, tôi 
đã dâng lên đức Phật Sikhĩ, đẳng quyên thuộc của thế gian. 


2166. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2167. Trước đây hai mươi kiếp, tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương độc 
nhất với tên là Mahãnela, có quyền uy vĩ đại, có oai lực lớn lao. 


300 


2168. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kotumbariya[53] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Kotumbariya là phần thứ ba. 


--ooOoo—— 


184. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 


2169. Đức Thế Tôn tên Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, đã bước đi ở trên đường lộ, được tháp tùng bởi các vị Thính Văn. 


2170. Năm bó hoa sen và bốn bó nữa đã được tôi cất giữ. Có ý định dâng 
vật hiễn cúng nhằm thành tựu công đức, tôi đã cầm (các bông hoa) lên. 


2171. Trong lúc bậc Toàn Giác, đẳng Tối Thượng Nhân, bậc có màu da 
vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, được chiếu rọi bởi ánh hào quang của đức 
Phật, tôi đã cũng đường (bông hoa) đến Ngài 


2172. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2173. Trước đây mười ba kiếp, năm vị được gọi tên là Usabha đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2174. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


301 


Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ tư. 


--ooOoo—— 


185. Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadäyaka 


2175. (Tôi đã nhìn thấy) đắng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như mặt trời đang 
mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 


2176. Tôi đã nghiền các hạt đậu tây ở trong mật viên tỉnh khiết. Trong khi 
đứng ở ngay tại tòa lâu đài, tôi đã dâng cúng đến đắng quyền thuộc của thế gian 


2177. Đã hiện diện tám trăm ngàn vị Thinh Văn của đức Phật. Món ấy 
dầu được tràn đầy bình bát của tất cả các vị, mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa. 


2178. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đây bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2179. Trong bốn mươi ngàn kiếp, ba mươi tám người ấy có (cùng) tên là 
Isimugga, họ đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2180. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Isimuggadayaka[SS] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Isimuggadäyaka là phần thứ năm. 


302 


--ooOoo-- 


186. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upatthãka 


2181. Tôi đã là người sử dụng chiếc trống con ở thành phố Rammavati. 
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ, tôi đã đi đến cội Bồ Đề tối 
thượng. 


2182. Được thúc đây bởi nhân tổ trong sạch, tôi đã phục vụ sáng chiều, 
tôi đã không bị đọa vào khô cảnh trong một ngàn tám trăm kiếp. 


2183. Trước đây một ngàn năm trăm kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân 
chúng tên Muraja, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2184. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bodhi-upatthaka[S6] đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
Ký sự về trưởng lão Bodhi-upatthãka là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 


187. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika 


2185. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 
dứt của tuôi thọ, chư Thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói rằng: 


2186. “Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 
loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 
Chánh Pháp. 


2187. Mong rằng niềm tin ây của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 
được vững vàng trong Chánh Pháp đã khéo được công bó, và không bị dao động 
cho đến hết cuộc đời.” 


303 


2188. “Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 
Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có mầm tái 
sanh. 


2189. Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng sự 
bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 
Phạm hạnh.” 


2190. Do lòng thương tưởng này, khi biết vị Thiên nhân đang mệnh 
chung, chư Thiên thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.” 


2191. Khi Ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 
tôi răng: “Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 


2192. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 
đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi. 


2193. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 
vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chắn động. 


2194. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 


2195. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 
tại nơi ấy, tôi đã không bị đọa vào khô cảnh trong 100.000 kiếp. 


2196. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


304 


Đại đức trưởng lão Ekacintika[57] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekacintika là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


188. Ký Sự về Trưởng Lão Tikannipupphiya 


2197. Trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã được các tiên nữ trọng vọng. Tôi 
đã nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã nhớ đến đức Phật tối thượng. 


2198. Sau khi lấy ra bông hoa tikanm, tôi đã làm cho tâm của chính mình 
được tịnh tín và đã dâng lên đức Phật Vipassĩ, đấng Nhân Ngưu. 


2199. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2200. Trước đây 73 kiếp, bốn vị (cùng) tên Ramuttama đã là các đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2201. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tikannipupphiya[58] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tikannipupphiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


189. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacãriya 


2202. Lúc bây giờ, đã xảy âm thanh ầm ï ở chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi 
rằng: “Đức Phật Niết Bàn ở thế gian, và chúng ta vẫn còn tham ái.” 


305 


2203. Chư Thiên ấy đã bị khơi dậy bởi nỗi niềm chắn động, đã bị chiếm 
hữu bởi mũi tên sầu muộn. Được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, tôi đã đi 
đến gần bên đức Phật. 


2204. Tôi đã cầm lấy bông hoa mandärava mềm mại đã được hóa hiện ra, 
tôi đã dâng lên đức Phật vào thời điểm viên tịch Niết Bàn. 


2205. Khi ấy, tất cả chư Thiên và các tiên nữ đã tùy hỷ với tôi. Tôi đã 
không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2206. Trước đây sáu mươi ngàn kiếp, mười sáu người (cùng) tên Mahã- 
mallajana ấy đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2207. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekacãriya[59] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekacãriya là phần thứ chín. 
--0oOoO-- 


190. Ký Sự về Trưởng Lão Tivantipupphiya 


2208. Bị (phiền não) chế ngự, tất cả các vị ây đã cùng nhau đi đến gặp tôi 
và tham thiền. Trong khi các vị ấy đang tham thiền, họ đã có sự bực bội khởi 
lên. 


2209. Lúc bấy giờ, vị có tên Sunanda, Thĩnh Văn của đức Phật bậc Hiền 
Trí Dhammadassĩ, đã đi đến gặp tôi. 


2210. Khi ấy, những người nào đã có sự sinh hoạt gắn bó với tôi, những 
người ấy đã dâng cúng bông hoa đến tôi. Tôi đã cầm lấy bông hoa ấy và đã 
dâng lên vị Thinh Văn. 


306 


2211. Tôi đây đã qua đời và cũng đã tái sanh ở tại nơi ấy lần nữa. Tôi đã 
không đi đến đọa xứ trong một ngàn tám trăm kiếp. 


2212. Trước đây 1300 kiếp, tám vị (cùng) tên Dhũmaketu đã là các đẳng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2213. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tivantipupphiya[60] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tivantipupphiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Bông hoa kutaja, vị có bông hoa bandhujTva, bông hoa kotumbara, bó 
bông hoa, hạt đậu tây, cội Bồ Đè, VỊ có một lần suy nghĩ, vị có bông hoa 
tikanni, vị có một lần hành xử, bông hoa tivanti; (tổng cộng) có sáu mươi hai 
câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Kutajapupphiya là phẩm thứ mười chín. 


--ooOoo-- 
XX. PHẨM TAMÄLAPUPPHIYA 
191. Ký Sự về Trưởng Lão Tamãlapupphiya 


2214. Tòa lâu đài với tám mươi bốn ngàn cột trụ làm bằng vàng đã khéo 
được hóa hiện ra cho tôi, tợ như (phép mầu đo) cây như ý của chư Thiên. 


307 


2215. Với tâm ý trong sạch, tôi đã cầm lấy bông hoa tamãla và đã dâng 
lên đức Phật Sikhï là đắng quyến thuộc của thế gian. 


2216. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2217. Trước đây hai mươi kiếp, chỉ một mình (tôi) có tên Candatitta, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tamalapupphiya{[6 I | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tamãlapupphiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


192. Ký Sự về Trưởng Lão Tinasantharadäyaka 


2219. Cỏ mà vị ân sĩ sống ở trong rừng (đã) cắt cho bậc Đạo Sư, tất cả cỏ 
ây đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải. 


2220. Khi ấy, tôi đã cầm lấy cỏ ấy và đã trải ra ở phần cao nhất của mặt 
đất. Và tôi đã mang lại chỉ ba lá cây thốt nốt. 


2221. Sau khi làm mái che bằng cỏ, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) 
Siddhattha. Chư Thiên và nhân loại đã duy trì (mái che) cho bậc Đạo Sư ấy 
trong bảy ngày. 


308 


2222. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cỏ trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cỏ. 


2223. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Mahaddhana đã là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinasantharadayaka[62| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinasantharadäyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


193. Ký Sự về Trưởng Lão Khandaphulliya 


2225. Lúc bấy giờ, ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Phussa ở trong khu 
rừng bao la đã bị phá sập bởi các con voi, có cây cối đã mọc lên ở nơi ấy. 

2226. Được vui lòng với các đức hạnh của bậc Thầy của tam giới ấy, tôi 
đã san bằng chỗ lỗi lõm và đã dâng cúng khối vôi bột. 


22271. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của khối vôi bột. 


2228. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng) tên Jitasena đã 
là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2229. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


309 


Đại đức trưởng lão Khandaphulliya đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Khandaphulliya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


194. Ký Sự về Trưởng Lão Asokapijaka 


2230. Lúc bấy giờ, ở thành phố Tïvarã đáng yêu đã có khu vườn thượng 
uyền. Ở tại nơi ấy, tôi đã là người giữ vườn, có sự sinh hoạt gắn bó với đức vua. 


2231. Đáng Tự Chủ tên Paduma đã là vị có hào quang. Khi bậc Hiền Trí 
ấy ngồi ở nơi cây sen trắng, bóng râm đã không rời khỏi Ngài. 


2232. Sau khi nhìn thấy cây asoka đã được trồ hoa, nặng trĩu từng chùm, 
có dáng nhìn xinh đẹp, tôi đã dâng lên đức Phật có tên là Padumuttara. 


2233. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2234. Trước đây ba mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng tên) Arunañjaha đã 
là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2235. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Asokapñjaka[63] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Asokapũjaka là phần thứ tư. 


--ooOoo—— 


310 


195. Ký Sự về Trưởng Lão Añkolaka 


2236. Sau khi nhìn thấy cây aäkola với chùm hoa cao quý có lớp vỏ bọc 
đã được trồ hoa, tôi đã hái xuống bông hoa ấy và đã đi đến gặp đức Phật. 


2237. Vào thời điểm Ấy, bậc Đại Hiền Trí Siddhattha có sự ân cư. Sau khi 
bày tỏ sự tôn kính trong chốc lát, tôi đã rải rắc bông hoa ở nơi hang động. 


2238. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2239. Trước đây ba mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị Devagajjita độc nhất, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ankolaka[64] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Añkolaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


196. Ký Sự về Trưởng Lão Kisalayapijaka 


2241. Tôi đã có một vườn hoa ở thành phố DvãravafI. Và có giếng nước ở 
ngay tại nơi ấy là nguồn cung cấp (nước) cho các loài thực vật. 


2242. Có lòng thương tưởng đến tôi, vị Siddhattha không bị đánh bại ấy, 
được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, đi đến ở trên không trung. 


311 


2243. Tôi không nhìn thấy bất cứ vật nào khác đáng để cúng đường đến 
bậc Đại Ân Sĩ. Sau khi nhìn thấy chồi non của cây asoka, tôi đã thảy (chồi non 
ây) lên không trung. 


2244. Trong khi đức Phật đang di chuyên, các chồi non ấy đi theo phía 
sau của Ngài. Tôi đây sau khi đã nhìn thấy thần thông ấy (đã tán dương rằng): 
“Ôi tính chất cao thượng của đức Phật!” 


2245. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên chồi non trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2246. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị Ekassara độc nhất, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2247. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão KisalayapuJaka[65] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kisalayapũjaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


197. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadäyaka 


2248. Tôi đã là con khỉ có sức mạnh và nhanh nhẹn, thường lai vãng ở 
nơi hiểm trở của ngọn núi. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã tưởng 
nhớ đến đức Phật tối thượng. 


312 


2249. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã lìa khỏi (chỗ ngụ) vài ngày 
và đã xem xét đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha, bậc đã đi đến tận cùng ba 
CỐI. 


2250. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở 
thế gian cùng với một ngàn bậc Vô Lậu đã đi đến gần tôi. 


2251. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi đến gần, có 
trái cây ở tay. Đức Thế Tôn, đắng Toàn Tri, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng đã thọ nhận. 


2252. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


2253. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị có tên Upananda, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2254. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tindukadayaka[66] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tindukadäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


198. Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipũjaka 


2255. Vì lòng thương tưởng hậu thế, đức Thế Tôn tên Sumedha, đắng 
Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu, đắng Chiến Thắng đã ra sức nỗ 
lực. 


313 


2256. Trong khi bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy đang đi kinh 
hành, tôi đã dâng lên đức Phật nắm tay gồm những bông hoa girinela. 


2257. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đấy bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 


2258. Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Sunela, là 
người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật, có oal lực lớn lao. 


2259. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mutthipũjaka[67] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Mutthipũjaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


199. Ký Sự về Trưởng Lão Kiñkanipupphiya 


2260. Đắng Tự Chủ tên Sumangala, bậc không bị đánh bại, đắng Chiến 
Thắng đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi vào thành phó. 


2261. Sau khi thực hành việc đi khất thực, bậc Hiền Trí đã lìa khỏi thành 
phó. Có phận sự đã được làm xong, bậc Toàn Giác ấy đã cư ngụ ở trong khu 
rừng. 


2262. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa kiñkani 
và đã dâng lên đức Phật, đẳng Tự Chủ, bậc Đại Ân Sĩ. 


314 


2263. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2264. Trước đây tám mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị tên Apiläpiya, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2265. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kiñkampupphiya[68] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kiñkanipupphiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


200. Ký Sự về Trưởng Lão Yũthikãpupphiya 


2266. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
bậc Hữu Nhãn đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi đến trú xá. 


2267. Sau khi cầm lây bông hoa yũthika tối thượng bằng cả hai tay, tôi đã 
dâng lên đức Phật, bậc có tâm từ ái như thế ấy. 


2268. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu và đã 
không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


2269. Trước đây năm mươi kiếp, tôi đã là người độc nhất thông lãnh dân 
chúng tên Samittanandana, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


315 


Đại đức trưởng lão Yũthikapupphiya[69] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Yithikãpupphiya là phần thứ mười. 


--ooOOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có bông hoa tamala, thảm trải bằng cỏ, vị khám phá sự đỗ vỡ, vị liên 
quan đên bông hoa asoka, vị có bông hoa añkola, chôi non, trái cây tinduka, các 
bông hoa nela, vị có bông hoa kiñkanmn, vị có bông hoa yuthikã; (tông cộng) có 
năm mươi tắm câu kệ. 


Phẩm Tamälapupphiya là phẩm thứ hai mươi. 


--0oOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phâm 

VỊ dâng cúng thức ăn, (vị có) đoàn tùy tùng, bông hoa sereyya, trưởng lão 
Sobhita là tương tợ, vị có chiếc lọng che, bông hoa bandhujïva, và luôn cả vị có 
sự phục vụ khéo léo, bông hoa kumuda, bông hoa kufaJa, và luôn cả vị có bông 
hoa tamala đã được thực hiện là thứ mười. Có sáu trăm câu kệ và sáu mươi sáu 
câu thêm vào đó. 

Nhóm “Mười” từ phâm Bhikkhã. 

Nhóm “Một Trăm” thứ nhì được đây đủ. 


--0oOoO-- 

[1] Sereyyaka nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa sereyya.” 

[2] Pupphathũpiya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (thũpa) bằng 
bông hoa (puppha).” 

[3] Päyasadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) món cơm sữa 
(pãyäsa).” 

[4] Sammukhãthavika nghĩa là “vị đã ngợi ca (thavika) trực tiếp ở trước 
mặt (sammukh3).” 


316 


[5] Kusumãsaniya nghĩa là “vị liên quan đến chỗ ngồi (ãsana) bằng bông 
hoa (kusuma).” 


[6] Phaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala).” 


[7] Ñãnasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ (ñãna) của 
đức Phật.” 


[8] Gandhapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) có mùi 
thơm (gandha).” 


[9] Padumapũjaka nghĩa là “vị cúng dường (pũjaka) hoa sen hồng 
(paduma).” 


[10] Candanapñjaka nghĩa là “vị cúng dường (pũjaka) trầm hương 
(candana).” 


[11] Pupphachadaniya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) bằng 
bông hoa (puppha).” 


[12] Rahosaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về nơi thanh vắng 
(raho).” 


[13] Campakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
campaka.” 


[14] Atthasandassaka nghĩa là “vị chỉ dạy (sandassaka) về ý nghĩa, mục 
đích (attha)”. 


[15] Ekapasãdaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc một lần (eka) có được 
đức tin (pasadana).” 


[16] Sãlapupphadayaka nghĩa là “vị cúng dường (pũjaka) bông hoa 
(puppha) salã.” 

[17] Piyalaphaladayaka nghĩa là “vị cúng dường (piJaka) trái cây (phala) 
pyäla.” 

[18] Atichattiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc lọng che ở thượng tầng 
(atichatta).” 

[19] Thambharopaka nghĩa là “vị dựng lên (aropaka) cây cột (thambha).” 

[20] Vedikãraka nghĩa là “vị thực hiện (kãraka) viền rào (vedi).” 


[21] Saparivariya nghĩa là “vị liên quan đến nhóm tùy tùng (parivãra) của 
mình (sa).” 


317 


[22] Ummäpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
umma.” 


[23] Anulepadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) vữa để tô trét 
(anulepa).” 


[24] Vatamsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu 
(vatamsaka).” 


[25] Pallankadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chiếc ghế bành 
(pallanka).” 


[26] Tambapupphiya nghĩa là “vị liên quan bông hoa (puppha) màu nâu 
đỏ (tamba).” 


[27] VithisammaJjaka nghĩa là “vị quét dọn (sammaJjaka) con đường 
(vihi).” 


[28] KakkarupuJaka nghĩa là “vị cúng dường (pũJaka) bông hoa kakkaru.” 


[29] MandãäravapiJaka nghĩa là “vị cúng dường (pũjaka) bông hoa 
mandãrava.” 


[30] Kadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kadamba.” 


[31] Tinasũlaka nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa tinasũlaka.” 

[32] Nãgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nãga.” 

[33] Punnägapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
punnäga.” 

[34] Kumudadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) hoa súng trắng 
(kumuda).” 

[35] Kanaverapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kanavera.” 

[36] Khajjakadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) vật thực để nhai 
(khajJJaka).” 

[37] Desapijaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) khoảnh đất, vùng đất 
(desa).” 

[38] Kanikãracchadaniya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) 
bằng bông hoa kanikãra.” 


318 


[39] Sappidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bơ lỏng (sappl).” 


[40] Yũthikãpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
vũthika.” 


[41] Dussadãyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tâm vải (đussa).” 

[42] Pañcanguliya nghĩa là “vị liên quan đến I nhúm năm (pañca) ngón 
tay (angula).” 

[43] Kumudamäliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mãla) kumuda.” 

[44] Nissenidãyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cầu thang (nissenT).” 


[45] Rattipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (mãla) nở vào ban 
đêm (ratti).” 


[46] Udapanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cái giếng 
(udapana).” 


[47] S1hasanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) bảo tọa sư tử 
(sihasana).” 


[48] Ekadipiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) ngọn đèn (dĩpa).” 
[49] Tikicchaka nghĩa là “vị thầy thuốc.” 


[S50] Sanghupatthaka nghĩa là “vị phục vụ (upatthaka) Hội Chúng 
(sangha).” 


[51] Kutajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kutaJa.” 


[52] Bandhujrvaka nghĩa là “vị có bông hoa bandhuJTvaka.” 
[53] Kotumbariya nghĩa là “vị liên quan đến tắm vải mịn kotumbara.” 


[54] Pañcahatthiya nghĩa là “vị liên quan đến năm (pañca) bó (hattha) 


»” 


hoa. 


[55] bimuggadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) đậu tây 
(isimugga).” 


[56] Bodhi-upatthäka nghĩa là “vị phục vụ (upatthäka) cội cây Bồ Đề 
(bodhi).” 


[57] Ekacintika nghĩa là “vị có một lần (eka) suy nghĩ (cintika).” 


319 


[58] Tikannipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
tikann1.” 


[59] Ekacariya nghĩa là “vị có một lần (eka) hành xử (cãriya).” 


[60] Tivantipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
tivantI.” 


[61] Tamãlapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
tamala.” 


[62] Tinasantharadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tắm thảm 
(santhara) bằng cỏ (tina).” 


[63] AsokapiJaka nghĩa là “vị cũng dường (pũJaka) bông hoa asoka.” 

[64] Ankolaka nghĩa là “vị có bông hoa añkola.” 

[65] Kisalayapjaka nghĩa là “vị cúng dường (pijaka) các chồi non 
(kisalaya).” 

[66] Tmdukadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây tinduka.” 

[67] Mutthipjaka nghĩa là “vị cũng đường (pñjaka) nắm (mutthi) bông 


»” 


hoa. 


[68] Kiñkanipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kinkan.” 


[69] Yũthikãpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
vũthikã.” 


320 


XXI. PHẨM KANIKÄRAPUPPHIYA 
201. Ký Sự về Trưởng Lão Kanikãrapupphiya 


2271. Sau khi nhìn thấy cây kanikãra đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã hái 
xuống (bông hoa) và đã dâng lên (đức Phật) Tissa, bậc đã vượt qua dòng lũ như 
thế ấy. 


2272. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2273. Trước đây ba mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Arunapäni, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2274. Bỗn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kanikarapupphiya{ L] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kanikärapupphiya là phần thứ nhất. 


--ooOOoo-- 


202. Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya 


2275. Đức Thế Tôn Sikhï hùng tráng có màu da vàng chói, có trăm ánh 
hào quang, có sự huy hoàng, có tâm từ ái, đã bước lên con đường kinh hành. 


2276. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sau khi đảnh lễ bậc có trí tuệ tối 
thượng, tôi đã cầm lấy bông hoa minela và đã dâng lên đức Phật. 


321 


2277.(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2278. Vào kiếp (thứ) hai mươi chín, (tôi đã là) vị tên Sumedhayasa, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2279. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Minelapupphiya[2] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Minelapupphiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


203. Ký Sự về Trưởng Lão Kiñkinikapupphiya 


2280. Bậc Toàn Tri, đắng Lãnh Đạo Thế Gian (sáng chói) trông tợ như 
cây cột trụ bằng vàng. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã lội xuống hồ nước lạnh và 
đã tắm. 


2281. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa 
kiñkini và đã dâng lên (đức Phật) Vipassass, đắng Chúa Tế của loài người như 
thế ấy. 


2263. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2283. Vào kiếp (thứ) hai mươi bảy, (tôi đã là) đức vua Bhïmaratha, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


322 


2284. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kiñkimkapupphiya[3]| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kiakinikapupphiya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


204. Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya 


2285. Đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Chúa Tế của loài người, đắng Nhân 
Ngưu dẫn dầu các bậc Thinh Văn đã đi đến bờ sông Gaủgã. 


2286. Sông Gangäã đã tràn nước đến mé bờ khiến loài quạ có thể uống 
được, khó thể vượt qua. Tôi đã đưa đức Phật, bậc Tối Thượng của loài người, 
cùng với Hội Chúng tỳ khưu sang sông. 


2287. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đưa sang 
(sông). 


2288. Trước đây một ngàn ba trăm kiếp, năm vị (cùng tên) Sabbhogavã 
đã là các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


2289. Và trong kiếp sống cuối cùng này, tôi đã được sanh ra trong gia tộc 
Bà-la-môn. Cùng với ba người bạn, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của bậc Đạo 
Sư. 


xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


323 


Đại đức trưởng lão Taraniya[4] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Taraniya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


205. Ký Sự về Trưởng Lão Niggundipupphiya 


2290. Tôi đã người phụ việc tu viện của đức Thế Tôn Vipassĩ. Tôi đã cầm 
lấy bông hoa niggundi và đã dâng lên đức Phật. 


2291. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi một 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2292. Trước đây ba mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Mahäpatäpa, là đâng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2293. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Niggundipupphiya[ŠS] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Niggundipupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


206. Ký Sự về Trưởng Lão Udakadäyaka 


2294. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có tâm ý thanh tịnh, không bị chộn 
rộn, đang thọ thực, tôi đã cầm lấy bình nước và đã dâng cúng đến (đức Phật) 
Siddhattha. 


324 


2295. Giờ đây, tôi không còn bợn nhơ, được xa lìa ô nhiễm, sự hoài nghĩ 
đã được đoạn tận. Trong khi sanh lên ở cõi hữu, quả báu tốt đẹp phát sanh (đến 
tô). 


2296. Kê từ khi tôi đã cúng dường nước trước đây chín mươi bôn kiệp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng nước. 


2297. Trước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Vimala độc nhất, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2298. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udakadãyaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Udakadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


207. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaliya 


2299. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Điều Phục Nhân Siddhattha ngồi ở trong 
vùng đổi núi đang chói sáng như là cây kanikãra, đang làm cho tất cả các 
phương rực sáng. 

2300. Khi ấy, không đo dự tôi đã dùng cây cung và đã dương lên mũi tên. 
Sau khi đã cắt đứt bông hoa có luôn cả cuống, tôi đã dâng lên đức Phật. 


2301. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


325 


2302. Trước đây năm mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Jutindhara độc 
nhất, là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oal lực 
lớn lao. 


2303. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Salalamäliya[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Salalamaliya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


208. Ký Sự về Trưởng Lão Korandapupphiya 


2304. Trong khi đi theo sau từng bước chân của bậc Đại Ân Sĩ Vipass, 
tôi đã nhìn thấy bàn chân đang bước đi được điểm tô dấu hiệu hình bánh xe (của 
Ngài). 


2305. Sau khi nhìn thấy cây koranda đã được trô hoa, tôi đã cúng đường 
(bông hoa) ở dấu chân (Ngài). Trở nên mừng rỡ, tôi đã đảnh lễ dấu chân tối 
thượng với tâm mừng rỡ. 


2306. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
dâu chân (đức Phật). 


2307. Vào kiếp thứ bảy mươi lăm, tôi đã là Vĩtamala độc nhất, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2308. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


326 


Đại đức trưởng lão Korandapupphiya[8] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Korandapupphiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


209. Ký Sự về Trưởng Lão Ädhãradãyaka 


2309. Chân đề bình bát đã được tôi cũng dường đến đắng quyến thuộc 
của thế gian Sikhi. Tôi cai quản toàn bộ trái đất này cùng với tất cả tài nguyên. 


2310. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đắng Chánh Đăng Giác. 


2311. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bốn người (cùng) tên Samanta- 
carana đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2312. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ädhãradãyaka[9] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ädhãradãyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


210. Ký Sự về Trưởng Lão Vãtãtapanivãriya 


2313. Tôi đã cũng dường một chiếc lọng đến đức Thế Tộn Tissa, vị Trời 
của chư Thiên như thế ấy, với tâm ý trong sạch. 


2314. Điều ác xấu của tôi được chận đứng, có sự thành tựu của điều 
thiện. (Chư Thiên) nắm giữ chiếc lọng ở không trung (che cho tôi), điều này là 
quả báu của nghiệp quá khứ. 


327 


2315. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đẳng Chánh 
Đăng Giác. 


2316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 
lọng. 


2317. Trước đây bảy mươi hai kiếp, tám bậc thông lãnh dân chúng (cùng) 
tên Mahãnidãna đã là các đắng Chuyên Luân Vương. 


2318. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vatatapanivariya[ 10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vãtãtapanivariya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Bông hoa kanikara, bông hoa minela, bông hoa kinkiml, và với sự vượt 
qua, vị có bông hoa niggundl, vị cúng dường nước, bông hoa salala, và bông 
hoa kurandaka, (vị dâng cúng) chân đề bình bát, lọng che nắng: (tổng cộng) có 
bốn mươi tám câu kệ. 


Phẩm Kanikãrapupphiya là phẩm thứ hai mươi mốt. 


--0oOOO-- 
XXII. PHẨM HATTHI 
211. Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidãyaka 


2319. Con voi hạng nhất có ngà dài như gọng xe, vững chãi, đã được tôi 
dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy. 


328 


2320. Tôi thọ hưởng mục đích tối thượng là trạng thái an tịnh vô thượng. 
Vật thí cao quý đã được tôi dâng cúng đến vị tầm cầu lợi ích cho tắt cả thế gian. 


2321. Kê từ khi tôi đã dâng cúng con voi trước đây chín mươi bốn kiếp, 


tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng con 
VOI. 


2322. Vào kiếp (thứ) bảy mươi tám, mười sáu vị Sát-đế-ly (cùng) tên 
Samantapäsädika đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2323. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Hatthidãyaka[ I 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Hatthidäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


212. Ký Sự về Trưởng Lão Pãnadhidäyaka 


2324. Tôi đã dâng cúng đôi dép đên vị ân sĩ già cả, sông ở rừng, có sự 
khô hạnh dài lâu, có nội tâm đã được phát triển. 


2325. Bạch đắng Chúa TẾ của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đẳng Nhân Ngưu, do việc làm ây con thọ hưởng mọi phương tiện di 
chuyển; điều này là quả báu của nghiệp quá khứ. 


2326. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi dép. 


329 


2327. Trước đây bảy mươi bảy kiếp, tám vị Sát-đế-ly (cùng) tên Suyãna 
đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2328. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Panadhidayaka[12| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pãnadhidãyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


213. Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka 


2329. Vào lúc ấy, trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng thành tựu Niết 
Bàn, (đức Phật) Vessabhũ, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, (đã) thuyết giảng về 
các Chân Lý Cao Thượng. 


2330. Là người thành tựu tâm bị mẫn cao tột, tôi đã đi đến cuộc hội họp. 
Ngồi xuống, an tịnh, tôi đây đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 


2331. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đi đến thế giới của 
chư Thiên. Tôi đã cư ngụ giữa chư Thiên trong thành phó ở tại nơi ấy ba mươi 
kiếp. 


2332.Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về Chân Lý. 


2333. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Ekaphusita, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


330 


2334. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saccasaññaka[ 13] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Saccasaññaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


214. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 


2335. Sau khi nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may từ vải bị 
quăng bỏ. 


2336. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2337. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thông lãnh 
dân chúng tên Amitäbha, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


233§. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekasaññaka[14] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


331 


215. Ký Sự về Trưởng Lão Ramsisaññaka 


2339. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như 
mặt trời có tia sáng màu trăng, tợ như con hỗ hùng tráng quý cao khéo được 
sanh ra, (đang ngồi) ở trong vùng đôi núi. 


2340. Năng lực ấy của đức Phật chói sáng ở trong vùng đồi núi. Sau khi 
đã làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang, tôi đã sướng vui ở cối trời một 
kiếp. 


2341. Do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm và cũng nhờ vào sự niệm tưởng 
đến đức Phật, việc thiện đã được tôi thực hiện tốt đẹp trong các kiếp còn lại. 


2342. Kế từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2343. Vào kiếp thứ năm mươi bảy, tôi đã là người độc nhất thông lãnh 
dân chúng tên Sujãta, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2344. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka[1S] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


332 


216. Ký Sự về Trưởng Lão Santhita 


2345. Ở tại cội cây Assattha đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh 
lục, tôi đã đạt được sự suy tưởng thuần túy hướng đến đức Phật, có niệm (đầy 
đủ). 


2346. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, do nhờ tác động của sự suy tưởng ấy, sự đoạn tận các lậu hoặc đã được tôi 
đạt đến. 


2347. Trước đây mười ba kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Dhanittha, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2348. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Santhita[16] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Santhita là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


217. Ký Sự về Trưởng Lão Tãlavantadäyaka 


2349. Chiếc quạt lá cọ đã được tôi dâng cúng đến đẳng quyến thuộc của 
mặt trời Tissa nhằm mục đích dập tắt sự nóng nực và làm lắng dịu sự bực bội. 


2350. Tôi tự mình dập tắt ngọn lửa tham ái và đặc biệt hơn nữa là ngọn 
lửa sân hận. Và tôi dập tắt ngọn lửa sỉ ê; điều này là quả báu của chiếc quạt lá 
cọ. 


2351. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đẳng Chánh Đăng Giác. 


333 


2352. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2353. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Mahãnãma, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2354. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tãlavantadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tãlavantadäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOOoo-- 


218. Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 


2355. Sau khi cầm lấy tắm vải choàng thô xấu, tôi đã (đi đến) thành phố 
của vị thầy tế độ. Và tôi học tập về chú thuật làm bẻ gãy mũi tên. 


2356. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng. Là bậc ưu tú, quý cao, tột đỉnh, đức Phật Tissa là bậc Tối Thượng của 
đám đông. 


2357. Khi tắm vải choàng thô xấu được trải ra, đẳng Tôi Thượng Nhân, 
bậc Đại Hùng, đẳng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu trong khi 
bước đi đã đặt chân lên (tấm vải choàng). 


2358. Sau khi nhìn thấy đắng Quang Đăng của thế gian ấy tợ như mặt 
trăng không bị bợn nhơ, với tâm ý trong sạch tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc 
Đạo Sư. 


334 


2359. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng tắm vải choàng thô xấu trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tắm 
vải choảng thô xấu. 


2360. Trước đây ba mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Sunanda, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2361. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Akkantasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Akkantasaññaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


219. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidäyaka 


2362. Ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được trọng vọng bởi đám phụ 
nữ, tôi đã nhìn thấy vị Sa-môn bị lâm bệnh và đã thỉnh vào trong nhà. 


2363. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đã đi 
vào, tôi đã dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha. 


2364. Sau khi nhìn thấy sự mệt nhọc đã được lắng xuống, khuôn mặt và 
giác quan đã được rạng rỡ, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ngợi 
ca ở phía trước Ngài. 


2365. Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, sau khi nhìn thấy tôi 
có nội tâm đã khéo được tịnh tín, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là 
chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 


335 


2366. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây 94 kiếp, tôi không còn 
biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bơ lỏng và dầu ăn. 


2367. Trước đây mười bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Jutideva, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2368. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sappidäyaka[17] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sappidäyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


220. Ký Sự về Trưởng Lão Pãpanivãriya 


2369. Con đường kinh hành của đức Thế Tôn Piyadassĩ đã được tôi làm 
sạch sẽ, được che bởi những cây sậy, có sự ngăn cản gió và sức nóng. 


2370. Tôi đã nỗ lực trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư nhằm mục đích lánh 
xa điều ác, nhằm sự thành tựu việc thiện, nhằm sự dứt bỏ các điều ô nhiễm. 


2371. Trước đây I1 kiếp, (tôi đã là) vị nôi danh tên Aggideva, là đẳng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2372. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pãpanivãriya[18] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pãpanivãriya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 


336 


Phần Tóm Lược 


(Vị cúng đường) con voi, đôi đép, (vị suy tưởng về) Chân Lý, và các hào 
quang, (vị có sự suy tưởng) đã được bền vững, và vị có cây quạt lá cọ, tương tợ 
là vị suy tưởng về việc (đức Phật) đã bước lên, bơ lỏng, vị có sự ngăn cản điều 
ác; (tông cộng) có năm mươi bốn câu kệ. 


Phẩm Hatthi là phẩm thứ hai mươi hai. 


--0oOoo-- 
XXII. PHẨM ÄLAMBANADAYAKA 
221. Ký Sự về Trưởng Lão Älambanadäyaka 


2373. Vật tựa (lưng) đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn Atthadassï, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, bậc Chúa Tế của loài người như 
thế ấy. 


2374. Tôi cai quản trái đất bao la bao gồm biến cả và tôi thực hiện quyền 
lãnh đạo đối với các sanh mạng ở trên trái đất. 


2375. Các phiền não của tôi đã được thiêu đót, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 


2376. Trước đây sáu mươi hai kiếp, ba vị Sát-đế-ly (cùng) tên Ekãpassita 
ây đã là các Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2377. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Älambanadayaka[19] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Älambanadäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


337 


222. Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadãyaka 


2378. Trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi đã là bậc thầy của đám đông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 


2379. 2380. Mảnh da thú đã được tôi dâng cúng đến đắng quyến thuộc 
của thế gian Sikhĩ. Nhờ vào việc làm ấy ở đắng Chúa Tế của loài người, bậc 
Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu, 
tôi đã thiêu đốt các phiền não. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 
đẳng Chánh Đăng Giác. 


2381. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tắm da dê trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm đa đê. 


2382. Trước đây vào kiếp thứ năm, tôi đã là đức vua Sudãyaka, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2383. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ajinadäyaka[20] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ajinadäyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


223. Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya 


2384. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đẳng Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng. 


338 


2385. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đại Ân Sĩ Vipassï một lát thịt. Tôi được 
thiết lập làm vị chúa tế ở thế gian luôn cả chư Thiên. 


2386. Do nhờ sự dâng cúng lát thịt này, châu báu sanh lên cho tôi. Hai 
loại châu báu này ở thế gian đưa đến sự thành tựu của đời hiện tại. 


2387. Tôi thọ hưởng tất cả các thứ ấy nhờ vào năng lực của sự dâng cúng 
lát thịt. Thân thê của tôi mềm mại, trí tuệ của tôi có sự nhận biết vi tế. 


2388. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng lát thịt trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lát thịt. 


2389. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng. Vị ấy tên là Mahãrohita, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2390. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dvirataniya[21] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dvirataniya là phần thứ ba. 


(Tụng phẩm thứ mười). 


--ooOoO-- 


224. Ký Sự về Trưởng Lão Ärakkhadãyaka 


2391. Tôi đã cho thực hiện vòng rào chăn đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Và tôi đã dâng cúng sự bảo vệ đến đẳng Thiện Thệ, bậc Đại Ân Sĩ. 


339 


2392. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy, tôi không nhìn thấy sự kinh 
hoàng và sựhãi sợ. Khi được sanh lên ở bất cứ đâu, sự run sợ của tôi là không 
được biết đến. 


2393. (Kế từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của vòng rào 
chắn. 


2394. Trước đây vào kiếp thứ sáu, (tôi đã là) vị tên Apassena, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2395. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ärakkhadayaka[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ärakkhadãyaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


225. Ký Sự về Trưởng Lão Avyädhika 


2396. Tôi đã dâng cúng đến gian nhà sưởi ấm đến đức Thế Tôn Vipassl, 
chỗ trú ngụ và bình chứa nước nóng đến những người bị bệnh. 


2397. Do việc làm ấy, thân thể của tôi đã được tạo thành tốt đẹp, tôi 
không còn biết đến bệnh tật; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 


2398. Kê từ khi tôi đã dâng cúng gian nhà trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của gian nhà sưởi ấm. 


340 


2399. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị tên Aparãjita độc nhất, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2400. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Avyädhika[23] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Avyädhika là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


226. Ký Sự về Trưởng Lão Ankolapupphiya 


2401. Nãrada là tên của tôi, (mọi người) biết đến tôi là Kassapa. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipass, vị đứng đầu trong số các Sa-môn, được chư Thiên 
tôn kính. 


2402. Đức Phật có các tướng mạo phụ là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 
Tôi đã cầm lấy bông hoa añkola và đã dâng lên đức Phật. 


2403. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2404. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Romasa, 
có sự trang sức với ngọc trai và tràng hoa, có binh lực và phương tiện di chuyền 
xứng đáng. 


2405. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


34I 


Đại đức trưởng lão Añkolapupphiya[24] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Añkolapupphiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


227. Ký Sự về Trưởng Lão Sovannavatamsakiya 


2406. Trong khi đi ra khu vực vườn hoa, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Tôi đã cầm lấy vòng hoa đội đầu bằng vàng được kiến tạo khéo léo. 


2407. Cỡi trên lưng của con voi, tôi đã mau chóng từ nơi ấy leo xuống và 
đã dâng lên đức Phật Sikhĩ, đắng quyền thuộc của thế gian. 


2408. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2409. Trước đây 27 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng 
tên Mahãpatäpa, là đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2410. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sovannavatamsakiya[25] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sovannavatamsakiya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


228. Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavatamsakiya 


2411. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian Sikhï, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã thực hiện việc cúng dường cội Bồ Đề với 
những vòng hoa đội đầu được xếp đặt các nơi. 


342 


2412. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng đường trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
cội Bồ Đề. 


2413. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên Meghabbha, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2414. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Miñjavatamsakiya[26] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Miñjavatamsakiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


229. Ký Sự về Trưởng Lão Sukatäveliya 


2415. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Asita. Sau khi chọn 
lấy vòng hoa đội đầu, tôi đã ra đi để dâng lên đức vua. 


2416. Khi chưa gặp được đức vua, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Sikhi. 
Được mừng rỡ, tôi đã dâng (vòng hoa) lên đức Phật với tâm mừng rỡ. 


2417. (Kể từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2418. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao tên 
Vebhãra, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2419. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


343 


Đại đức trưởng lão Sukatäveliya[27] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sukatäveliya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


230. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 


2420. Đắng Anh Hùng Vessabhũ là bậc ưu tú, quý cao trong số các vị 
thắng trận. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 


2421. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 


2422. (Trước đây) 24 kiếp, (tôi đã là) vị tên Vigatänanda, là đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2423. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekavandiya[28] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ekavandiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vật tựa (lưng), tắm da đê, vị dâng cúng thịt, vị thí chủ về sự bảo vệ, sự 
không bị bệnh, (bông hoa) añkola, (vòng hoa) vàng, (vòng hoa) ruột cây, vòng 
hoa đội đầu, và sự đảnh lễ; (tổng cộng) có năm mươi lăm câu kệ đã được tính 
đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Älambanadäyaka là phẩm thứ hai mươi ba. 


--ooOoo-- 


344 


XXIV. PHẨM UDAKÄSANA 
231. Ký Sự về Trưởng Lão Udakãsanadãyaka 


2424. Sau khi đi ra khỏi công của tu viện, tôi đã trải ra tâm ván. Và tôi đã 
phục vụ nước nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 


2425. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu ở (sự bố thí) chỗ ngồi và 
nước. 


2426. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisãma, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2427. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udakäsanadayaka[29] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Udakãsanadäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


232. Ký Sự về Trưởng Lão Bhãjanadäyaka 


2428. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ làm gốm ở thành phố Bandhumati. 
Trong khi ấy tôi đã cung cấp bát đĩa đến Hội Chúng tỳ khưu. 


2429. (Kế từ khi) tôi đã cung cấp bát đĩa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của (việc dâng cúng) bát 
đĩa. 


345 


2430. Trước đây năm mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Anantajãli, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2431. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão BhaJanadaäyaka[30] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhãjanadäyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


233. Ký Sự về Trưởng Lão Sãlapiipiya 


2432. Tôi đã là người bán bánh ngọt ở thành phố Arunavati. Tôi đã nhìn 
thấy đắng Chiến Thắng Sikhĩ đang đi ngang qua cánh cửa của tôi. 


2433. Với tâm ý trong sạch, tôi đã nhận lấy bình bát của đức Phật và đã 
dâng cúng bánh ngọt säalä đến đức Phật, bậc đã đi đến đạo lộ chân chánh. 


2434. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thực cứng trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bánh ngọt sãlã. 


2435. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị Amitañjala, là đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2436. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sãlapipiya[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sãlapipiya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


34ó 


234. Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadãyaka 


2437. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ đan lát ở trong thành phố Tivarã 
đáng yêu. Dân chúng ở nơi ấy được tịnh tín ở đắng Quang Đăng của thế gian 
Siddhattha. 


2438. Người ta tìm kiếm chiếc chiếu nhằm mục đích cúng đường đến 
đâng Bảo Hộ Thế Gian. Tôi đã dâng cúng chiếc chiếu đến những người đang 
tiến hành việc cúng dường đức Phật. 


2439. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc chiếu. 


2440. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2441. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão KilañJadayaka[32| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kilañjadäyaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


235. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikãraka 


2442. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện vòng rào 
chắn ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn Vipassi. 


2443. (Kế từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của vòng rào 
chắn. 


347 


2444. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị tên Suriyassama, là đẳng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vedikãraka[33] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Vedikãraka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


236. Ký Sự về Trưởng Lão Vannakara 


2446. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ nhuộm màu ở thành phố 
Arunavatr. Tôi đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho các xấp vải ở ngôi bảo 
tháp. 


2447. Kê từ khi tôi đã nhuộm màu sắc trước đây ba mươi môt kiệp, tôi 
không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng màu sắc. 


2448. Trước đây hai mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Candupama, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2449. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vannakara đã nói lên những lời kệ này như thế ẫy. 
Ký sự về trưởng lão Vannäkãra là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


348 
237. Ký Sự về Trưởng Lão Piyãlapupphiya 


2450. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Sau khi nhìn thấy cây piyãla đã được trô hoa, tôi đã rải rắc (bông 
hoa) ở con đường (đức Phật) đã đi qua. 


2451. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2452. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Piyalapupphiya[34] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Piyãlapupphiya là phần thứ bảy. 


--ooOOoo-- 


238. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayãgadäyaka 


2453. Nương tựa vào nghề nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng rậm. 
Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác đang đi, tôi đã dâng cúng vật thí là trái xoài. 


2454. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc hiến dâng trái 
Xxoải. 


2455. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


349 


Đại đức trưởng lão Ambayagadayaka{ 35] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ambayägadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


239. Ký Sự về Trưởng Lão Jagatikãraka 


2456. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân AtthadassT đã 
Niết Bàn, việc bố trí đã được tôi điều hành ở ngôi bảo tháp tối thượng của đức 
Phật. 


2457. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc bồ trí. 


2458. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jagatikãraka[36] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Jagatikãraka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


240. Ký Sự về Trưởng Lão Vãsidãyaka 


2459. Trước đây, tôi đã là người thợ rèn ở trong kinh thành Tivara. Tôi đã 
dâng cúng một lưỡi rìu đến đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 


2460. Kê từ khi tôi đã dâng cúng lưỡi rìu trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lưỡi 
rìu. 


350 


2461. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vãsidãyaka[37] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Vãsidãyaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Chô ngôi và nước, bát đĩa, vị có bánh ngọt sälã, vị liên quan đên chiệc 
chiêu, vòng rào chăn, thợ nhuộm màu, bông hoa piyäla,vị bô thí vật hiên dâng là 
trái xoài, việc bô trí, vị dâng cúng lưỡi rìu; (tông cộng) có ba mươi tám câu kệ. 


Phẩm Udakãsana là phâm thứ hai mươi bốn. 


--0oOoo-- 
XXV. PHẨM TUYVARADÄYAKA 
241. Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradäyaka 


2462. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú ở trong khu rừng hoang rậm. Sau 
khi cầm lấy và mang theo hạt tuvara nướng, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 


2463. Kê từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của hạt tuvara nướng. 


2464. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tuvaradäyaka[38] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Tuvaradäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


đỘI 
242. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgakesariya 


2465. Sau khi đã kiểm tra cân thận cây cung, tôi đã đi sâu vào trong rừng. 
Tôi đã nhìn thấy vươn lên đóa hoa sen có tua nhụy rủ xuống. 


2466. Sau khi cầm lây (bông hoa) bằng hai bàn tay, tôi đã chắp tay lên ở 
đầu và đã dâng lên đức Phật Tissa, bậc quyến thuộc của thế gian. 


2467. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2468. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, bảy vị (cùng) tên Kesara đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2469. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nãgakesariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nãgakesariya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


243. Ký Sự về Trưởng Lão Na|inakesariya 


2470. Tôi là con gà nước sống ở giữa hồ nước thiên nhiên. Khi ấy, tôi đã 
nhìn thấy vị Trời của chư Thiên đang đi chuyển ở trên không trung. 


2471. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dùng mỏ ngắt đóa hoa sen (có tua 
nhụy) và đã dâng lên đức Phật, đắng quyến thuộc của thế gian Tissa. 


352 


2472. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2473. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Satapatta, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2474. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nalinakesariya[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nalinakesariya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


244. Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya 


2475. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian ra đi cùng với một ngàn vị có lậu hoặc 
đã được đoạn tận. Tôi đã cầm lấy bông hoa viravi và đã dâng lên đức Phật. 


2476. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2471. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Viravipupphiya[40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Viravipupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


353 


245. Ký Sự về Trưởng Lão Kutidhũpaka 


2478. Tôi đã là người trông nom liêu cốc của đức Thế Tôn Siddhattha. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình xông khói vào lúc này lúc khác. 


2479. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 


đức Phật. 


2480. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kutidhũpaka[41] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Kutidhũpaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


246. Ký Sự về Trưởng Lão Pattadäyaka 


2481. Với sự thuần thành tuyệt đối, việc dâng cúng bình bát đã được tôi 
cung ứng đến bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha, bậc có bản thê chính trực như thế ấy. 


2482. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bình bát. 


2483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pattadãyaka[42] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pattadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOOO-- 


354 
247. Ký Sự về Trưởng Lão Dhãtupũjaka 


2484. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha Niết 
Bàn, tôi đã nhận được một phần xá-lợi của bậc Chúa Tế của loài người như thế 
Ấy. 


2485. Sau khi nhận lấy phần xá-lợi ấy của đức Phật, đẳng quyền thuộc 
của mặt trời, trong năm năm tôi đã chăm sóc (phần xá-lợi ấy) như là (chăm sóc) 
bậc Tối Thượng Nhân đang còn tại tiền. 


2486. Kế từ khi tôi đã cúng đường xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu ở sự hầu cận xá-lợi. 


2487. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhãtupũjaka[43] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Dhãtupijaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


248. Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapiijaka 


2488. Lúc bấy giờ, tôi đã đặt bảy bông hoa sattali ở trên đầu rồi đã dâng 
lên đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhũ. 


2489. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường bông 
hoa. 


3455 


2490. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SattalipupphapiJaka[44] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sattalipupphapũjaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


249. Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijãliya 


2491. Đắng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ tên Padumuttara, là nhân vật cao 
cả. Ngài công bó về bốn Sự Thật và làm sáng tỏ về vị thế Bất Tử. 


2492. Khi ấy, sau khi ngắt rời các bông hoa bimbijãlika, tôi đã dâng lên 
đức Phật, bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy. 


2493. Trước đây sáu mươi tám kiếp, bốn vị (cùng tên) Kiãjakesara đã là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2494. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bimbijãliya[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Bimbijãliya là phân thứ chín. 


--ooOoo-- 


356 


250. Ký Sự về Trưởng Lão Uddäladãyaka 


2495. Đắng Tự Chủ tên Kakusandha, bậc không bị đánh bại, sau khi lìa 
khỏi khu rừng bao la đã đi đến gần con sông lớn. 


2496. Khi ấy, với tâm tịnh tín tôi đã cầm lấy bông hoa uddälaka và đã 
dâng cúng đến đắng Tự Chủ, bậc đã tự chế ngự, có bản thể chính trực. 


2497. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
bông hoa. 


2498. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uddaladayaka[46| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uddãladäyaka là phần thứ mười. 


--0oOOo-- 
Phần Tóm Lược 


Hạt tuvara nướng, (vị trưởng lão) Nagakesariya, các bông hoa sen, các 
bông hoa viravi, vị xông khói liêu cốc, bình bát, xá-lợi, các bông hoa sattalI, các 
bông hoa bimbijãlika, cùng với bông hoa uddãlaka; (tông cộng) có ba mươi bảy 
câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc thông minh. 


Phẩm Tuvaradãyaka là phâm thứ hai mươi lăm. 


--ooOoo-- 


357 


XXVI. PHẨM THOMAKA 
251. Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka 


2499. Trong khi đang trú ở thế giới chư Thiên, tôi được hoan hỷ sau khi 
lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ, và tôi đã nói nên lời nói này: 


2500. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, Ngài đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. ” 


2501. Kế từ khi tôi đã nói lên lời nói ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biệt đên khô cảnh; điêu nảy là quả báu của việc tán dương. 


2502. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Thomaka[47] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Thomaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


252. Ký Sự về Trưởng Lão Ekãsanadäyaka 


2503. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng ở Giáo Pháp của 
đức Phật tối thượng, tôi đã lìa bỏ vóc dáng Thiên nhân và đã cùng với người vợ 
đi đến nơi này. 


2504. VỊ Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Devala. Vật thực 
đã được tôi dâng cúng đến vị ấy với tâm ý trong sạch. 


358 


2505. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 


2506. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekasanadayakal[48] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekãsanadãyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


253. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 


2507. Bậc Giác Ngộ, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên Änanda đã 
viên tịch Niết Bàn ở trong rừng già hoang rậm, không có bóng người. 


2508. Khi ấy, tôi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây và đã thực hiện 
lễ hỏa táng. Tại đó, tôi đã thiêu đốt thi thể và đã thể hiện sự tôn kính. 


2509. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


2510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Citakapijaka[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Citakapiijaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


359 


254. Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya 


2511. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Vikata. Ở trung tâm 
của ngọn núi ấy, có vị Sa-môn, có các giác quan đã được tu tập, cư ngụ. 


2512. Sau khi nhìn thấy sự an tịnh của vị ấy, với tâm ý trong sạch tôi đã 
cầm lấy ba bông hoa campaka và đã rải rắc chúng. 


2513. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2514. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ticampakapupphiya[50] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tieampakapupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


255. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapãtaliya 


2515. Tôi đã dâng lên các bông hoa sattapätali đến đức Phật (trong lúc 
Ngài) ngồi ở trong vùng đồi núi, đang chói sáng như là cây kanikãra. 


2516. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


360 


Đại đức trưởng lão Sattapätaliya[5 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sattapäfaliya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


256. Ký Sự về Trưởng Lão Upãhanadäkaya 


2518. Lúc bấy giờ, vị tên Candana đã là người con trai của đắng Giác 
Ngộ. Tôi đã dâng cúng (đến vị ấy) một đôi dép (ước nguyện rằng): “Xin ngài 
hãy giúp con thành tựu quả vị Giác Ngộ.” 


2519. Kê từ khi tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi đép. 


2520. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upahanadayaka[52] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upãhanadãäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


257. Ký Sự về Trưởng Lão Mañjaripũjaka 


2521. Sau khi đã thực hiện một bó (hoa), tôi đã bước đi ở đường lộ. Tôi 
đã nhìn thấy bậc Cao Cả trong số các vị Sa-môn được tháp tùng bởi Hội Chúng 
tỳ khưu. 


2522. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy (bó hoa) bằng cả hai tay và đã dâng lên đức Phật. 


361 


2523. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
bông hoa. 


2524. Trước đây bảy mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa tên Jotiya, là 
đẳng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão MañJaripiJaka[53] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mañjaripijaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


258. Ký Sự về Trưởng Lão Pannadäyaka 


2526. Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Thu thúc 
trong các điều kiện hạn chế, tôi có thức ăn là muối và lá cây. 


2527. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, (đức Phật) Siddhattha đã đi đến gặp 
tôi. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật. 


2528. Kê từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 


2529. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Yadatthiya, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2530. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


362 


Đại đức trưởng lão Pannadãyaka[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pannadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


259. Ký Sự về Trưởng Lão Kutidäyaka 


2531. Lúc bấy giờ, là vị hành pháp ngụ ở rừng đắng Toàn Giác đã cư ngụ 
ở gốc cây. Tôi đã thực hiện gian nhà lá và đã dâng cúng đến bậc không bị đánh 
bại. 


2532. Kê từ khi tôi đã cúng dường cái chòi lá trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cái chòi. 


2533. Trước đây hai mươi tám kiếp, mười sáu vị vua được gọi là 
Sabbattha-abhivassĩ đã là các đắng Chuyển Luân Vương. 


2534. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kutidäyaka[55] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Kutidäyaka là phân thứ chín. 


--ooOoo-- 


260. Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya 


2535. (Tôi đã nhìn thấy) đẳng Toàn Giác Sikhĩ có màu da vàng chói ngồi 
ở trong vùng đồi núi đang chiếu sáng các hào quang như là ngọn lửa. 


363 


2536. Tôi đã cầm lấy bông hoa aggaja và đã đi đến gần đắng Tối Thượng 
Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật (bông hoa ấy). 


2537. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2538. (Trước đây) hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amita, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2539. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão AggaJapupphiya[56] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Aggajapupphiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ tán dương, một bữa ăn, giàn hỏa thiêu, bông hoa campaka, bông hoa 
sattapatali, đôi dép, bó hoa, lá cây, vị dâng cúng cái chòi, bông hoa aggaJa; và 
các câu kệ đã được tính đếm ở đây là bốn mươi mốt câu cả thảy. 


Phẩm Thomaka là phẩm thứ hai mươi sáu. 


--0oOOO-- 
XXVII. PHẨM ÄKÄSUKKHIPIYA 
261. Ký Sự về Trưởng Lão Äkãsukkhipiya 


2540. Trong khi đẳng Nhân Ngưu Siddhattha có màu da vàng chói đang 
đi ở khu phố chợ, tôi đã cầm lấy hai bông hoa cao quý mọc ở trong nước và đã 
đi đến gặp Ngài. 


364 


2541. Tôi đã đặt xuống một bông hoa ở các bàn chân ở đức Phật tối 
thượng, và tôi đã cầm lấy một bông hoa rồi đã thảy lên không trung. 


2542. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 
hoa. 


2543. Trước đây ba mươi hai kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Antalikkhacara, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2544. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Äkãsukkhipiya[57] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Äkãsukkhipiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


262. Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya 


254Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đẳng Nhân Ngưu đã Niết Bàn, ngay khi 
ây tôi đã thoa dầu ở vòng rào chắn của cội Bồ Đề. 


2546. Kê từ khi tôi đã thoa dầu trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không 
còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc thoa (dâu). 


2541. Trước đây hai mươi bốn kiếp, tôi đã là vị Sát-đề-ly tên Succhavi, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2548. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


365 


Đại đức trưởng lão Telamakkhiya[S8] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Telamakkhiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


263. Ký Sự về Trưởng Lão Addhacandiya 


2549. Bông hoa addhacanda đã được tôi dâng cúng ở cội cây Bồ Đề tối 
thượng của đức Thế Tôn Tissa là loại thảo mộc sanh trưởng ở trên trái đất. 


2550. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường cội 
Bồ Đẻ. 


2551. Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đề-ly tên Devala, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Addhacandiya[S9] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Addhacandiya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


264. Ký Sự về Trưởng Lão PadTpiya 


2553. Lúc bấy giờ, trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã ngự xuống trái đất. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng năm ngọn đèn. 


366 


2554. Kế từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng ngọn 
đèn. 


2555. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacakkhu, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2556. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padïpiya[60] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão PadTpiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


265. Ký Sự về Trưởng Lão Bi|ãlidãyaka 


2557. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romaso. Ở tại chân 
ngọn núi ấy, có vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập. 


2558. Tôi đã cầm lấy củ bi|ãlï và đã dâng cúng đến vị Sa-môn. Bậc Đại 
Hùng, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ rằng: 


2559. “Ngươi đã dâng cúng củ biãlï đến Ta với tâm ý trong sạch. Trong 
khi (ngươi) tái sanh vào cõi hữu, quả báu sẽ sanh khởi đến ngươi.” 


2560. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng củ bi|ãlï trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của củ bi[ãïi. 


2561. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


367 
Đại đức trưởng lão BiJãlidäyaka[61] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão BiJãlidäyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


266. Ký Sự về Trưởng Lão Macchadãyaka 


2562. Lúc bây giờ, tôi đã là con chim ưng ở bờ sông Candabhägã. Tôi đã 
gấp lấy con cá lớn và đã dâng cúng đến bậc Hiền Trí Siddhattha. 


2563. Kê từ khi tôi đã dâng cúng con cá trước đây chín mươi bôn kiệp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng con cá. 


2564. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Macchadayaka[62] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Macchadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


267. Ký Sự về Trưởng Lão Javahamsaka 


2565. Lúc bấy giờ, tôi đã là lính kiểm lâm ở bờ sông Candabhägä. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Siddhattha đang di chuyên ở trên không trung. 


2566. Trong khi ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí, tôi đã chắp tay lên. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đẳng Lãnh Đạo. 


368 


2567. (Kế từ khi) tôi đã đảnh lễ đấng Nhân Ngưu trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 


2568. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Javahamsaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Javahamsaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


268. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 


2569. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điều ở bờ sông Candabhãgã. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Vipassï được bao phủ bằng mạng lưới hào quang. 


2570. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy bông hoa salala và đã rải rắc đến (đức Phật) Vipassi. 


2571. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Salalapupphiya[63] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


369 
269. Ký Sự về Trưởng Lão Upãgatãsaya 
2573. Ö trung tâm của núi Hi-mã-lạp có cái hồ nước đã khéo được tạo 
lập. Tôi đã là loài quỷ dữ ở tại nơi ấy, có bản chất quấy rối, là kẻ gây nên nỗi 


hãi sợ. 


25174. Có ý muốn tiếp độ tôi, bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian Vipassï ấy đã đi đến gặp tôi. 


2575. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đã đi 
đến gần, tôi đã đi ra khỏi nơi trú ân và đã đảnh lễ đắng Đạo Sư. 


2576. (Kế từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 


đảnh lễ. 


2577. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upägatãsaya[64] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Upãgatãsaya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


270. Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya 


2578. Bậc Toàn Giác Vipassi có màu da vàng chói là bậc xứng đáng sự 
cúng dường. Bậc Đạo Sư dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đã đứng ở bờ sông. 


2579. Thuyền bè là phương tiện vượt qua biển cả không được tìm thấy ở 
tại nơi ấy. Tôi đã đi ra khỏi dòng sông và đã đưa đắng Lãnh Đạo Thế Gian sang 
(sông). 


370 


2580. (Kế từ khi) tôi đã đưa bậc Tối Thượng Nhân sang (sông) trước đây 
chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc đưa sang (sông). 


2581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Taraniya[65] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Taraniya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị có sự thảy lên (bông hoa), dầu thoa, vị có (bông hoa) addhacanda, vị 
dâng cúng cây đẻn, vị dâng cúng củ bi]älI, con cá, vị tên Javahamsaka, vị dâng 
cúng bông hoa salala, loài quỷ dữ, vị đưa sang (sông) là mười. Và ở đây được 
ghi nhận là bốn mươi mốt câu kệ cả thảy. 


Phẩm Äkãsukkhipiya là phẩm thứ hai mươi bảy. 


--ooOoo-- 
XXYVIIL PHẨM SUVANNABIMBOHANA 


271. Ký Sự về Trưởng Lão Suvannabimbohaniya 


2582. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái ghế. Và tôi đã 
dâng lên cái gôi nhằm đạt đến mục đích tối thượng 


2583. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng cái gồi trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái gối. 


2584. Trước đây vào kiếp thứ sáu mươi ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên 
Asama, là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 


371 
2585. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Suvannabimbohaniya[66] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Suvannabimbohaniya là phần thứ nhất. 


--0oOOo-- 


272. Ký Sự về Trưởng Lão Tilamutthidãyaka 


2586. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đắng Lãnh Đạo cao cả của 
thế gian, đã đi đến bằng thần thông với thân được tạo thành bởi ý. 


2587. Khi Ngài đang đi đến gần, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư, đắng Tối 
Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng (một) nắm hạt 
mè. 


2588. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của năm hạt mè. 


2589. Trước đây mười sáu kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Nandiya, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2590. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tilamuftthidayaka[67] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tilamutthidãyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


372 


273. Ký Sự về Trưởng Lão Cañgotakiya 


2591. (Đức Phật Siddhattha) sống ở trong vùng đồi núi kề cận biển cả. 
Sau khi đi ra tiếp đón (Ngài), tôi đã thực hiện và đã dâng cúng cái hộp (đựng 
bông hoa). 


2592. Sau khi dâng cúng cái hộp đựng bông hoa đến bậc Đại Ấn Sĩ 
Siddhattha, đắng có lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, tôi đã sướng 
vui ở cõi trời một kiếp. 


2593. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cái hộp trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái hộp. 


2594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Cañgotakiya[68] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Cangotakiya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


274. Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadäyaka 


2595. Đức Thế Tôn Kondañña là vị có tâm bình đẳng như hư không, có 
thiền chứng không bị chướng ngại, có tham ái đã được lìa bỏ như thế ấy. 


2596. Bậc Đạo Sư, đắng Chúa Tế của loài người, là vị vượt qua tất cả sỉ 
mê, là bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, tôi đã dâng cúng thuốc cao 
đến Ngài. 


373 


2597. Kê từ khi tôi đã dâng cúng thuốc cao trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc cao. 


2598. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Cirappa, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2599. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão AbbhañJanadayaka[69] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Abbhañjanadäyaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


275. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 


2600. Tôi đã dâng cúng khu vực sinh sống (cô tịch) đến vị Sa-môn bậc 
Đại Ân Sĩ đang cư ngụ tại cội cây sung, nơi tắm thảm lá cây đã được xác định. 


2601. Sau khi chắp tay lên, tôi đã trải ra tắm thảm bằng bông hoa đến 
(đức Phật) Tissa, bậc Chúa Tế của loài người, đắng Bảo Hộ Thế Gian như thế 
Ấy. 


2602. (Kể từ khi) tôi đã thực hiện tâm thảm bằng bông hoa trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tắm 
thảm. 


2603. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là bậc thống lãnh loài người tên 
Ekañjalika, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


374 
2604. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekañjaliya[70] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ năm. 


--0oOOo-- 


276. Ký Sự về Trưởng Lão Potthadãyaka 


2605. Việc cúng dường tâm vải bạt đã được tôi dâng cúng ở đối tượng 
đáng được cúng đường vô thượng trước tiên hết là bậc Đạo Sư, Giáo Pháp, và 
luôn cả Hội Chúng của bậc Đại Ấn Sĩ nữa. 


2606. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
tắm vải bạt. 

2607. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Potthadäyaka[71] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Potthadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


271. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 


2608. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã đặt ở 
giàn hỏa thiêu bảy bông hoa mãluva. 


375 


2609. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường lễ hỏa táng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
giàn hỏa thiêu. 


2610. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Patijagga đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


2611. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[72] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


278. Ký Sự về Trưởng Lão Ãluvadãyaka 


2612. Ở ngọn núi Hi-mã-lạp, có con sông Mahãsindhu có dáng hình xinh 
đẹp. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Sudassana; Ngài là bậc có tham ái 
đã được lìa bỏ, có ánh sáng rực rỡ. 


2613. Sau khi nhìn thấy bậc được gắn liền với sự an tịnh tột bực, được 
tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng cúng rễ cây ãluva đến Ngài. 


2614. Kê từ khi tôi đã dâng cúng rễ cây ãluva trước đây 31 kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của rễ cây ãluva. 


2615. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Äluvadãyaka[73] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Äluvadãyaka là phần thứ tám. 


376 


--ooOoo-- 


279. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapundarika 


2616. Lúc bẩy giờ, đẳng Tự Chủ tên Romasa là bậc có sự hành trì tốt đẹp. 
Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trăng (đến Ngài). 


2617. Kê từ khi tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trăng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đóa hoa sen 
trắng. 


2618. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekapundarika[74] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão EkapundarTka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


280. Ký Sự về Trưởng Lão TaranTya 


2619. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cho xây dựng cây cầu ở đường lộ 
lớn gập ghềnh để giúp cho mọi người vượt qua (đoạn đường ấy). 


2620. (Kế từ khi) tôi đã cho xây dựng cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây cầu. 


2621. Trước đây 55 kiếp, tôi đã là vị tên Samogadha độc nhất, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


377 


2622. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão TaranTya[75] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão TaranTya là phần thứ mười. 


--ooOOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vàng, năm hạt mẻ, cái hộp, thuôc cao, sự chắp tay, vị có tâm vải bạt, giàn 
hỏa thiêu, rễ cây aluva, một đóa hoa sen trăng, với cây câu; (tông cộng) có bôn 
mươi hai câu kệ đã được tính đêm bởi các bậc trí. 


Phẩm Suvanqabimbohana là phẩm thứ hai mươi tám. 


(Tụng phẩm thứ mười một). 


--ooOoo-- 
XXIX. PHẨM PANNADÄYAKA 
281. Ký Sự về Trưởng Lão Pannadãäyaka 


2623. Tôi đã ngồi xuống trong gian nhà lá, có bữa ăn là vật thực bằng lá 
cây. Bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần tôi trong lúc tôi đang ngồi. 


2624. Bậc Quang Đăng của thế gian Siddhattha là người thầy thuốc của 
tất cả thế gian. Khi Ngài đã ngồi xuống ở tắm thảm lá cây, tôi đã dâng cúng lá 
cây đến Ngài. 


2625. Kế từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 


378 


2626. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pannadäyaka[76] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Pannadãyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


282. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladãyaka 


2627. (Đức Phật Siddhattha) ấy có sự an tịnh sánh bằng núi Sineru, tợ 
như vật nâng đỡ trái đất, sau khi xuất khỏi thiền định đã đi đến gần tôi về việc 
khất thực. 


2628. Và có những loại trái cây ngọt như trái harTtaka, trái ãmalaka, trái 
xoài, trái mận đỏ, trái vibhTtaka, trái táo, trái bhallataka, và trái billa. 


2829. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng tất cả thức ấy đến bậc Đại 
Ân Sĩ Siddhattha, vị có lòng thương tưởng đối với tất cả thế gian. 


2630. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


2631. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Ekajjha, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oal lực lớn 
lao. 


2632. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


379 


Đại đức trưởng lão Phaladäyaka[77] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Phaladäyaka là phần thứ nhì. 
--0oOoo-- 


283. Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaniya 


2633. Bậc Nhân Ngưu đang đi đến, giống như loài sư tử lang thang ở 
trong rừng, giống như loài bò mộng thuần chủng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 


2634. Với tâm ý trong sạch, tôi đã thực hiện việc đi ra tiếp đón đẳng 
Quang Đăng của thế gian Siddhattha, vị thầy thuốc của tất cả thế gian. 


2635. (Kế từ khi) tôi đã đi ra tiếp đón đắng Nhân Ngưu trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đi 
ra tiếp đón. 


2636. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Saparivãra, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2637. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Paccuggamaniya[78] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Paccuggamaniya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


284. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya 


380 


2638. Lúc bấy giờ, tôi đã là con yêu tinh ở cánh công phía nam. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 


2639. Tôi đã dâng cúng một bông hoa đến bậc Tối Thượng Nhân Vipassi, 
vị có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, bậc Chúa Tế của loài người như thế 
ây. 

2640. Kê từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2641. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekapupphiya[79] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ekapupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


285. Ký Sự về Trưởng Lão Maghavapupphiya 


2642. Ở bờ sông Nammadãä, có đẳng Tự Chủ là bậc không bị đánh bại. 
Ngài đã chứng đạt thiền định, được thanh tịnh, không bị chộn rộn. 


2643. Sau khi nhìn thấy đắng Toàn Giác, bậc không bị đánh bại, tôi đã 
được tịnh tín, có tâm ý vui mừng, Khi ấy, tôi đã dâng cúng đắng Tự Chủ ấy với 
bông hoa maghava. 


2644. Kế từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


381 


2645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Maghavapupphiya[80] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Maghavapupphiya là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 


286. Ký Sự về Trưởng Lão Upatthäkadãyaka 


2646. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Chúa Tế của loài người, đắng Long Tượng, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng Nhân Ngưu, vị thọ nhận các vật hiển 
cúng, đang bước đi ở đường lộ. 


2647. Sau khi cho người thỉnh mời bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả 
thế gian ấy, tôi đã dâng cúng người phục vụ đến bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha. 


2648. Sau khi tiếp nhận, đắng Toàn Giác bậc Đại Hiền Trí đã gởi trả lại 
(người phục vụ cho tôi), rồi đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và ra đi, mặt hướng 
phía đông. 


2649. Kế từ khi tôi đã dâng cúng người phục vụ trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


2650. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Balasena, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2651. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upafthakadayaka[8 1 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upatthãkadäyaka là phần thứ sáu. 


--0oOoo-- 


382 
287. Ký Sự về Trưởng Lão Apadãniya 


2652. Tôi đã ca ngợi sự nghiệp của các đẳng Thiện Thệ đến bậc Đại Ân 
Sĩ. Được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bằng đầu và bằng các bàn tay của mình ở bàn 
chân (của bậc Đại Ân Sĩ). 


2653. (Kế từ khi) tôi đã ngợi ca sự nghiệp (của chư Phật) trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc ca 
ngợi. 


2654. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Apadãniya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Apadãniya là phần thứ bảy. 


--0oOOoo-- 


288. Ký Sự về Trưởng Lão Sattãhapabbajita 


2655. Hội Chúng của đức Thế Tôn Vipassĩ là được tôn sùng kính trọng. 
Có điều bất hạnh đã xảy đến cho tôi là trước đây thân quyến đã có sự chia rẽ. 


2656. Tôi đã đi đến sự xuất gia nhằm làm lắng dịu điều bất hạnh. Tại nơi 
ấy, do sự mong mỏi Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tôi đã được thỏa thích trong bảy 
ngày. 


2657. Kê từ khi tôi đã xuất gia trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc xuất gia. 


2658. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị lãnh chúa được biết đến với 
tên “Sunikkhama” đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


383 


2659. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sattahapabbajita[82] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sattãhapabbajita là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


289. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupatthäka 


2660. Lúc bấy giờ, tên của tôi là Vetambarï. Người cha của tôi đã nắm 
lấy cánh tay của tôi và đã đưa tôi đến bậc Đại Hiền Trí. 


2661. (Nghĩ rằng): “Chư Phật này, các đắng Lãnh Đạo cao cả của thế 
gian, sẽ chỉ dạy cho ta.” Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình phục vụ các vị ây một 
cách tôn kính. 


2662. Kê từ khi tôi đã chăm sóc chư Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


2663. Trước đây hai mươi ba kiếp, bốn vị Sát-đế-ly (cùng) tên 
Samanupatthãka đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2664. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhupatthaka[83] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhupatthäka là phần thứ chín. 


--0oOOo-- 


384 


290. Ký Sự về Trưởng Lão Pubbaägamiya 


2665. Nhằm đạt đến mục đích tôi thượng, chúng tôi tám mươi bốn ngàn 
người đã xuất gia, không còn sở hữu gì. Trong số các vị ấy, tôi đã là người đứng 
đầu. 


2666. Và các vị này được thanh tịnh, không bị chộn rộn, dầu còn tham ái 
và còn sự tái sanh. Được tịnh tín, các vị này đã tự tay phục vụ (chư Thánh nhân) 
một cách tôn kính. 


2667. Có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sân hận đã được tống khứ, có 
phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc, các đẳng Tự Chủ không bị 
đánh bại đã lan tỏa với tâm từ ái. 


2668. Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ, tôi có được niệm, 
nhưng tôi đã gần kề sự chết. Và chúng tôi đã đi đến bản thể chư Thiên. 


2669. (Kế từ khi) tôi đã gìn giữ giới hạnh trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tự chế ngự. 


2670. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pubbañgamriya[84] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pubbangamiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 


3485 


Phần Tóm Lược 


Lá cây, (các) trái cây, sự đi ra tiếp đón, vị có một bông hoa, và (vị có) 
bông hoa maghava, người phục vụ, sự nghiệp (của chư Phật), sự xuất gia, vị 
phục vụ chư Phật, vị đứng đầu; (tổng cộng) có bốn mươi tám câu kệ đã được 
thuật lại. 


Phẩm Pannadãyaka là phần thứ hai mươi chín. 


--0oOOO-- 
XXX. PHẨM CITAKAPÙJAKA 
291. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 


2671. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Ajita. Có ý định dâng tặng 
vật hiễn cúng, tôi đã thu thập nhiều loại bông hoa. 


2672. Sau khi nhìn thấy giàn hỏa thiêu của đắng quyến thuộc thế gian 
SikhT đang bốc cháy, tôi đã đem số bông hoa ấy lại và đã rải rắc ở giàn hỏa 
thiêu. 


2673. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


2674. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị thống lãnh loài người (cùng) 
tên Supajjalita ấy đã là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2675. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakapiijaka[85] đã nói lên những lời kệ này như thế 
ây. 

Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


386 


292. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhãraka 


2676. Tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây, có y choàng là tấm da đê, có 
năm thắng trí đã được phát sanh, là người chạm đến mặt trăng. 


2677. Sau khi nhìn thấy đắng Quang Đăng của thế gian Vipassĩ đã ngự 
đến chỗ tôi, tôi đã nắm giữ những bông hoa san hô (hình chiếc lọng) che cho 
bậc Đạo Sư. 


2678. (Kê từ khi) tôi đã nắm giữ bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nắm giữ. 


2679. Trước đây tám mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantadhãrana, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2680. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphadhãraka[S6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pupphadharaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


293. Ký Sự về Trưởng Lão Chattadäyaka 


2681. Lúc bấy giờ, người con trai của tôi đã xuất gia, có trang phục là y 
ca-sa. Và vị ấy đã đạt được bản thê của vị Phật, đã Niết Bàn, được thế gian tôn 
vinh. 


387 


2682. Trong lúc tìm hiểu về (tăm tích) người con trai của mình, tôi đã đi 
lần theo ở phía sau. Tôi đã đi đến giàn hỏa thiêu của con người vĩ đại đã được 
Niết Bàn. 


2683. Ở tại nơi ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ giàn hỏa thiêu. Khi 
ây, tôi đã cầm lây chiếc lọng trắng và đã dâng lên. 


2684. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
chiếc lọng. 


2685. Trước đây hai mươi lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) 
tên Mahãraha ấy đã là các đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Chattadäyaka[87] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Chattadãyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


294. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 


2687. Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ đội (báo 
hiệu) sự xuất hiện của đức Phật tối thượng bậc Đại Ấn Sĩ ở trên thế gian. 


2688. Tại nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động nhưng tôi không nhìn thấy 
đẳng Chiến Thắng ấy. Và khi sự chết đã gần kê, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng về 
đức Phật. 


388 


2689. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2690. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saddasaññaka[88] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tư. 


--0oOOo-- 


295. Ký Sự về Trưởng Lão Gosïsanikkhepaka 


2691. Sau khi rời khỏi cánh cổng của tu viện, tôi đã trải lót xương sọ của 
loài bò (ở con đường lây lội). Tôi thọ hưởng nghiệp của mình; điều này là quả 
báu của nghiệp quá khứ. 


2692. (Tôi có) các loài ngựa dòng Sindhu thuần chủng có tốc độ của gió, 
có các phương tiện di chuyển nhanh chóng, tôi thọ hưởng tất cả (các) thứ này; 
điều này là quả báu của (việc trải lót) xương sọ của loài bò. 


2693. Ôi hành động đã khéo được thực hiện bởi tôi ở thửa ruộng tốt là 
hành động tuyệt vời. Việc khác không có giá trị bằng một phần (mười sáu) so 
với hành động đã được thực hiện ở nơi Hội Chúng. 


2694. (Kê từ khi) tôi đã trải lót xương sọ của loài bò trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc trải lót. 


389 


2695. (Trước đây) bảy mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Suppatitthita, là 
người độc nhất có quyên uy vĩ đại, là đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 


2696. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão GosIisanikkhepaka[89] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gosïsanikkhepaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


296. Ký Sự về Trưởng Lão Pãdapijaka 


2697. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điều ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 


2698. Khi đức Phật Vipassĩ đắng Lãnh Đạo Thế Gian ấy đi đến gần tôi, 
khi ấy tôi đã rải rắc trầm hương và luôn cả cỏ thơm ở bàn chân (Ngài). 


2699. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bàn chân ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ở bàn chân. 


2700. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pãdapũijaka[90] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pãdapjaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


390 


297. Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka 


2701. 2702. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Upasãl|haka. Sau khi 
nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, đi sâu vào khu 
rừng rậm, tôi đã đánh lễ vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian ở hai bàn 
chân. Biết được tôi có tâm đã được tịnh tín, đức Phật đã biến mắt. 


2703. Sau khi lìa khỏi khu rừng rậm, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối 
thượng. Sau khi tán dương khu vực ấy, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


2704. (Kê từ khi) tôi đã tán dương khu vực ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 


2705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Desakittaka[91] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Desakittaka là phần thứ bảy. 


--0oOOoo-- 


298. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 


2706. Tôi đã là người thợ săn ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã nhìn thấy đức 
Phật Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu. 


2707. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, tôi đã làm công việc phục vụ. 
Và tôi đã đi đến nương nhờ đối với bậc Chúa Tề của loài người như thế ấy. 


391 


2708. (Kê từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi đến nương 
nhờ. 


2709. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saranagamaniya[92] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Saranagamaniya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


299. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapindiya 


2710. (Tôi đã là) người không lồ được nỗi tiếng với tên là Romasa. Tôi 
đã dâng cúng một chùm trái xoài đến bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi. 


2711. Kê từ khi tôi đã dâng cúng xoài trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng trái xoài. 


2712. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambapindiya[93] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ambapindiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


300. Ký Sự về Trưởng Lão Anusamsãvaka 


2713. Tôi đã nhìn thấy đẳng Chiến Thắng Vipassï đang đi khát thực. Tôi 
đã dâng lên một vá thức ăn đến đắng Chúa Tề của loài người như thế ấy. 


392 


2714. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã đảnh lễ và tôi đã 
ngợi ca đức Phật nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 


2715. (Kế từ khi) tôi đã ngợi ca (đức Phật) trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ngợi ca (đức 
Phật). 


2716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Anusamsaävaka[94] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Anusamsãvaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Giàn hỏa thiêu, bông hoa san hô, chiếc lọng (trắng), tiếng động, việc trải 
lót xương sọ của loài bò, (vị đảnh lễ) bàn chân, (vị tán dương) khu vực, sự 
nương nhờ, trái xoài, và luôn cả vị ngợi ca (đức Phật); (tổng cộng) có bốn mươi 
bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Citakapũjaka là phẩm thứ ba mươi. 


--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phâm 

Bông hoa kanikãra, vị cúng dường voi, vật tựa (lưng), chỗ ngôi và nước, 
hạt tuvara nướng, vị tán dương, và luôn cả việc thảy lên (không trung), gôi kê 
đâu, vị dâng cúng lá cây, và vị cũng dường lễ hỏa táng; toàn bộ các câu kệ ở đây 
là bốn trăm năm mươi mốt câu. 

Tất cả gồm có hai ngàn năm trăm và bảy mươi hai câu thêm vào đó nữa. 
(Tông cộng) có ba trăm ký sự đã được tính đêm bởi các vị nhìn thây sự lợi ích. 

Nhóm “Một Trăm” thứ ba được đây đủ. 


--ooOoo-- 


393 


[1] Kanikãrapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kanIkãra.” 


[2] Minelapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
minela.” 

[3] Kiñkinikapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kimkmI.” 

[4] Taraniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đưa sang (tarana) sông.” 


[5] Niggundipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
niggund1.” 


[6] Udakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nước (udaka).” 
[7] Salalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến chùm hoa (mãlä) salala.” 


[8] Korandapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
koranda.” 


[9] Ãdhãradäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chân đề (ãdhãra) bình 
bát.” 


[10] Vãtãtapanivariya nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn cản (nivãrana) 
gió (väta) và sức nóng (ãtapa).” 


11] Hatthidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) con voi (hatthi).” 
12 
l5 


Panadhidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) đôi dép (panadhi).” 
Saccasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về Chân Lý (sacca).” 


14] Ekasaññaka nghĩa là “vị có một lần (eka) suy tưởng (saññä).” 


[HỊ 
[L2] 
H3] 
[14| 


[15] Ramsisaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến hào quang 
(ramsI) của đức Phật.” 


[16] Santhita nghĩa là “vị (có sự suy tưởng) đã được bên vững (santhita).” 
[L7] Sappidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bơ lỏng (sapp1).” 


[18] Pãpanivariya nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn chặn (nivärana) 
điều ác (pãpa).” 


[19] Älambanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) vật tựa lưng 
(alambana).” 


[20] Ajinadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tắm da dê (ajina).” 


394 


[21] Dvirataniya nghĩa là “vị liên quan đến hai (đvi) loại châu báu 
(ratana).” 


[22] Arakkhadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) sự bảo vệ 
(arakkha).” 


[23] Avyadhika nghĩa là “vị không có bệnh tật (vyadh1).” 


[24] Ankolapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
añkola.” 


[25] Sovannavatamsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu 
(vatamsaka) bằng vàng (sovanna).” 


[26] Miñjavatamsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu 
(vatamsaka) bằng ruột cây (miñja).” 


[27] Sukatäveliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (ãveli) đã 
được làm (kata) khéo léo (su).” 


[28] Ekavandiya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) đảnh lễ 
(vandana).” 


[29] Udakäsanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nước (udaka) và 
chỗ ngồi (ãsana).” 

[30] BhaJanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) bát đĩa (bhãjana).” 

[31] Sãlapipiya nghĩa là “vị liên quan đến bánh ngọt (pũpa) sãlã.” 

[32] Kilañjadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chiếc chiếu 
(kilañJa).” 

[33] Vedikãraka nghĩa là “vị thực hiện (kãraka) vòng rào chắn (vedi).” 

[34] Piyãlapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
pyala.” 

[35] Ambayägadãyaka nghĩa là “vị thí chủ (dãyaka) của việc hiến dâng 
(yäga) trái xoài (amba).” 

[36] Jagatikãraka nghĩa là “vị thực hiện (kãraka) việc bó trí (jagati).” 

[37] Vasidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) lưỡi rìu (vas1).” 

[38] Tuvaradayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) hạt tuvara nướng.” 


395 


[39] Nalinakesariya nghĩa là “vị liên quan đến đóa sen (nalina) có tua 
nhụy (kesarI).” 


[40] Viravipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
VITAVI.” 


[41] Kutidhũpaka nghĩa là “vị xông khói (đhũpaka) thơm ở liêu cốc 
(kut).” 


[42] Pattadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bình bát (patta).” 
[43] DhatupuJaka nghĩa là “vị cũng dường (pùJaka) xá-lợi (dhãtu).” 


[44| SattalpupphapiJaka nghĩa là “vị cúng dường (pũJaka) bông hoa 
(puppha) sattal1.” 

[45] Bimbijaliya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
bimbiJäaliya.” 

[46] Uddaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) bông hoa uddäla.” 

[47] Thomaka nghĩa là “vị tán dương (thomaka).” 


[48] Ekasanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) vật thực (asana) một 
lần (eka).” 


[49] Citakapijaka nghĩa là “vị cũng dường (pũjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 


[50] Ticampakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa 
(puppha) campaka.” 

51] Sattapätaliya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa sattapätali.” 

52] Upahanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) đôi dép (upahana).” 

53 | MañjaripiJaka nghĩa là “vị cúng dường (pũJaka) bó hoa (mañjari).” 


[51] 
[52] 
[533] 
[54] Pannadäayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) lá cây (panna).” 
[55] Kutidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) liêu cốc (kuti).” 
[56] Aggajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
aggaja.” 

[57] Äkãsukkhipiya nghĩa là “vị liên quan đến việc thảy lên (ukkhepa) 
không trung (akãsa).” 

[58] Telamakkhiya nghĩa là “vị liên quan đến việc thoa (makkhana) dầu 
(tela).” 


396 


[59] Addhacandiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa addhacandiya.” 

[60] Padipiya nghĩa là “vị liên quan đến ngọn đèn (padTpa).” 

[61] Bilalidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) củ bi|alT.” 

[62] Macchadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cá (maccha).” 

[63] Salalapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.” 

[64] Upãgatãsaya nghĩa là “vị có chỗ ngụ (ãsaya) đã được đức Phật đi đến 

gân (upagata).” 

[65] Taraniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đưa sang (tarana) sông.” 

[66] Suvannabimbohaniya nghĩa là “vị liên quan đến cái gối (bimbohana) 
vàng (suvamna).” 

[67] Tilamutthidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) năm tay (mutthi) 
hạt mè (tila).” 

[68] Caägotakiya nghĩa là “vị liên quan đến cái hộp (cangotaka).” 


[69] Abbhañjanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) thuốc cao 
(abbhañJana).” 

[70] Ekañjaliya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay 
(añJali).” 
[71] Potthadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tấm vải bạt (pottha).” 
[72] Citakapũjaka nghĩa là “vị cúng dường (pñjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 

[73] Ãluvadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) rễ cây ãluva.” 

[74| Ekapundarka nghĩa là “vị có một (eka) đóa hoa sen trắng 
(pundarika).” 


[75] TaranTya nghĩa là “vị liên quan đến việc vượt qua (tarana).” 

[76] Pannadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) lá cây (panna).” 

[77] Phaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala).” 

[78] Paccuggamaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đi ra tiếp đón 
(paccuggamana).” 

[79] Ekapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) bông hoa 
(puppha).” 


397 


[80] Maghavapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
maghava.” 


[8I] Upatthakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) người phục vụ 
(upatthaka).” 


[82] Sattahapabbajita nghĩa là “vị đã xuất gia (dãyaka) bảy (satta) ngày 
(aha).” 


[83| Buddhupatthaka nghĩa là “vị phục vụ (upatthaka) đức Phật 
(buddha).” 


[84] Pubbangamiya nghĩa là “liên quan đến vị đứng đầu, vị đi (gam) ở 
phía trước (pubba).” 


[85] Citakapũjaka nghĩa là “vị cúng dường (pũjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 
[86] Pupphadhãraka nghĩa là “vị năm giữ (dhãraka) bông hoa (puppha).” 


[87] Chattadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chiếc lọng che 
(chatta).” 


[88] Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 
(sadda).” 


[89] Gosïsanikkhepaka nghĩa là “vị đặt xuống (nikkhepaka) những cái sọ 
(s1sa) của loài bò (go).” 


[90] PadapuJaka nghĩa là “vị cũng dường (pũJaka) ở bàn chân (pãda).” 
[91] Desakittaka nghĩa là “vị tán dương (kittaka) khu vực (desa).” 


[92] Saranagamaniya nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương 
nhờ (sarana), tức là đã quy y.” 


[93] Ambapindiya nghĩa là “vị liên quan đến chùm (pinda) xoài (amba).” 


[94] Anusamsavaka nghĩa là “vị ngợi ca (anusamsavaka) đức Phật.” 


XXXI. PHẨM PADUMAKESARIYA 
301. Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya 


2717. Trong thời quá khứ, tôi đã là con voi ở hội chúng các vị Ấn Sĩ. Do 
niềm tịnh tín, tôi đã rải rắc nhụy của hoa sen đến các bậc Đại Ân Sĩ. 


398 


2718. Các đẳng Chiến Thăng Độc Giác tối thượng là những vị có các ái 
đã được giũ bỏ như thế ấy. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở các vị ấy, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


2719. Kê từ khi tôi đã rải rắc nhụy hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


2720. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padumakesariya[I] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Padumakesariya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


302. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya 


2721. Tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm đến bậc Đại Ân Sĩ 
Vipassï. Tôi đã dâng cúng tâm vải thượng hạng bằng tơ lụa đến bậc có bản thể 
chính trực 


2722. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng vật thơm trước đây trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng vật thơm. 


2723. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sucela, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


399 


2724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sabbagandhiya[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 


ây. 
Ký sự về trưởng lão Sabbagandhiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


303. Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadäyaka 


2725. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipass, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, tợ như cây kanikãra đang cháy sáng, tợ như mặt trời 
đang mọc lên. 


2726. Tôi đã chắp tay lên và đã rước Ngài về nhà của mình. Sau khi đã 
rước đẳng Toàn Giác (về nhà), tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng. 


2727. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của vật 
thực thượng hạng. 


2728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Paramannadayaka[3 | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Paramannadäyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


304. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka 


400 


2729. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassĩ đúng vào 
lúc đắng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đang 
ngự ở cội cây. 

2730. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn (đã) công bố về Bồn Sự Thật, trong lúc thốt lên với lời nói hùng tráng. 


2731. Trong khi thuyết giảng một cách giản lược và trong khi thuyết 
giảng một cách chi tiết, đẳng Toàn Giác, bậc đã phơi bày điều bị che lấp, đã 
giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết Bàn. 


2732. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 


2733. Kế từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về Giáo Pháp. 


2734. Trước đây ba mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Sutavä, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2735. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhammasaññaka[4]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Dhammasaññaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


401 


305. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladãyaka 


2736. Lúc bấy giờ, đã có khu ân cư ở bờ sông Bhãgrrathï. Có sự mong 
câu, tôi đã đi đến khu ấn cư ấy, tay cẦm trái cây. 


2737. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Vipassĩ tợ như mặt trời có 
tỉa sáng màu vàng. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư tất cả trái cây mà tôi có. 


2738. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


2739. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Phaladäyaka[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Phaladäyaka là phần thứ năm. 


--0oOOo-- 


306. Ký Sự về Trưởng Lão Sampasãdaka 


2740. Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài! Ngài đã được giải 
thoát về mọi phương diện. Vì con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, xin Ngài hãy là 
nơi nương nhờ của con đây. 


2741. Đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian, đã chú 
nguyện cho tôi đây rằng: “Hội Chúng là vô thượng, không thể đo lường, sánh 
bằng biển lớn. 


402 


2742. Ngươi hãy làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa ruộng 
không bị nhơ bắn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận. Ngươi đã gieo hạt giống 
tốt, ngươi hãy trồng tỉa ở tại nơi ấy.” 


2743. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã chỉ dạy cho tôi như thế, đắng 
Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, đã bay lên 
khoảng không ở bầu trời. 


2744. Khi bậc Toàn Tri, đắng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu, 
tôi đã gần kề sự chết, và tôi đã được sanh lên cõi trời Đầu Suắt. 


2745. Khi Ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa 
ruộng không bị nhơ bân, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận, tôi đã sướng vui ở 
cõi trời một kiếp. 


2746. Kê từ khi tôi đã đạt được niềm tịnh tín trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của niềm tịnh tín. 


2741. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sampasãdaka[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sampasãdaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


307. Ký Sự về Trưởng Lão Ärãmadäyaka 


2748. Tự viện của đức Thế Tôn Siddhattha đã được tôi tạo dựng trong khi 
các con chĩm được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc. 


403 


2749. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng. Tôi đã bàn giao tu viện đến bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân 
Ngưu. 


2750. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng trái cây và bông 
hoa. Sau đó, có niềm tịnh tín đã được sanh lên, tôi đã chuyền giao khu rừng ấy. 


2751. Bất cứ vật gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch 
(đều có) quả báu sanh khởi đến tôi trong khi tôi tái sanh vào cõi hữu. 


2752. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tu viện trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tu viện. 


2753. Trước đây ba mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Mudusitala đã là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2754. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ärãmadäyaka[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ärãmadäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


308. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadäyaka 


2755. Tôi đã nhìn thấy vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Atthadassĩ. Trong 
khi vị ấy đang xây dựng công trình mới ở trong khuôn viên (tu viện), tôi đã đi 
đến gần (nơi ấy). 


404 


2756. Và khi công trình mới đã được hoàn thành, với tâm tịnh tín với ý 
vui mừng ở Phước Điền vô thượng, tôi đã dâng cúng lớp vữa tô. 


2757. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của lớp vữa tô. 


2758. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Anulepadäayaka[8| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Anulepadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


309. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 


2759. 2760. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, tợ như mặt trời 
đang mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng, đang đi vào bên trong khu 
rừng. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều Ấy, tôi đã sanh lên nhàn cảnh. 


2761. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2762. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka[9] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


405 
310. Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhãradãyaka 


2763. Sườn núi đã được tôi làm sạch sẽ dành cho đức Thế Tôn PiyadassI. 
Và tôi đã bó trí lu nước cho việc sử dụng của vị (Phật) như thế ấy. 


2764. 2765. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassï, đã chú nguyện về việc 
ây cho tôi rằng: “Tòa lâu đài ấy có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn, 
được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, và châu báu không 
phải là ít sẽ được sanh lên (cho ngươn).” Sau khi dâng cúng vật thí là sườn núi, 
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


2766. Trước đây 32 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Susuddha, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2767. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pabbharadayaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pabbhãradäyaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Tua nhụy, vật thơm, và vật thực, vị có sự suy tưởng về Giáo Pháp, và 
(cúng dường) bằng trái cây, niềm tịnh tín, và vị dâng cúng tu viện, lớp vữa tô, vị 
suy tưởng về đức Phật, và vị dâng cúng sườn núi; (tổng cộng) có năm mươi mốt 
câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Padumakesariya là phâm thứ ba mươi mút. 


--ooOoo-- 


406 


XXXI. PHẨM ÄRAKKHADAYAKA 
311. Ký Sự về Trưởng Lão Ärakkhadãyaka 


2768. Hàng rào đã được tôi cho xây dựng đến bậc Hiền Trí 
DhammadassI. Và sự bảo vệ đã được tôi dâng cúng đến bậc Chúa TẾ của loài 
người như thế ấy. 


2769. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


2770. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Arakkhadayaka[1 1] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ärakkhadãyaka là phần thứ nhất. 


--0oOOOo-- 


312. Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadäyaka 


2771. Đẳng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng tợ như cây sãlã non trẻ đã 
được mọc lên tốt đẹp, tợ như cây sobhañJana đã vươn cao, tợ như tia sét ở trên 
bầu trời. 


2772. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vật thực đến bậc Đại Ân Sĩ 
Vessabhũ, vị Trời của chư Thiên Ấy. 


2713. Đức Phật, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ về 
vật (cũng dường) ấy đến tôi rằng: “Trong khi (ngươi) tái sanh vào cõi hữu, 
mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.” 


407 


2714. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của vật thực. 


2715. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2716. Bỗn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão BhoJanadayaka[12] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhojanadäyaka là phần thứ nhì. 


--ooOOo-- 


313. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 


2711. Tôi đã nhìn thấy đắng Chiến Thắng Siddhattha đang di chuyên ở 
khoảng không của cõi trời. Và không có dấu chân (được lưu lại) ở bầu trời, ở 
trên không trung, ở lớp khí quyền. 


2778. Sau khi nhìn thấy sự di chuyền của bậc Hiền Trí và nhìn thấy y của 
đẳng Chánh Đăng Giác bị lay động bởi làn gió, niềm hạnh phúc đã lập tức sanh 
khởi đến tôi. 


2719. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2780. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


406 


Đại đức trưởng lão Gatasaññaka[13] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


314. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya 


2781. Tôi là vị Bà-la-môn tên Nesãda sống ở bờ sông. Tôi đã quét đọn 
khu ấn cư bằng những bông hoa (sen) có trăm cánh. 


2782. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha có màu da vàng chói, đang di chuyển qua khu rừng, niềm vui đã 
sanh khởi đến tôi. 

2783. Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, đấng Trưởng Thượng của thế 
gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước (Ngài) về khu ân cư và đã rải rắc (đến Ngài) 
với những đóa hoa sen hạng nhất. 


2784. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


2785. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị (cùng tên) Pãdapävara đã là 
các đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 


2786. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sattapadumriya[14] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sattapadumiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


409 


315. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphãsanadäyaka 


2781. Đắng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại, có màu da 
vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia sáng, đang đi ở không xa. 


2788. Tôi đã đi ra tiếp đón và đã đưa Ngài đi vào khu ân cư. Với tâm ý 
trong sạch, tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa. 


2789. Khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi tôi đã chắp tay lên. Sau khi làm 
cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng: 


2790. “Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đẳng Tự Chủ bậc 
không bị đánh bại, đo nhờ tất cả (các) thiện nghiệp ấy, mong rằng tôi được vô 
nhiễm ở trong Giáo Pháp.” 


2791. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chỗ 
ngồi bằng bông hoa. 


2792. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphasanadayaka[ 15] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pupphãsanadäyaka là phần thứ năm. 


--ooOOo-- 


316. Ký Sự về Trưởng Lão Ãsanatthavika 


2793. Ngôi bảo tháp của đẳng quyến thuộc thế gian Sikhĩ tên là Uttama. 
Lúc bấy giờ, tôi đã mò mẫm lang thang ở trong khu rừng hoang vắng. 


410 


2794. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, tôi đã nhìn thấy ngôi bảo tọa sư 
tử. Tôi đã khoác y một bên vai, đã chắp tay lên, và đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. 


2795. Sau khi đã ngợi ca đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, 
hết một khoảng thời gian trong ngày, (tôi đã) trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ 
tôi đã thốt lên lời nói này: 


2796. “Bạch đẳng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Đại Hùng, bạch bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, bạch đắng Nhân Ngưu, Ngài là đắng Toàn Tri.” 


2791. Bằng cách lấy Ngài làm đối tượng, tôi đã ngợi ca đức Phật Sikhï và 
đã đảnh lễ ngôi bảo tọa, sau đó tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 


2798. (Kê từ khi) tôi đã ngợi ca đắng cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là 
quả báu của việc ca ngợi. 


2799. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Atulya ấy đã là các 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2800. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Äsanatthavika[l6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Äsanatthavika là phân thứ sáu. 


--ooOoo-- 


411 


317. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 


2801. Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, đắng Đại Hùng có vóc 
dáng tốt đẹp, được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn, cư ngụ ở căn nhà tối 
thượng. 


2802. Bằng lời nói ngọt ngào ấy, Ngài (đã) thu hút đám đông dân chúng. 
Lời giảng đã vang vang và bao quát ở chư Thiên và nhân loại. 


2803. Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang của bậc Đại Ân Sĩ 
Siddhattha, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh lễ đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 


2804. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saddasaññaka[17] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


318. Ký Sự về Trưởng Lão Tiramsiya 


2806. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) Siddhattha đang chiếu sáng tất cả các 
phương ở trong vùng đồi núi, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như 
khối lửa ở ngọn núi. 


412 


2807. Sau khi nhìn thấy ánh sáng của đức Phật, ánh sáng của mặt trời, và 
tương tợ như thế ấy ánh sáng của mặt trăng, niềm hạnh phúc đã sanh khởi đến 
tôi. 


2808. Sau khi nhìn thấy ba loại ánh sáng, tôi đã khoác tắm da dê một bên 
vai và đã ngợi ca đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Tối Thượng của các 
vị Thinh Văn. 


2809. Bởi vì ở thế gian có ba nguồn ánh sáng xua đuôi bóng tối ở trên đời 
là mặt trăng, mặt trời, và đức Phật đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. 


2810. Tôi đã trình bày ví dụ so sánh và đã tán dương bậc Đại Hiền Trí. 
Sau khi tán đương vẻ đẹp của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


2811. Kể từ khi tôi đã tán đương đức Phật trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 


2812. Trước đây 61 kiếp, tôi đã là vị độc nhất tên Ñãnadhara, là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2813. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tiramsiya[1§] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tiramsiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


413 


319. Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya 


2814. Lúc bấy giờ, tôi đã là người nông dân ở bờ sông Sindhu. Tôi bị 
vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ thuộc 
vào vật thực của người khác. 


2815. Trong lúc đi dọc theo sông Sindhu, tôi đã nhìn thấy đắng Chiến 
Thắng Siddhattha đang ngồi thiền định tợ như đóa hoa sen đã nở rộ. 


2816. Khi ấy, tôi đã ngắt bảy bông hoa kandali ở cuống hoa. Tôi đã dâng 
lên ở đỉnh đầu của đức Phật, đắng quyến thuộc của mặt trời. 


2817. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, được định tĩnh trong (đề mục) 
thích hợp, tợ như loài voi mãtanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi khó mà tiếp 
cận. 


2818. Sau khi đi đến gần vị (có tính) cân trọng có (các) giác quan đã được 
tu tập ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


2819. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


2820. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kandalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Kandalipupphiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


414 


320. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamäliya 


2821. (Tôi đã nhìn thấy) đắng Đại Hùng Vipassĩ, vị Anh Hùng ưu tú, quý 
cao, bậc Đại Ấn Sĩ có sự chỉnh phục, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý. 


2822. Khi bậc thọ nhận các vật hiến cúng đang bước đi ở đường lộ, tôi đã 
cầm lấy tràng hoa kumuda và đã rải rắc đến đức Phật tôi thượng. 


2823. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2824. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kumudamaliya[19] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kumudamäliya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ dâng cúng sự bảo vệ, vị dâng cúng vật thực, vị có sự suy tưởng về đức 
Phật đã đi qua, vị liên quan đến đóa hoa sen, vị có chỗ ngồi bằng bông hoa, vị 
Ca ngỢI, VỊ CÓ SỰ Suy tưởng về âm thanh, ba loại hào quang, vị có hoa kandall, vị 
có hoa kumuda, (tổng cộng) có năm mươi bảy câu kệ. 


Phẩm Ärakkhadäyaka là phẩm thứ ba mươi hai. 


--ooOoo-- 


415 


XXXIII. PHẨM UMMÄPUPPHIYA 
321. Ký Sự về Trưởng Lão Ummãpupphiya 


2825. Tôi đã nhìn thấy đẳng Tối Thượng Nhân, bậc không bị đánh bại 
Siddhattha đã được định tĩnh, đã được đạt đến, và đã nhập vào thiền định. 


2826. Tôi đã cầm lấy bông hoa ummä và đã dâng lên đức Phật. Tất cả các 
bông hoa có đầu quay về một hướng, có cuống hoa ở phía trên, có miệng hoa ở 
phía dưới. 


2827. Trong khi ngự ở trên không trung, chúng có nhiều màu sắc tợ như 
chiếc thảm bông hoa. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đầu 
Suất. 


2828. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


2829. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacchadana, là đâng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2830. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ummãpupphiya[20] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ummãpupphiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


416 


322. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapũjaka 


2831. (Tôi đã nhìn thấy) đẳng Nhân Ngưu đang chiếu sáng, trông tợ như 
cây kakudha đang chói sáng, giống như con bò mộng thuần chủng, tợ như vì sao 
osadhT đang tỏa rạng. 


2832. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đẳng Đạo Sư. Được hoan hỷ với 
việc làm của bản thân, tôi đã ngợi ca đẳng Đạo Sư. 


2833. Sau khi nhặt lấy cát vô cùng trong sạch và túm lại bằng vạt váy, tôi 
đã rải rắc ở con đường đã đi qua của bậc Đại Ân Sĩ Vipassi. 


2834. Sau đó, với tâm ý trong sạch tôi đã rải xuống một nửa số cát ở chỗ 
nghỉ ngơi ban ngày của bậc Chúa Tế của loài người như thế ấy. 


2835. (Kể từ khi) tôi đã rải xuống số cát trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cát. 


2836. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pulinapũjaka[21] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pulinapijaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


323. Ký Sự về Trưởng Lão Hãsajanaka 


2837. Sau khi nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã nâng tắm y lên cao hơn nữa. 


417 


2838. Sau khi nhìn lại từ đàng xa, nụ cười đã sanh khởi đến tôi. Sau khi 
chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín hơn nữa. 


2839. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2840. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Hãsajanaka[22] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Hãsajanaka là phần thứ ba. 


--0ooOoo-- 


324. Ký Sự về Trưởng Lão Yaññasãmika 


2841. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã là người thông thạo về chú 
thuật. Tôi đã duy trì truyền thống gia tộc, sự tế lễ đã được tôi khuyến khích. 


2842. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn con thú bị giết chết bởi tôi. Chúng đã 
bị đưa lại ở cột trụ bằng lõi cây và được sẵn sàng cho mục đích tế lễ. 


2843. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadira cháy rực, tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt trăng vào ngày 
rằm. 


2844. Đẳng Toản Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự, bậc 
đem lại phúc lợi được tôn kính bởi tam giới, đã đi đến gần và đã nói lời nói này: 


418 


2845. “Này người trai trẻ, việc không hãm hại sanh mạng của mọi loải, sự 
xa lánh việc trộm cắp, việc gian dâm, và việc uông chât say khiên Ta được hoan 
hỷ. 


2846. Và sự thích thú trong sở hành bình lặng, sự hiểu rộng, lòng biết ơn, 
các pháp này nên được ca ngợi ở thế giới này và thế giới khác. 


2847. Sau khi làm phát triển những pháp này, được vui thích về sự lợi ích 
đối với tất cả chúng sanh, sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, hãy tu 
tập Đạo Lộ tối thượng.” 


2848. Sau khi đã nói lời này, sau khi đã chỉ dạy tôi như thế, đắng Toàn 
Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu đã bay lên không trung 
và ra đi. 


2849. Tôi đã làm cho tâm được trong sạch trước, và sau đó đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cối trời Đâu 
Suất. 


2850. (Kể từ khi) tôi đã làm cho tâm được tịnh tín trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 


2851. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Yaññasãmika[23] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Yaññasãmika là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


419 


325. Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka 


2852. Tôi sống ở khu ân cư tại bờ sông Candabhägã. Tôi đã nhìn thấy con 
nai màu vàng chói đang bước đi ở trong khu rừng. 


2853. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở con nai, tôi đã tưởng nhớ đến 
đẳng Trưởng Thượng của thế gian. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã tưởng 
nhớ đến các vị Phật khác. 


2854. Chư Phật nào thuộc thời quá khứ xa xăm, hiện tại, và vị lai, ba 
(thời) chư Phật ấy chói sáng như thế ấy tợ như con nai chúa. 


2855. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


2856. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Araññasatta, là đắng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2857. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nimittasaññaka[24| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nimittasaññaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


326. Ký Sự về Trưởng Lão Annasamsävaka 


2858. Bậc Toàn Giác (Siddhattha), có màu da vàng chói tợ như cây cột 
trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 


420 


2859. Tôi đã rước bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận 
sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, và tôi đã chăm lo bữa ăn đến 
bậc Đại Hiền Trí ấy. 


2860. Khi ấy, bậc Hiền Trí, đắng Bi Mẫn ở thế gian đã chiếu sáng đến tôi. 
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã sướng vuI ở cõi trời một 
kiếp. 


2861. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực. 


2862. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Annasamsavaka[25] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Annasamsãvaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


327. Ký Sự về Trưởng Lão Niggundipupphiya 


2863. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 
dứt của tuôi thọ, chư Thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói rằng: 


2864. “Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 
loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 
Chánh Pháp. 


2865. Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 
được vững vàng trong Chánh Pháp đã khéo được công bó, và không bị dao động 
cho đến hết cuộc đời.” 


421 


2866. “Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 
Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có mầm tái 
sanh. 


2867. Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng sự 
bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 
Phạm hạnh.” 


2868. Do lòng thương tưởng này, chư Thiên khi đã biết vị thiên nhân 
đang mệnh chung, thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.” 


2869. Khi Ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 
tôi răng: “Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 


2870. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 
đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, đã đi đến gặp tôi. 


2871. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 
vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chắn động. 


(Tụng phẩm thứ mười hai). 


2872. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 


2873. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 
tại nơi ấy. Trong khi sống ở trong bụng mẹ, tôi đã được người mẹ cưu mang lần 
nữa. 


422 


2874. Sau khi mệnh chung từ thân ấy, tôi đã được sanh về thế giới chư 
Thiên. Khi ấy, tôi không nhận thấy tâm ưu phiên trong khoảng thời gian ấy. 


2875. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đạo Lợi, tôi đã hạ sanh vào bụng 
mẹ. Sau khi ra khỏi bụng mẹ, tôi đã biết được (nghiệp) đen lẫn trắng. 


2876. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã đi vào tu viện của đức Thế 
Tôn Gotama, người con trai của dòng Sakya như thế ấy. 

2877. Khi Phật Ngôn đã được lan rộng, khi Giáo Pháp đã được nhiều 
người hiểu biết, tôi đã nhìn thấy ở tại nơi ấy những vị thực hành Giáo Pháp, 
những vị tỳ khưu của bậc Đạo Sư. 


2878. Có thành phố tên là Savatth1, đức vua Kosala ngự ở tại nơi Ấy. Đức 
vua đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng bằng chiếc xe được kéo bằng voi. 


2879. Sau khi nhìn thấy con voi của đức vua, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ. Tôi đã chắp tay lên và đã đi đến cuộc hội họp. 


2880. Chỉ mới bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Vị Thinh Văn tên Änanda đã hầu cận đức Phật. 


2881. (Là người) có hành vi hoàn hảo, lại có nghị lực, có niệm, và nghe 
nhiều, trong khi làm tâm của đức vua được tịnh tín, vị có sự chói sáng rực rỡ đã 
truyền đạt lại (Giáo Pháp). 


2882. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ. Trong khi là người đứng ở ngay tại chỗ ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 


2883. Sau khi khoác y một bên vai, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
đánh lễ đẳng Toàn Giác, tôi đã thốt lên lời kệ này: 


423 


2884. Tôi đã nâng lên bông hoa niggundlï rồi đã đặt xuống ở bảo tọa sư tử 
của đức Phật Padumuttara, đắng Chúa Tế của loài người, bậc Đạo Sư. 


2885. “Bạch đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ấy con đã từ bỏ sự hơn thua và đã đạt 
được vị thế Bất Động.” 


2886. Trong hai mươi lăm ngàn kiếp, các bậc thống lãnh loài người (ở 
mỗi kiếp) đã là từng nhóm tám vị Sát-đế-ly có tuôi thọ đài, rất dài.[26] 


2887. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Niggundipupphiya[27]| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Niggundipupphiya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


328. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanäveliya 


2888. Sau khi cùng nhau đi đến, tất cả dân chúng tiến hành việc cúng 
dường trọng thể đến đức Thế Tôn Vessabhũ, bậc Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 


2889. Khi ấy, tôi đã thực hiện một khối vôi bột cùng với vòng hoa đội 
đầu bằng bông hoa nhài, và tôi đã dâng lên ở phía trước bảo tọa sư tử. 


2890. Tất cả dân chúng sau khi cùng nhau đi đến nhìn thấy bông hoa tối 
thượng (nói rằng): “Người nào đã cúng dường bông hoa này đến đức Phật tối 
thượng như thế ấy?” 


424 


2891. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc Thiên. 
Tôi thọ hưởng nghiệp của mình đã khéo được thực hiện bởi bản thân trong thời 
quá khứ. 


2892. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa. 


2893. Tôi không biết đến sự phi báng (nào) đã được thực hiện bởi tôi 
bằng thân, bằng lời nói, hay bằng ý đối với các vị đạo sĩ khô hạnh, những vị đã 
chế ngự bản thân. 


2894. Do việc ấy đã được thực hành tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tâm, tôi là đối tượng được cúng dường của tất cả; điều này là quả báu của việc 
không phi báng. 


2895. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


2896. Trước đây mười một kiếp, vị Sát-đế-ly tên Sahassära đã là đắng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2897. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sumanäveliya[28] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sumanäveliya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


425 


329. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya 


2898. (Trong lúc) đức Thế Tôn Siddhattha bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang công bố về Sự Thật, đang giúp cho các sanh linh thành tựu 
Niết Bàn. 


2899. (Khi ấy) tôi đã mang lại bông hoa sen mọc ở trong nước, làm thích 
ý. Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 


2900. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
đẳng Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 


2901. “Người nào sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở Ta đã năm giữ 
chiếc lọng che bằng bông hoa, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy không đi 
đến chốn khô đau.” 


2902. Nói xong lời này, bậc Toàn Giác đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sid- 
dhattha đã giải tán hội chúng rồi đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 


2903. Khi vị Trời của nhân loại đứng dậy, chiếc lọng che màu trắng cũng 
đã vươn lên. Chiếc lọng che tối thượng di chuyển ở phía trước đức Phật tối 
thượng. 


2904. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng che trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc lọng bằng 
bông hoa. 


2905. Vào kiếp thứ 74, tám vị (cùng) tên Jalasikha đã là các đắng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


426 


2906. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pupphachattiya[29]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pupphachattiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


330. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivärachattadäyaka 


2907. Đâng Hiệu Biệt Thê Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, làm mưa cơn mưa Giáo Pháp, tợ như nước mưa tuôn ở bầu trời. 


2908. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác ấy đang thuyết giảng về vị thế Bất 
Tử. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi về nhà của mình. 


2909. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che đã được tô điểm, và đã đi đến gặp 
bậc Tối Thượng Nhân. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã ném 
(chiếc lọng) lên không trung. 


2910. Tợ như chiếc xe kéo đã được khéo điều khiển, tợ như vị đứng đầu 
các bậc Thinh Văn đã được huấn luyện, (chiếc lọng che) đã tiến đến gần đẳng 
Toàn Giác và đã đứng yên ở trên đỉnh đầu. 


2911. Bậc Thương Tưởng, đẳng Bi Mẫn, đức Phật, đẳng Lãnh Đạo cao cả 
của thế gian đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 
này: 


427 


2912. “Chiếc lọng che đã được tô điểm làm thích ý này đã được dâng 
cúng bởi người nào, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ 
cảnh. 


2913. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên bảy lần, và sẽ 
trở thành đắng Chuyên Luân Vương ba mươi hai lần. 


2914. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


2915. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


2916. Hiểu được lời nói hùng tráng đã được thốt lên là ngôn từ của đức 
Phật, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã khởi lên niềm vui đào dạt. 


2917. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã ngự đến sanh chủng Thiên 
nhân. Có tòa lâu đài tối thượng làm thích ý đã được sanh lên cho tôi. 


2918. Trong khi (tôi) rời khỏi cung điện, có chiếc lọng che màu trắng đã 
được cầm giữ (che cho tôi). Khi ấy tôi đã đạt được sự tưởng nhớ lại; điều này là 
quả báu của nghiệp quá khứ. 


2919. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến bản thể 
nhân loại. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương 
ba mươi sáu lần. 


2920. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thành phố chư Thiên. 
Sau khi tuần tự luân hồi, tôi đã quay trở lại cuộc sống nhân loại. 


428 


2921. Trong khi tôi hạ sanh vào bụng mẹ, có những người đã nắm giữ 
chiếc lọng màu trắng (che cho tôi). Được bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất 
gia vào đời sống không gia đình. 


2922. VỊ Bà-la-môn tên Sunanda là thông thạo về chú thuật. Vị ấy đã cầm 
lấy chiếc lọng che bằng pha-lê và đã dâng cúng đến vị Tối Thượng Thinh Văn. 


2923. Bậc đại anh hùng, nhà thuyết giảng vĩ đại Sãriputta đã nói lời tùy 
hỷ. Sau khi lắng nghe lời tùy hỷ của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp quá khứ. 


2924. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Sau 
khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán 


2925. Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 


2926. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đức Phật, bậc Vô Thượng ở thế 
gian, đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 


2927. Tôi đã dâng cúng chiếc lọng che đã được tô điểm có nhiều màu sắc 
đến Ngài. Đắng Tự Chủ, nhân vật cao cả, đã nhận lấy bằng hai tay. 


2928. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Do sự dâng cúng một chiếc lọng che, tôi đã không đi đến chốn khổ 
đau. 


2929. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi biệt toàn diện vê tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


429 


2930. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saparivarachattadayaka đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Saparivärachattadäyaka là phần thứ 10. 


--0oOOO-- 
Phần Tóm Lược 
Bông hoa umma, (vị cúng dường) cát, nụ cười, vật tế lễ, vật báo hiệu, vị 
ngợi ca (về sự cúng dường vật thực), vị có bông hoa niggundl, bông hoa nhài, vị 
có chiếc lọng che bằng bông hoa, vị có chiếc lọng che và các vật phụ thuộc, 
(tông cộng) có hơn một trăm lẻ bảy câu kệ. 


Phẩm Ummäpupphiya là phâm thứ ba mươi ba. 


--0oOoo-- 
XXXIV. PHẨM GANDHADHŨPIYA 
331. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadhipiya 


2931. Tôi đã dâng cúng nhang thơm đến đức Thế Tôn Siddhattha. Nhang 
thơm ấy được bao phủ bằng (mùi hương của) các bông hoa nhài và được phù 
hợp với đức Phật. 


2932. Đắng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, tợ như bông hoa súng được chói sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được cháy 
TỰC. 


2933. Tợ như con hỗ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, Ngài đã ngồi xuống ở phía trước Hội Chúng gồm các vị tỳ khưu cao 
quý trong số các bậc Sa-môn. 


430 


2934. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã chắp tay 
lên. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 
bắc. 


2935. Kê từ khi tôi đã cúng dường hương thơm cho đến chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
hương thơm. 


2936. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gandhadhipiya đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Gandhadhipiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


332. Ký Sự về Trưởng Lão Udakapijaka 


2937. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyển 
bằng đường không trung.[30] 


2938. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đắng Đại 
Hùng, đức Phật, đắng Bi Mẫn, bậc Ân Sĩ đã tiếp nhận. 


2939. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư tên Padumuttara sau khi biết 
được ý định của tôi đã nói lên lời kệ này: 


2940. “Do sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phi lạc, ngươi 
không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 


431 


2941. Bạch đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đẳng Nhân Ngưu, nhờ vào việc làm ấy, sau khi từ bỏ sự hơn thua, con đã 
đạt được vị thế Bất Động. 


2942. Và (trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đắng Chuyển Luân 
Vương tên Sahassaräja đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 
phương. 


2943. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udakapũjaka[3 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Udakapijaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


333. Ký Sự về Trưởng Lão Punnägapupphiya 


2944. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sông, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnäga đã được trô hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
tối thượng.[32] 


2945. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng (bông hoa) lên đức Phật. 


2946. (Kế từ khi) tôi đã cũng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


432 


2947. (Trước đây) chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2948. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Punnagapupphiya|33] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Punnägapupphiya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


334. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadãyaka 


2949. Tôi đã là người gánh cỏ ở thành phố Hamsavati. Tôi sinh sống 
bằng việc gánh cỏ. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 


2950. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi. 


2951. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của mình, vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, và vật xứng đáng đề dâng cúng thì 
ta không có. 


2952. Đây là tấm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có người thí chủ 
nào. Việc tiếp xúc với địa ngục là khô sở. Ta sẽ ươm trồng vật cúng dường.” 


2953. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Tôi đã cầm lấy tắm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


433 


2954. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã nói lớn tiếng rằng: 
“Bạch đẳng Anh Hùng, bậc Đại Hiển Trí, nếu Ngài là vị Phật xin Ngài hãy giúp 
con vượt qua.” 


2955. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hÿ với tôi rằng: 


2956. “Do tắm vải độc nhất này và do các nguyện lực của tác ý, (người 
này) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 


2957. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần và sẽ là đắng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần. 


2958. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu ở thế giới chư Thiên hoặc ở 
loài người. 


2959. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, ngươi 
sẽ đạt được vải vóc không bị suy suyên, không thể ước lượng, theo như ước 
muốn.” 


2960. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ, 
đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 


2961. Nơi chôn nào tôi đi tái sanh dâu là bản thê Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của một tâm vải. 


2962. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 
đứng trên tâm vải ở bên dưới, có tâm che ở phía trên cho tôi. 


434 


2963. Và trong ngày hôm nay, nêu muôn tôi có thê che phủ băng các loại 
vải vóc đôi với bâu vũ trụ, luôn cả rừng rậm cùng với núi non. 


2964. Nhờ vào chỉ một tâm vải ây, trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác 
tôi có được màu da vàng chói, rôi tôi luân hôi ở cõi này cõi khác. 


2965. Quả thành tựu của một tắm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất cứ 
nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được chín muỗi 
cho tôi ở ngay cả nơi đây. 


2966. Kế từ khi tôi đã dâng cúng tắm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một tâm vải. 


2967. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


2968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekadussadayaka[34] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekadussadãyaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


335. Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya 


2969. Lúc bấy giờ, đẳng Toàn Giác tên Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đắng Nhân Ngưu, được tùy tùng bởi các bậc Lậu Tận, đã cư ngụ tại tu 
viện của Hội Chúng. 


435 


2970. Rồi đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ cùng với tám trăm ngàn bậc 
Lậu Tận đã đi ra từ cánh công tu viện. 


2971. Là vị quấn y phục bằng da đê và cũng là vị mặc y phục bằng vỏ 
cây, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha rồi đã đi đến gần bậc Toàn Giác. 


2972. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tràn đầy niềm phấn 
khởi, tay chắp lên, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha và đã rưới lên đức 
Phật. 


2973. Do việc làm ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã tán đương việc 
làm của tôi, rồi đã ra đi theo như ý định. 


2974. Kê từ khi tôi đã cúng dường năm ngàn giọt (nước), tôi đã (trở thành 
vị Thiên Vương) cai quản Thiên quốc đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 


2975. Tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 
Với nghiệp còn dư sót, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


2976. Vào lúc tôi là vị Thiên Vương, vào lúc tôi là vị thống lãnh nhân 
loại, tôi có tên là Phusita, chính tên gọi ấy là thuộc về tôi. 


2977. Trong khi là vị Thiên nhân cũng như khi là loài người, mưa đồ 
xuống như nhỏ giọt ở xung quanh tôi một sải tay. 


2978. Các lân tái sanh của tôi đã được tiêu diệt, các phiên não của tôi đã 
được thiêu đôt, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận; điêu này là quả báu của 
g1ọt nước. 


436 


2979. Mùi thơm tỏa ra từ thân thê của tôi giống như mùi của trầm hương. 
Mùi thơm của tôi từ cơ thể tỏa ra (khoảng cách) một nửa kosa.[35] 


2980. Là người có được nghiệp phước thiện đang tỏa ra hương thơm của 
cõi trời, mọi người sau khi ngửi được mùi hương biết được là Phusita đã đi đến 
đây. 


2981. Các cảnh cây, các lá cây, các nhánh cây, và luôn cả toàn bộ các loại 
cỏ, thuận theo ý định của tôi, có hương thơm được sanh lên trong giây lát. 


2982. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường trầm hương trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của giọt nước. 


2983. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Phusitakampiya đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Phusitakampiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


336. Ký Sự về Trưởng Lão Pabhañkara 


2984. Ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian như thế ấy, đã ngự ở trong khu rừng đông đúc thú dữ. 


2985. Không người nào đã dám đi đến để đảnh lễ ngôi bảo tháp. Bị bao 
phủ bởi cỏ, cây cối, và dây leo, ngôi bảo tháp đã bị sụp đồ. 


437 


2986. Khi ấy, tôi đã là người thợ rừng theo nghề của cha và ông nội. Tôi 
đã nhìn thấy ngôi bảo tháp đồ nát, bị chằng chịt bởi cỏ và dây leo ở trong khu 
rừng. 


2987. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp của đức Phật, tôi đã thiết lập tâm 
cung kính rằng: “Đây là ngôi bảo tháp của đức Phật tôi thượng, nó đã bị sụp đồ 
và còn tồn tại ở trong khu rừng. 


2988. Thật không đúng đắn, không hợp lẽ đối với người biết được điều 
phải quấy! Ta hãy dọn sạch ngôi bảo tháp của đức Phật rồi hãy chăm lo công 
việc khác.” 


2989. Sau khi dọn sạch cỏ, cây cối, và dây leo ở ngôi bảo tháp, tôi đã 
đảnh lễ tám lượt rồi đã cúi mình ra đi. 


2990. Do việc làm ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


2991. Tại nơi ây, có cung điện băng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiên tạo 
khéo léo dành cho tôi, có chiêu cao là sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi 
do-tuân. 


2992. Tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lượt. Và tôi đã là đắng Chuyển 
Luân Vương hai mươi lăm lần. 


2993. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của việc dọn sạch (ngôi 
bảo tháp). 


2994. Khi tôi đang di chuyển bằng kiệu khiêng, bằng lưng voi ở trong 
khu rừng, bất cứ hướng nào tôi đi đến, khu rừng đều có sự trợ giúp đến tôi. 


438 


2995. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, gốc cây hoặc thậm chí gai 
nhọn mà tôi không nhìn thấy bằng mắt, tự chính chúng được dời đi. 


2996. Và bệnh cùi, nhọt, chàm, động kinh, ghẻ, lở, ngứa không xảy đến 
cho tôi; điều này là quả báu của việc đọn sạch (ngôi bảo tháp). 


2997. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi không biết đến khối u mọc lên ở cơ thể của tôi. 


2998. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thể Thiên nhân và loài người. 


2999. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi có màu da vàng chói, có sự phát ra ánh sáng ở khắp mọi nơi. 


3000. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là sự khó chịu biến mất và sự khoan khoái hiện hữu. 


3001. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tâm tôi được trong sạch, có sự chăm chú, khéo được định tĩnh. 


3002. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là sau khi ngồi ở ngay chỗ ngôi ấy tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


3003. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc làm sạch sẽ. 


3004. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


439 


Đại đức trưởng lão Pabhahkara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pabhañkara là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


337. Ký Sự về Trưởng Lão Tinakuftidäyaka 


3005. Tôi đã là người làm công cho người khác ở thành phố Bandhumati. 
Tôi bị vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ 
thuộc vào vật thực của người khác. 


3006. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, vào lúc ấy tôi đã suy 
nghĩ như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian và hành động hướng thượng 
của ta là không có.” 


3007. Thời điểm để dọn sạch cảnh giới tái sanh, cơ hội đã được sắp xếp 
cho ta. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở cho những chúng sanh thật sự 
không có phước báu.” 


3008. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã đi đến gặp người chủ công việc. 
Sau khi yêu cầu về công việc trong một ngày, tôi đã đi vào khu rừng. 


3009. Khi ấy, tôi đã mang lại cỏ, cây gỗ, và dây leo. Sau khi dựng lên ba 
cây gậy, tôi đã thực hiện cái lều bằng cỏ. 


3010. Sau khi cúng hiến cái lều nhỏ ấy vì sự lợi ích của Hội Chúng, tôi đã 
trở về nội trong ngày hôm ấy và đã đi đến gặp người chủ công việc. 


3011. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Do nhờ (quả báu của việc dâng cúng) cái lều nhỏ bằng cỏ, tại nơi ấy có 
cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đã được hóa hiện ra. 


440 


3012. (Cung điện ấy) có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn 
được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, có một trăm ngàn 
tháp nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 


3013. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có tòa lâu đài hiện diện kế bên đúng theo ý định của tôi. 


3014. Sự sợ hãi, hoặc trạng thái u mê, hoặc lông rởn ôc là không được 
biêt đên, tôi không biệt đên sự run sợ của tôi; điêu này là quả báu của cái lêu 
nhỏ băng cỏ. 


3015. Các con sư tử, cọp, báo, gâu, chó sói, linh câu, tât cả đêu tránh xa 
tôi; điêu này là quả báu của cái lêu nhỏ băng cỏ. 


3016. Các loài bò sát và các hạng ma quỷ, các con răn, các ác thân, và các 
quỷ sứ, các hạng này cũng tránh xa tôi; điêu này là quả báu của cái lêu nhỏ băng 
cỏ. 


3017. Tôi không nhớ tôi có sự nhìn thây giâc mộng xâu xa (lân nảo), 
niệm của tôi hiện hữu; điêu này là quả báu của cái lêu nhỏ băng cỏ. 


3018. Chỉ nhờ vào cái lều nhỏ bằng cỏ, tôi thọ hưởng sự thành đạt, tôi đã 
đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


3019. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng 
cỏ. 


3020. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


44I 


Đại đức trưởng lão Tinakutidäyaka[36] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tinakutidäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


338. Ký Sự về Trưởng Lão Uttareyyadãyaka 


3021. Lúc bây giờ, ở thành phố HamsavafT tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị 
giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà. 


3022. Tôi là người có dòng dõi, khéo được học tập, được các người học 
trò của mình trọng vọng. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi thành phố nhằm mục đích rửa 
tội bằng nước. 


3023. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, đắng Chiến Thắng đã đi vào 
thành phố. 


3024. Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được tạo 
nên bởi sự không còn dục vọng, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán. Sau khi 
nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 


3025. Tôi đã chắp tay lên ở đầu và đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt đẹp. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tắm áo choàng. 


3026. Sau khi nâng lên bằng cả hai tay, tôi đã thảy tắm vải choàng lên. 
Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tắm vải choàng đã che đến nơi ấy. 


442 


3027. Khi ấy, trong lúc làm tắm che cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, 
v.v... đang đi khất thực, (tắm vải choàng) đã đứng yên, khiến cho tôi được vui 
mừng. 


3028. Trong khi tôi đang từ nhà bước ra, đẳng Tự Chủ, nhân vật cao cả, 
bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng: 


3029. “Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã dâng cúng tắm vải 
choàng đến Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3030. (Người ây) sẽ sướng vui ở thê giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp, 
và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần. 


3031. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sống ở thế giới 
chư Thiên, sẽ có được sự che phủ bằng tâm vải ở xung quanh một trăm do-tuần. 


3032. Và (người ấy) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương ba mươi sáu 
lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 


3033. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi hữu, sẽ 
tức thời đạt được mọi điều ước nguyện ở trong tâm. 


3034. Người nam này sẽ đạt được các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng SỢI 
len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải có giá trị cao. 


3035. Người nam này sẽ đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm và sẽ thọ 
hưởng quả thành tựu của (việc dâng cúng) một tắm vải vào mọi thời điểm. 


443 


3036. Về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia 
và sẽ đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.” 


3037. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến đắng Toàn Tri, 
bậc Đại Ấn Sĩ. Sau khi dâng cúng một tắm vải choàng, tôi đã đạt được vị thế 
Bắt Tử. 


3038. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trồng 
văng, có tắm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay. 


3039. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin xỏ, tôi có sự 
thành đạt về cơm ăn nước uống: điều này là quả báu của tâm áo choàng. 


3040. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
tắm vải. 


3041. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uttareyyadayaka[37] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Uttareyyadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


339. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasavaniya 


3042. Đáng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật, đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


444 


3043. Lúc bấy giờ, tôi là vị đạo sĩ tóc bện có sự khô hạnh cao tột. Khi ấy 
tôi đi chuyển ở hư không, (vừa đi) vừa phất phơ các y phục bằng vỏ cây. 


3044. Tôi không thể di chuyển ở phía trên của đức Phật tối thượng. Lúc 
Ấy, tợ như con chìm bị va vào tảng đá, tôi đã không đạt được sự di chuyển. 


3045. Sự hư hoại về oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 
Giống như người nổi trên mặt nước, tôi (thường) di chuyển ở không trung như 
vậy. 


3046. “Chắc là có người có bản chất cao thượng đang ngồi ở phía bên 
dưới. Hừ! Ta sẽ tìm hiểu việc này. Ít ra ta cũng có thê đạt được nguyên nhân.” 


3047. Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của bậc 
Đạo Sư đang thuyết giảng về tính chất vô thường, khi ấy tôi đã học tập điều ấy. 


3048. Sau khi đã học tập sự suy tưởng về vô thường, tôi đã đi về khu ân 
cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuôi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


3049. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe 
Giáo Pháp ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời 
Đạo Lợi. 


3050. Tôi đã sướng vul ở thê giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
cai quản Thiên quốc năm mươi mốt lần. 


3051. Và tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


445 


3052. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 
quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến tính chất 
vô thường. 


3053. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi có nhớ lại sự suy tưởng 
(về vô thường) ấy, (nhưng) tôi (đã) không thấu triệt điểm cốt yếu là Niết Bàn, vị 
thế Bất Tử. 


3054. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 
khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.”[3§] 


3055. Sau khi lắng nghe câu kệ ngôn, tôi đã nhớ lại việc làm quá khứ. 
Sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


3056. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho tu 
lên bậc trên. 


3057. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn tất việc cần làm. Hôm nay, 
còn có việc gì tôi cần phải làm ở Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya? 


3058. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (điều này) là quả báu của việc lắng nghe 
Chánh Pháp. 


3059. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhammasavaniya[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Dhammasavaniya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


446 


340. Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya 


3060. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Hamsavati. Tôi đã lội 
xuống hồ sen và đã hái những đóa hoa sen. 


3061. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, cùng với một trăm ngàn bậc có tâm an tịnh như thế ấy. 


3062. Khi ấy, trong khi lưu tâm đến sự tiến hóa của tôi, Ngài cùng với 
các bậc Lậu Tận trong sạch có sáu thắng trí, đã đi đến chỗ của tôi. 


3063. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đẳng Lãnh 
Đạo Thế Gian, khi ấy tôi đã ngắt đóa hoa sen ở cuống và đã thảy lên không 
trung. 


3064. “Bạch đắng Anh Hùng, nếu Ngài là đức Phật, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đắng Nhân Ngưu, xin cho các đóa sen tự đi đến và duy trì ở trên 
đỉnh đầu Ngài.” 


3065. Đắng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân 
Ngưu đã chú nguyện. Do nhờ oal lực của đức Phật, chúng đã duy trì ở trên đỉnh 
đầu. 


3066. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


3067. Có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đây. Nó được gọi 
tên là “Satapattam” có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi do-tuần. 


447 


3068. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 
Và tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 


3069. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã khéo được thực 
hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 


3070. Chỉ nhờ vào một đóa sen hồng ấy, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, 
tôi đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


3071. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


3072. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một đóa sen 
hồng. 


3073. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ukkhittapadumriya[40] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ukkhittapadumiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Nhang thơm, (vị cúng dường) nước, bông hoa punnäøa, vị có tâm vải độc 
nhât, giọt nước (thơm), vị Pabhadkara, vị dâng cúng cái lêu (cỏ), vị có tâm áo 
choàng, vị có sự lăng nghe, vị có một đóa sen hông; các câu kệ được gộp chung 
lại ở phâm này là một trăm câu kệ và bôn mươi bôn câu nữa. 

Phẩm Gandhadhñpiya là phẩm thứ ba mươi bốn. 


--ooOoo-- 


448 


XXXV. PHẨM EKAPADUMIYA 
341. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya 


3074. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi giảng giải ở cõi này cõi khác, Ngài đã giúp cho nhiều người 
Vượt qua. 


3075. Khi ấy, tôi là con thiên nga chúa cao quý trong số các loài chim 
(lưỡng sanh). Tôi lặn xuống hồ nước thiên nhiên và vui giỡn trò đùa của loài 
thiên nga. 


3076. Vào khi ấy, đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các 
vật hiễn cúng, đẳng Chiến Thắng, đã đi đến ở bên trên của hồ nước thiên nhiên. 


3077. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đẳng Lãnh 
Đạo Thế Gian, tôi đã ngắt đóa sen hồng trăm cánh đáng yêu ở cuống hoa. 


3078. Được tịnh tín vào đắng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi dùng mỏ gắp 
lấy và thảy lên bầu trời, tôi đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 


3079. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở không trung đã nói lời tùy hỷ đến tôi rằng: 


3080. “Do một đóa sen hồng này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.” 


3081. Nói xong điều ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, sau khi tán 
dương việc làm của tôi, đã ra đi theo như ý định. 


449 


3082. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3083. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekapadumiya[41] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ekapadumiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


342. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamaliya 


3084. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khi ở bờ sông Candabhãägä. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi. 


3085. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sãlã chúa đã được trô hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 
phụ, tôi đã trở nên hoan hỷ. 


3086. Với tâm phân chân, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phỉ lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 


3087. Sau khi dâng lên các bông hoa đến bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ, sau khi 
đạt đến sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


3088. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 


450 


3089. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


3090. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đắng Chuyên Luân 
Vương năm trăm lần. 


3091. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ti-uppalamaäliya[42| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamaliya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


343. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadãyaka 


3093. Đẳng Đạo Sư tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đẳng Nhân Ngưu. Sau khi nhìn thấy sự đoạn tận mầm mống tái sanh (sự Viên 
Tịch Niết Bàn) của Ngài, tôi đã treo lên lá cờ. 


3094. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


3095. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đắng Chuyên Luân 
Vương năm trăm lần. 


451 


3096. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã khéo được thực 
hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 


3097. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 


lá cờ. 


3098. Và giờ đây, trong lúc mong muốn tôi có thể che đậy (mặt đất) có 
rừng rậm luôn cả núi non bằng loại vải sợi lanh; vào khi ấy quả báu của tôi đã 
được thể hiện. 


3099. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhajadäyaka[43] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dhajadãyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


344. Ký Sự về Trưởng Lão Tikiñkinipijaka 


3100. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Bhũtagana. Tại nơi 
ây, tôi đã nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ vướng ở ngọn cây. 


3101. Khi ấy, tôi đã thu nhặt ba bông hoa kiäkini và đã trở nên mừng rỡ, 
với tâm mừng rỡ, tôi đã cũng dường tắm y may từ vải bị quăng bỏ. 


3102. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa hoa. 


452 


3103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão TikiñkinpuJaka[44] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tikiñkinipijaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


345. Ký Sự về Trưởng Lão Na|ãgãrika 


3104. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Hãrita. Khi ấy, đẳng 
Tự Chủ tên Nãrada đã cư ngụ ở gốc cây. 


3105. Tôi đã thực hiện gian nhà bằng cây sậy và đã lợp bằng cỏ. Sau khi 
dọn sạch sẽ con đường kinh hành, tôi đã dâng cúng đến đẳng Tự Chủ. 


3106. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười bốn kiếp, và đã 
cai quản Thiên Quốc bảy mươi bốn lần. 


3107. Và tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


3108. Cung điện của tôi có chiêu cao tợ như chiêc câu vông đã xuât hiện, 
có ngàn cây cột trụ, không thê so sánh, là cung điện có sự rực rỡ. 


3109. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 
thành tựu, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


4%3 


3110. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró!), 
tôi sông không còn lậu hoặc. 


3111. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nalãgãrika[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Na]ãgãrika là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


346. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 


3112. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Cäpala. Đức Phật tên 
Sudassana đã cư trú ở trong vùng đồi núi. 


3113. Sau khi hái bông hoa ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nhìn thấy đức Phật, 
đẳng Vô Nhiễm, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc, đang di 
chuyển ở không trung. 


3114. Khi ấy, tôi đã đặt tám bông hoa campaka ở trên đầu rồi đã dâng lên 
đức Phật, đắng Tự Chủ, bậc Đại Ấn Sĩ. 


3115. (Kể từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3116. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


454 


Đại đức trưởng lão Campakapupphiya[46] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


347. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapiijaka 


3117. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, cũng 
có vị Phật tên Sambhava đã cư ngụ ở ngoải trời. 


3118. Tôi đã lìa khỏi chỗ cư ngụ và đã mang đến (dâng) đóa sen hồng. 
Sau khi đã cầm giữ (đóa sen) một ngày, tôi đã quay trở về chỗ trú ngụ. 


3119. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padumapũjaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Padumapũjaka là phần thứ bảy. 


(Tụng phẩm thứ mười ba). 


--ooOoo-- 


348. Ký Sự về Trưởng Lão Tinamutthidäyaka 


3121.Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Bậc Toàn 
Giác tên Upatissa đã đi kinh hành ở bên ngoài trời. 


455 


3122. Lúc bấy giờ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang rậm. 
Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 


3123. Với tâm ý trong sạch, khi ấy tôi đã dâng cúng năm cỏ để làm chỗ 
ngồi đến đức Phật, bậc Đại Ân Sĩ ấy. 


3124. Sau khi dâng cúng đến vị Trời của chư Thiên, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín nhiều hơn nữa. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 


3125. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc bị con sư tử vật ngã, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


3126. (Do) việc làm đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 
không còn lậu hoặc, là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên khéo được 
bắn ra, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên. 


3127. Ở tại nơi Ấy, tòa lâu đài xinh đẹp có một ngàn khu vực, có một trăm 
quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục, đã được hóa hiện 
ra do nghiệp phước thiện. 


3128. Anh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như ánh mặt trời đã mọc lên cao. 
Được quây quân với các nàng tiên nữ trẻ, tôi đã sướng vui theo ước muôn của 
dục vọng. 


3129. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đây bởi nhân 
tố trong sạch, tôi đã đi đến bản thể loài người và đã đạt được sự đoạn tận các lậu 
hoặc. 


3130. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng chỗ ngồi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ. 


456 


3131. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinamutthidäyaka[47] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinamutthidãyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


349. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladãyaka 


3132. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, đang ngồi ở trong vùng đổi núi tợ như cây 
kanikara đang cháy sáng. 


3133. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã ngắt cả chùm. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) Vessabhũ. 


3134. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


3135. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tindukaphaladayaka[48] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tindukaphaladãyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


457 


350. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 


3136. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Revata đã cư ngụ ở bờ sông. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 


3137. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadira cháy rực, tợ như vì sao osadhT đang chiếu sáng, tôi đã thể hiện sự 
chắp tay lại. 


3138. (Kể từ khi) tôi đã thể hiện sự chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc chắp tay. 


3139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekañjaliya[49] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có đóa sen hồng, vị có tràng hoa sen xanh, lá cờ, vị có bông hoa 
kiñkini, (gian nhà bằng) cây sậy, bông hoa campaka, đóa sen hồng, nắm (cỏ), 
cây tinduka, và vị chắp tay lại là tương tợ; (tông cộng) có sáu mươi sáu câu kệ 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Ekapadumiya là phẩm thứ ba mươi lăm. 


--ooOoo-- 


458 


XXXYVI. PHẨM SADDASAÑÑAKA 
351. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 


3140. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác được vây quanh bởi hội 
chúng chư Thiên. 


3141. Trong lúc Ngài đang công bố về bồn Sự Thật (và) đang tiếp độ đám 
đông dân chúng, tôi đã lắng nghe lời nói ngọt ngào tương tợ tiếng hót của loài 
chim karavika. 


3142. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào âm vang giọng nói Phạm 
Thiên của bậc Hiền Trí Sikhi, đẳng quyến thuộc của thế gian, tôi đạt được sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 


3143. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của niềm tịnh tín. 


3144. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saddasaññaka[50] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


352. Ký Sự về Trưởng Lão Yavakaläpiya 


3145. Lúc bấy giờ, tôi đã là người trồng lúa mạch ở thành phố Arunavati. 
Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác ở đường lộ, tôi đã trải xuống bó rơm lúa mạch. 


459 


3146. Biết được ý định của tôi, bậc có lòng thương tưởng, đẳng Bi Mẫn, 
bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian Sikhi, đã ngồi xuống ở tắm trải bằng rơm lúa 
mạch. 


3147. Sau khi nhìn thấy bậc Vô Nhiễm, vị có thiền chứng vĩ đại, đẳng 
Hướng Đạo, đã ngồi xuống, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tại nơi 
ây tôi đã mệnh chung. 


3148. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 


tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc trải thảm rơm lúa 
mạch. 


3149. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Yavakaläpiya[5 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Yavakaläpiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


353. Ký Sự về Trưởng Lão Kimsukapijaka 


3150. Sau khi nhìn thấy cây kimsuka đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay lên. 
Sau khi suy tưởng về đức Phật Siddhattha, tôi đã cúng dường ở không trung. 


3151. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


3152. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


460 


Đại đức trưởng lão KimsukapiJaka[52| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kimsukapijaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


354. Ký Sự về Trưởng Lão Sakotakakorandadayaka 


3153. Và sau khi nhìn thấy dấu chân đã bước qua của đắng quyền thuộc 
thế gian Sikhi, tôi đã khoác tắm da đê một bên vai và đã đảnh lễ dấu chân tối 
thượng. 


3154. Sau khi nhìn thấy cây koranda, một loài thảo mộc mọc ở trên trái 
đất, đã được trô hoa, tôi đã ngắt một chùm và đã cúng đường ở dấu chân có hình 
bánh xe. 


3155. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường dấu 
chân. 


3156. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sakotakakorandadayaka{53 | đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sakotakakorandadäyaka là phần thứ tư. 


--ooOOoo-- 


355. Ký Sự về Trưởng Lão Dandadãäyaka 


3157. Lúc bấy giờ, tôi đã đi sâu vào khu rừng hoang rậm và đã đốn cây 
tre. Sau khi cầm lấy thanh đòn ngang, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 


461 


3158. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đảnh lễ các bậc có sự hành trì 
tốt đẹp. Tôi cũng đã dâng cúng thanh đòn ngang, rồi đã ra đi, mặt hướng phía 
bắc. 


3159. Kế từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 
gậy. 

3160. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dandadäyaka[54] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dandadäyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


356. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayägudãyaka 


3161. Bậc Giác Ngộ tên SataramsiI, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, 
sau khi xuất khỏi định đã đi đến tôi về việc khất thực. 


3162. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác có tâm thanh tịnh, tôi đã dâng 
cúng món cháo xoài đến Ngài với tâm ý trong sạch. 


3163. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cháo xoài. 


3164. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambayäagudäayaka[55] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ambayãgudäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


462 


357. Ký Sự về Trưởng Lão Suputakapũjaka 


3165. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ, trong khi lìa khỏi việc nghỉ ngơi 
ban ngày, trong khi đi đó đây về việc khát thực, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 


3166. Do điều ấy, được sung sướng, có tâm ý vui mừng, tôi đã dâng cúng 
chiếc hộp đựng muối xinh đẹp đến đức Phật tối thượng như thế ấy, (và) tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


3167. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đẹp trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc 
hộp. 


3168. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SuputakapuJaka[56] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Suputakapijaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


358. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadäyaka 


3169. Do được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một chiếc giường 
đến đức Thế Tôn Vipass, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 


3170. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di 
chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyên của cõi trời. Do nhờ sự dâng cúng cái 
giường nhỏ Ấy, tôi đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 


463 


3171. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
chiếc giường. 


3172. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Mañcadãyaka[57] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Mañcadäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


359. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 


3173. Lúc bấy giờ, tôi là đạo sĩ lõa thể. Vị tỳ khưu và tôi đã bước lên 
chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị đắm, vị tỳ khưu đã ban cho tôi sự 
nương nhờ. 


3174. (Kế từ khi) vị ấy ban cho sự nương nhờ đến tôi trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc đi đến 
nương nhờ. 


3175. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saranagamaniya[S8]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Saranagamaniya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


464 


360. Ký Sự về Trưởng Lão Pindapätika 


3176. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Tissa đã cư ngụ ở trong khu rừng 
lớn. Sau khi Ngài đã từ chính cõi trời Đâu Suất về lại nơi đây, tôi đã dâng cúng 
vật thực. 


3177. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác có danh vọng lớn lao tên Tissa, sau 
khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đầu Suắt. 


3178. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 


3179. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pindapätika[59] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pindapatika là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có sự suy tưởng về âm thanh, vị trồng lúa mạch, các bông hoa 
kimsuka, và bông hoa koranda, thanh đòn ngang, món cháo xoài, vị có chiếc 
hộp xinh đẹp, vị dâng cúng chiếc giường, sự nương nhờ, và món vật thực; (tổng 
cộng) có bốn mươi câu kệ. 


Phẩm Saddasaññaka là phẩm thứ ba mươi sáu. 


--ooOoo-- 


465 


XXXVII. PHẨM MANDÄRAVAPUPPHIYA 
361. Ký Sự về Trưởng Lão Mandãravapupphiya 


3180. Sau khi từ cõi trời Đạo Lợi đi đến nơi đây, người thanh niên tên 
Mangala đã cầm lây bông hoa mandärava dành cho bậc Đại Ân Sĩ Vipassi. 


3181. Tôi đã đặt ở trên đỉnh đầu của (đức Phật) đang ngồi nhập định. Sau 
khi đã duy trì bảy ngày, tôi đã trở về lại thế giới chư Thiên. 


3182. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


3183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mandaravapupphiya[60] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mandãravapupphiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


362. Ký Sự về Trưởng Lão Kakkãrupupphiya 


3184. Sau khi từ cõi trời Dạ Ma đi đến vị Gotama vinh quang và quý 
trọng ở cõi người, tôi đã cầm lấy bông hoa kakkãru và đã dâng lên đức Phật. 


3185. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


466 


3186. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kakkãrupupphiya{6 I] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kakkãrupupphiya là phần thứ nhì. 


--0oOOo-- 


363. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamu]ãladãyaka 


3187. Đẳng Toàn Giác tên Phussa là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
Có ước muốn độc cư, bậc Trí Tuệ đã đi đến gần chỗ của tôi. 


3188. Sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đắng Đại Bi, bậc Chiến 
Thắng ấy, tôi đã cầm lấy rễ và củ sen rồi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


3189. Kê từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi hai kiệp, tôi 
không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 


3190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhisamulaladayaka[62] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhisamu|ãladãyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


467 


364. Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya 


3191. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị thầy về pháp thuật ở núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị có danh vọng lớn lao đang đi kinh hành. 


3192. Khi ấy, tôi đã đặt ba bông hoa kesarT ở trên đầu, rồi đã đi đến gần 
và đã cúng dường đến bậc Toàn Giác Vessabhũ. 


3193. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


3194. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kesarapupphiya[63| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kesarapupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


365. Ký Sự về Trưởng Lão Añkolapupphiya 


3195. Lúc bấy giờ, bậc Giác Ngộ tên Paduma đã sống ở ngọn núi 
Cittakũta. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 


3196. Sau khi nhìn thấy cây aäkola đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã thu nhặt 
(bông hoa). Tôi đã đi đến gặp bậc Giác Ngộ và đã cúng dường đắng Chiến 
Thắng Paduma. 


468 


3197. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


3198. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Añkolapupphiya[64] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Añkolapupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


366. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 


3199. Đâng Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 


3200. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy bông hoa kadamda và đã cúng đường 
đến đức Phật Vipassi. 


3201. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


3202. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kadambapupphiya[65] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


469 
367. Ký Sự về Trưởng Lão Uddãlapupphiya 


3203. Lúc bấy giờ, đẳng Giác Ngộ tên Anoma đã sống ở bờ sông Gahgã. 
Sau khi cầm lấy bông hoa uddãlaka, tôi đã cúng dường đến bậc không bị đánh 
bại. 


3204. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3205. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Uddäalapupphiya[66] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uddãlapupphiya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


368. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya 


3206. Và bậc Giác Ngộ Upasanta sống ở trong vùng đồi núi. Tôi đã cầm 
lấy một bông hoa campaka và đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 


3207. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bằng hai tay và đã 
cúng dường đến đắng Hiền Trí Độc Giác tôi thượng, bậc không bị đánh bại. 


3208. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


3209. Bồn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


470 


Đại đức trưởng lão Ekacampakapupphiya[67] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekacampakapupphiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


369. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 


3210. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như cây sãlã chúa đã được trô hoa. 


3211. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa timira và 
đã rải rắc ở đỉnh đầu đắng Hiền Trí Độc Giác tối thượng. 


3212. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


3213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Timirapupphiya[68] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


370. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 


3214. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điểu ở bờ sông Candabhägã. Tại 
nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đắng Nhân Ngưu, đang đi kinh 
hành. 


471 


3215. Tôi đã thu hái bông hoa salala và đã dâng cúng đến đức Phật. Đẳng 
Đại Hùng đã ngửi bông hoa salala có hương thơm của cõi trời. 


3216. Sau khi thọ nhận, đẳng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassï, đắng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa), trong khi tôi đang nhìn xem. 


3217. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng 
Nhân. Tôi đã chắp tay lên và đã leo lên ngọn núi lần nữa. 


3218. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


3219. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Salalapupphiya[69] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Bông hoa mandaärava, bông hoa kakkaru, củ sen, bông hoa kesara, bông 
hoa añkola, vị có bông hoa kadamba, bông hoa uddala, một bông hoa campaka, 
bông hoa timira, và cả bông hoa salala nữa; (tông cộng) có bốn mươi câu kệ. 


Phẩm Mandãravapupphiya là phẩm thứ ba mươi bảy. 


--ooOoo-- 


472 


XXXVII. PHÂM BODHIVANDAKA 
371. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka 


3220. Sau khi nhìn thấy cây patalr, một loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 
được xanh tươi, tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, và đã đảnh lễ cây pãtalr. 


3221. Tôi đã chắp tay lên và thể hiện tâm ý cung kính đến bậc trong sạch 
bên trong, trong sạch bên ngoài, đã khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc. 


3222. Tôi đã đảnh lễ cây pãtalĩ tợ như (đánh lễ) đắng Toàn Giác Vipassĩ, 
bậc được thế gian tôn sùng, là đại đương về lòng bi mẫn và trí tuệ, đang ở trước 
mặt. 


3223. (Kê từ khi) tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề trước đây 91 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 


3224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bodhivandaka[70] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


372. Ký Sự về Trưởng Lão Pãtalipupphiya 


3225. Đức Thế Tôn tên Vipassï là đẳng Tự Chủ, nhân vật cao cả. Được 
tháp tùng bởi những người học trò của mình, đắng Chiến Thắng đã đi vào thành 
Bandhuma. 


473 


3226. Tôi đã đặt ba bông hoa patalT vào lòng của tôi. Chính vì có ý định 
gội đầu, tôi đã đi đến bến tàu ở đòng sông. 


3227. Sau khi đi ra khỏi thành Bandhumati, tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh 
Đạo Thế Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 
lửa tế thần. 


3228. Tợ như con hồ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, đẳng Cao Quý trong số các vị Sa-môn dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu 
đang bước ổi. 


3229. Được tịnh tín ở đẳng Thiện Thệ, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô 
nhiễm ấy, tôi đã cầm lấy ba bông hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối 
thượng. 


3230. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


3231. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pãtalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pãtalipupphiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


474 


373. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamaliya 


3232. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khi ở bờ sông Candabhãägä. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đôi núi.[71] 


3233. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sãlã chúa đã được trô hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 
phụ, tôi đã trở nên hoan hỷ. 


3234. Với tâm phân chân, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phỉ lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đâu. 


3235. Sau khi cúng dường các bông hoa đến bậc Đại Ân Sĩ Phussa, sau 
khi thể hiện sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


3236. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 


3237. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ cuộc sống trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


323§. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành đắng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


3239. (Kê từ khi) tôi đã cũng đường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


3240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


475 


Đại đức trưởng lão Ti-uppalamaäliya[72| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamaliya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


374. Ký Sự về Trưởng Lão Pattipupphiya 


3241. Vào lúc đẳng Toàn Giác, bậc Đại Ân Sĩ Padumuttara đã Niết Bàn, 
tất cả dân chúng đã tụ hội lại và họ đã di chuyển nhục thân (của Ngài). 


3242. Trong khi nhục thân đang được di chuyên, trong khi các chiếc 
trống đang được vang lên, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cũng dường 
bông hoa paf{fI. 


3243. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (điều này) là quả báu ở việc đã cúng 
dường nhục thân (đức Phật). 


3244. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3245. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3246. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pattipupphiya[73] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pattipupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


476 


375. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapanniya 


3247. Bậc Toàn Giác tên Sumana, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện 
khởi. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cũng dường bông hoa thất diệp. 


3248. (Kể từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa thất diệp trước đây một 
trăm ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của bông 
hoa thất diệp. 


3249. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3250. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3251. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sattapanniya[74] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Sattapanniya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


376. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamutthiya 


3252. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện và khi vật thơm các loại 
được đặt vào, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường một nắm tay 
vật thơm. 


477 


3253. (Kế từ khi) tôi đã cũng dường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường lễ hỏa táng. 


3254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3255. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


3256. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gandhamutthiya[75] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gandhamutthiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


377. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 


3257. Khi đức Thế Tôn tên Padumuttara đã viên tịch Niết Bàn và đã được 
đưa lên giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sãlä. 


3258. Kế từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
lễ hỏa táng. 


3259. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


478 


3260. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3261. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[76] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


378. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatãlavantiya 


3262. Tôi sở hữu chiếc quạt lá cọ vô cùng giá trị được bao phủ với các 
bông hoa nhài, và tôi đã dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha. 


3263. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt lá cọ trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc quạt lá 
cọ. 


3264. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3266. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


479 


Đại đức trưởng lão Sumanatalavantiya[77] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumanatãlavantiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


379. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadãmiya 


3267. Sau khi thực hiện tràng hoa nhài, tôi đã nắm giữ (tràng hoa) đứng ở 
phía trước đức Thế Tôn Siddhattha, bậc đã gội rửa (tội lỗi), vị đạo sĩ khổ hạnh. 


3268. (Kể từ khi) tôi đã năm giữ tràng hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc năm giữ tràng hoa 
nhài. 


3269. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3271. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sumanadamriya[78] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumanadãmiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


480 


380. Ký Sự về Trưởng Lão Kãsumãriphaladäyaka 


3272. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đắng Nhân Ngưu đang ngồi ở trong vùng đôi núi tợ như cây 
kamikãra đang cháy sáng. 


3273. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
cầm lấy trái cây kãsumãri và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 


3274. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


3275. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


3277. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kasumariphaladayaka[ 79] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kãsumariphaladäyaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 


461 


Phần Tóm Lược 


Cội cây Bồ Đề, bông hoa pãtalï, vị có (ba) đóa sen xanh, bông hoa patti, 
các bông hoa thất diệp, năm tay vật thơm, giàn hỏa thiêu, (chiếc quạt) lá cọ, vị 
có tràng hoa nhài, và luôn cả vị có trái cây kãsumãri; (tông cộng) có năm mươi 
chín câu kệ. 


Phẩm Bodhivandaka là phẩm thứ ba mươi tám. 


--ooOoo-- 


[1] Padumakesariya nghĩa là “vị liên quan đến việc rải rắc nhựy (kesara) 
sen hồng (paduma).” 


[2] Sabbagandhiya nghĩa là “vị liên quan đến tất cả (sabba) các loại 
hương thơm (gandha).” 


[3] Paramannadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãayaka) vật thực (anna) 
thượng hạng (parama).” 


[4] Dhammasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về Giáo Pháp 
(dhamma).” 


[5] Phaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala).” 


[6] Sampasäadaka nghĩa là “vị tự tạo niềm tin (pasadaka) cho chính mình 
(sam).” 


[7] Aramadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tu viện (ãrama).” 
[8] Anulepadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) vữa tô (anulepa).” 


[9] Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật 
(buddha).” 


[10] Pabbharadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) sườn núi 
(pabbhara).” 


[II] Arakkhadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) sự bảo vệ 
(arakkha).” 


[12] Bhojanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) vật thực (bhoJana).” 


[13] Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật đã đi qua 
(gata).” 


482 


[14] Sattapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) đóa sen hồng 
(paduma).” 


[15] Pupphãsanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chỗ ngồi (ãsana) 
bằng bông hoa (puppha).” 


[16] Asanatthavika nghĩa là “vị ngợi ca (thavika) ngôi bảo tọa (ãsana).” 


[17] Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 
(sadda).” 


[18] Tiramsiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) nguồn ánh sáng (ramsi).” 
[19] Kumudamäliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mãlã) kumuda.” 


[20] Ummäpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
umma.” 


[21] PulinapuJaka nghĩa là “vị cũng dường (pùJaka) cát (pulina).” 
[22] HãsaJanaka nghĩa là “vị làm sanh khởi (Janaka) nụ cười (hãsa).” 
[23] Yaññasãmika nghĩa là “vị làm chủ (sãmika) lễ cúng tế (yañña).” 


[24] Nimittasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về hiện tướng 


(nimtta). 


[25] Annasamsävaka nghĩa là “vị ngợi ca (samsävaka) về việc dâng cúng 
vật thực (anna).” 


[26] abbuda là số 1 thêm vào 56 số không, nirabbuda là số 1 thêm vào 63 
số không (ND). 


[27] Niggundipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
niggundi.” 


[28] Sumanäveliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (ãveli) 
bằng hoa nhài (sumana).” 


[29] Pupphachattiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc lọng che (chatta) 
băng bông hoa.” 

[20] Ký sự này tương tợ ký sự 106 về trưởng lão Udakapñjaka. 

[31] Udakapiaka nghĩa là “vị cúng dường (pũJaka) nước (udaka).” 

[32] Ký sự này giống y như ký sự 159 về trưởng lão Punnägapupphiya. 


483 


[33] Punnägapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
punnäga.” 


[34] Ekadussadãyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) một (eka) tắm vải 
(dussa).” 


[35] kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung. 


[36] Tinakutidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cái lều nhỏ (kuti) 
bằng cỏ (tina).” 


[37] Uttareyyadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tắm áo choàng 
(uttareyya).” 


[38] Câu kệ này được thấy ở nhiêu nơi thuộc Tạng Kinh. 


[39] Dhammasavaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc lắng nghe (savana) 
Pháp (dhamma).” 


[40] Ukkhittapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến đóa sen hồng (paduma) 
đã được thảy lên (ukkhitta) không trung.” 


[41] Ekapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) đóa sen hồng 
(paduma).” 


[42] Ti-uppalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (mãlä) gồm ba 
(t) đóa sen xanh (uppala).” 

[43] Dhajadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) lá cờ (dhaJa).” 

[44] Tikinkimpuaka nghĩa là “vị cúng dường (pũJaka) ba (t) bông hoa 
kiikmI.” 

[45] Nalãgãrika nghĩa là “vị liên quan đến gian nhà (ãgãra) bằng cây sậy 
(na|a).” 

[46] Campakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
campaka.” 

[47] Tinamutthidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nắm (mutthi) cỏ 
(tina).” 

[48] Tindukaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) 
tinduka.” 

[49] Ekañjaliya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay 
(añJall).” 


484 


[50] Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 
(sadda).” 

[51] Yavakaläpiya nghĩa là “vị liên quan đến bó rơm (kaläpa) lúa mạch 
(yava).” 

[52] Kimsukapiljaka nghĩa là “vị cúng dường (pijaka) bông hoa 
kimsuka.” 


[Š53] Sakotakakorandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chùm 
(sakotaka) bông hoa koranda.” 


[54] Dandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cây gậy (danda).” 


[5Š] Ambayagudäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cháo (yägu) xoải 
(amba).” 


[56] Suputakapñjaka nghĩa là “vị cúng dường (pñjaka) chiếc hộp (putaka) 
xinh đẹp (su).” 

[57] Mañcadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chiếc giường 
(mañca).” 

[58] Saranagamaniya nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương 
nhờ (sarana), tức là đã quy y.” 

[59] Pindapätika nghĩa là “vị liên quan đến đồ ăn khất thực (pindapãta).” 

[60] Mandäravapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
mandãrava.” 

[61] Kakkãrupupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kakkãru.” 

[62] Bhisamulãladäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) rễ (bhisa) và củ 
sen (muläla).” 

[63] Kesarapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kesarI.” 

[64] Añkolapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
añkola.” 

[65] Kadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
kadamba.” 


485 


[66] Uddãlapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
uddala.” 


[67] Ekacampakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) bông hoa 
(puppha) campaka.” 


[68] Timirapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
timrra.” 


[69] Salalapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.” 


[70] Bodhivandaka nghĩa là “vị đảnh lễ (vandaka) cội cây Bồ Đề 
(bodhi).” 


[71] Nội dung ký sự này tương tợ như ký sự 342 về trưởng lão Ti- 
uppalamaliya. 


[72] Ti-uppalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (mãlä) gồm ba 
(ti) đóa sen xanh (uppala).” 


[73] Pattipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) patti.” 

[74] Sattapanniya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa thất diệp 
(sattapanna).” 

[75] Gandhamutthiya nghĩa là “vị liên quan đến nắm tay (mutthi) vật 
thơm (gandha).” 

[76] CitakapilJaka nghĩa là “vị cúng dường (pijaka) giản hỏa thiêu 
(citaka).” 

[77] Sumanatälavantiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (vanta) lá cọ 
(tala) được bao phủ với các bông hoa nhài (sumana).” 

[78] Sumanadãmiya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (dãma) bông 
nhài (sumana).” 

[79] Kasumaäriphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây 
(phala) kasumar1.” 


486 


XXXIX. PHẨM AVANTAPHALA 
3§1. Ký Sự về Trưởng Lão Avantaphaladäyaka 


3278. Đức Thế Tôn tên Sataramsï là đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 
Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã ra đi về việc khất thực. 


3279. Tay có trái cây, tôi đã nhìn thấy đắng Nhân Ngưu và đã đi đến gần 
Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây avanIa. 


3280. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


3281. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3282. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3283. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Avantaphaladayaka[I] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Avantaphaladäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


487 


382. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadãyaka 


3284. Tôi đã là người phụ việc chùa ở thành phố Bandhumatf. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang di chuyền ở trên không trung. 


3285. Tôi đã cầm lấy trái cây bánh mì và đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ nhận, trong khi đang đứng ở hư không. 


3286. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý trong 
sạch, tôi có được sự sanh khởi niềm vui, (điều ấy là) nguồn đem lại sự an lạc 
trong thời hiện tại. 


3287. Khi Ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc bao la và sự an lạc tối thượng. 
Còn có châu báu sanh lên (cho tôi) khi tôi được sanh ra nơi này nơi khác. 


3288. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


3289. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3290. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3291. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


48§ 


Đại đức trưởng lão Labujadäyaka[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Labujadãäyaka là phân thứ nhì. 


--ooOoo-- 


383. Ký Sự về Trưởng Lão Udumbaraphaladäyaka 


3292. Đáng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ sông Vinatä. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đắng có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 


3293. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô nhiễm, tôi đã 
cầm lấy trái sung và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


3294. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


3295. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3296. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udumbaraphaladayaka{3 | đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Udumbaraphaladäyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


489 


384. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladäyaka 


3298. Sau khi nhìn thấy đức Phật AtthadassI, bậc có danh vọng lớn lao, ở 
cuối khu rừng, tôi đã dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với ý vui 
mừng. 


3299. Kẻ từ khi tôi đã dâng cúng trái cây (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 


3300. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3302. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pilakkhaphaladayaka[4| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladäyaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


385. Ký Sự về Trưởng Lão Phãrusaphaladäyaka 


3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đang đi trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây phãrusa. 


490 


3304. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


3305. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3306. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3307. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pharusaphaladayaka[5] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Phãrusaphaladãyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


386. Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladãyaka 


3308. Lúc bấy giờ, tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã đi đến khu rừng. 
Khi Ấy, trong lúc tìm kiếm trái cây, họ đã đạt được trái cây. 


3309. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đắng Tự Chủ, bậc 
không bị đánh bại. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
valli. 


3310. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


491 


3311. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3312. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Valliphaladayaka[6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Valliphaladäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


387. Ký Sự về Trưởng Lão Kadaliphaladãyaka 


3314. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây kanikãra 
được cháy sáng, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, tợ như cây đèn đang chiếu 
sáng. 


3315. Tôi đã cầm lấy trái chuối và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và ra đi. 


3316. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


3317. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


492 


3318. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3319. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kadaliphaladayaka[7] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kadaliphaladãyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


38§. Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladäyaka 


3320. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Ajjuna, đã cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. 
Ngài là bậc Hiền Trí, được thành tựu tánh hạnh, và thiện xảo về định. 


3321. Tôi đã cầm lấy trái mít jTvajTvaka có kích thước bằng hũ nước. Tôi 
đã đặt vào cái chậu bằng lá và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 


3322. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


3323. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3324. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


493 


3325. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Panasaphaladayaka[S] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Panasaphaladãyaka là phần thứ tám. 


--0oOOOo-- 


389. Ký Sự về Trưởng Lão Sonakofivisa 


3326. Vào thời kỳ Giáo Pháp của (đức Phật) Vipassl, một hang động đã 
được tôi xây dựng dành cho Hội Chúng bốn phương ở tại kinh thành 
Bandhumä. 


3327. Sau khi trải lót nền đất của hang động bằng các tắm vải, tôi đã công 
hiến. Với tâm phần chấn, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã thực hiện lời ước nguyện 
răng: 


3328. “Mong rằng tôi có thể làm hài lòng bậc Toàn Giác, có thể đạt được 
sự xuất 1a, và có thể đạt đến sự an tịnh tối thượng, Niết Bàn vô thượng.” 


3329. Do nhờ chính nhân tố trong sạch ấy, tôi đã luân hồi chín mươi kiếp. 
Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đã chói sáng, là người có 
phước báu đã được tạo lập (trước đây). 


3330. Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống 
cuối cùng, tôi đã được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ cao cả ở 
tại Campä. 


494 


3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tím người cha đã khởi ước 
muốn này: “Ta ban cho công tử hai chục koti (hai trăm triệu) tiền, không thiếu 
đồng nào.” 


3332. Các sợi lông của tôi, dài bôn ngón tay, được mọc lên ở cả hai lòng 
bàn chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mêm mại, xinh xăn như là bông 
vải. 


3333. Chín mươi kiếp đã trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi 
không biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có trải lót. 


3334. Tôi đã làm hài lòng bậc Toàn Giác, tôi đã xuất gia vào đời sông 
không gia đình. Và phẩm vị A-la-hán đã được tôi đạt đến. Tôi có được trạng 
thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn. 


3335. Đắng Toàn Tri đã xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị đã 
ra sức tỉnh tấn, và có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có sáu thắng 
trí, có đại thần lực. 


3336. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng hang 
động. 


3337. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


495 


3339. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, bậc trưởng 
lão Sona Kotivisa khi được hỏi câu hỏi đã trả lời. 


Đại đức trưởng lão Sona Kotivisa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sonakotivisa là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


390. Ký Sự tên Pubbakammapilotika 


3341. Ở trong khu rừng có nhiều loại hương thơm ở gần hồ nước 
Anotatta, ở trên mặt phăng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi nhiều 
loại châu ngọc. 


3342. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian, ngồi ở tại nơi ấy, đã giảng giải về các việc làm quá khứ của bản thân: 


3343. “Này các tỳ khưu, hãy lắng nghe Ta. Nghiệp nào đã được tạo ra bởi 
Ta, nếu là nghiệp vụn vặt thì cũng sẽ chín muồi cho dầu ở vào bản thể của vị 
Phật. 


3344. Trong những đời sống khác trước đây, Ta đã là kẻ vô lại tên 
MunälT. Ta đã vu cáo đức Phật Độc Giác Sarabhũ, (Ngài là) vị không làm điều 
sái quây. 


3345. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục 
trong nhiều ngàn kiếp và đã nhận chịu cảm thọ khô đau. 


496 


3346. Do phần dư sót của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 
Ta đã nhận lãnh sự vu cáo vì nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) SundarIkã. 


3347. Đức Phật Sabbabhibhu có vị Thinh Văn tên là Nanda. Do sự vu cáo 
vị (Thinh Văn) ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục. 


3348. Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt được 
bản thể nhân loại, Ta đã nhận lãnh nhiều sự vu cáo. 


3349. Do phần dư sót của nghiệp ấy, nàng Ciñcamãnavikäã đã vu cáo Ta 
với sự không có thật ở trước đám đông dân chúng. 


3350. Ta đã là vị Bà-la-môn thông thái, được tôn vinh kính trọng. Ta đã 
chỉ dạy về chú thuật cho năm trăm người trai trẻ ở tại khu rừng lớn. 


3351. Vị ấn sĩ Bhĩma có năm thắng trí, có đại thần lực, đã đi đến nơi Ấy. 
Và sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến, Ta đã vu cáo vị không làm điều sái quấy. 


3352. Kế đó, Ta đã nói với các người học trò rằng: “Vị ân sĩ này có sự thọ 
hưởng dục lạc.` Ngay trong khi Ta đang nói, các người trai trẻ đã vui thích theo. 


3353. Sau đó, tất cả các người trai trẻ, trong khi khất thực theo từng nhà, 
đã nói với đám đông dân chúng rằng: “Vị ấn sĩ này có sự thọ hưởng dục lạc." 


3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tất cả năm trăm vị tỳ khưu này đã 
gánh chịu sự vu cáo, vì nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) SundarIka. 


3355. Trong thời quá khứ, vì nguyên nhân tài sản Ta đã giết chết người 
anh (em) trai khác mẹ (cùng cha). Ta đã xô vào hẻm núi hiểm trở và đã nghiền 
nát bằng tảng đá. 


497 


3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Devadatta đã ném tảng đá và đã 
làm dập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh vỡ của tảng đá. 


3357. Trước đây, Ta đã là đứa bé trai đang đùa giỡn ở con đường lớn. 
Sau khi nhìn thấy đức Phật Độc Giác, Ta đã ném đá vụn ở con đường (vảo vị 
Phật ấy). 


3358. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 
Devadatta đã bố trí các sát thủ nhằm mục đích giết hại Ta. 


3359. Trước đây, Ta đã là kẻ cỡi voi. (Nhìn thấy) bậc Hiền Trí Độc Giác 
tối thượng đang đi đó đây để khất thực, Ta đã dùng con voi công kích vị ấy. 


3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, ở trong kinh thành Giribbaja con 
voi Nãlãgirï quân trí hung hãn đã tiến gần đến Ta. 


3361. Ta đã là đức vua, người trị vì. Ta đã giết chết người đàn ông bằng 
cây thương. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã bị nung nấu ở địa ngục một 
cách dữ dội. 


3362. Do phần dư sót của nghiệp ấy, giờ đây toàn bộ lớp da ở bàn chân 
của Ta đã gây khó chịu, bởi vì nghiệp không bị tiêu hoại. 


3363. Ta đã là đứa trẻ đánh cá ở trong ngôi làng của các ngư phủ. Sau khi 
nhìn thấy các con cá bị giết chết, Ta đã sanh tâm vui mừng. 


3364. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau nhức ở đầu của Ta. 
Và khi Vidũdabha nổi loạn, tất cả dòng tộc Sakya (Thích Ca) đã bị giết chết. 


496 


3365. Vào thời Giáo Pháp của (đức Phật) Phussa, Ta đã quở mắng các vị 
Thinh Văn rằng: “Các ngươi hãy nhai, hãy ăn lúa mạch, và chớ có ăn cơm gạo 
sal.” 


3366. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã (phải) ăn lúa mạch ba tháng. 
Khi ấy, được vị Bà-la-môn thỉnh mời, Ta đã cư ngụ ở Verañjã. 


3367. Khi cuộc đấu vật đang được diễn tiến, Ta đã đánh gục người con 
trai dòng Malla. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau nhức ở lưng của 
Ta. 


3368. Ta đã là người thầy thuốc. Ta đã cho người con trai nhà triệu phú 
thuốc xô. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta có bệnh tiêu chảy. 


3369. Lúc bấy giờ, Ta đã là Jotipäla. Ta đã nói với đắng Thiện Thệ 
Kassapa rằng: “Giác Ngộ là sự đạt được vô cùng khó khăn, do đâu sự Giác Ngộ 
lại có cho kẻ cạo đầu?' 


3370. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã thực hành nhiều việc làm 
khó khăn trong sáu năm ở Uruvelä, sau đó Ta đã đạt được quả vị Giác Ngộ. 


3371. Ta đã không đạt được quả vị Giác Ngộ tôi thượng bằng con đường 
(Trung Đạo) này. Bị ngăn cản bởi nghiệp quá khứ, Ta đã tầm cầu đạo lộ sai trái 
(khổ hạnh). 


3372. Ta có sự châm dứt vê phước và tội, Ta đã tránh xa mọi điêu bực 
bội, Ta không sâu muộn, không đau buôn, Ta sẽ Niệt Bàn, không còn lậu hoặc.” 


3373. Đáng Chiến Thắng, vị đã đạt được toàn bộ năng lực của các thắng 
trí, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, tại hồ nước lớn Anotatta, đã giảng giải như thế. 


499 


Đức Thế Tôn đã nói về bài giảng Giáo Pháp tên Pubbakamma-pilotika[9] 
đề cập đến hành động trong quá khứ của bản thân như thế ấy. 


Ký sự về Phật Toàn Giác tên Pubbakammapilotika là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Trái cây avanfa, luôn cả trái bánh mì, trái sung, và trái pilakkha, trái cây 
phãrusa, trái cây valli, và vị có trái chuối, trái mít, vị Kotivisa, và ký sự tên 
“Pubbakammapiloti” của bậc Đại Ân Sĩ; (tông cộng) có chín mươi mốt câu kệ 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm A vantaphala là phẩm thứ ba mươi chín. 


(Tụng phẩm thứ mười bốn). 


--0oOoo-- 
XL. PHẨM PIIINDIVACCHA 
391. Ký Sự về Trưởng Lão Pilindivaccha 


3374. Tôi đã là người gác công ở thành phố Hamsavati. Của cải đã được 
tích lũy trong nhà của tôi là không bị suy suyền, không thể đo lường. 


3375. Sau khi đi đên nơi văng vẻ rôi ngôi xuông, tôi đã được vui vẻ tâm 
trí. Sau khi ngôi xuông ở nơi cao quý của tòa lâu đài, khi ây tôi đã suy nghĩ như 
Vậy: 


3376. “Ta đã đạt được nhiều của cải, nội phòng của ta là trù phú. Ngay cả 
đức vua Änanda, vị chúa tế trái đất, cũng đã thỉnh mời (ta). 


3377. Và đức Phật này đã hiện khởi. Bậc Hiền Trí là hiện tượng hiếm hoi. 
Và của cải của ta được biết đến, ta sẽ dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư. 


500 


3378. Vật thí cao quý đã được vương tử Paduma dâng cúng đến đẳng 
Chiến Thắng là các con long tượng cùng với các ghế bảnh, và sự ủng hộ không 
phải là ít ỏi. 


3379. Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí chưa được những người khác dâng 
cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. Ta sẽ là người làm 
đầu tiên.” 


3380. Sau khi suy nghĩ về quả báu hạnh phúc ở sự công hiến của việc ấy 
theo nhiều cách, tôi đã nhìn thấy sự dâng cúng vật dụng là đáp ứng được ý định 
của tôi. 


3381. “Ta sẽ dâng cúng các loại vật dụng chưa được những người khác 
dâng cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. Ta sẽ là người 
làm đầu tiên.” 


3382. Ngay lập tức tôi đã đi đến các người làm nghề tre và đã bảo làm 
lọng che. Tôi đã tập trung một trăm ngàn chiếc lọng che thành một đồng. 


3383. Tôi đã tập trung một trăm ngàn tắm vải thành một đồng. Tôi đã tập 
trung một trăm ngàn bình bát thành một đồng. 


3384. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các chiệc búa nhỏ, các con dao 
nhỏ, và luôn cả các kim khâu, các đô cắt móng, rôi đã cho treo chúng ở bên 
dưới chiêc lọng che. 


3385. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các cây quạt gió, các cây quạt 
lá cọ, các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng, các đồ lọc nước, và các 
vật đựng dầu. 


501 


3386. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các hộp đựng kim, các dây đeo 
ở vai, luôn cả các dây buộc thân, và các chân kê (bình bát) đã được làm khéo 
léo. 


3387. Tôi đã chứa đầy các chậu đựng vật dụng và luôn cả các tô nhỏ bằng 
đồng với thuốc men, rồi đã đặt chúng ở bên dưới chiếc lọng che. 


3388. Tôi đã chứa đầy các chậu với mọi thứ như là rễ cây, cỏ usïra, mật 
mía, trái tiêu dải, các hạt tiêu, trái harItakT, củ gừng. 


3389. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các đôi dép, các đôi giày, các 
vật lau khô nước, các cây gậy chống được làm khéo léo. 


3390. (Tôi đã bảo làm) các ông thuôc bôi, các que bôi thuôc, các bình lọc 
nước, các chìa khóa, các túi đựng chìa khóa được thêu với năm loại màu sắc. 


3391. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các vải băng bó, các ông dân 
khói, và luôn cả các chân đèn, các vật đo lường, và các hòm nhỏ. 


3392. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các kẹp gắp, các cây kéo, rồi 
các vật hốt rác, và luôn cả các túi đựng thuốc men. 


3393. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các ghế dài, các ghế đầu, và các 
ghế bành bằng bốn vật liệu [10] và đã xếp đặt ở bên dưới chiếc lọng che. 


3394. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các tâm nệm lông cừu, các tâm 
nệm bông gòn, luôn cả các tâm nệm ở ghê đâu, và các chiệc gôi đã được làm 
khéo léo. 


502 


3395. (Tôi đã bảo làm) các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, dâu ăn, lò sưởi ấm 
tay, hộp đựng, các tắm ván, kim khâu, cùng với tắm trải giường. 


3396. (Tôi đã bảo làm) các chỗ năm ngôi, các thảm chùi chân, các gậy 
chông ở giường ghê, các vật chà răng và tăm xỉa răng, các dâu thơm bôi ở đâu. 


3397. (Tôi đã bảo làm) các vật tạo ra lửa, các ghê rơm, các nắp bình bát 
và các tô nhỏ, các vá múc nước, bột tăm, và chậu nhuộm. 


3398. (Tôi đã bảo làm) cái chối, bể nước, tương tợ như thế là vải choàng 
tắm mưa, tấm lót ngồi, vải đắp ghẻ, và y nội. 


3399. (Tôi đã bảo làm) thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mũi, đồ làm 
sạch miệng, nhiều giấm chua và muối, mật ong và thức uống từ sữa chua. 


3400. (Tôi đã bảo làm) nhang thơm, sáp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ 
sợi, bất cứ vật gì được gọi là vật có thê dâng cúng, và bất cứ vật gì thích hợp đối 
với bậc Đạo Sư. 


3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đã đi đến gặp đức vua Ananda. 
Sau khi đã gặp bậc sanh thành của vị Đại Ân Sĩ, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói 
lời nói này: 


3402. “(Chúng ta) đã được sanh ra và lớn lên cùng nhau, tâm ý của cả hai 
là tương đồng, có sự chia sẻ sướng khổ, và cả hai có cùng chí hướng. 


3403. Tâu vị cảm hóa kẻ thù địch, (thần) có nỗi khô trong tâm có liên 
quan đến bệ hạ. Tâu vị Sát-đé-ly, nếu bệ hạ có khả năng xin bệ hạ hãy dẹp tan 
nỗi khô ấy.” 


503 


3404. “Nỗi khổ của ngươi là nỗi khô của trẫm, tâm ý của cả hai là tương 
đồng. Nếu là việc có liên quan đến trầm thì ngươi hãy nhận biết rằng: “Việc đã 
được hoàn tât.”” 


3405. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hiểu cho thần, nỗi khổ của thần là khó 
mà đẹp tan. Trong khi có thể, xin bệ hạ hãy tuyên bố rằng có một vật quý giá 
mả bệ hạ khó từ bỏ được.” 


3406. “Cho đù là vương quốc, cho đến sanh mạng của trầm, nếu có sự lợi 
ích cho ngươi với những vật này, thì trẫm sẽ ban cho, không ngần ngại.” 


3407. “Tâu bệ hạ, quả nhiên bệ hạ đã tuyên bố. (Tuy nhiên) điều ấy đã 
được nhiều người tuyên bố một cách xăng bậy. Hôm nay thần sẽ biết rằng bệ hạ 
có được cương quyết trong mọi vấn đề (hay không?).” 


3408. “Ngươi đã ép buộc trẫm quá đáng trong khi trẫm đang ban phát cho 
ngươi. Ngươi được lợi ích gì với việc đã ép buộc trẫm? Ngươi hãy nói cho trằm 
điều đã được ngươi mong mỏi.” 


3409. “Tâu đại vương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đắng Vô 
Thượng. Thần sẽ chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xin chớ để cho cuộc sống 
của thần trở thành tội lỗi.” 


3410. “Trẫm sẽ ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin (trầm về) 
đức Như Lai. Đức Phật tợ như viên ngọc ma-ni như ý, không thể ban tặng cho 
bắt cứ ai.” 


3411. “Tâu bệ hạ, phải chăng điều đã được ngài tuyên bố là (sẽ ban tặng) 
ngay cả sanh mạng của chính mình? Đúng ra nên ban tặng đức Như Lai hơn là 
bố thí sanh mạng.” 


504 


3412. “Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đẳng Chiến Thắng không thê 
ban tặng cho bất cứ ai, đức Phật sẽ không được trẫm đồng ý. Ngươi hãy chọn 
lấy tài sản vô hạn lượng đi.” 


3413. “Chúng ta hãy tìm đến sự phân xử, chúng ta sẽ hỏi các vị quan tòa. 
Chúng ta hãy tranh cãi về vân đề ấy theo cách thức mà họ sẽ giải bày.” 


3414. Tôi đã năm lây tay của đức vua rôi đã đi đên tòa án. Trước các vị 
quan phán xử, tôi đã nói lời nói này: 


3415. “Xin các quan phán xử hãy lắng nghe tôi. Đức vua đã ban cho tôi 
điều ân huệ, không loại trừ bất cứ vật gì, ngài cũng đã ban luôn cả sanh mạng 
nữa. 


3416. Khi ngài đã ban điều ân huệ cho tôi, tôi đã cầu xin đức Phật tối 
thượng. (Như vậy) đức Phật là đã được ban cho tôi một cách tốt đẹp, hay là tôi 
còn có điều nghi ngờ?” 


3417. “Chúng tôi sẽ lắng nghe lời nói của ngươi và của đức vua là vị hộ 
trì xứ sở. Sau khi lăng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi sẽ chặt đứt điều nghi 
hoặc ở tại nơi đây.” 


3418. “Tâu bệ hạ, có phải ngài đã ban cho tất cả mọi thứ thuộc quyền SỞ 
hữu đến người này, và cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa, không loại trừ bất 
cứ vật gì?” 


3419. “Chính vì bị lâm vào tình cảnh khó khăn, (người này) đã cầu xin 
điều ân huệ vô thượng. Sau khi biết được người này vô cùng đau khổ, trầm đã 
ban cho mọi thứ thuộc quyền sở hữu.” 


505 


3420. “Tâu bệ hạ, phần thua là thuộc về ngài, đức Như Lai nên được ban 
cho người này. Sự nghi hoặc của hai vị đã được chặt đút, xin hai vị hãy duy trì 
đúng theo sự việc.” 


3421. Đứng ngay tại nơi ấy, đức vua đã nói điều này với vị quan phán xử: 
“Này các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thể ban cho trẫm (điều ân huệ) thì 
trầm (sẽ) nhận lại đức Phật.” 


3422. “Sau khi đã làm tròn đủ ý định của ngươi, sau khi đã chăm lo bữa 
ăn cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Giác cho vị có danh vọng lớn 
lao Änanda.” 


3423. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát-đế-ly Änanda nữa, 
tôi đã trở nên hớn hở vui mừng và đã đi đến gặp đắng Toàn Giác. 


3424. Sau khi đã đi đến gặp đắng Toàn Giác, bậc đã vượt qua đòng nước 
lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói lời nói này: 


3425. “Bạch đẳng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy nhận lời cùng với một trăm 
ngàn vị có năng lực. Ngài đang đem lại nỗi vui mừng cho tâm của con, xin Ngài 
hãy ngự đến căn nhà của con.” 


3426. Biết được ý định của tôi, đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Hữu Nhãn, đã nhận lời. 


3427. Sau khi biết được sự nhận lời (của đức Phật), tôi đã đảnh lễ bậc 
Đạo Sư. Trở nên mừng rỡ, có tâm phân chắn, tôi đã đi về nhà. 


3428. Sau khi triệu tập lại bạn bẻ và các viên quan lại, tôi đã nói lời nói 
này: “Tôi đã đạt được sự thành tựu vô cùng khó khăn, giống như (đã đạt được) 
viên ngọc ma-ni như ý. 


506 


3429. Ngài là đẳng Vô Lượng, Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người 
tương đương, không kẻ sánh bằng, là đắng Chiến Thăng không người đối thủ, 
chúng ta sẽ cúng dường Ngài bằng vật gì? 


3430. Tương tợ như vậy, đắng Nhân Ngưu chính là vị tương đương với 
bậc không thể sánh bằng, không có người thứ hai, vì thế hành động hướng 
thượng xứng đáng với đức Phật là việc làm khó khăn đối với tôi. 


3431. Chúng ta hãy thu thập những bông hoa khác loại và hãy thực hiện 
mái che bằng bông hoa; mọi sự cúng đường nảy sẽ là xứng đáng với đức Phật.” 


3432. Tôi đã cho thực hiện mái che bằng hoa sen xanh, luôn cả hoa sen 
hồng, hoa vassika, hoa adhimutfaka, hoa campaka, và hoa nãøa. 


3433. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Chỗ ngồi cuối cùng dành cho tôi trị giá hơn một trăm (đồng tiền). 


3434. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đã thông báo về thời điểm. 


3435. Khi thời điểm đã được thông báo, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara 
cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến căn nhà của tôi. 


3436. Cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đẳng Tối Thượng Nhân đã 
ngồi xuống (chỗ ngồi) có chiếc lọng che đang được duy trì ở phía bên trên, ở 
mái che làm bằng bông hoa khéo được nở rộ. 


3437. “Bạch đắng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy thọ nhận một trăm ngàn chiếc 
lọng che, một trăm ngàn chỗ ngồi đúng phép tắc và không phạm sai trái.” 


507 


3438. Có ý định giúp cho tôi vượt qua, đắng Hiểu Biết Thế Gian 
Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đại Hiền Trí ấy đã tiếp nhận. 


3439. Tôi đã dâng cúng mỗi vị tỳ khưu một cái bình bát riêng biệt. Các vị 
đã xả bỏ bình bát trước đây và đã sử dụng bình bát bằng kim loại. 


3440. Đức Phật đã ngồi ở mái che bông hoa bảy ngày đêm. Trong khi 
giúp cho nhiều chúng sanh được giác ngộ, Ngài đã chuyển vận bánh xe Giáo 
Pháp. 


3441. Trong khi Ngài đang chuyển vận bánh xe Giáo Pháp ở bên dưới 
mái che bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn (chúng 
sanh). 


3442. Khi ngày thứ bảy đã đến, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara ngồi ở 
bóng râm của chiếc lọng che đã nói lên những lời kệ này: 


3443. “Người thanh niên nào đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 
sót món gì đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3444. Các con voi, các con ngựa, các cô xe, các binh lính và quân đội 
gôm bôn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tông người này; điêu này là quả báu 
của việc dâng cúng mọi thứ. 


3445. Phương tiện đi chuyền bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, 
các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo sẽ thường xuyên phục vụ người này; điều này 
là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ. 


3446. Sáu mươi ngàn cỗ xe ngựa được trang hoàng với tất cả các loại 
trang sức sẽ thường xuyên hộ tông người này; điêu này là quả báu của việc dâng 
cúng mọi thứ. 


508 


3447. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiệc trông lớn được tô điêm sẽ 
thường xuyên trình tâu đên người này; điêu này là quả báu của việc dâng cúng 
mọi thứ. 


3448. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điêm, được trang hoàng 
băng các loại vải vóc nhiêu màu săc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma- 
n1. 


3449. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điêu nảy là quả báu của việc 
dâng cúng mọi thứ. 


3450. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 30.000 kiếp, 
và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 1.000 lần. 


3451. Và (người này) sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn 
lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 


3452. Trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên, người có được nghiệp 
phước thiện sở hữu chiếc lọng che bằng châu báu bao trùm toàn bộ thế giới chư 
Thiên. 


3453. Khi (người này) ước ao bóng râm, thì có chiếc lọng che được tạo ra 
từ vải và bông hoa sẽ che bóng râm một cách thường xuyên, thuận theo tâm ý 
của người này. 


3454. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đây bởi nhân 
tố trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, (người này) sẽ trở thành 
thân quyến của Phạm Thiên (dòng đõi Bà-la-môn). 


509 


3455. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


3456. Biết rõ về toàn bộ việc này, đức Gotama bậc cao quý dòng Sakya, 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối 
thắng. 


3457. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Pilndivaccha, và sẽ được kính trọng trong số chư Thiên, các A-tu-la, và các 
Càn-thát-bà. 


3458. Sau khi trở thành người được mên mộ đôi với tât cả, đôi với các vị 
tỳ khưu, đôi với các vị ty khưu ni, và tương tợ như thê ây đôi với các người tại 
gia, vị ây sẽ sông, không còn lậu hoặc.” 


3459. Việc làm đã được thực hiện (trước đây) một trăm ngàn kiếp, đã cho 
tôi nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não của tôi. 


3460. Ôi, việc làm đã khéo được tôi thực hiện ở Phước Điền vô thượng. 
Sau khi thực hiện việc làm ở tại nơi ấy, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


3461. Chính người thanh niên đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 
sót món gì, đã là người đầu tiên, đã là vị tiên phong; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng ấy. 


3462. Sau khi dâng cúng các chiếc lọng che đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


5310 


3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mồ hôi không vấy 
bần, không có sự nguy khốn, và không có tai họa, tôi luôn luôn được tôn trọng. 


3464. Tôi có làn da mềm mại, có tâm ý trong sạch, một trăm ngàn chiếc 
lọng che là thuộc về tôi trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu. 


3465. Do tác động của nghiệp ấy, (các chiếc lọng ấy) được gắn mọi thứ 
trang sức và được duy trì ở đỉnh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này. 


3466. Tại sao không có sự duy trì các chiếc lọng cho tôi trong đời sông 
này? Vì tất cả các nghiệp đã được tôi làm là nhằm đạt đến chiếc lọng giải thoát. 


3467. Sau khi dâng cúng các tấm vải đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 


3468. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, tôi có màu đa vàng chói, không 
lắm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng. 


3469. Có một trăm ngàn tâm vải màu trăng, màu vàng, và màu đỏ được 
duy trì ở đỉnh đâu của tô!; điêu này là quả báu của việc dâng cúng các tâm vải. 


3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y 
phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải. 


3471. Sau khi dâng cúng các bình bát đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


311 


3472. Tôi sử dụng các đĩa làm băng hông ngọc, các đĩa băng vàng, các 
đĩa băng ngọc ma-ni, và luôn cả các tô nhỏ băng bạc vào mọi thời điêm. 


3473. Tôi không có sự nguy khôn và không có tai họa, luôn luôn được 
tôn trọng. Tôi có sự thành tựu vê cơm ăn, nước uông, vải vóc, và gIường năm. 


3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chãi. Tôi 
luôn luôn có sự mong muôn về Giáo Pháp, ít phiên não, không còn lậu hoặc. 


3475. Ở tất cả các nơi, ở thế giới chư Thiên hay ở loài người, những đức 
tính này là gắn bó không lìa bỏ tôi, cũng giống như bóng râm của cây cối vậy. 


3476. Sau khi dâng cúng nhiều chiếc búa nhỏ được gắn liền với chùm tua 
có màu sắc, khéo được thực hiện, đến đức Phật tối thượng và tương tợ y như thế 
đến Hội Chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo 
về các lòng tự tin, có nghị lực, có sự tĩnh cân, có tâm ý được tập trung. 


3478. Từ thành quả của việc ấy, ở khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt 
trừ phiền não, (cùng với) trí tuệ tinh tế, không thể ước lượng, tinh khiết. 


3479. Với tâm tịnh tín, tôi đã dâng cúng nhiều con dao nhỏ không bị sần 
sùi, không thô kệch, rất bóng láng, đến đức Phật và tương tợ y như thế đến Hội 
Chúng. 


3480. Tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. (Tôi 
có được) tâm tốt đẹp, sự tinh cần, sự nhẫn nại, và con dao từ ái. 


5312 


3481. (Và) lưỡi gươm tuệ vô thượng có tính chất dứt trừ mũi tên tham ái. 
Từ thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim cương. 


3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 


3483. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc bén, 
không có sự hoài nghi, có sự cắt đứt mọi điêu nghi hoặc, có săc đẹp và có của 
cải. 


3484. Tôi đã nhìn thấy ý nghĩa và nguyên nhân thâm sâu vi tế bằng trí 
tuệ. Trí tuệ của tôi là sự tiêu điệt điều tăm tối, được sánh với kim CƯƠng cao 
quý. 


3485. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 


3486. Tôi có được nhiêu tôi nam tớ gái, bò, ngựa, người làm công, người 
canh gác, người hâu tăm, người phục vụ bữa ăn, người đâu bêp ở khắp tât cả các 
nơi. 


3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn 
đến đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của 
tÔI. 


348§. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bứt rứt không hiện 
hữu, tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi. 


513 


3489. Từ thành quả của việc ây của tôi, tât cả các ngọn lửa của tôi là lửa 
tham ái, lửa sân hận và s1 mê, lửa ngã mạn, và lửa tà kiên đã bị dập tắt. 


3490. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng 
đến Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi có phiền não được lặng yên, tôi sống 
không có tật xấu. 


3491. Sau khi dâng cúng các đồ lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc 
tối thượng thực hành Giáo Pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3492. Tôi vượt trội tất cả và đạt được tuổi thọ ở cõi trời, tôi không bao 
giờ bị áp bức bởi những kẻ trộm cướp hoặc những kẻ thù địch. 


3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tốn hại 
tôi bằng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, tình trạng chết yêu không xảy đến cho tôi. 


3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng dầu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 


3495. Tôi có dáng vóc vô cùng tao nhã, có giọng nói tốt, tâm ý khéo 
hướng thượng, tâm tư không rỗi loạn, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách 
bảo vệ. 


3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh 
lên từ các oai nghĩ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ây. 


5314 


3498. Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người 
khác, tôi nhớ lại kiếp sông thứ nhì, tôi có làn da đẹp toàn diện. 


3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3501. Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các 
tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn được thừa 
nhận. 


3502. Tôi có niệm đã được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được biết 
đến, các đức tính này được gắn liền dầu ở thế giới chư Thiên hay là nhân loại. 


3503. Sau khi dâng cúng các chân kê (bình bát) đến đắng Chiến Thắng và 
Hội Chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi được thừa hưởng năm loại màu sắc, 
tôi không bị lay động bởi bất cứ điều gì. 


3504. Bất cứ các Pháp nào tôi đã được nghe đều là những sự thức tỉnh 
cho niệm và trí. Những gì đã được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng được 
xét đoán cân thận. 


3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật 
và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của 
tÔI. 


515 


3506. Tôi đạt được các chậu đựng làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả 
làm bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 


3507. Những người vợ, và các tôi trai tớ gái, các tượng binh, ky binh, xa 
binh, bộ binh, và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đều là thuộc quyền 
sử dụng (của tôi) vào mọi lúc. 


3508. Các môn khoa học, các từ ngữ vê chú thuật, luôn cả nhiêu kinh 
điên các loại, cùng tât cả các học nghệ, đêu là thuộc quyên sử dụng (của tôi) vào 
mọi lúc. 


3509. Sau khi dâng cúng các tô nhỏ đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 


3510. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả làm 
bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 


3511. Tôi đạt được các tô nhỏ làm băng gỗ assattha, băng vỏ trái bâu, 
hoặc băng các lá sen, và các vỏ sò ôc cho việc uông mật ong. 


3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động 
thuộc về ứng xử; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc Ấy. 


3513. Sau khi dâng cúng thuốc men đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3514. Từ thành quả của việc ây, tôi có tuôi thọ, có sức mạnh, dũng cảm, 
có sắc đẹp, có uy quyên, có sự sung sướng, không có sự nguy khôn, không có 


516 


tai họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa lìa với những người yêu 
mên của tôi. 


3515. Sau khi dâng cúng các đôi đép đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyên bằng voi, 
phương tiện di chuyên bằng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo luôn luôn 
vây quanh tôi. 


3517. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, có những chiếc giày làm bằng 
ngọc ma-ni, bằng len, bằng vàng, và bằng bạc hiện ra ở những lần giở bàn chân 
lên. 


3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyền hướng đến việc tây sạch 
các hành động tội lỗi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc Ấy. 


3519. Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thê cao quý tối thượng, tôi đã mang vào chiếc giày có thần lực và tôi sống 
theo như ước muốn. 


3520. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và tập 
thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3521. Tôi có màu da vàng chói, không lắm bụi, có sự phát ánh sáng, có 
sự huy hoàng, cơ thê của tôi là bóng láng, không vấy bản bụi bặm và mồ hôi; tôi 
đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 


517 


3522. Sau khi dâng cúng các cây gậy chống đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 


3523. Tôi có nhiều người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết 
đến, tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách bảo vệ, 
thậm chí sự té ngã tôi cũng không biết, tâm ý của tôi không bị tản mạn. 


3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể 
tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3535. Tôi có (cặp) mắt to màu trắng, mảu vàng, và màu đỏ, có nhãn quan 
được tịnh tín không bị vân đục, được lánh xa mọi tật bệnh. 


3526. Tôi đạt được Thiên nhãn, và tuệ nhãn vô thượng; tôi đạt được các 
đức tính này từ thành quả của việc ấy. 


3527. Sau khi dâng cúng các chìa khóa đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được chìa khóa trí tuệ, vật mở ra cánh cửa 
Giáo Pháp. 


3528. Sau khi dâng cúng các túi đựng chìa khóa đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi ít giận dữ, không buồn phiên. 


3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 


518 


3530. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi không chao động ở các tầng định, 
tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thê bị chia rẽ, có 
lời nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải được sanh lên. 


3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi gân khéo được liên kết, tôi đạt 
được Thiên nhãn, là từ thành quả của của việc ấy. 


3533. Sau khi dâng cúng các chân đèn đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3534. Tôi có sự sanh ra tốt đẹp, được đầy đủ các phần thân thể, có tuệ 
hướng đến giác ngộ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 


3535. Sau khi dâng cúng các vật đo lường và các hòm nhỏ đến đức Phật 
và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của 
tÔI. 


3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, 
đồng thời có cả tương lai, được xa lìa sự thất bại, có sự tỉnh tế, được lánh khỏi 
tất cả các hiểm họa. 


3537. 3538. Và tôi có sự đạt được các đức tính vĩ đại, tôi có hành vi bình 
lặng, sự kích động đã được xa lìa hắn, tôi đạt được các vật đo lường và các hòm 
nhỏ có bốn màu, cùng với các con voi, các con ngựa, và châu báu, những vật 
này của tôi không bị tiêu hoại; điều này là quả báu của việc dâng cúng các vật 
đo lường. 


519 


3539. Sau khi dâng cúng các ống đựng thuốc bôi đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 


3540. Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuổi thọ, trí tuệ, và (tâm) định 
tĩnh, thân của tôi luôn luôn được thoát khỏi mọi sự mệt nhọc. 


3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nhỏ vô cùng bén đến Hội 
Chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền não. 


3542. Sau khi dâng cúng các kẹp gắp đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tỉnh khiết, vật gắp bỏ 
các phiền não. 


3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 


3544. Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hồ thẹn tội lỗi, và đức tính ghê 
sợ (tội lỗi), có sự học hỏi, sự dứt bỏ của cải, sự nhẫn nại, và trí tuệ là đức tính 
thứ tám. 


3545. Sau khi dâng cúng các ghế đâu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 


3546. Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tất cả 
tôn trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền. 


3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành hình vuông thường 
xuyên vây quanh tôi, tôi vui thích trong sự ban phát. 


520 


3548. Sau khi dâng cúng các tắm nệm đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 


3549. Tôi có thân thể đều đặn, được tôn trọng, là người mềm mỏng, có 
dáng vóc tao nhã, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng nệm. 


3550. Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các hình dạng, nhiêu tâm thảm 
dệt có hình vẽ, các tâm tranh vải quý giá, và nhiều loại chăn mên. 


3551. Tôi đạt được các tâm áo khoác mêm mại, các mảnh da dê mêm 
mại, và các tâm trải lót nhiêu loại; điêu này là quả báu của việc dâng cúng nệm. 


3552. Kế từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, 
tôi không là kẻ vô tích sự, tôi là chiêc nôi của thiên; điêu này là quả báu của 
việc dâng cúng các tâm nệm. 


3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3554. Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gối len, những chiếc gối gương 
sen, và những chiếc gối gỗ trầm màu đỏ. 


3555. Sau khi hướng dẫn trí đến Đạo lộ cao quý tám chi phần, bốn quả vị 
Sa-môn, tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm. 


3556. Sau khi hướng dẫn trí đến sự bó thí, sự rèn luyện, sự thu thúc, và 
các pháp vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) thuộc sắc giới, tôi an trú vào các pháp Ấy 
trong mọi thời điểm. 


321 


3557. Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành, và các 
hành động thuộc về ứng xử, tôi an trú (vào các pháp ấy) trong mọi thời điểm. 


3558. Sau khi hướng dẫn trí đến dường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tỉnh tấn 
ở các chi phần giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ý thích. 


3559. Sau khi hướng dẫn trí đến Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát vô 
thượng, tôi an trú vào các pháp ấy một cách an lạc. 


3560. Sau khi dâng cúng các ghế rơm đến đẳng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3561. Tôi hưởng thụ nhiều ghế bành thượng hạng làm bằng vàng, làm 
bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngà voi và lõi gỗ; điều này là quả báu của chiếc ghế 
rơm. 


3562. Sau khi dâng cúng các ghế kê chân đến đắng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3563. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyển; điều này là quả báu của 
chiếc ghế kê chân. Các tôi nam tớ gái, các người vợ, và những người khác sống 
nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh; điều này là quả báu của 
chiếc ghế kê chân. 


3564. Sau khi dâng cúng các chất dầu bôi đến Hội Chúng, tập thê cao quý 
tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


522 


3565. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu vê dáng vóc, sự tiêp 
thu Giáo Pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uống, và nhóm 
năm là tuôi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ. 


3566. Sau khi dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến Hội Chúng, tập thể cao 
quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3567. Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu vê dáng vóc, có 
cơ thê tươi vui, không có bệnh, sạch sẽ; điêu này là quả báu của bơ lỏng và dâu 
ăn. 


3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đến đức Phật và Hội Chúng, 
tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3569. Tôi có cổ họng sạch sẽ, có giọng nói ngọt ngảo, được tránh khỏi 
bệnh ho, bệnh suyễn, và hương thơm của hoa sen luôn luôn tỏa ra từ miệng của 
tÔI. 


3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đầy đủ phẩm chất đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng tài sản bất tử cao quý, đó là niệm 
hướng đến thân. 


3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương vị đến đắng 
Chiến Thắng và Hội Chúng, tôi uống hương vị giải thoát không thể ước lượng, 
không gì sánh bằng. 


3572. Sau khi dâng cúng chất tỉnh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức 
Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng bốn (Thánh) Quả tương 
xứng với nghiệp của tôi. 


523 


3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3574. Tôi luôn luôn có tuôi thọ, có sức mạnh, sáng suôt, có dung sắc, có 
uy quyên, có sự sung sướng, có sự thành tựu vê cơm ăn và nước uông, dũng 
cảm, có trí tuệ, tôi đạt được những đức tính này trong khi luân hôi ở cõi hữu. 


3575. Sau khi dâng cúng nhang (thơm) đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3576. 3577. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được cơ thể có 
mùi thơm ngào ngạt, có uy quyền, có tuệ nhạy bén, có danh tiếng, có tuệ sắc 
bén, có tuệ bao la, có tuệ vi tiếu, và tuệ thâm sâu, có tuệ rộng lớn, và tuệ đồng 
tốc. Giờ đây, do nhờ tác động của chính việc Ấy, tôi đạt đến sự tịnh lặng, an lạc, 
Niết Bản. 


3578. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3579. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3580. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pilindivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Pilindivaccha là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


524 


392. Ký Sự về Trưởng Lão Sela 


3581. Tôi đã là vị chủ quản đường lộ ở thành phố Hamsavafi. Tôi đã tập 
hợp thân quyến của tôi lại và đã nói lời nói này: 


3582. “Đức Phật, Phước Điền vô thượng, đã hiện khởi ở thế gian. Ngài là 
vị thọ nhận các vật hiến cúng của toàn bộ thế gian. 


3583. Các vị Sát-đề-ly, luôn cả các thị dân, và các Bà-la-môn vô cùng 
sang trọng có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thê hiện tỉnh thần cộng đồng. 


3584. Các người nài voi, các lính ngự lâm, các người đánh xe, các binh 
lính có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 


3585. Các vị con lai (có cha dòng Sát-đế-ly và mẹ là nô bộc), các người 
con trai của đức vua, các thương buôn, và các Bà-la-môn có tâm tịnh tín có ý 
vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 


3586. Các người đầu bếp, các người phục vụ, các người hầu tắm, các 
người làm tràng hoa có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần 
cộng đồng. 


3587. Các người thợ nhuộm, các người thợ dệt, các người thuộc da, và 
các người thợ cạo có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tỉnh thần cộng 
đồng. 


3588. Các người làm tên, các người thợ tiện, các người thợ da, luôn cả 
các người thợ mộc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tỉnh thần cộng 
đồng. 


525 


3589. Các người thợ rèn, các người thợ vàng, cũng vậy các người thợ 
thiếc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 


3590. Các người làm công, luôn cả các trẻ sai vặt, nhiều kẻ nô lệ làm 
công, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 


3591. Các người gánh nước, các người gánh củi, các nông dân, và các 
người gánh cỏ, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tỉnh thần cộng đồng. 


3592. Các người trồng hoa, luôn cả các người làm tràng hoa, các người 
hốt lá, các người gánh trái cây, tùy theo năng lực của mình họ đã thê hiện tinh 
thần cộng đồng. 


3593. Các cô kỹ nữ, các cô hầu đội nước, các cô bán bánh, và các bà bán 
cá, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 


3594. Xin quý vị hãy đi đến. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và cùng nhau 
kết hợp lại thành nhóm. Chúng ta sẽ thực hiện hành động hướng thượng đến 
Phước Điền vô thượng.” 


3595. Sau khi lắng nghe lời nói của tôi, họ đã tức thời kết hợp lại thành 
nhóm và đã cho thực hiện hội trường phục vụ được xây dựng khéo léo dành cho 
Hội Chúng tỳ khưu. 


3596. Sau khi cho làm hoàn tắt hội trường ấy, tôi đã trở nên phấn khởi, có 
tâm ý hớn hở. Được tất cả những người ấy tháp tùng, tôi đã đi đến gặp bậc Toàn 
G]ác. 


3597. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc 
Nhân Ngưu, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã nói lời nói này: 


526 


3598. “Bạch đắng Anh Hùng, ba trăm người nam này là cùng nhóm. 
Bạch bậc Hiển Trí, họ cống hiễn đến Ngài hội trường phục vụ đã được xây 
dựng khéo léo.” 


3599. Bậc Hữu Nhãn đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu đã tiếp nhận, và trước 
ba trăm người Ngài đã nói lên những lời kệ này: 


3600. “Ba trăm người cùng với vị trưởng thượng đã hợp tác cùng nhau. 
Sau khi thực hiện, tất cả các ngươi sẽ thọ hưởng thành quả. 


3601. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, các ngươi sẽ chạm được Niết Bàn 
an tịnh, có trạng thái mát mẻ, vô thượng, không già, không chết.” 


3602. Đức Phật, bậc Toản Tri, vị Sa-môn vô thượng, đã chú nguyện như 
thế. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, tôi đã bày tỏ sự vui mừng. 


3603. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
là vị thông lãnh chư Thiên cai quản Thiên quốc năm trăm lần. 


3604. Và tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. Các vị 
Đại Thiên đã đảnh lễ tôi khi tôi đang cai quản Thiên quốc. 


3605. Ở đây, trong vương quốc nhân loại, nhóm người (trước đây) trở 
thành bà con họ hàng. Khi kiếp sống cuối cùng đã đến, có người Bà-la-môn tên 
Vaãsettha. 


3606. Tôi đã là người con trai của vị ấy, có sự tích lũy tám mươi koti 
(tám trăm triệu). Tên của tôi là Sela. Tôi đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phần 
(của vị Bà-la-môn). 


527 


3607. 3608. Trong khi dẫn đầu những người học trò của mình đi bách bộ 
đó đây, tôi đã nhìn thấy vị đạo sĩ khô hạnh tên Keniya, mang búi tóc và giỏ vật 
dụng, có vật cúng hiến đã được chuẩn bị, và tôi đã nói lời nói này: “Có phải ông 
đã thỉnh mời cô dâu, hoặc chú rễ, hay là đức vua?” 


3609. “Tôi có ý định dâng tặng vật hiến cúng đến vị Bà-la-môn đã được 
công nhận là vị Trời. Tôi không thỉnh mời đức vua, vật hiến cúng của tôi không 
có. 


3610. Và tôi thì không có cô dâu, chú rể của tôi thì không được biết đến. 
Còn vị đem lại niềm hoan hỷ cho dòng họ Sakya là bậc Trưởng Thượng ở thế 
gian luôn cả chư Thiên. 


3611. VỊ ấy là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, vì sự lợi ích 
và tấn hóa của toàn bộ thế gian, vị ấy đã được tôi thỉnh mời ngày hôm nay. Đây 
là vật chuẩn bị cho vị ẫy. 


3612. Đức Phật đã được (tôi) thỉnh mời vào ngày mai là vị có màu da tợ 
như trái cây timbarũ, là bậc vô lượng, vô song, không thể sánh bằng về dáng 
vÓc. 


3613. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy trông tợ thỏi 
vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ khadira cháy rực, tương tợ tia 
chớp. 


3614. Đức Phật đã được tôi thỉnh mời ấy giống như ngọn lửa ở đỉnh ngọn 
núi, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy. 


3615. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy như là con sư 
tử, không bị hãi sợ, đã vượt qua sự sợ hãi, là bậc Hiền Trí có Sự chấm dứt việc 
tái sanh. 


528 


3616. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 
trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi những kẻ khác, 
tương tợ con voi. 


3617. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 
về sự thực hành trong Chánh Pháp, là vị Phật hùng tráng không thể sánh bằng, 
tương tợ con bò mộng. 


3618. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có phẩm 
hạnh vô biên, có danh vọng vô lượng, có tất cả tướng mạo rực rỡ, tương tợ 
(Chúa Trời) Sakka. 


3619. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có năng 
lực, có đồ chúng, có sự huy hoàng, có sự vẻ vang, khó mà tiếp cận, tương tợ 
đẳng Phạm Thiên. 


3620. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có Giáo Pháp 
đã đạt, là đẳng Thập Lực, là bậc thông thạo về năng lực và siêu năng lực, tương 
tợ trái đất. 


3621. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy được vây bủa 
bởi các làn sóng giới hạnh, không bị lay động do sự nhận thức (của giác quan) 
đối với các đối tượng, tương tợ biển cả. 


3622. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là khó mà tiếp 
cận, khó mà chế ngự, không bị lay chuyền, hướng thượng, cao thượng, tương tợ 
núi Nem. 


3623. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có trí tuệ vô 
biên, tương đương với bậc không thê sánh bằng, không thể ước lượng, đã đạt 
đến tột đỉnh, tương tợ bầu không gian. 


(Tụng phẩm thứ mười lăm). 


529 


3624. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị an ủi, là 
chốn nâng đỡ cho những kẻ bị khiếp hãi lo sợ, là sự bảo vệ cho những người 
đến nương nhờ. 


3625. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là hầm mỏ châu 
báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là Phước Điền của những người 
tầm cầu sự an lạc. 


3626. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc an ủi, tạo 
ra niềm phần khởi, là đắng ban phát quả vị Sa-môn, tương tợ đám mây (đem lại 
cơn mưa). 


3627. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là con mắt của 
thế gian, có oal lực lớn lao, là sự xua đi tất cả các bóng tối, tương tợ mặt trời 
(xua tan đêm đen). 


3628. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc Hiền Trí 
có sự nhìn thấy bản thể trong các sự giải thoát khỏi đối tượng của các giác quan, 
tương tợ mặt trăng (lìa bỏ các chỗ đã rọi đến). 


3629. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc trưởng 
thượng, đã tự mình vươn lên ở thế gian, được tô điểm với các tướng mạo, là bậc 
vô lượng. 


3630. Vị nào có trí tuệ không thể đo lường, vị nào có giới không thể 
tương đương, vị nào có sự giải thoát không thể sánh bằng, vị ấy là Đức Phật đã 
được tôi thỉnh mời. 


3631. VỊ nào có nghị lực không sánh bằng được, vị nào có sức mạnh 
không nên suy tưởng, vị nào có sự nỗ lực hàng đầu, vị ây là đức Phật đã được 
tôi thỉnh mời. 


530 


3632. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có tất cả các 
chất độc hại là tham, sân, và si đã được xóa sạch, tương tợ thuốc chữa bệnh. 


3633. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có sự xua đi 
căn bệnh phiền não, nhiều sự khô đau, và tất cả các bóng tối, tương tợ vị lương 


»” 


V. 


3634. “Này ông, vị mà ông nói là “Đức Phật,' thậm chí tiếng gọi ấy cũng 
khó mà đạt được.” Sau khi được nghe rằng: “Đức Phật! Đức Phật!” đã có sự phi 
lạc sanh khởi đến tôi. 


3635. Niềm phi lạc của tôi không (thể) năm giữ ở bên trong đã bộc lộ ra 
ngoài. Trong khi có tâm phỉ lạc, tôi đây đã nói lời nói này: 


3636. “Vậy thì đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu ấy là ở đâu? Tôi sẽ đi đến nơi ấy và sẽ đảnh lễ đắng ban phát quả vị 
Sa-môn.” 


3637. Sau khi năm lấy cánh tay phải (của tôi), (vị đạo sĩ Keniya) tràn đầy 
niềm phấn khởi, tay chắp lại, đã nói với tôi về đẳng Pháp Vương, bậc có sự xua 
đi các mũi tên sầu muộn, rằng: 


3638. “Ông hãy nhìn xem khu rừng lớn này tợ như đám mây không lồ 
đang trỗi dậy, như là lớp thuốc bôi màu lục, trông như là biển cả. 


3639. Đức Phật, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đắng Hiền 
Trí ấy ngự ở nơi đây, đang hướng dẫn những người cần được hướng dẫn và giúp 
cho họ giác ngộ những chỉ phần giác ngộ.” 


331 


3640. Tợ như người khát nước tìm kiếm nước, tợ như người bị đói tìm 
kiếm thức ăn, như là bò mẹ khao khát con bê, tôi đã tìm đến đắng Chiến Thắng 
tương tợ như thế. 


3641. Là người biết lối hành xử và cách tiếp cận hay đở thích hợp với 
tình huống, tôi đã chỉ dạy những người học trò của mình trong khi họ đang đi 
đến chỗ của đắng Chiến Thăng rằng: 


3642. “Này các chàng trai, các đắng Thế Tôn là khó mà tiếp cận, tợ như 
những con sư tử có sở hành đơn độc, các trò nên đi đến, bước từng bước từng 
bước một. 


3643. Giống như con rắn độc khủng khiếp, tợ như con sư tử vua của loài 
thú, tợ như con voi có ngà đã bị nổi cơn, chư Phật là khó mà tiếp cận như thế 
ấy. 


3644. Này các chàng tral, hãy kêm lại sự ho khan và khịt mũi. Các trò 
hãy đi đến gần bên đức Phật, bước từng bước từng bước một. 


3645. Chư Phật là các vị thầy của thế gian luôn cả chư Thiên, là những 
bậc quý trọng sự yên tịnh, ít gây tiếng động, khó mà tiếp cận, khó đến gần bên. 


3646. Khi ta hỏi câu hỏi hoặc là trao đổi xã giao, khi ấy các trò hãy im 
lặng, hãy đứng yên như là có bản chất của bậc hiển trí. 


3647. Về Chánh Pháp mà vị ấy thuyết giảng nhằm đạt đến Niết Bàn an 
ổn, các trò hãy chú tâm đến ý nghĩa ấy. Việc lắng nghe Chánh Pháp là hạnh 
phúc.” 


3648. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đã chào hỏi với bậc Hiền Trí. 
Sau khi đã trao đôi lời thăm hỏi ấy, tôi đã quan sát các tướng mạo. 


532 


3649. Tôi nhìn thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về 
hai tướng mạo. Đắng Hiền Trí đã dùng thần thông cho thấy vật kín có lớp vỏ 
bọc lại. 


36509. Đắng Chiến Thắng đã thẻ lưỡi ra uốn lại, rồi đã chạm vào lỗ tai và 
lỗ mũi, (sau đó) đã che lắp toàn bộ cái trán. 


3651. Sau khi nhìn thấy các tướng mạo được đầy đủ cùng với các tướng 
phụ của Ngài, tôi đã đi đến kết luận là “Đức Phật,” và đã xuất gia cùng với các 
người học trò. 


3652. Cùng với ba trăm (người học trò), tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Chưa đến nửa tháng, tất cả chúng tôi đã đạt được Niết Bàn. 


3653. Sau khi đã cùng nhau thực hiện công việc ở Phước Điền vô thượng, 
sau khi đã cùng nhau luân hồi, họ đã cùng nhau dừng lại. 


3654. Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được tám nhân tố: 


3655. Tôi được tôn vinh ở các phương, và của cải của tôi là vô lượng, tôi 
là chôn nâng đỡ cho tât cả, sự run sợ của tôi không được biệt đền. 


3656. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, và tôi gìn giữ được tuôi 
thọ, tôi là người có làn da mềm mại, tôi cư ngụ ở trú xứ đã được mong mỏi. 


3657. Sau khi dâng cúng tám cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Tôi có các tuệ phân tích và phẩm vị A-la-hán, điều này là phần phụ 
trội của điều thứ tám. 


533 


3658. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con có toàn bộ nguồn nhiên liệu đã cạn, 
có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, là người con trai của Ngài, 
có tên là AtthagopanasI. 


3659. Sau khi dâng cúng năm cây cột trụ, tôi đã sống theo tính chất cộng 
đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm nhân tố: 


3660. Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ái, tôi có các bộ phận cơ thể 
không bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy tôi không bị công 
kích. 


3661. Tâm của tôi không bị tản mạn, tôi không bị dao động bởi bất cứ 
điều gì. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi không bị bợn nhơ ở trong 
Giáo Pháp. 


3662. Bạch đắng Đại Hùng, bạch bậc Hiền Trí, vị tỳ khưu Thinh Văn của 
Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đã được làm xong, không còn 
các lậu hoặc, xin đánh lễ Ngài. 


3663. Tôi đã thực hiện chiếc ghế bành được làm khéo léo và đã bố trí ở 
hội trường. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm nhân tố: 


3664. Sau khi được sanh vào gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. 
Tôi là người được thành tựu mọi thứ, sự bỏn xẻn ở tôi không được biết đến. 


3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghế bành hiện diện kế bên. Bằng 
chiếc ghế bành tối thượng, tôi đi đến nơi đã được tôi mong muốn. 


3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đã xua đi tất cả bóng tối. 
Bạch đẳng Hiền Trí, vị trưởng lão đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí xin 
đảnh lễ Ngài. 


534 


3667. Tôi đã hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của mình và phận sự 
đối với người khác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi vào thành 
phó không sợ hãi (Niết Bàn). 


3668. Tôi đã dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đã được hoàn 
thành. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đạt đến bản thể tối 
thượng. 


3669. Bât cứ các huân luyện viên nào ở thê gian, khi họ huân luyện các 
con voi, các con ngựa, họ thực hiện nhiêu cách hành hạ khác nhau, họ huân 
luyện băng sự tản bạo. 


3670. Bạch đắng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và nữ 
như thế ấy. Ngài huấn luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không gậy, không 
đao. 


3671. Trong khi tán dương các đức tính của sự bồ thí, bậc Hiền Trí là vị 
thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu hỏi, bậc 
Hiền Trí đã giác ngộ cho ba trăm người. 


3672. Được đẳng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đã được hoàn toàn giải 
thoát, không còn lậu hoặc, đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí, đã được 
tịch diệt về sự đoạn tận mầm mống tái sanh. 


3673. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tất 
cả các điều lo sợ đã được vượt qua; điều này là quả báu của việc dâng cúng hội 
trường. 


3674. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


535 


3675. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3676. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sela đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sela là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


393. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika 


3677. (Tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian) tợ như cây kanikãra 
đang cháy sáng, tợ như cây đèn đang phát sáng, tợ như vì sao osadhï đang chiếu 
sáng, giống như tia chớp ở bầu trời. 


3678. (Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian) không bị hãi sợ, không 
có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang tỏa sáng ánh sáng trí tuệ, đang 
chế ngự các nhóm người ngoại đạo. 


3679. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiếp độ thế gian 
này, đang cắt đứt mọi điều nghi hoặc, tợ như (con sư tử) vua của loài thú đang 
gầm thét. 


3680. Tôi đã là vị mang búi tóc, khoác tắm da dê, cao thượng, ngay 
thẳng, có sự huy hoàng. Tôi đã cầm lấy y phục bằng vỏ cây và đã trải xuống ở 
cạnh bản chân (của đức Phật). 


536 


3681. Tôi đã cầm lấy chất bôi thơm kã|ãnusãriya và đã thoa lên đức Như 
Lai. Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca về đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
rằng : 


3682. “Bạch đắng Đại Hiền Trí, Ngài đã vượt qua dòng nước lũ, Ngài 
tiếp độ thế gian này, Ngài chiếu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối thượng 
(của Ngài) là không bị che lấp. 


3683. Ngài chuyên vận bánh xe Giáo Pháp, Ngài chế ngự các ngoại đạo 
khác, Ngài là vị cao quý đã chiến thăng trận đấu, Ngài làm trái đất rúng động. 


3684. Các làn sóng ở đại đương bị vỡ tan ở bờ biển, tương tợ y như thế 
tất cả các tà kiến bị tan vỡ ở trí tuệ của Ngài. 


3685. Khi lưới có lỗ nhỏ được đặt vào ở trong hồ nước, các sinh vật đi 
vào trong lưới thì bị khống chế ngay lập tức. 


3686. Bạch Ngài, tương tợ y như thế các ngoại đạo ở thế gian dựa dẫm 
vào dị giáo tầm thường, họ xoay vần bên trong trí tuệ cao quý của Ngài. 


3687. Ngài là bến bờ của những người đang bị cuốn trôi ở đòng nước lũ, 
chính Ngài là vị bảo hộ của những người không thân quyền, Ngài là sự bảo vệ 
cho những người bị khổ đau vì hãi sợ, là nơi nương tựa của những người có 
mục tiêu đã bị xao lãng. 


3688. Ngài là vị anh hùng độc nhất, không người tương tợ, là sự tích lũy 
bi mẫn và từ ái, có giới tốt đẹp, không kẻ sánh bằng, được an tịnh, có năng lực, 
vững chãi, đã chiến thắng cuộc hành trình. 


537 


3689. Ngài là bậc trí tuệ, có sự si mê đã được xa lìa, không còn dục vọng, 
không có hoài nghi, đã sống trọn vẹn, có sân hận đã được chối bỏ, không ô 
nhiễm, đã được thanh lọc, tỉnh khiết. 


3690. Ngài đã vượt lên sự quyến luyến, có sự kiêu hãnh đã được tiêu diệt, 
có tam minh, đã đi đến tận cùng của tam giới, đã vượt qua ranh giới, có sự kính 
trọng Giáo Pháp, có mục đích đã được thực hiện, có đạo lộ hữu ích. 


3691. Ngài giống như ngôi sao (hướng dẫn) chiếc thuyền, giống như của 
cải chôn giấu là nguồn tạo sự an ủi, giống như con sư tử không bị hãi sợ, tợ như 
con voi chúa kiêu kỳ.” 


3692. Sau khi ngợi ca bậc có danh vọng lớn lao Padumuttara bằng mười 
câu kệ, sau khi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ấy tôi đã đứng, Im 
lặng. 


3693. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 


3694. “Người nào đã tán dương giới hạnh và trí tuệ, luôn cả Giáo Pháp 
của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3695. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu chục ngàn kiếp. 
Sau khi vượt trội chư Thiên khác, (người ấy) sẽ được thiết lập làm vị chúa tế. 


3696. Về sau người ấy sẽ xuất gia, được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, 
người ấy sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp bằng thân, sau khi biết 
toàn điện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


538 


3698. “Bạch đắng Đại Hùng, giống như đám mây đang nỗi sắm (sét) thì 
làm cho trái đất này thỏa mãn, tương tợ y như thế Ngài đã làm con thỏa mãn 
bằng Giáo Pháp.” 


3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, Giáo Pháp, và đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian, tôi đã đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết Bàn, vị thế bất hoại. 


3700. Ôi, nếu như đức Thế Tôn bậc Hữu Nhãn ấy có thể tồn tại lâu dài, 
thì (nhiều người) có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể chạm đến 
vị thế Bất Tử. 


3701. Đây là lân sinh ra sau cùng của tôi, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi biêt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


3702. (Kê từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán đương. 


3703. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3704. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sabbakittika[1 1] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sabbakittika là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


539 
394. Ký Sự về Trưởng Lão Madhudãyaka 


3706. Khu ân cư của tôi đã được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. 
Tại nơi ấy, tôi chỉ dạy các học trò về truyền thống cùng với tướng mạo. 


3707. Các vị ây có sự ao ước về Giáo Pháp, đã được huân luyện, có ước 
muôn được nghe lời giáo huân tôt đẹp. Đã đạt đên sự toàn hảo về sáu chi phân, 
các vị ây sông ở bờ sông Simmdhu. 


3708. Khi ấy, trong lúc đang tầm cầu mục đích tối thượng, các vị sống ở 
trong khu rừng bao la. 


3709. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đã hiện khởi ở thế gian. 
Thương tưởng đến chúng tôi, đấng Hướng Đạo đã đi đến gần. 


3710. Khi đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã đi đến 
gần, tôi đã làm tắm thảm trải bằng cỏ và đã dâng cúng đến bậc Trưởng Thượng 
của thế gian. 


3711. Tôi đã cầm lấy mật ong từ khu rừng bao la và đã dâng cúng đến 
đức Phật tối thượng. Bậc Toản Giác đã thọ dụng và đã nói lời nói này: 


3712. “Người nào được tịnh tín đã tự tay mình dâng cúng mật ong ấy đến 
Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3713. Do sự dâng cúng mật ong này và do tắm thảm trải bằng cỏ, (người 
ây) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. 


3714. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


540 


3715. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


3716. Sau khi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, khi (tôi) nhập vào 
bụng mẹ, có cơn mưa mật ong đã đồ xuống, che lấp trái đất với mật ong. 


3717. Và ngay khi tôi đang ra khỏi bụng mẹ một cách vô cùng khó khăn, 
tại nơi ấy cũng có cơn mưa mật ong đã liên tục đồ mưa đến tôi. 


3718. Sau khi lia khỏi nhà, tôi đã xuât gia vào đời sông không gia đình, 
tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uông; điêu này là quả báu của việc dâng 
cúng mật ong. 


3719. Tôi được đồi đào về mọi dục lạc sau khi đã sông ở (thế giới) chư 
Thiên và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong Ấy, tôi đã đạt được sự 
đoạn tận các lậu hoặc 


3720. Khi trời đô mưa ở cỏ dài bôn ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở 
trên đât đã được trô hoa và đã che phủ khắp, ở ngôi nhà trông văng, ở mái che 
và ở cội cây, tôi sông luôn luôn được an lạc, không còn lậu hoặc. 


3721. Tôi đã vượt lên tất cả các cõi trung bình, to lớn, và thấp kém. Hôm 
nay các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3722. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng mật 
ong. 


3723. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


341 


3724. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3725. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Madhudãyaka[12] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Madhudäyaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


395. Ký Sự về Trưởng Lão Padumakitägãriya 


3726. Đức Thế Tôn tên Piyadassĩ là đẳng Tự Chủ, bậc Lãnh Đạo Thế 
Gian. Đắng Toàn Giác, bậc Hiền Trí có ước muốn độc cư, thiện xảo về định. 


3727. Sau khi đi sâu vào khu rừng rậm, bậc Đại Hiển Trí Piyadassi, đẳng 
Tối Thượng Nhân, đã trải ra tắm y may từ vải bị quăng bỏ rồi ngồi xuống. 


3728. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Khi ấy, trong lúc tìm kiếm loài nai pasada, tôi (đã) đi lang thang. 


3729. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tợ như cây salã chúa đã được trồ hoa, tợ như mặt 
trời đã mọc lên. 


3730. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc có danh vọng lớn lao 
PiyadassT, khi ấy tôi đã lội xuống hồ nước thiên nhiên và đã mang lại đóa sen 
hồng. 


542 


3731. Sau khi mang lại đóa sen hồng trăm cánh làm thích ý, tôi đã xây 
dựng ngôi nhà mái nhọn và đã phủ lên bằng hoa sen hồng. 


3732. Bậc có lòng thương tưởng, đắng Bi Mẫn, bậc Đại Hiền Trí 
PiyadassT, đức Phật, đắng Chiến Thắng đã ngụ bảy ngày đêm ở ngôi nhà mái 
nhọn. 


3733. Sau khi bỏ đi các (bông hoa) héo úa, tôi đã che lên bằng (bông hoa) 
mới. Liền sau đó, tôi đã chắp tay lên và đứng yên. 


3734. Bậc Đại Hiền Trí Piyadassĩ đã xuất khỏi định. Trong lúc đang quan 
sát các phương, đắng Lãnh Đạo thế gian đã ngồi xuống. 


3735. Khi Ấy, vị thị giả có đại thần lực tên Sudassana đã hiểu được tâm 
của đức Phật, bậc Đạo Sư PiyadassI. 


3736. Được tháp tùng bởi tám mươi ngàn vị tỳ khưu, vị ấy đã đi đến gần 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi an lạc ở cuối khu rừng. 


3737. Và cho đến chư Thiên ngự ở trong khu rừng rậm, sau khi biết được 
tâm của đức Phật, khi ấy tất cả đã tụ hội lại. 


373§. Khi các Dạ-Xoa, các ác thần, cùng với các loài quỷ sứ đã cùng 
nhau đi đến, và khi Hội Chúng tỳ khưu đã đến nơi, đắng Chiến Thắng đã thốt 
lên các lời kệ này: 


3739. “Người nào đã cúng dường và đã thực hiện chỗ ngụ cho Ta bảy 
ngày, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


54 


3740. Bằng trí tuệ, Ta sẽ tán dương điều thật khó mà nhìn thấy, vô cùng 
vi tế, sâu thắm, đã được thê hiện tốt đẹp. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3741. (Người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc mười bốn kiếp. Có tòa nhà mái 
nhọn vĩ đại, được che phủ bằng các đóa sen hồng, sẽ được duy trì ở không trung 
dành cho người ấy; điều này là quả báu của việc làm với bông hoa. 


3742. (Người ấy) sẽ luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cõi người) hai ngàn 
bốn trăm kiếp. Tại nơi ấy sẽ có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở 
không trung (dành cho người ấy). 


3743. Giống như nước không làm lem luốc cánh hoa sen, tương tợ y như 
thế các điều ô nhiễm không làm hoen ô trí của người này. 


3744. Sau khi đã loại trừ năm pháp che lấp ở trong tâm, người này sẽ làm 
sanh khởi tâm về việc xuất ly và sẽ xuất gia lìa khỏi gia đình. Sau đó, trong lúc 
cung điện làm bằng bông hoa đang được duy trì, người này sẽ ra đi. 


3745. Trong khi con người cần trọng có chánh niệm (này) đang ngụ ở gốc 
cây, tại nơi ấy sẽ có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở đỉnh đầu (của 
người này). 


3746. Sau khi dâng cúng y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, và chỗ nằm 
ngồi đến Hội Chúng tỳ khưu, (người này) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


3747. Tôi đã ra đi xuất gia bằng sự đi chuyên của ngôi nhà mái nhọn. 
Ngôi nhà mái nhọn được duy trì trong khi (tôi) đang ngụ ở gốc cây. 


3748. Sự suy tư về y phục và vật thực không có ở tôi. Được gắn liền với 
nghiệp phước thiện, tôi nhận được hoàn toàn đây đủ. 


544 


3749. Nhiều koti kiếp sông của tôi, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm, đã trôi qua vô ích, các bậc Lãnh Đạo Thế Gian đều đã giải thoát. 


3750. (Trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, đẳng Hướng Đạo Piyadassĩ 
(đã hiện khởi). Sau khi phục vụ Ngài, tôi đã đi đến lần nhập thai này. 


3751. Tại đây, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đẳng Hữu Nhãn tên 
Anoma. Tôi đã đi đến gặp vị Ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


3752. Đức Phật, bậc Đoạn Tận khổ đau, đắng Chiến Thăng đã giảng giải 
cho tôi về Đạo Lộ. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến vị thế 
Bắt Động. 


3753. Sau khi đã làm vui lòng đắng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 


3754. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường đức Phật (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


3755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3756. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


545 


Đại đức trưởng lão Padumakitagariya[13] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Padumakũtägãriya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


396. Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula 


3758. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Sobhita. Khu ân cư 
của tôi đã được xây dựng khéo léo, đã được tạo lập bởi những người học trò của 
tôI. 


3759. Tại nơi ây, có nhiêu mái che và các cây sinduvaraka đã được trô 
hoa. Tại nơi ây, có nhiêu cây táo rừng và các cây J1vaJTvaka đã được trô hoa. 


3760. Tại nơi ấy, có nhiều cây niggundiya, cây táo, cây ãmalaka, cây 
phãrusaka, các dây bầu trái dài, và các giống sen trắng đã được trô hoa. 


3761. Tại nơi ây, có các cây alaka, cây beluva, cây chuôi, cây chanh. Tại 
nơi ây, có nhiêu cây mahanama, cây ajJuna, và cây piyañguka. 


3762. Tại nơi ây, có các cây kosamba, cây salala, cây nTpa, cây nigrodha, 
và cây kapitthana. Khu ân cư của tôi là như thê ây. Tôi cùng với các người học 
trò của mình đã cư ngụ tại nơi ây. 


3763. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc Tự Chủ, đắng Lãnh Đạo Thế Gian, 
trong khi tầm cầu sự yên tịnh đã đi đến gần khu ân cư của tôi. 


3764. Khi đấng Đại Hùng Anomadassĩ có danh vọng lớn lao đã đi đến 
gần, bỗng nhiên có căn bệnh về gió đã phát khởi đến đẳng Bảo Hộ Thế Gian. 


546 


3765. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian trong lúc đang đi lang 
thang ở khu rừng. Tôi đã đi đến gần đắng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn có danh 
vọng lớn lao. 


3766. Ngay sau khi nhìn thấy cử chỉ (của Ngài), khi ấy tôi đã nhận ra 
rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, có cơn bệnh đã nảy sanh đến đức Phật của 
chúng ta.” 


3767. Tôi đã tức tốc đi về khu ân cư, ở chỗ các người học trò của tôi. Có 
ý định bào chế thuốc chữa bệnh, khi ấy tôi đã triệu tập các người học trò lại. 


3768. Tuân theo lời nói của tôi, các người học trò, tất cả đều có lòng kính 
trọng, đã tụ tập lại một chỗ đo sự tôn kính đối với bậc Đạo Sư của tôi. 


3769. Sau khi cấp tốc trèo lên núi và mang về tất cả các loại thuốc, tôi đã 
bào chế loại nước hỗn hợp và tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


3770. Khi bậc Đại Hùng, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ 
dụng, cơn (bệnh) gió của đấng Thiện Thệ bậc Đại Ân Sĩ đã mau chóng được 
dập tắt. 


3771. Sau khi nhìn thấy sự khó chịu đã được êm dịu, bậc có danh vọng 
lớn lao Anomadassĩ đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời 
kệ này: 


3772. “Người nào đã dâng cúng thuốc chữa bệnh đến Ta và đã làm êm 
dịu cơn bệnh của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 


3773. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp. Ở tại nơi ấy, người này sẽ luôn luôn vui thích các nhạc cụ được trình tấu. 


547 


3774. Sau khi đi đến thế giới loài người, được thúc đây bởi nhân tố trong 
sạch, (người này) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


3775. Vào kiếp thứ năm mươi lăm, (người này) sẽ là vị Sát-đế-ly tên 
Anoma, là người chinh phục bốn phương, là vị chúa tế của vùng đất Jambu. 


3776. Là đâng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao, (người này) sẽ làm chấn động luôn cả cõi trời Đạo Lợi và sẽ 
được thiết lập làm vị chúa tê. 


3777. Trở thành vị Thiên nhân hay là người (nhân loại), (người này) sẽ ít 
bệnh tật. Sau khi xa lìa sự bám víu (của gia đình), (người nảy) sẽ vượt qua căn 
bệnh (phiền não) ở thế gian. 


3778. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia 
tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


3779. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


3780. Sau khi thiêu đốt các phiền não, (người này) sẽ vượt qua dòng chảy 
tham ái, và sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bakkula. 


3781. Biết rõ toàn bộ việc này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối 
thắng” 


3782. Đức Thế Tôn Anomadassĩ, bậc Tự Chủ, đắng Lãnh Đạo Thế Gian, 
trong khi xem xét về sự độc cư, đã đi đến gần khu ấn cư của tôi. 


548 


3783. Khi bậc Đại Hùng, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã đi 
đến gần, được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm toại ý Ngài bằng mọi thứ được 
phẩm. 


3784. Việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đây là sự thành tựu về hạt 
giống ở Phước Điền màu mỡ, bởi vì từ khi việc của tôi đã được thực hiện tốt 
đẹp, tôi không bao giờ có thể bị hao hụt. 


3785. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, là việc 
tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt 
đến vị thế Bất Động. 


3786. Sau khi biết rõ về tất cả điều này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thăng. 


3787. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 


3788. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3789. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3790. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bakkula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bakkula là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


549 
397. Ký Sự về Trưởng Lão Girimãnanda 


3791. Người vợ của tôi đã qua đời. Con trai tôi (đã chết) được đưa đến 
bãi tha ma. Mẹ, cha, và anh trai (của tôi đang) được thiêu chung một giàn hỏa 
thiêu. 


3792. BỊ nung nâu bởi nỗi sâu muộn ây, tôi đã trở nên gây ôm, vàng vọt. 
Bị dày vò bởi nỗi sâu muộn ây, tôi đã có sự rôi loạn tâm trí. 


3793. BỊ khô sở bởi mũi tên sâu muộn, tôi đã đi vào bên trong khu rừng. 
Tôi ăn trái cây đã được rụng xuông và cư ngụ ở gôc cây. 


3794. Đắng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Đoạn Tận khổ đau, đẳng Chiến 
Thắng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 


3795. Nghe được tiếng bước chân của bậc Đại Ân Sĩ Sumedha, tôi đã 
ngửng đầu lên, ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí. 


3796. Đẳng Đại Hùng đã ngự đến, niềm phỉ lạc đã sanh khởi ở tôi. Sau 
khi nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, khi ấy tâm trí của tôi đã được tập 
trung lại. 


3797. Sau khi đạt được niệm trở lại, tôi đã dâng cúng nắm lá cây. Đức 
Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng đã ngồi xuống ở tại nơi ấy. 


3798. Sau khi ngồi xuống ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn, đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian Sumedha đã thuyết giảng Giáo Pháp xua đi mũi tên sầu muộn cho tôi rằng: 


550 


3799. “Không được mời mọc, từ nơi ấy họ đã đi đến. Không được cho 
phép, từ nơi đây họ đã ra đi. Họ đã đi đến như thế nào thì họ đã ra đi như thế ấy; 
có sự than vãn gì trong trường hợp ấy? 


3800. Cũng giống như những người bộ hành vào lúc cơn mưa đang đỗ 
xuống, đo việc đồ xuống của cơn mưa, họ đi đến chỗ có sự tốt đẹp (để trú mưa). 


3801. Và khi cơn mưa đã tạnh, họ tự động ra đi theo như ý thích. Mẹ và 
cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than vãn gì trong trường hợp ấy? 


3802. Các người lữ hành là những người khách có tính chất dao động, 
chuyển động, rung động, mẹ và cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than 
vãn gì trong trường hợp ấy? 


3803. Cũng giống như loài rắn quăng bỏ lớp da già cỗi rồi đi đến lớp da 
(mới), tương tợ như thế mẹ và cha của ngươi đã bỏ lại xác thân ở nơi đây.” 


3804. Hiểu được lời nói của đức Phật, tôi đã lìa bỏ mũi tên sầu muộn. Sau 
khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 


3805. Sau khi đã đảnh lễ bậc Long Tượng, tôi đã cúng dường bó hoa giri 
có được hương thơm của cõi trời đến đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha. 


3806. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. 
Trong lúc tưởng nhớ đến các đức hạnh cao cả, tôi đã ngợi ca đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian răng: 


3807. “Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Toản Tri, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, 
Ngài đã vượt qua. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài tiếp độ tất cả chúng sanh bằng 
trí tuệ. 


351 


3808. Bạch đắng Đại Hiền Trí, Ngài đã cắt đứt sự hoài nghi cũng như sự 
lưỡng lự. Bạch đẳng Hữu Nhãn, Ngài đã sắp xếp Đạo Lộ cho con bằng trí tuệ 
của Ngài. 


3809. Các bậc A-la-hán đã đạt đến sự thành tựu, có sáu thắng trí, có đại 
thần lực, là các bậc trí tuệ có sự du hành ở không trung ngay lập tức tháp tùng 
theo. 


3810. Có các vị Thĩnh Văn là các bậc Hữu Học đang thực hành và có các 
bậc đã trú vào Quả vị A-la-hán. Các vị Thĩnh Văn của Ngài nở rộ như đóa sen 
hồng vào lúc mặt trời mọc. 


3811. Bạch đắng Hữu Nhãn, giống như đại dương là không bị suy suyền, 
không thê ước lượng, khó mà vượt qua, tương tợ như vậy, được hội đủ về trí tuệ 
Ngài là bậc vô lượng.” 


3812. Sau khi đảnh lễ đẳng Chiến Thắng của thê gian, bậc Hữu Nhãn có 
danh vọng lớn lao, trong khi lễ bái các phương tôi đã cúi mình ra đi. 


3813. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, trong khi luân chuyển ở 
cõi này cõi khác, tôi đã hạ sanh vào bụng mẹ, có sự nhận biết, có niệm. 


3814. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi có sự nhiệt tâm, cần trọng, chứng thiền, có sự yên tịnh là hành xứ. 


3815. Sau khi đã khăng quyết về sự nỗ lực, sau khi đã làm vui lòng bậc 
Đại Hiền Trí, tôi thường xuyên đi đó đây, tợ như mặt trăng đã được thoát khỏi 
đám mây dày đặc. 


3816. Tôi găn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mâm mông tái 
sanh. Sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


552 


3817. (Kê từ khi) tôi đã cúng đường đức Phật (trước đây) ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


3§18. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3819. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3820. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Girimãnanda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Girimananda là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


398. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamandapiya 


3821. Khi (đức Phật) Kakusandha, vị Bà-la-môn hoàn hảo đã Niết Bàn, 
tôi đã cầm lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 


3822. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đạt được cung điện tối 
thượng, tôi vượt trội chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và đứng 
lại, tôi được che bởi các bông hoa salala; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


553 


3824. Ngay chính trong kiếp này (kế từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


3825. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 


3826. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Salalamandapiya[14]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Salalamandapiya là phần thứ tám. 


--ooOOo-- 


399. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadäyaka 


3828. Chỗ cư ngụ của tôi đã khéo được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ 
nước đã khéo được tạo lập, được líu lo bởi loài ngỗng đỏ. 


3829. (Hô nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ây có bên nước cạn xinh xăn làm 
thích ý. 


3830. (Dòng sông) chứa đây dây những cá và rùa, đông đúc với nhiêu 
loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chìm công và chìm cò cùng với những 
loài dơi và loài chim sáo, v.v... 


554 


3831. Và ở đây có các loài sông ở sông như là các con chim bô câu, các 
loài ngông trời, các con ngông đỏ, các chim le le, các con chim cu, các loài 
pampaka, và các con JTvamjivaka. 


3832. (Dòng sông) có các chm thiên nga, chim cò làm âm T, có nhiêu 
chim cú và loài piñgala, được đây đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma- 
n1 và ngọc traI. 


3833. Tất cả các cây đều làm bằng vàng, được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. 


3834. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 
Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quân bên tôi. 


3835. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh vọng lớn 
lao ấy. 


3836. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 
Chúng. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận. 


3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 
Hiền Trí đã cho giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ 
của tôi. 


3838. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức 
Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (này). Tất cả các người hãy tụ hội lại.” 


3839. (Họ đã đáp rằng): “Việc chúng tôi sống thân cận với ngài là điều 
lợi ích cho chúng tôi, là điều đã được thành đạt tốt đẹp cho chúng tôi. Chúng tôi 
cũng sẽ thực hiện việc cúng dường đến bậc Đạo Sư, đức Phật tối thượng.” 


555 


3840. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 
gian. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng 
lực. 


3841. Tôi đã thực hiện việc tiệp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yêu 
tô. Bậc Tôi Thượng Nhân đã ngôi xuông ở chiệc ghê làm toàn băng vàng. 


3842. Khi ấy, đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng ở phía trên, có những 
cái quạt quạt gió ở phía bên trong của Hội Chúng tỳ khưu. 


3843. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dôi 
dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 


3844. Vị thọ nhận các vật hiễn cúng của thế gian mà mọi người gọi là 
“Sumedha,” sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên lời kệ này: 


3845. “Người nào đã làm toại ý Ta và tât cả các vị này với cơm ăn nước 
uông, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 


3846. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám trăm 
kiếp, và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 


3847. Người này sanh lên chốn nảo, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
sẽ có chiếc lọng làm toàn bằng vàng che cho người ấy vào mọi lúc. 


3848. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


556 


3849. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


3850. (Người này) sẽ ngôi xuông ở Hội Chúng tỷ khưu và sẽ rông lên 
tiếng rồng của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa thiêu, và 
(người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 


3851. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 
thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 


3852. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu việc dâng cúng mọi thứ. 


3853. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 


3854. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3855. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sabbadäyaka[15] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sabbadäyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


557 


400. Ký Sự về Trưởng Lão Ajita 


3856. Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
ngôi xuống. 


3857. Tôi đã không nhìn thấy bậc Toàn Giác (trước đây), và tôi cũng 
không được nghe lời đồn đãi. Khi ấy, tôi đi lang thang ở trong rừng, đang tìm 
kiếm thức ăn cho mình. 


3858. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có ba mươi hai hảo 
tướng. Sau khi nhìn thấy, tôi đã có ý nghĩ rằng: “Người này có tên là gì nhỉ?” 


3859. Sau khi xem xét các tướng mạo, tôi đã tưởng nhớ lại vôn hiêu biệt 
của mình; bởi vì điêu này tôi đã được nghe các bậc trí tuệ cao niên giảng giải 
cặn kẽ. 


3860. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Theo như lời nói ấy của họ thì người này 
sẽ là đức Phật. Có lẽ ta nên tôn trọng thì số phận của ta sẽ được sáng sủa?” 


3861. Tôi đã mau chóng đi về lại khu ân cư và đã chọn lấy dầu của cây 
madhu. Tôi đã mang theo một hũ và đã đi đến gặp đắng Nhân Ngưu. 


3862. Tôi đã cầm lấy cái chạng ba và đã dựng lên ở ngoài trời. Tôi đã 
thắp sáng cây đèn và đã đảnh lễ tám lần. 


3863. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. Sau đó, 
đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất thiền vào lúc cuối đêm. 


558 


3864. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã (trải qua) bảy ngày đêm. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cây đèn đến đức Phật. 


3865. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả các khu rừng được tạo 
bằng hương thơm, được thấm nhuần hương thơm ở ngọn núi, đã di chuyên đến 
gần đắng Chiến Thắng. 


3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa có hương thơm 
thì đã được trô hoa. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả đã tụ hội lại. 


3867. Cho đến các loài rồng và các loài nhân điều ở núi Hi-mã-lạp, có ý 
muốn nghe Giáo Pháp, cả hai loài ấy đã đi đến gần bên đức Phật. 


3868. VỊ Sa-môn tên Devala là bậc Thinh Văn hàng đầu của đức Phật, 
cùng với một trăm ngản vị có năng lực, đã đi đến gần bên đức Phật. 


3869. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 


3870. “Người nào được tịnh tín, đã tự tay mình dâng cúng cây đèn đến 
Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3871. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp, 
và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


(Tụng phẩm thứ mười sáu). 


3872. (Người ấy) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần, và sẽ cai trị vương quốc rộng lớn ở trái đất bảy trăm lần. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


559 


3873. Do sự dâng cúng cây đèn này, (người ấy) sẽ có Thiên nhãn. Người 
này sẽ luôn luôn nhìn thấy khoảng cách tám kosa[ 16] ở xung quanh. 


3874. Trong khi (người này) mệnh chung từ thế giới chư Thiên và đang 
đi tái sanh, sẽ có cây đèn được duy trì ban ngày luôn cả ban đêm (cho người 
này). 


3875. Khi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, 
thành phó (ở nơi sanh ra) là rộng đến đâu thì sẽ được chói sáng đến đây. 


3876. (Người này) đi tái sanh ở chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, chính nhờ tám phân quả báu vê đèn của sự dâng cúng cây đẻn này, sẽ 
không a1 vượt trội con người này; điêu này là quả báu của việc dâng cúng cây 
đèn. 


3877. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


3878. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


3879. Sau khi đã làm vui lòng đắng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, (người này) sẽ trở thành Thính Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Ajta.” 


3880. Tôi đã sướng vui ở thê giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiệp. Ở tại 
nơi ây, tôi cũng có một trăm cây đèn chói sáng vào mọi thời điềm. 


560 


3881. Các ánh sáng của tôi tỏa ra cho dù ở thế giới chư Thiên hay là nhân 
loại. Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã khởi lên niềm vui dào 
đạt. 


3882. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đâu Suắt, tôi đã hạ sanh vào bụng 
mẹ. Trong khi tôi đang được sanh ra, đã có ánh sáng chan hòa. 


3883. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi đã đi đến gặp vị Bãvari và đã trở thành học trò (của vị ấy).[17] 


3884. Trong khi sống ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nghe về đâng Lãnh Đạo Thế 
Gian. Trong lúc tầm cầu mục đích tối thượng, tôi đã đi đến gặp đắng Hướng 
Đạo. 


3885. Đức Phật là bậc đã được rẻn luyện, là bậc giúp cho (người khác) 
rèn luyện, là bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn mầm mồng tái sanh. Đức 
Phật đã thuyết giảng về Niết Bàn, sự thoát khỏi tất cả khổ đau. 


3886. Việc đi đến ấy của tôi đã được thành công bởi vì bậc Đại Hiền Trí 
đã được vui lòng. Tôi đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 


3887. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cây đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 
đèn. 


3888. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 


3889. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


561 


3890. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ajita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ajita là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ Pilindivaccha, vị Sela, vị Sabbakitti, vị dâng cúng mật ong, vị có ngôi 
nhà mái nhọn, vị Bakkula, vị Cirimananda, vị tên Salala, vị dâng cúng mọi thứ, 
và luôn cả vị Ajita; (tổng cộng) các câu kệ đã được tính đếm ở đây gồm có năm 
trăm câu kệ và hai mươi câu thêm vào đó nữa. 


Phẩm Pilindivaccha là phẩm thứ bốn mươi bốn. 


--OoOoO-- 

Giờ là phân tóm lược của các phâm 

Đóa sen hông, luôn cả vị dâng cúng sự bảo vệ, bông hoa Umma, cùng với 
vị dâng cúng vật thơm và nước, một đóa sen hông, vị có sự suy tưởng vê âm 
thanh, bông hoa mandãrava, vị đảnh lễ cội Bồ Đề, trái cây avanta, và vị 
Pilndivaccha; (tông cộng) các câu kệ đã được tính đêm là một ngàn một trăm 
và bảy mươi bôn câu kệ. 

Nhóm “Mười” từ phâm Paduma. 


Nhóm “Một Trăm” thứ tư được đầy đủ. 


--0oOoo-- 
[I] Avantaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
avanfa.” 
[2] LabuJadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãayaka) trái cây (phala) 
labuJa.” 


562 


[3l Udumbaraphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây 
(phala) udumbara.” 


[4] Pilakkhaphaladäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
pilakkha.” 


[Š] Pharusaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
phãrusa.” 


[6] Valliphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
vall.” 

[7] Kadaliphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái (phala) 
chuối.” 

[8] Panasaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái (phala) mít 
(panasa).” 


[9] Pubbakammapilotka tạm dịch là sự việc có liên quan (pilotika) 
nghiệp (kamma) quá khứ (pubba). 


[10] Bốn loại vật liệu là vàng, ngọc ma-ni, ngọc pha-lê, và hồng ngọc 
(Ap. tập 2, câu kệ 4760, 5368, 6397; Ap. tập 3, câu kệ 174). 


[11] Sabbakittika nghĩa là “vị tán đương (kittika) tông thê (sabba) về đức 
Phật. 


[12] Madhudayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) mật ong (madhu).” 


[13] Padumakũtägariya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi nhà mái nhọn 
(kũtägãra) bằng bông sen hồng (paduma).” 


[14] Salalamandapiya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (mandapa) bông 
hoa salala.” 


[1Š] Sabbadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) mọi thứ (sabba).” 
[16] kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung. 


[17] Tên của một vị đạo sư Bà-la-môn (ND). 


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 


APADANAPAHI 


TẬP 2 


Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
Tập Hai 
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda 


XLI. PHẨM METTEYYA 
401. Ký Sự về Trưởng Lão Tissametteyya 


3891. Ở gần đỉnh của sườn núi, (tôi là) vị đạo sĩ khô hạnh tên Sobhita 
(chỉ) ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở trong vùng đôi núi. 


3892. Khi Ấy, trong lúc tầm cầu mục đích tối thượng về việc đạt đến thế 
giới Phạm Thiên, tôi đã mang lửa và củi lại rồi nhóm lửa. 


3893. Có ý muốn tiếp độ tôi, đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara ấy, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi. 


3894. “Này bậc đại phước, ông đang làm gì vậy? Xin ông hãy cho tôi lửa 
và củi. Tôi (sẽ) chăm sóc ngọn lửa, nhờ đó tôi sẽ có được sự trong sạch.” 


3895. “Hỡi người nhân loại, ngài là bậc hiền thiện. Hỡi đắng Thiên Nhân, 
ngài biết rõ (sự việc). Ngài hãy chăm sóc ngọn lửa, lửa và củi của ngài đây 


»” 


này. 


3896. Sau đó, đắng Chiến Thắng đã cầm lấy gỗ củi và đã nhóm lên ngọn 
lửa. Gỗ củi (của tôi) ở nơi ấy đã không bốc cháy; (đó là) điều kỳ điệu của bậc 
Đại Ân Sĩ. 


3897. “Ngọn lửa của ông không bốc cháy, sự hiến cúng của ông không 
có, sự hành trì của ông là vô nghĩa. Vậy ông hãy chăm sóc ngọn lửa của Ta.” 


3898. “Hỡi vị đại anh hùng, ngọn lửa ấy của ngài được gọi là loại lửa gì? 
Xin ngài giảng giải cho tôi luôn, cả hai chúng ta sẽ chăm sóc (ngọn lửa) ấy.” 


3899. “Về sự diệt tận các pháp là nhân tố, và về sự tịnh lặng các ô nhiễm, 
sau khi từ bỏ sự ganh ty và bỏn xẻn; ba việc này là sự cúng hiên của Ta.” 


3900. “Này vị đại anh hùng, ngài là hạng người như thế nào? Thưa ngài, 
ngài có dòng dõi thế nào? Sở hành và cách tu luyện của ngài khiến tôi thích thú 
vô cùng.” 


3901. “Ta được sanh ra trong gia tộc Sát-đề-ly, đã đạt đến sự toàn hảo về 
thắng trí, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


3902. “Hỡi đắng Phát Quang, hỡi vị Xua Tan tăm tối, hỡi bậc Thiên 
Nhân, nếu ngài là đức Phật, đẳng Toàn Tri, là bậc Đoạn Tận khô đau, tôi sẽ lễ 
bái ngài.” 


3903. Tôi đã trải ra tâm da dê và đã dâng cúng chỗ ngồi: “Hỡi đắng Bảo 
Hộ, hỡi bậc Toàn Tri, xin ngài hãy ngồi xuống. Tôi sẽ phục vụ ngài.” 


3904. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống tại chỗ ấy, trên tắm da dê đã khéo 
được trải rộng. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã đi đến ngọn núi. 


3905. Và tôi đã chất trái cây tinduka đây túi đựng vật dụng rồi mang về. 
Tôi đã trộn trái cây với mật ong rồi dâng lên đức Phật. 


3906. Khi ấy, đắng Chiến Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trầm tư. 
Tại đó, trong khi ngắm nhìn bậc Lãnh Đạo Thế Gian, tôi đã khiến tâm được tịnh 
tín. 


3907. Bậc Thông Suốt Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi ở khu ân cư của tôi và đã nói lên những lời kệ này: 


3908. “Người nào (với tâm) tịnh tín tự tay mình làm Ta được thỏa mãn 
với trái cây, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3909. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi lăm lần, và sẽ trở thành 
đẳng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 


3910. 3911. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, cơm ăn, nước uống, 
vải vóc, và chỗ nằm vô cùng giá trị biết được ước muốn của người ấy ngay lập 
tức sẽ sanh lên cho người ấy là người đã có nghiệp (thiện) trong quá khứ. Và 
người này sẽ luôn luôn được vui vẻ, không có tật bệnh. 


3912. Chốn nào người ấy sanh lên, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
người ây sẽ được sung sướng ở khặăp mọi nơi rôi sẽ đi đên bản thê nhân loại. 


3913. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt ba tập Vệ-đà, 
người ấy sẽ đi đến với bậc Toàn Giác và sẽ trở thành bậc A-la-hán.” 


3914. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được hiểu biết, tôi không 
có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


3915. Tôi đã đạt được Giáo Pháp cao quý, đã tiêu diệt tham ái và sân hận, 
đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3916. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3917. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3918. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tissametteyya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tissametteyya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


402. Ký Sự về Trưởng Lão Punnaka 


3919. Ở gần đỉnh của sườn núi, có đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, 
cư ngụ ở trong vùng đổi núi. Đức Phật đáng kính bị lâm bệnh. 


3920. Cho đến lúc ấy, đã có tiếng động ở vùng lân cận khu ẩn cư của tôi. 
Trong khi đức Phật đang (viên tịch) Niết Bàn, có ánh sáng đã xuất hiện. 


3921. Từ loài gấu, chó sói, linh câu, cọp, và sư tử ở trong cụm rừng già 
cho đến toàn bộ (thú rừng) đã rồng lên. 


3922. Sau khi nhìn thấy hiện tượng bất thường ấy, tôi đã đi đến ngọn núi. 
Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Giác Ngộ, bậc không bị đánh bại, đã tịch diệt. 


3923. Bậc không bị đánh bại đã tịch diệt ví như là cây sala chúa đã được 
trổ hoa, tợ như mặt trời đã mọc lên, như là đống than đã tàn ngọn lửa. 


3924. Sau khi gom đầy cỏ và củi, tôi đã tạo dựng giàn hỏa thiêu ở tại nơi 
ấy. Sau khi hoàn tất giàn hỏa thiêu khéo được tạo dựng, tôi đã thiêu đốt thi thẻ. 


3925. Sau khi thiêu đốt thi thể, tôi đã rưới nước thơm. Ngay khi ấy, có 
con Dạ-xoa đứng ở trên không trung đã đặt tên (cho tôi) rằng: 


3926. “Này vị hiền trí, công việc đối với bậc Đại Ân Sĩ, đắng Tự Chủ đã 
được ông làm đầy đủ, vậy ông hãy luôn luôn có tên là Punnaka.”[1] 


3927. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thế giới chư Thiên. Tại 
nơi ấy, có hương thơm bằng chất liệu thuộc cõi trời tỏa ra ở không trung. 


3928. Cũng ở tại nơi đó, khi ấy tên gọi của tôi đã là “Punnaka.” Dầu trở 
thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đều làm tròn đủ ý định (của mình). 


3929. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyền. Cũng ở nơi đây tên Punnaka được công bố là tên gọi (của tôi). 


3930. Sau khi đã làm hài lòng đắng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 


3931. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của công việc (hỏa 
táng) thi thể. 


3932. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 


3933. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3934. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Punnaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Punnaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


403. Ký Sự về Trưởng Lão Mettagũ 


3935. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Asoka. Tại nơi ây, 
khu ân cư của tôi đã được hóa hiện ra bởi vị trời VIssakamma. 


3936. Bậc Toàn Giác cao cả, đắng Đại Bi, bậc Hiền Trí tên Sumedha vào 
buổi sáng sau khi mặc y đã đi đến tôi để khát thực. 


3937. Khi bậc Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng Sumedha đi đến, tôi 
đã nhận lấy bình bát của đẳng Thiện Thệ và đã chứa đây với bơ lỏng và dầu ăn. 


3938. Sau khi đã dâng cúng đức Phật tối thượng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã khởi lên niềm vui dảo dạt: 


3939. “Do sự bồ thí bơ lỏng này và do các nguyện lực của tác ý, dầu trở 
thành vị Thiên nhân hay là loài người, mong sao cho tôi đạt được sự an lạc sung 
mãn. 


3940. Mong sao cho tôi lánh xa chốn đọa đày trong khi luân hồi cõi này 
cõi khác. Mong sao cho tôi khắng định được tâm về điều ấy và đạt được vị thế 
Bất Động.” 


3941. “Này người Bà-la-môn, điều lợi ích cho ngươi đã được ngươi đạt 
thành một cách tốt đẹp, là việc ngươi đã nhìn thấy Ta. Sau khi đi đến gặp Ta, 
ngươi sẽ trở thành vị A-la-hán. 


3942. Sau khi đạt đến thành công lớn, ngươi hãy tự tin, chớ lo sợ. Bởi vì 
sau khi bố thí bơ lỏng đến Ta, ngươi được hoàn toàn giải thoát khỏi sự (tái) 
sanh. 


3943. Do sự bố thí bơ lỏng này và do các nguyện lực của tác ý, dầu trở 
thành vị Thiên nhân hay là loài người, ngươi sẽ đạt được sự an lạc sung mãn. 


3944. Do sự bố thí bơ lỏng này và do sự hành trì tâm từ ái, ngươi sẽ 
sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn tám trăm kiếp. 


3945. Và ngươi sẽ trở thành vị Thiên Vương ba mươi tám lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


3946. Và ngươi sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt 
lần, là người chinh phục bốn phương, là đẳng chúa tế của vùng đất Jambu. 


3947. Tợ như đại dương là không bị xao động, giống như trái đất là khó 
mang vác, và tương tợ y như thế của cải thuộc về ngươi sẽ là vô lượng.” 


3948. Sau khi từ bỏ sáu mươi koti (600 triệu) tiền vàng, tôi đã xuất gia. 
Trong khi tầm cầu điều tốt đẹp gì mà tôi đã đi đến với Bãvari[2]? 


3949. Tại nơi ấy, tôi học tập các chú thuật và sáu phần về tướng số. 
“Bạch đẳng Đại Hiền Trí,[3] trong khi hủy diệt điều tăm tối ấy Ngài đã hiện 
khởi. 


10 


3950. Bạch đắng Đại Hiền Trí, có sự ước muốn về việc nhìn thấy Ngài 
con đã đi đến. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, con đã đạt đến vị thế Bất 
Động.” 


3951. Tôi đã dâng cúng bơ lỏng đến đức Phật trong ba mươi ngàn kiếp. 
Trong khoảng thời gian ấy, tôi không biết rõ lượng bơ lỏng đã được tôi dâng 
cúng. 


3952. Hiểu được ý định của tôi, biết được tâm tư của tôi, (mọi vật) đã 
được sanh lên, đã được tạo ra theo như ước muốn. Tôi được thỏa mãn về mọi 
thứ. 


3953. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Bởi vì sau khi dâng cúng chỉ chút ít bơ lỏng, tôi đạt được vô lượng. 


3954. Cho đến nước trong đại đương được nhìn thấy từ núi Neru so sánh 
với bơ lỏng của tôi thì không chạm đến được phần chia của một góc (bơ lỏng 
của tôi). 


3955. Cho đến số lượng của vũ trụ đang được hình thành, khoảng không 
gian ấy không sánh bằng các tắm vải đã được sanh lên cho tôi. 


3956. Núi chúa Hi-mã-lạp cũng chính là ngọn núi hàng đầu sẽ không là 
sự so sánh đối với vật thơm đã được thoa cho tôi. 


3957. (Tôi đã đạt được) vải vóc, vật thơm, bơ lỏng, thức ăn, và ở kiếp 
hiện tại này là Niết Bàn không còn tạo tác; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bơ lỏng. 


1 


3958. (Tôi có được) sự trú vào các thiết lập niệm, có hành xứ về thiền 
định, có sự thọ hưởng các chỉ phần giác ngộ ở ngày hôm nay; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng bơ lỏng. 


3959. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 


3960. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3961. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mettagi[4] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mettagũ là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


404. Ký Sự về Trưởng Lão Dhotaka 


3962. Sông Gangäcó tên là Bhãgrath được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp, 
lúc bấy giờ chảy dọc theo cửa khẩu của (thành phố) Hamsavat. 


3963. Tu viện tên là Sobhita đã khéo được tạo lập ở cạnh bờ sông Ganga. 
Đức Phật Padumuttara, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, cư ngụ tại nơi ẫy. 


3964. Như là vị (Chúa Trời) Inda với chư Thiên cõi Đạo Lợi, đức Thế 
Tôn đã ngồi xuống ở tại nơi ấy phía trước đám người tợ như con sư tử không bị 
hãi sợ. 


12 


3965. Tôi là vị Bà-lamôn sống ở thành phố Hamsavat có tên là 
Chalaiga. Tôi là vị đại hiền trí có tên như thế. 


3966. Khi ấy, có một ngàn tám trăm người theo tôi. Được tháp tùng bởi 
những người học trò ấy, tôi đã đi đến bờ sông Gangã. 


3967. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy các vị sa-môn không giả dối, có các tội 
lỗi đã được gội rửa, đang băng qua sông Bhãgirathi. Tôi đã tức thời suy nghĩ 
như vầy: 


3968. “Những người con trai có danh tiếng lớn lao này của đức Phật 
trong khi sáng chiều băng qua (sông) khiến bản thân bị khó khăn, bản thân của 
họ bị hành hạ. 


3969. Đức Phật được gọi là vị Cao Cả của thế gian luôn cả chư Thiên, 
(vậy mà) ta không có hành động cúng dường là việc làm trong sạch con đường 
đi đến các cảnh giới tái sanh. 


3970. Hay là ta nên cho thực hiện cây cầu ở sông Gangäã (dâng) đến đức 
Phật Tối Thượng? Sau khi cho thực hiện việc làm này, ta (sẽ) vượt qua sự hiện 
hữu này.” 


3971. Trong khi tin tưởng rằng: “Hành động được làm sẽ có (kết quả) dồi 
dào cho ta,” tôi đã bố thí một trăm ngàn và đã cho xây dựng cây cầu. 


3972. Sau khi đã cho xây dựng cây cầu ấy, tôi đã đi đến đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Sau khi chắp tay lên ở đầu, tôi đã nói lời nói này: 


3973. “Bạch đẳng Đại Hiển Trí, cây cầu lớn này đã được làm hết một 
trăm ngàn và đã được con bảo làm vì lợi ích của Ngài, xin Ngài thọ nhận.” 


13 


3974. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 


3975. “Người nào được tịnh tín đã bảo thực hiện cây cầu cho Ta với các 
bàn tay của mình, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3976. Dẫu cho bị rơi xuống từ vực thắm, từ ngọn núi, hoặc từ thân cây, 
thậm chí bị chết đi, người này sẽ đạt được vị thế; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây cầu. 


3977. Các kẻ thù không áp chế được, ví như cơn gió không áp chế được 
cây đa có mạng rễ đã được phát triển; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây cầu. 


3978. Các kẻ cướp không áp chế người này, các vị Sát-đế-ly không khinh 
bỉ, người này thoát khỏi tất cả kẻ thù; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây cầu. 


3979. Khi hiện diện ở ngoài trời (và) bị thiêu đốt bởi sức nóng đữ dội, 
(do) được gắn liền với nghiệp phước thiện, các cảm thọ sẽ không có. 


3980. Ở thê giới chư Thiên hoặc ở loài người, sau khi biết được ước 
muôn của người ây, phương tiện di chuyên băng voi sẽ được hóa hiện ra, sẽ 
được tạo ra ngay lập tức. 


3981. Một ngàn con ngựa giống Sindhu có tốc độ của gió là phương tiện 
di chuyên nhanh chóng sẽ đi đến sáng chiều; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng cây cầu. 


14 


3982. Sau khi đi đến bản thê nhân loại, người này sẽ được sung sướng. 
Ngay cả ở đây cũng sẽ có phương tiện di chuyển bằng voi cho chính con người 
Ấy. 


3983. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


3984. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


3985. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến vị (Phật) tên 
Padumuttara! Sau khi thể hiện sự tôn kính đến vị Ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận 
các lậu hoặc. 


3986. Có tính khắng quyết về sự nỗ lực, tôi được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3987. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3988. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


3989. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhotaka[5] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Dhotaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


15 


405. Ký Sự về Trưởng Lão Upasiva 


3990. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Anoma, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo lập. 


3991. Và con sông chảy qua nơi ây có bên nước cạn xinh xăn làm thích ý. 
Và dọc theo bên nước cạn ây, có nhiêu sen hông sen xanh mọc lên. 


3992. Có các loài cá như là cá patha, cá pävusa, cá valaJa, cá muñJa, và 
cá rohita. Con sông nhỏ, chứa đây dây những cá và rùa, luôn luôn trôi chảy. 


3993. Ở nơi Ấy, các loài hoa timira, hoa asoka, hoa khuddamalaka, hoa 
nguyệt quế, hoa nguyệt quế núi đã được nở rộ tỏa hương đến khu ân cư của tôi. 


3994. Ở nơi ây, loài hoa kũtaja và các rừng hoa nhài được nở rộ. Ở nơi 
ây, có nhiêu cây salã, cây salala, và cây campaka được nở !ộ. 


3995. Các loài cây aJjuna, cây atImutfa, và cây mahanama được nở tộ, và 
loài cây asana có hương thơm ngọt ngảo, chúng nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 


3996. Các loại cây uddalaka, cây patalika, cây yũthika, cây pIyalguka, và 
cây bimbijãlaka bao phủ ở xung quanh nửa do-tuân. 


3997. Ở nơi ấy, có nhiều loại cây mãtaủgava, cây sattali, cây pãtalï, cây 
sinduvaraka, cây añkolaka, và cây talakũta được nở rộ hoa. 


3998. Ở nơi ây, có nhiêu cây cánh kiên trăng nở rộ hoa ở khu ân cư của 
tôi. Trong khi những cây này đang nở rộ hoa, nhiêu cây trở nên rực rỡ. Khu ân 
cư của tôi tỏa ra với hương thơm ây ở xung quanh. 


1ó 


3999. Và có những loại trái cây ngọt như trái harTtaka, trái amalaka, trái 
xoài, trái mận đỏ, trái vibhTtaka, trái táo, trái bhallataka, và trái billa. 


4000. Và ở nơi ấy có những loại trái cây như trái tinduka, trái piyäla, trái 
cam thảo, trái kãsumãr], trái mít, trái sa-kê, trái chuối, trái badar1. 


4001. Ở nơi ấy, có nhiều trái cây ambätaka và trái cây vallikãra. Các cây 
bïjapũra và cây sapãriya được kết trái ở khu ân cư của tôi. 


4002. Từ nơi ây có nhiêu trái cây như trái äl|aka, trái 1simugga, và trái 
moda bao phủ, đã chín tới và trĩu nặng. Và có các trái cây như trái vả và trái 
sung. 


4003. Ở nơi Ấy, có nhiều trái ớt, trái tiêu, trái đa, trái táo rừng, trái sung, 
và trái păriya đã chín một phần. 


4004. Và có nhiêu loại cây này và loại cây khác đã kết trái ở khu ân cư 
của tôi. Cũng có nhiêu cây có bông hoa đã đơm hoa ở khu ân cư của tôi. 


4005. Các loài thảo mộc như là aluva, kalamba, bilãlï, takkala, alaka, luôn 
cả tãlaka đều được tìm thấy ở khu ấn cư của tôi. 


4006. Ở không xa khu ân cư của tôi (đã) có hô nước thiên nhiên rộng lớn, 
có nước trong, có nước mát, có bên nước cạn xinh xăn, làm thích ý. 


4007. Ở nơi Ấy, có nhiều sen hồng, sen xanh, kết hợp với sen trắng, được 
che phủ bởi những cây mạn-đà-la, tỏa ra với nhiều hương thơm khác loại. 


4008. Có những đóa sen hồng đang tượng hình, các đóa hoa khác nở hoa 
có tua nhụy, có nhiều đóa có các cánh hoa rũ xuống trở thành những gương sen. 


17 


4009. Có mật tiết ra từ củ sen, có sữa và bơ lỏng từ các rễ và ngó sen, 
chúng tỏa ra nhiều hương thơm khác loại (hòa quyện) với hương thơm ấy ở 
xung quanh. 


4010. Có nhiều bông súng trăng và mùi thơm của xoài thoảng qua được 
nhận biết. Ở kế bờ hồ nước thiên nhiên, có nhiều cây dừa dại được đơm bông. 


4011. Có các cây bandhuj1va khéo nở rộ hoa và các cây setavar1 có hương 
thơm ngát. Có các con cá sâu loại kumbhlla, loại sumsumara, và loại gahaka 
được sanh ra ở tại nơi ây. 


4012. Có nhiêu mãng xà là loài thú kiêm môi trong hô nước thiên nhiên ở 
tại nơi ây. Và có các loài cá pathma, cá pävusa, cá valaJa, cá muñJa, và cá 
rohita. 


4013. Có đây dây các loài cá, các con rùa, và các con rái cá nữa. Và có 


các con chim bô câu, các con ngông trời, các con gà rừng, và các loài sông ở 
sông. 


4014. Có nhiều chim le le, ngỗng đỏ, chim campaka, chim jTvajTvaka, 
chim kalandaka, chim ưng, chim diều hâu, và chim uddhara. 


4015. Có nhiều chim kotthaka, chìm sukapota, loài cua, loài bò rừng, loài 
thú kãremT, và loài thú tilaka sông nương nhờ hồ nước ấy. 


4016. Các con sư tử, cọp, báo, gâu, chó sói, linh câu, các loài khỉ, và luôn 
cả loài kim-sỉ-điêu được nhìn thây ở khu ân cư của tôi. 


4017. Trong khi ngửi các hương thơm ấy, trong khi ăn các thứ trái cây 
(ấy), và trong khi uống nước có hương thơm (ấy), tôi sống ở khu ấn cư của tôi. 


18 


4018. Có các con sơn dương, nai, heo rừng, hươu, các loài có dáng vóc 
nhỏ bé, và luôn cả các con đom đóm có ánh sáng sông ở khu ân cư của tôi. 


4019. Ở nơi ây có nhiêu chim thiên nga, chim cò, chim công, chim sáo, 
chim cu, chim mañJarikã, chim cú mèo, và chim gõ kiên. 


4020. Có nhiêu loài yêu tính, loài người không lô, và luôn cả loài qui sứ, 
loài quỷ dữ, loài nhân điêu, và luôn cả các loài bò sát sông ở khu ân cư của tôi. 


4021. Có nhiêu vị ân sĩ có đại oai lực, có tâm thanh tịnh, được định tĩnh, 
tât cả đêu mang bâu nước, có y choàng là tâm da dê, các vị mang búi tóc rôi ây 
sông ở khu ân cư của tôi. 


4022. Và (các vị ây) nhìn với khoảng cách của cán cảy, cân trọng, có 
hành vi thanh tịnh, hài lòng với việc có hay không có, sông ở khu ân cư của tôi. 


4023. Được hỗ trợ bởi các năng lực của bản thân, các vị ây luôn luôn đi 
chuyển ở không trung (vừa đi) vừa phất phơ bộ y phục vỏ cây vừa kềm giữ tắm 
y da dê. 


4024. Các vị ấy không mang theo nước, củi gỗ, hoặc củi nhóm lửa, và các 
vị ấy đã tự thân đạt được (các thứ ấy), điều này là quả báu của phép kỳ diệu. 


4025. Sau khi nhận lấy cái máng bằng kim loại, các vị ấy sông ở giữa 
rừng ví như những con voi dòng long tượng, tợ như con sư tử không bị hãi sợ. 


4026. Một số vị đi đến Tây Ngưu Hóa Châu, một số vị khác đi đến Đông 
Thắng Thần Châu, và một số vị khác đi đến Bắc Câu Lưu Châu tùy theo năng 
lực của tự thân. Sau khi mang lại vật thực từ các nơi Ấy, các vị thọ thực chung. 


19 


4027. Khi Ấy, trong lúc tất cả các vị có oai lực nôi bật như thế ấy đang ra 
đi, khu rừng được rộn ràng bởi âm thanh bộ y bằng da dê của (các vị). 


4028. “Bạch đâng Đại Hiên Trí, các vị như thê ây là những người học trò 
có sự khô hạnh nôi bậc của con. Được tùy tùng bởi các vị ây, con sông ở khu ân 
Cư CỦa COn. 


4029. Được hoan hỷ với việc làm của bản thân, các vị này đã cùng nhau 
tụ hội, và cũng đã được huấn luyện. Là những người có sự mong mỏi về việc 
làm của bản thân, có giới hạnh, cần trọng, rành rẽ về các pháp vô lượng tâm, họ 
đã làm con hài lòng.” 


4030. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Hướng Đạo sau khi nhận biết thời điểm đã đi đến. 


4031. Sau khi đi đến, đắng Toàn Giác, bậc Hiền Trí, vị có sự nhiệt tâm, 
cân trọng, đã ôm lấy bình bát, rồi đắng Toàn Giác đã đến gần tôi đề khát thực. 


4032. Khi đẳng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Padumuttara đã đi đến, tôi đã 
sắp xếp tắm thảm cỏ và đã rải rắc bằng các bông hoa sãlã. 


4033. Tôi đã thỉnh đắng Toàn Giác ngồi xuống. Trở nên mừng rỡ, với 
tâm ý đã được kích động, tôi đã mau chóng leo lên ngọn núi và đã thâu nhặt gỗ 
trầm hương. 


4034. Sau khi hái trái mít có kích thước bằng bầu nước, có hương thơm 
cõi trời, tôi đã đặt ở trên vai rồi đã đi đến gần đẳng Hướng Đạo. 


4035. Sau khi đã dâng trái cây đến đức Phật, tôi đã thoa trầm hương. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 


20 


4036. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở giữa những vị ân sĩ và đã nói những lời kệ này: 


4037. “Người nào đã dâng cúng trái cây, trầm hương, và chỗ ngôi đến Ta, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


4038. Cho dâu ở làng hoặc ở rừng, ở các sườn núi hoặc ở các hang động, 
vật thực sẽ hiện ra đúng theo tâm (ước muôn) của người này. 


4039. Được sanh lên ở thê giới chư Thiên hoặc ở loài người, người nam 
này sẽ làm toại ý nhóm tùy tùng với các thức ăn và với các loại vải vóc. 


4040. Chôn nào được sanh lên là bản thê Thiên nhân hay loài người, sau 
khi có được của cải không bị suy suyên, người nam này sẽ luân hôi. 


4041. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 


4042. Và người này sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi mốt lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


4043. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


4044. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
sông không còn lậu hoặc.” 


21 


4045. Điều lợi ích được thành tựu một cách tốt đẹp đã được thành tựu đến 
tôi, là việc tôi đã được nhìn thấy đắng Lãnh Đạo, tôi đã thành tựu tam minh, tôi 
đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


4046. Cho dâu ở làng hoặc ở rừng, ở các sườn núi hoặc ở các hang động, 
sau khi biết được tâm của tôi vật thực luôn luôn hiện đến cho tôi. 


4047. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4048. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4049. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upasiva đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upasiva là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


406. Ký Sự về Trưởng Lão Nandaka 


4050. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng rậm 
hoang đã. Trong lúc tìm kiếm thú rừng là loài nai, tôi đã nhìn thấy đẳng Chiến 
Thắng, bậc Tự Chủ. 


4051. Bậc Toàn Giác, đẳng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên là 
Anuruddha. Khi Ấy, có ước muốn độc cư, bậc trí tuệ ây đã đi sâu vào trong khu 
rừng. 


22 


4052. Tôi đã cầm lấy bốn cây gậy rồi đã đặt ở bốn vị trí. Sau khi thực 
hiện mái che đã được làm khéo léo, tôi đã phủ lên bằng những đóa hoa sen. 


4053. Sau khi đã lợp xong mái che, tôi đã đảnh lễ đắng Tự Chủ. Tôi đã 
quăng bỏ cây cung ngay tại chỗ ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


4054. Được xuất gia không bao lâu, bệnh tật đã khởi lên cho tôi. Tôi đã 
nhớ lại việc làm trước đây rồi đã qua đời ở tại nơi ấy. 


4055. Được gắn liền với nghiệp trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đầu Suất. 
Ở tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng được tạo ra theo như ước muốn. 


4056. Tôi đã chú nguyện về phương tiện di chuyên ở cõi trời là chiệc xe 
đã được buộc vào một ngàn con ngựa. Sau khi bước lên chiệc xe ây, tôi ra đi 
theo như ước muôn. 


4057. Từ đó, trong khi tôi là vị Thiên nhân và trong khi tôi được đưa đi, 
có chiếc lọng được che cho tôi ở xung quanh một trăm do-tuân. 


4058. Tôi nằm ở cái giường thường xuyên được lót bằng bông hoa. Và có 
các đóa hoa sen từ trên không trung liên tục rơi xuống. 


4059. Khi ảo ảnh (ở mắt) đang lung linh và sức nóng đang thiêu đốt, sức 
nóng đã không làm tôi bị nóng bức; điều này là quả báu của mái che. 


4060. Trong khi vượt qua khổ cảnh, các địa ngục đã đóng lại đối với tôi. 
Ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 


23 


4061. Sau khi chú nguyện sự niệm tưởng về đất, tôi băng qua nước biển 
mặn, việc làm của tôi đây đã được thực hiện tốt đẹp; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 


4062. Thậm chí không có con đường, tôi tạo ra con đường, tôi đi bằng 
đường không trung. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp; điều này là 
quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


4063. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


4064. Cuộc sống trước đây đã được buông bỏ, tôi là tỳ khưu của đức 
Phật, và là người thừa tự Chánh Pháp; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


4065. Tôi đã làm hài lòng đắng Thiện Thệ Gotama, bậc Cao Quý của 
dòng Sakya. Tôi là ngọn cờ của Giáo Pháp, là người thừa tự Giáo Pháp; điều 
nảy là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


4066. Tôi đã hầu cận đấng Toàn Giác Gotama bậc Cao Quý của dòng 
Sakya và đã hỏi đấng Lãnh Đạo Thế Gian về Đạo Lộ đi đến bờ kia. 


4067. Được yêu cầu, đức Phật đã thuyết giảng về Đạo Lộ thâm sâu vi tế. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


4068. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp! Tôi đã được giải 
thoát khỏi sự sanh, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 


24 


4069. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4070. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4071. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nandaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nandaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


407. Ký Sự về Trưởng Lão Hemaka 


4072. Vào lúc bấy giờ, có vị đạo sĩ khổ hạnh tên là Anoma đã tạo lập khu 
ân cư được xây dựng khéo léo ở gần chóp đỉnh của sườn núi và đã sống ở gian 
nhà rộng bằng lá. 


4073. Sự thực hành khô hạnh của vị ấy đã được thành tựu. Được đạt đến 
sự thành tựu về các năng lực của bản thân, vị hiền trí có sự nhiệt tâm, cân trọng, 
đang tiễn đến bản thê sa-môn của chính mình. 


4074. (VỊ ây) tự tin ở giáo lý của mình và rành rẽ về học thuyêt của người 
khác, được nôi tiêng ở trên trời dưới đât và rành rẽ vê điêm báo hiệu. 


4075. Vị hiền trí không còn sầu muộn, không giết hại, (thọ) chút ít vật 
thực, không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, chứng thiền, thỏa 
thích về thiền. 


25 


4076. Bậc Toàn Giác cao cả, đẳng Bi Mẫn, bậc Hiền Trí tên PIiyadassI, có 
ước muốn giúp cho chúng sanh vượt qua, khi ấy Ngài đã lan tỏa với tâm bi mẫn. 


4077. Sau khi nhìn thấy người có khả năng giác ngộ, bậc Đại Hiền Trí 
Piyadassï vẫn đi đến dẫu cho (khoảng cách là) một ngàn vũ trụ, và bậc Hiền Trí 
giáo giới (người ấy). 


4078. Có ý muốn tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ân cư của tôi. Tôi chưa 
từng nhìn thấy đắng Chiến Thắng trước đây, và cũng chưa từng được nghe từ 
bất cứ ai. 


4079. Tôi hiệu biệt rành rẽ vê các điêm báo hiệu, các mộng mỊ, và các 
tướng mạo. Tôi được nôi tiêng về thiên văn địa lý và rành rẽ vê thuật chiêm 
tinh. 


4080. Tại đó, sau khi lắng nghe đức Phật tôi đây đã làm cho tâm được 
tịnh tín. Trong khi ăn hoặc trong khi ngồi xuống, tôi thường xuyên nhớ lại. 


4081. Khi tôi nhớ lại như vậy, đức Thế Tôn cũng đã tưởng nhớ lại. Trong 
khi tưởng nhớ đến đức Phật, tôi có được phi lạc ngay lập tức. 


4082. Và đã xảy ra một lần khác nữa, bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần tôi. 
Tôi cũng không biết về người đã đi đến: “Vị này là đức Phật, bậc Đại Hiền Trí.” 


4083. Bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, bậc Đại Hiền Trí Piyadassï đã tỏ 
rõ về bản thân răng: “Ta là đức Phật (ở thế gian) gồm luôn cả chư Thiên.” 


4084. Sau khi nhận ra đẳng Toàn Giác, bậc Đại Hiền Trí Piyadassl, tôi đã 
làm cho tâm của chính mình được tịnh tín rồi đã nói lời nói này: 


26 


4085. “Những người khác tự ngồi xuống ở ghế đầu, ghế bành, và các ghế 
dài. Còn ngài là đắng Toàn Tri, xin ngài hãy ngồi xuống chỗ ngồi bằng châu 


»” 


báu. 


4086. Ngay khi ấy, tôi đã hóa hiện ra chiếc ghế đầu toàn bộ làm bằng 
châu báu và đã dâng lên bậc Hiền Trí Piyadassï (chiếc ghế) đã được hóa hiện ra 
bằng thần thông. 


4087. Và khi Ngài đã ngồi xuống trên chiếc ghế đầu bằng châu báu đã 
được hóa hiện ra bằng thần thông, tôi đã tức thời dâng đến Ngài trái mận đỏ có 
kích thước bằng bầu nước. 


4088. Sau khi làm cho tôi sanh khởi niềm vui, bậc Đại Hiền Trí đã thọ 
dụng. Khi ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


4089. Rồi đức Thế Tôn Piyadassï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu, ngồi ở chỗ ngồi bằng châu báu đã nói lên các lời kệ này: 


4090. “Người nào đã dâng cúng Ta chiếc ghế đâu làm bằng châu báu và 
trái cây bất tử, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


4091. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong bảy mươi bảy 
kiếp, và sẽ là đắng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lần. 


4092. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi hai lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. 


4093. (Người này) sẽ đạt được nhiều chiếc ghế bảnh khéo được tạo ra 
làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm bằng hồng ngọc, và luôn cả làm bằng châu 
báu. 


27 


4094. Khi ấy, có vô số chiếc ghế bành sẽ quây quanh con người có được 
nghiệp phước thiện, ngay cả trong lúc (vị ấy) đang đi kinh hành. 


4095. Các ngôi nhà mái nhọn, các tòa lâu đài, và chỗ năm vô cùng giá trị, 
sau khi biệt được tâm (ước muôn) của người này sẽ được hiện ra ngay khi ây. 


4096. Sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng với tất cả 
các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục với yên cương bằng vàng. 


4097. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có các bàn tay câm giáo và móc 
câu, chúng sẽ hộ tông người này; điêu này là quả báu của chiệc ghê băng châu 
báu. 


4098. Sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuần chủng là phương tiện 
vận chuyển nhanh chóng, được trang hoảng với tất cả các loại trang sức. 


4099. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có mang cung với gươm, chúng 
cũng sẽ hộ tông người này; điều này là quả báu của chiệc ghê băng châu báu. 


4100. Sáu mươi ngàn cô xe được trang hoàng với tât cả các loại trang 
sức, có các mảnh da báo và cả da hô được bày biện, có các ngọn cờ được 
Ø1ương cao. 


4101. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có các tay cầm cung mang áo giáp, 
chúng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu của chiếc ghế 
bằng châu báu. 


4102. Sáu mươi ngàn con bò cái sữa sẽ sản xuât ra các cơn bò con và bò 
đực cao quý; điêu này là quả báu của chiệc ghê băng châu báu. 


28 


4103. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điêm với tât cả các loại trang 
sức, được trang hoảng băng các loại vải vóc nhiêu màu sắc, có các bông tai 
băng ngọc trai và ngọc ma-n1. 


4104. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điêu này là quả báu của chiêc 
ghê băng châu báu. 


4105. Vào một ngàn tắm trăm kiếp, bậc Hữu Nhãn tên là Gotama sau khi 
hủy diệt điều tăm tối ấy và sẽ trở thành đức Phật ở thế gian. 


4106. (Người này) sẽ đi đến chiêm ngưỡng vị (Phật) ấy, sẽ xuất gia, 
không còn sở hữu gì, sẽ làm hài lòng bậc Đạo Sư, và sẽ vô cùng thỏa thích trong 
Giáo Pháp. 


4107. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, (người này) sẽ tiêu 
diệt các phiền não. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người này) sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


4108. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng thực hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ôn khỏi các điều ràng buộc. Trong khi ước nguyện mục đích tối 
thượng, tôi sông ở trong Giáo Pháp. 


4109. Đây là lần sau cùng của tôi, là kiếp sống cuối cùng trong sự luân 
chuyển. (Tôn) đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 


4110. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


29 


4111. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4112. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Hemaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Hemaka là phần thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ mười bảy). 


--ooOoo-- 


408. Ký Sự về Trưởng Lão Todeyya 


4113. Lúc bấy giờ, ở kinh thành Ketumafi có đức vua tên Vijaya, là vị 
anh hùng, được hội đủ sức lực, đã cư ngụ ở tại thành phô. 


4114. Khi vị vua ấy bị xao lãng, những kẻ lục lâm đã nỗi dậy. Khi ấy, 
những điều tội lỗi và các sự phóng đãng nữa đã tàn phá hoại xứ sở. 


4115. Vào lúc biên thùy bị rối loạn, vị thuần hóa kẻ thù (đức vua) đã lập 
tức cho tập trung các binh lính luôn cả các nhân viên quân đội, và khi ấy đã lên 
án kẻ thù. 


4116. Lúc bấy giờ, các nải voi, các lính ngự lâm, các bậc anh hùng, đội 
quân áo giáp da, các cung thủ, và các thủ lãnh, tất cả đã tập trung lại. 


4117. Lúc bấy giờ, các người đầu bếp, các thợ hớt tóc, các người hầu tắm, 
các người làm tràng hoa, các vị anh hùng thăng trận, tất cả đã tập trung lại. 


30 


4118. Lúc bấy giờ, các người tay có cầm dao, tay có cầm cung, có áo 
giáp, các võ sĩ thăng trận, tất cả đã tập trung lại. 


4119. Lúc bấy giờ, các con voi mãtaga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi 
được sáu mươi tuôi có sự trang sức với các chuông vàng, tât cả đã tập trung lại. 


4120. Lúc bây giờ, các dũng sĩ đã được huấn luyện, có sức chịu đựng sự 
lạnh, sự nóng, và sự mang vác các vật thối tha, tất cả đã tập trung lại. 


4121. Lúc bấy giờ, có tiếng tù và vỏ ốc, tiếng trống lớn, và tiếng trống 
trầm. Trong lúc đang giải trí với những tiếng trồng này, tất cả bọn họ đã tập 
trung lại. 


4122. Lúc bấy giờ, trong khi đánh đập nhau, trong khi làm cho nhau té 
ngã bằng các chĩa ba các cây trượng và bùa chú, bằng các áo giáp và các mũi 
thương, tất cả đã tập trung lại. 


4123. Lúc bấy giờ, là kẻ chiến thăng vị vua ấy đã không lắng nghe kẻ bại 
trận về bất cứ điều gì và đã làm sáu chục ngàn sanh mạng phải khiếp đảm ở nơi 
cọc nhọn. 


4124. Những con người (ấy) đã thốt ra lời rằng: “Ôi, vị vua bất nhân! Đối 
với kẻ đang bị nung nấu ở địa ngục thì khi nào sẽ là sự kết thúc?” 


4125. Khi ấy, trong lúc trăn trọc ở trên giường, tôi (như là) nằm ở địa 
ngục, cả ngày lẫn đêm tôi không ngủ. Với cây cọc nhọn họ làm cho tôi hoảng 
SỢ. 


4126. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Được gì với sự chếnh mảng, với vương 
quốc, với xe cộ, và với binh lực? Chúng không phải là để bám víu, chúng luôn 
luôn làm tôi hãi sợ. 


31 


4127. Được gì cho tôi với các người con trai, với các người vợ, và với 
toàn bộ vương quôc? Hay là ta nên xuât gia, ta nên làm trong sạch đạo lộ tái 
sanh?” 


4128. 4129. Không mong mỏi việc lai vãng ở chiến trường, vào địa vị, tôi 
đã từ bỏ sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng với tất cả các 
loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục yên cương bằng vàng, được cỡi 
bởi các vị trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và móc câu. Bị nóng nảy bởi 
hành động của chính mình, tôi đã ra đi vào đời sống không gia đình. 


4130. 4131. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuần 
chủng, là phương tiện vận chuyền nhanh chóng, được trang hoàng với tất cả các 
loại trang sức, được cỡi bởi các vị trưởng làng có các bàn tay cẦm cung mang áo 
giáp. Sau khi buông bỏ tất cả các thứ ấy, tôi đã ra đi vào đời sống không gia 
đình. 


4132. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn cô xe được trang hoàng với tất cả các 
loại trang sức, có các mảnh da báo và cả da hồ được bày biện, có các ngọn cờ 
được giương cao. Sau khi bảo đem đi tất cả các thứ ấy, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. 


4133. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn con bò cái, tất cả đều mang bầu sữa. 
Sau khi quăng bỏ luôn cả lũ bò cái, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


4134. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn phụ nữ được trang điêm với tât cả các 
loại trang sức, được trang hoàng băng các loại vải vóc nhiêu màu sắc, có các 
bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-n1. 


4135. Các nàng có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có 
eo thon. Tôi đã từ bỏ các nàng đang khóc lóc và đã xuât gia vào đời sông không 
gia đình. 


32 


4136. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn ngôi làng có đầy đủ tất cả. Sau khi 
quăng bỏ vương quốc ấy, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 


4137. Sau khi rời khỏi thành phó, tôi đã đi đến núi Hy-mã-lạp. Tôi đã tạo 
lập khu ấn cư ở bờ sông Bhãgrathi. 


4138. Sau khi xây dựng gian nhà rộng bằng lá, tôi đã xây dựng ngôi nhà 
thờ lửa. Có sự nỗ lực tinh tấn, có tính khăng quyết, tôi sống ở khu ân cư của tôi. 


4139. Và trong lúc tham thiền ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà 
trống vắng, tuy nhiên sự run sợ của tôi là không được biết đến, tôi không nhìn 
thấy sự kinh hoàng và hãi sợ. 


4140. Đắng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Cao Cả, đấng Bi Mẫn, bậc Hiền 
Trí, trong khi chói sáng với ánh sáng trí tuệ đã lập tức hiện khởi ở thế gian. 


4141. Ở lân cận khu ân cư của tôi có con Dạ-xoa có đại thần lực, khi ây 
đã thông báo cho tôi về đức Phật tối thượng đã hiện khởi: 


4142. “Đức Phật bậc Hữu Nhãn tên Sumedha đã hiện khởi ở thế gian. 
Ngài giúp cho tất cả loài người vượt qua. Ngài cũng sẽ giúp cho ngươi vượt 


»” 


qua. 


4143. Sau khi lắng nghe lời nói của con Dạ-xoa, ngay khi ấy sự chân 
động đã xuất hiện (ở tôi). Trong lúc suy nghĩ “Đức Phật! Đức Phật!” tôi đã xếp 
đặt lại khu ấn cư. 


4144. Và sau khi quăng bỏ lửa củi, tôi đã tự sắp xếp thảm trải. Sau khi lễ 
bái khu ấn cư, tôi đã rời khỏi khu rừng. 


33 


4145. Sau khi cầm lẫy trầm hương từ khu rừng ấy, trong khi tìm kiếm vị 
Trời của chư Thiên từ làng này đến làng khác, từ thành phó này đến thành phó 
khác, tôi đã đi đến gần bậc Hướng Đạo. 


4146. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha, 
trong khi công bố về bốn Sự Thật (đã) giác ngộ nhiều người. 


4147. Sau khi đã chắp tay lên và đặt trầm hương ở trên đầu, tôi đã đảnh lễ 
đẳng Toàn Giác và đã nói lên những lời kệ này: 


4148. “Trong khi hoa nhài đang nở rộ, (hương thơm) tỏa ra vùng lân cận. 
Bạch đẳng Anh Hùng, Ngài tỏa ra khắp mọi phương với hương thơm của đức 
hạnh. 


4149. Trong khi các loài hoa campaka, hoa mù u, hoa atimuttaka, hoa dứa 
dại, hoa sãlã đang nở rộ, (hương thơm) tỏa ra theo chiêu gió. 


4150. Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, vị có danh 
tiếng vĩ đại, sau khi nghe được danh thơm của Ngài, con từ núi Hi-mã-lạp đã đi 
đến nơi đây, con xin cúng dường Ngài.” 


4151. Tôi đã thoa trầm hương cao quý lên đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngay khi ấy tôi đã đứng 
yên lặng. 


4152. Đức Thế Tôn tên Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng 
Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 


4153. “Người nào đã ca tụng về đức hạnh của Ta và đã cúng dường trầm 
hương, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


34 


4154. (Người này) sẽ là người cao quý, thăng thắn, có sự huy hoàng, có 
ngôn từ được (người khác) thâu nhận, có hào quang trong hai mươi lăm kiếp. 


4155. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong hai ngàn sáu 
trăm kiếp, và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


4156. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi ba lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương 
diện tính đếm. 


4157. Mệnh chung từ nơi ấy, người này sẽ đi đến bản thể nhân loại, được 
gắn liền với nghiệp phước thiện, sẽ là thân quyến của Phạm Thiên.[6] 


4158. (Sẽ có) người Bà-la-môn tên Bãvarï là vị giảng huấn, thông thạo về 
chú thuật, thông suốt ba tập Vệ-đà, hội đủ ba tướng mạo. 


4159. Sau khi trở thành đệ tử của vị ấy, (người này) sẽ thông thạo về chú 
thuật và sẽ đi đến với đắng Toàn Giác Gotama, bậc cao quý dòng Sakya. 


4160. Người này sẽ hỏi các câu hỏi khôn khéo, sẽ tu tập Đạo Lộ, sẽ biệt 
toàn diện về tât cả các lậu hoặc, và sẽ Niệt Bàn không còn lậu hoặc.” 


4161. Ba loại lửa (tham sân sỉ) của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông không còn 
lậu hoặc. 


4162. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


35 


4163. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4164. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Todeyya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Todeyya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


409. Ký Sự về Trưởng Lão Jatukanni 


4165. Khi ấy, tôi đã là người con trai của nhà triệu phú ở thành phố 
HamsavatI. Tôi được cung ứng và được vây quanh bởi các loại dục lạc. 


4166. Khi ấy, những người ghi dấu các căn nhà đã dựng lên ba tòa nhà. 
Sau khi bước lên tòa nhà, tôi được vây quanh bởi các điệu vũ và lời ca ở tại nơi 
ây. 


4167. Các loại nhạc cụ kết hợp với (âm thanh của) chăm chọe được biểu 
diễn cho tôi. Tất cả những người phụ nữ đang nhảy múa hoàn toàn thu hút tâm ý 
của tôi. 


4168. Những vũ công về các điệu vũ velapika, lãmanika, kuñJaväsI, và 
timajjhika, những người nhảo lộn, và những diễn viên hải luôn luôn vây quanh 
tÔI. 


4169. Có nhiêu nhạc công, những người đánh trông, các diên viên uôn 
dẻo, các vũ công, các diện viên, và ngay cả các kịch sĩ luôn luôn vây quanh tôi. 


36 


4170. Các người thợ hớt tóc, các người hâu tăm, các người đâu bêp, các 
người làm tràng hoa, các người giữ trẻ, các người nhào lộn, các võ sĩ đầu vật, tât 
cả bọn họ luôn luôn vây quanh tôi. 


4171. Trong khi những người này đang đùa giỡn, luyện tập về kỹ xảo, tôi 
không biết đến ngày và đêm tợ như vị Chúa Trời Inda ở cõi trời Tam Thập. 


4172. Những người lữ hành, những người đi đường, tất cả các hành khắt, 
nhiều người bộ hành, trong lúc xin ăn bọn họ thường xuyên đi đến nhà của tôi. 


4173. Các Sa-môn và luôn cả các Bà-la-môn là những Phước Điền vô 
thượng, trong lúc làm tăng trưởng phước báu của tôi, các vị đi đến nhà của tôi. 


4174. Các hạng đạo sĩ che một mảnh vải, đạo sĩ che bằng dây leo, các du 
sĩ ngoại đạo, đạo sĩ có tắm choàng bằng bông hoa, đạo sĩ chống ba cây gậy, đạo 
sĩ có một chòm tóc, tất cả đều đi đến nhà của tôi. 


4175. Các vị đạo lõa thể, các kẻ cướp giật, các người hành pháp trâu bò, 
các người hành pháp chư Thiên, các người tu hạnh bôi trét bụi và bùn đất (ở cơ 
thể), những người này đi đến nhà của tôi. 


4176. Nhiều vị đạo sĩ nhóm parivattaka, nhóm siddhipatta, nhóm 
kondapugganika, các đạo sĩ khổ hạnh, và các người tu ở rừng đi đến nhà của tôi. 


4177. Những người Oddaka, luôn cả các người Ta-mmn, các người Sãkula, 
các người Malayälaka, các người Sabara, và cả các người Yonaka nữa đi đến 
nhà của tôi. 


4178. Tât cả những người xứ sở Andhaka, xứ sở Mundaka, xứ sở Kolaka, 
xứ sở Sãnuvindaka, và xứ sở Trung Hoa xa xôi đi đến nhà của tôi. 


37 


4179. Các người xứ sở Alasandaka, xứ sở Pallavaka, xứ sở Babbara, xứ 
sở Bhagøa, xứ sở Kãrusa, xứ sở Rohita, và xứ sở Cetaputta đi đến nhà của tôi. 


4180. Các người xứ sở Madhuraka, xứ sở Kosalaka, xứ sở Kãsika, xứ sở 
Hatthiporika, xứ sở Isinda, luôn cả các người xứ sở Makkala đi đên nhà của tôi. 


4181. Các người xứ sở Celavaka, xứ sở Aramma, xứ sở Okkala, xứ sở 
Meghala, xứ sở Khuddaka, luôn cả xứ sở Suddaka đi đên nhà của tôi. 


4182. Các người xứ sở Rohana, xứ sở Sindhava, xứ sở Cltaka, xứ sở 
Ekakannmika, xứ sở Suraftha, và xứ sở Aparanta đi đên nhà của tôi. 


4183. Các người xứ sở Supparaka, xứ sở Kikumara, xứ sở Malaya, xứ sở 
Sonnabhuimika, xứ sở ValjI, và xứ sở Tara, tât cả bọn họ đi đên nhà của tôi. 


4184. Những người làm ống thôi, những người thợ dệt, những người thợ 
thuộc da, những người thợ mộc, những người thợ rèn, và những người thợ làm 
đồ gốm đi đến nhà của tôi. 


4185. Những người thợ làm ngọc, thợ làm kim khí, thợ kim hoàn, người 
buôn vải, và thợ làm chì, tất cả đi đến nhà của tôi. 


4186. Những người thợ làm tên, thợ tiện gỗ, thợ dệt, và những người làm 
hương liệu, những người thợ nhuộm, và những người thợ may đi đến nhà của 
tôI. 


4187. Những người buôn dầu, những người vận chuyền gỗ, những người 
vận chuyên nước, những người đưa tin, những người đầu bếp, và những người 
bảo quản vật thực đi đến nhà của tôi. 


38 


418§. Những người gác công, những người hộ vệ, những người canh 
ngục, những người đồ bỏ rác bông hoa, các nài voi, các quản tượng đi đến nhà 
của tôi. 


4189. Tôi đã dâng đến vị Đại Vương Änanda là người bị xao lãng. Tôi 
làm đây đủ sự thiếu hụt (của đức vua) bằng châu báu có bảy màu sắc. 


4190. Những người đã được tôi đề cập đến là những nhóm người có màu 
da khác nhau. Sau khi biết được tâm của họ, tôi đã làm thỏa mãn họ bằng châu 
báu. 


4191. Trong khi họ đang nói những lời vui vẻ, trong khi những cái trống 
lớn được võ vang lên, trong khi họ đang thôi những chiếc tù và vỏ Ốc, tôi sướng 
vui ở tại ngôi nhà của chính mình. 


4192. 4193. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, đắng Lãnh Đạo 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn ấy, được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị tỳ khưu là 
các bậc Lậu Tận có năng lực, đã ngự đến ở trên đường, trong lúc đang tỏa sáng 
tất cả các phương tợ như cây đèn chiếu sáng. 


4194. Tất cả các chiếc trống lớn được vỗ lên trong khi bậc Lãnh Đạo Thế 
Gian đang đi. Hào quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh mặt trời đã mọc lên cao. 


4195. Do ánh hào quang đã đi vào dầu chỉ bằng cánh cửa số, ở trong gian 
nhà ngay lập tức đã có ánh sáng vô cùng bao la. 


4196. Sau khi nhìn thấy ánh hào quang của đức Phật, tôi đã nói với đám 
đông rằng: “Chắc chăn rằng đức Phật tối thượng đã đi đến con đường này.” 


4197. Tôi đã cấp tốc bước xuống khỏi tòa nhà và đã đi đến khu phố chợ. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã nói lời nói này: 


39 


4198. “Xin đức Phật đắng Lãnh Đạo Padumuttara hãy thương tưởng đến 
con.” Bậc Hiền Trí ây đã nhận lời cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. 


4199. Sau khi thỉnh mời, tôi đã hướng dẫn bậc Toản Giác đi đến ngôi nhà 
của mình. Tại nơi Ấy, tôi đã làm toại ý bậc Đại Hiên Trí với cơm ăn và nước 
uông. 


4200. Biết được thời điểm đã thọ thực xong của đức Phật tối thượng như 
thế Ấy, tôi đã phục vụ đức Phật tối thượng bằng một trăm khúc tấu nhạc. 


4201. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở trong nhà và đã nói lên những lời kệ này: 


4202. “Người nào đã phục vụ Ta bằng các khúc tấu nhạc và đã dâng cúng 
ta cơm ăn nước uống, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 


4203. Sau khi đã có đồi dào về lương thực, với vàng, với thức ăn, người 
nam này sẽ cho thực hiện bốn châu lục thành một vương quốc. 


4204. (Người này) sẽ thọ trì năm giới cắm và sau đó là mười đường lôi về 
(thiện) nghiệp. Sau khi thọ trì và trong lúc hành theo, người này sẽ chỉ dạy hội 
chúng. 


4205. Một trăm ngàn nữ nhân được trang điểm sẽ thường xuyên trình tấu 
nhạc cụ cho người này; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


4206. (Người này) sẽ sướng vui ở thê giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quôc sáu mươi bôn lân. 


40 


4207. Và (người này) sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương sáu mươi 
bốn lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 


4208. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


4209. (Người này) sẽ sanh vào bản thể Thiên nhân hay loài người. Người 
này sẽ có của cải không bị thiếu hụt và sẽ đi đến bản thể loài người. 


4210. Sau khi trở thành vị giảng huấn, thông suốt ba tập Vệ-đà, trong lúc 
tầm cầu mục đích tối thượng, (người này) sẽ đi đó đây ở trái đất này. 


4211. Về sau, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, người này sẽ xuất gia 
và sẽ thỏa thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


4212. Người này sẽ làm hài lòng đắng Toàn Giác Gotama bậc cao quý 
dòng Sakya, sẽ thiêu đốt các phiền não, và sẽ trở thành vị A-la-hán.” 


4213. Giờ đây, tôi sống trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya 
không bị hãi sợ, tợ như con cọp chúa ở trong rừng, như là con sư tử vua của loài 
thú. 


4214. Tôi không nhìn thây sự tái sanh của tôi ở thê giới chư Thiên hoặc ở 
loài người, ở nơi nghèo khó hoặc ở vào khô cảnh; điêu này là quả báu của việc 
phục vụ. 


4215. Tôi đã được găn liên với sự độc cư, được an tịnh, không còn mâm 
mông tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tró1), tôi sông không còn lậu hoặc. 


41 


4216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đót, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jatukanni đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Jatukanni là phần thứ chín. 


--ooOO-- 


410. Ký Sự về Trưởng Lão Udena 


4219. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Paduma, có khu ân 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo 
lập. 


4220. Các con sông chảy qua nơi ây có những bên nước cạn xinh xăn làm 
thích ý. Các con sông luôn luôn có nước trong, có nước mát, xinh đẹp. 


4221. Có các loài cá như là cá pathmna, cá pävusa, cá valaJa, cá muñJa, và 
cá rohita. Những loài cá này thường xuyên sông ở dòng sông, đông thời làm cho 
các con sông trở nên rực rỡ. 


4222. (Các con sông) được che phủ bởi các cây xoài và cây mận. Tương 
tợ như thế, có các cây bông hường, cây tilaka, cây bả đậu, cây hoa kèn làm cho 
khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


42 


4223. Các cây ankolaka, cây bimbijãla, và cây mãyãkãrï được trổ hoa, 
trong khi tỏa ra hương thơm chúng làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4224. Các cây atimutta, cây sattalika, cây nãga, và cây sãlã được trổ hoa, 
trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở 
niên rực rỡ. 


4225. Các cây kosamba, cây salala, cây nIpa, và cây atthanga khéo được 
trô hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 


4226. Ở khu ân cư có nhiều loại trái cây như trái haritaka, trái amalaka, 
trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhTtaka, trái táo, trái bhallataka, và trái billa. 


4221. Tại nơi ấy, ở khu ân cư của tôi các cây kalamba, cây kandalï trỗ 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 


4228. Các cây asokapIndl, cây varI, và cây nimba được trô hoa, trong khi 
tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4229. Các cây punnäga, cây giripunnäaga, cây timira ở tại nơi ây được trô 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 


4230. Các cây niggundl, cây siriniggundl, cây campa ở tại nơi này được 
trô hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ấn cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 


4231. Không xa có cái hồ nước được líu lo bởi loài ngỗng đỏ, được che 
phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các bông sen xanh và các bông sen đỏ. 


43 


4232. Có bên nước cạn xinh xăn làm thích ý, có nước trong, có nước mát, 
trong vắt tương tợ ngọc pha-lê, (cái hô nước) làm cho khu ân cư của tôi trở nên 
TỰC TỠ. 


4233. Ở tại nơi ây, có các bông sen xanh, các bông sen trăng, và các bông 
sen đỏ nở rộ. Được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, (cái hô nước) làm cho khu 
ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4234. Có các loại cá như là cá pathTna, cá pävusa, cá valaja, cá muñJa, cá 
rohita. Và trong khi thơ thân ở tại nơi ây, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 


4235. Có các con cá sâu kumbhila, cá sâu sumsumãra, các con rùa, các 
con gaha, các con răn, và các con mãng xà làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực 
TỠ. 


4236. Và ở tại nơi ây có các loài sông ở sông như chim bô câu, ngông 
trỜI, ngỗng đỏ, chìm le le, chìm sáo, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở nên 
TỰC TỠ. 


4237. Các cây nayita, cây ambagandhi, và cây dừa dại ở tại nơi ấy được 
trô hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 


4238. Có các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, và linh câu, trong khi đi 
lang thang ở khu rừng bao la chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4239. Có các vị (đạo sĩ) mang các búi tóc, có y choàng là tấm da đê, trong 
khi đi lang thang ở khu rừng bao la các vị làm cho khu ấn cư của tôi trở nên rực 
TỠ. 


44 


4240. Các vị này mặc các tâm da dê, cân trọng, có hành vi thanh tịnh, có 
hành trang ít ỏI, tât cả các vị ây làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4241. Lúc bây giờ, các vị đã câm lây túi vật dụng rôi đi sâu vào rừng. 
Trong khi thọ thực các rễ và trái cây, các vị thường xuyên sống ở khu ẩn cư. 


4242. Các vị ấy không đem lại củi (và) nước rửa chân. Do năng lực của 
tất cả các vị (các vật dụng) được tự chúng mang lại. 


4243. Có tám mươi bôn ngàn vị ân sĩ đã tụ hội ở tại nơi này. Tât cả các vị 
này là các vị tâm câu mục đích tôi thượng, có thiên chứng. 


4244. Là các đạo sĩ khô hạnh, có sự hành trì Phạm hạnh, đang năng nỗ 
trong việc duy trì sự nhập định, có sự di chuyển ở không trung, tất cả các vị 
thường xuyên sông ở khu ân cư. 


4245. Mỗi năm ngày, các vị tụ hội lại, có sự chăm chú, có hành vi thanh 
tịnh. Sau khi đảnh lễ lẫn nhau, các vị ra đi bằng hướng đối nghịch. 


4246. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Trong khi hủy diệt điều tăm tối ấy, đắng Chiến Thắng đã tức thời hiện 
khởi. 


4247. Ở lân cận khu ân cư của tôi có con Dạ-xoa có đại thần lực. Khi Ấy, 
nó đã thông báo cho tôi về đắng Toàn Giác bậc Lãnh Đạo Padumuttara rằng: 


4248. “Thưa ngài, đức Phật bậc Đại Hiền Trí Padumuttara này đã xuất 
hiện. Ngài hãy mau đi đến và phục vụ bậc Toàn Giác.” 


45 


4249. Sau khi lắng nghe lời nói của con Dạ-xoa, khi ấy với tâm ý trong 
sạch, tôi đã xếp đặt lại khu ấn cư và đã lìa khỏi khu rừng. 


4250. Như là mảnh vải đang bốc cháy, sau khi lìa khỏi khu ân cư tôi đã 
trú ngụ (chỉ) một đêm và đã đi đến gặp đấng Hướng Đạo. 


4251. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi công bồ về bốn Sự Thật đã thuyết giảng về vị thế Bắt Tử. 


4252. Sau khi cầm lấy đóa sen khéo được nở rộ, tôi đã đi đến gần bậc Đại 
Án Sĩ. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


4253. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara, 
tôi đã khoác tắm da dê một bên vai rồi đã ngợi ca đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
rằng: 


4254. “Đắng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc sống ở thế gian này với 
trí tuệ nào, tôi sẽ tán đương trí tuệ ấy. Xin các người hãy lắng nghe tôi nói. 


4255. Sau khi cắt đứt dòng chảy luân hồi, Ngài đã giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, họ vượt qua dòng chảy 
ái dục. 


4256. Bạch đắng Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thầy, là biểu 
hiệu, là ngọn cờ, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, là ngọn 
đèn của chúng sanh. 


4257. Bạch đẳng Toàn Tri, cho đến những người được gọi là các bậc Xa 
Phu có đồ chúng ở trên thế gian, Ngài là đắng Cao Cả, tất cả những người ấy 
đều được gộp chung lại ở Ngài. 


46 


4258. Bạch đẳng Toàn Tri, bằng trí tuệ của Ngài, Ngài đã giúp cho nhiều 
người vượt qua. Sau khi đi đến diện kiến Ngài, họ sẽ được châm dứt khô đau. 


4259. Bạch đẳng Hữu Nhãn, bạch đắng Đại Hiền Trí, những hương thơm 
nào đã được sanh lên và tỏa ra ở thế gian, không có gì sánh bằng hương thơm ở 
Phước Điền của Ngài. 


4260. Bạch đắng Hữu Nhãn, Ngài giúp cho thoát khỏi sự sanh vào loài 
thú, địa ngục. Bạch đắng Đại Hiền Trí, Ngài giảng giải về Đạo Lộ an tịnh, 
không còn tạo tác.” 


4261. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padunuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 


4262. “Người nào được tịnh tín đã tự tay mình cúng dường trí tuệ của Ta, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


4263. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.” 


4264. Tôi đã nhận lãnh điều lợi ích đã được đạt thành một cách tốt đẹp. 
Sau khi làm hài lòng bậc có sự hành trì tốt đẹp, sau khi biết toàn diện về tất cả 
các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


4265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4266. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


47 


4267. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udena đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Udena là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ trưởng lão Metteyya, vị Punnaka, vị Mettagu, luôn cả vị Dhotaka, vị 
Upasrva, vị Nanda, và vị Hemaka là vị thứ bảy ở nơi Ấy, vị Todeyya, vị 
JatukanmT, và vị Udeno có danh vọng lớn lao. Ở đây là ba trăm câu kệ và thêm 
vào tám mươi ba câu. 


Phẩm Metteyya là phẩm thứ bốn mươi mốt. 


--0oOoo-- 
XLII. PHẨM BHADDÄLI 
411. Ký Sự về Trưởng Lão Bhaddäli 


4268. Bậc Toàn Giác tên Sumedha, đâng BI Mân cao cả, vị Hiên Trí, bậc 
Cao Cả của thê gian có ước muôn độc cư nên đã đi đên núi HI-mã-lạp. 


4269. Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc 
Tối Thượng Nhân Sumedha đã xếp chân kiết già rồi ngồi xuống. 


4270. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha ấy đã thể nhập vào định. Đức 
Phật bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. 


4271. Tôi đã cầm lấy túi vật dụng rồi đã đi sâu vào khu rừng. Tại nơi ấy, 
tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu 
hoặc. 


48 


4272. Khi ấy, tôi đã cầm lấy cây chổi và đã quét khu ân cư. Sau khi dựng 
lên bốn cây cọc, tôi đã tạo nên cái mái che. 


4273. Sau khi mang lại bông hoa säalã, tôi đã che phủ mái che. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Như Lai. 


4274. Người ta nói về bậc thông thái có trí tuệ bao la là '“Sumedha.” Ngài 
đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này. 


4275. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Quả 
nhiên, đức Phật tối thượng bậc Hữu Nhãn (đã) thuyết giảng Giáo Pháp. 


4276. Đắng Toàn Giác tên Sumedha, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã 
ngồi xuống ở hội chúng chư Thiên và đã nói lên những lời kệ này: 


4271. “Người nào đã duy trì mái che được che phủ bằng bông hoa sãlã 
cho Ta suốt bảy ngày, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 


4278. Dâu trở thành vị Thiên nhân hay nhân loại, (người này) sẽ có làn da 
màu vàng chói, sẽ có của cải dôi dào, sẽ có sự thọ hưởng các dục lạc. 


4279. Sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng với tất cả 
các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục yên cương bằng vàng. 


4280. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có các bàn tay câm giáo và móc 
câu, chúng sẽ đi đên phục vụ người nam này sáng chiêu. Được hộ tông bởi 
những con long tượng ây, người nam nảy sẽ vui sướng. 


49 


4281. Sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu với sự sanh ra được thuần 
chủng, là phương tiện vận chuyền nhanh chóng, được trang hoàng với tất cả các 
loại trang sức. 


4282. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có mang cung với gươm, chúng sẽ 
thường xuyên hộ tống tôi; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


4283. Sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng với tất cả các loại trang 
sức, có các mảnh da báo và cả da hô được bày biện, có các ngọn cờ được 
Ø1ương cao. 


4284. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có các tay cầm cung mang áo giáp, 
chúng sẽ thường xuyên hộ tống tôi; điều này là quả báu của việc cũng dường 
đức Phật. 


4285. Sẽ luôn luôn hiện hữu sáu mươi ngàn ngôi làng có đây đủ tất cả, có 
tải sản và lúa gạo đôi dào, được thành công tôt đẹp về mọi mặt; điêu này là quả 
báu của việc cúng dường đức Phật. 


4286. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 
gôm bôn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tông người này; điêu này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 


4287. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn tám 
trăm kiếp, và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


4288. Và (người này) sẽ cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương điện tính đếm. 


4289. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


50 


4290. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
sông không còn lậu hoặc.” 


4291. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian cách đây ba mươi ngàn 
kiếp, trong khoảng thời gian này tôi đã tầm cầu vị thế Bất Tử. 


4292. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp là tôi đã 
hiểu được Giáo Pháp, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã 
được thực hành. 


4293. Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi tán dương trí tuệ của Ngài, con đã đạt được vị 
thế Bất Động. 


4294. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đêu được sung sướng ở tât cả các nơi, là quả báu của tôi vê việc tán 
dương trí tuệ. 


4295. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuôi cùng trong sự luân 
chuyên. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi 
sông không còn lậu hoặc. 


4296. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4297. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


31 


4298. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhaddäli đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bhaddãli là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


412. Ký Sự về Trưởng Lão Ekachattiya 


4299. Ở bờ sông Candabhãgã có khu ân cư của tôi đã khéo được xây 
dựng, có gian nhà rộng bằng lá được rải cát vô cùng tinh khiết đã khéo được tạo 
lập. 


4300. Cơn sông nhỏ có bờ nước lúp xúp, có bãi nước cạn xinh xăn làm 
thích ý, có đủ các loài cá và rùa, được loài cá sâu lai vãng. 


4301. Có các con gâu, công, báo, chim cu rừng, và chìm sáo. Chúng hót 
líu lo vào mọi lúc, làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4302. Có các chìm cu cu có âm giọng lôi cuôn và các con thiên nga có âm 
điệu ngọt ngào. Chúng hót líu lo tại nơi ây, làm cho khu ân cư của tôi trở nên 
TỰC TỠ. 


4303. Có các con sư tử, cọp, heo rừng, chó sói, chó rừng, và linh câu. 
Chúng gâm rú ở nơi hiêm trở của ngọn núi, làm cho khu ân cư của tôi trở nên 
TỰC TỠ. 


4304. Có các con linh dương, nai, chó rừng, lợn rừng. Nhiêu con gâm rú 
ở nơi hiêm trở của ngọn núi, làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


52 


4305. Có các loại cây uddalaka, cây campaka, cây patalT, cây sindu- 
varaka, cây atimutfa, và cây asoka nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 


4306. Có các loại cây añkola, cây yũthika, luôn cả cây sattalT, cây 
bimbiJalika, cây kannmika, và cây kanmikãra nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 


4307. Có các loại cây nãga, cây sãlã, cây salala, cây sen trắng được trô 
hoa ở nơi đây. Trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4308. Có các loại cây aJJuna, cây asana, và cây mahanama được trô hoa ở 
nơi đây, có các cây salã và các bông hoa của cây kê làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 


4309. Có các cây xoài, cây mận đỏ, cây tilaka, cây nimba, và cây 
sãlakalyãnT, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 


4310. Có các loại cây asoka, cây kapittha, và cây bhaginimala được trỗ 
hoa ở nơi đây, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ân 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4311. Các loại cây kadamba, luôn cả các cây chuôi, và cây 1siImugga đã 
được gieo trồng, chúng thường xuyên trïu nặng những trái làm cho khu ân cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 


4312. Có những loại cây có trái như cây harTtaka, cây amalaka, cây xoải, 
cây mận đỏ, cây vibhTtaka, cây táo, cây bhallãtaka, và cây billa ở khu ân cư của 
tôi. 


53 


4313. Không xa có cái hồ nước khéo được thiết lập làm thích ý, được che 
phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các bông sen đỏ và các bông sen xanh. 


4314. Có những đóa sen đỏ đang tượng hình, các đóa hoa khác nở hoa có 
tua nhụy, luôn cả các đóa có các cánh hoa rủ xuông, chúng nở hoa ở khu ân cư 
của tôi. 


4315. Có các loại cá như là cá pathTna, cá pävusa, cá valaJa, cá muñJa, cá 
rohita. Trong khi thơ thân ở làn nước trong, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 


4316. Có mùi thơm của xoải được thoảng qua và có các cây dứa dại ở dọc 
bờ sông. Trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 


4317. Có mật tiệt ra từ củ sen, có sữa và bơ lỏng từ các rê và ngó sen. 
Trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở 
nên rực Tỡ. 


4318. Ở nơi ây có cát sáng chói được trải ra và được ve vãn bởi làn nước 
với các bông hoa tàn đã được nở rộ giờ yên nghỉ, chúng làm cho khu ân cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 


4319. Các vị (đạo sĩ) mang búi tóc rôi, có y choàng là tâm da dê, tât cả 
đêu mặc y phục băng vỏ cây, họ làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4320. Và (các vị ây) nhìn với khoảng cách của cán cảy, cân trọng, có 
hành vi thanh tịnh, không mong mỏi về sự thọ hưởng các dục lạc, sông ở khu ân 
cư của tôi. 


34 


4321. Tât cả các vị có (lông) nách, móng tay chân, và các lông được mọc 
đài, có răng bân, có đâu lâm bụi, mang bụi dơ (ở thân), sông ở khu ân cư của 
tôI. 


4322. Và các vị ây đã đạt đên sự toàn hảo vê các thăng trí, có sự di 
chuyển ở không trung. Trong khi bay lên bầu trời, các vị này làm cho khu ân cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 


4323. Khi ấy, được tùy tùng bởi những người học trò ấy, tôi sống ở khu 
rừng. Luôn luôn thể nhập vào thiền, tôi không biết đến ngày và đêm. 


4324. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, bậc Đại Hiền Trí, đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian Atthadassĩ, trong khi xua đi điều tăm tối ấy đã hiện khởi. 


4325. Rối có người học trò nọ đã đi đến gặp tôi. Người ấy có ý định học 
về các chú thuật và sáu phần về danh hiệu và tướng số (và đã nói rằng): 


4326. “Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Atthadassĩ đã xuất hiện ở thế gian. 
Trong khi công bố về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về vị thế Bất Tử.” 


4327. Được hớn hở vui mừng hoan hÿ, có khuynh hướng đi đến với Giáo 
Pháp, tôi đã rời khỏi khu ân cư và đã nói lời nói này: 


4328. “Đức Phật có ba mươi hai hảo tướng đã xuất hiện ở thế gian. Các 
người hãy đi đến, tất cả chúng ta sẽ đi gặp đẳng Chánh Đăng Giác.” 


4329. Là những người tầm cầu mục đích tối thượng, có sự đáp ứng theo 
lời giáo huấn, đã hướng đến sự toàn hảo trong Chánh Pháp, các vị ấy đã đồng ý 
rằng: “Lành thay!” 


55 


4330. Khi ấy, trong lúc tầm cầu mục đích tôi thượng, các vị (đạo sĩ) mang 
các búi tóc ấy, có y choàng là tắm da đê, đã rời khỏi khu rừng. 


4331. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn Atthadassĩ vị có danh tiếng lớn lao 
trong khi công bồ về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 


4332. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng màu trắng và đã che cho đức Phật tối 
thượng. Sau khi năm giữ (chiếc lọng) trong một ngày, tôi đã đảnh lễ đức Phật 
tối thượng. 


4333. Kế đó, đức Thế Tôn, đắng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân 
Ngưu Atthadassĩ đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 
này: 


4334. “Người nào được tịnh tín nắm giữ chiếc lọng (che) cho Ta bằng các 
bàn tay của mình, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


4335. Khi người này được sanh lên, ở bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
sẽ có chiếc lọng luôn luôn che cho người này; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng chiếc lọng. 


4336. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong bảy mươi bảy 
kiếp, và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 


4337. Và sẽ trở thành vị Thiên Vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thô vương 
quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


433§. Vào một ngàn tám trăm kiếp, bậc Hữu Nhãn Gotama, đẳng cao quý 
dòng Sakya, trong khi xua đi điều tăm tối ấy, sẽ hiện khởi. 


56 


4339. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
sông không còn lậu hoặc.” 


4340. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm là đã năm giữ chiếc lọng (che) 
cho đức Phật, trong khoảng thời gian này, tôi không biết đến việc không được 
che bởi chiếc lọng trắng 


4341. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuôi cùng trong sự luân 
chuyên. Việc năm giữ chiệc lọng được vận hành liên tục đên tận ngày hôm nay. 


4342. Ôi, việc làm đã được tôi khéo thực hiện đến (đức Phật) Atthadassĩ 
như thế Ấy. Tôi đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 


4343. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4344. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4345. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekachattiya[7] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekachattiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo—— 


57 


413. Ký Sự về Trưởng Lão Tinasiilakachadaniya 


4346. Lúc bấy giờ, tôi đã suy xét về sự sanh, sự già, và sự chết. Sau khi 


lìa khỏi sự sống chung, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 


4347. Trong khi tuần tự du hành, tôi đã đi đến bờ sông Gangã. Ở tại nơi 
ây, tôi đã nhìn thấy khoảnh đất nỗi cao lên ở bờ sông Gaủgã. 


4348. Sau khi tạo lập khu ân cư ở tại nơi ấy, tôi sống ở khu ấn cư. Đường 
kinh hành của tôi đã khéo được thực hiện, được lai vãng bởi các bầy chìm khác 
loại. 


4349. Chúng đến gần tôi, và trở nên quen thuộc. Và chúng hót líu lo một 
cách quyến rũ. Trong khi đùa vui với chúng, tôi sống ở khu ân cư. 


4350. Ở lân cận khu ấn cư của tôi, có con sư tử (vua của loài thú) đi khắp 
bôn phương. Sau khi rời khỏi chô trú ân, nó đã gâm lên như là tiêng sâm. 


4351. Và khi con nai chúa gào thét, nụ cười đã xuất hiện ở tôi. Trong lúc 
tìm kiếm con nai chúa, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


4352. Sau khi nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, vị Trời của chư 
Thiên, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường nhụy bông 
hoa nãga. 


4353. Tôi đã ca tụng đắng Lãnh Đạo Thế Gian như là mặt trời đang mọc 
lên, như là cây sãlã chúa đã được trổ hoa, như là vì sao osadhï đang chiều sáng. 


58 


4354. “Bạch đắng Toàn Tri, Ngài đã giải thoát thế gian này luôn cả chư 
Thiên bằng trí tuệ của Ngài. Sau khi làm cho Ngài hài lòng, (chúng sanh) được 
hoàn toàn giải thoát khỏi sự sanh. 


4355. Bạch đẳng Toàn Tri, do sự không nhìn thấy chư Phật là các vị có 
sự nhìn thấy tất cả, (chúng sanh) bị xâm chiếm bởi ái dục sân hận (rồi) rơi vào 
địa ngục Vô Gián. 


4356. Bạch đẳng Toàn Tri, bạch đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi đi đến 
diện kiến Ngài, tất cả được giải thoát khỏi hữu (và) chạm đến Đạo Lộ Bất Tử. 


4357. Khi chư Phật, các bậc Hữu Nhãn, các đẳng Phát Quang xuất hiện, 
sau khi thiêu đốt các phiền não các Ngài thị hiện ánh sáng.” 


4358. Sau khi tán dương đắng Toàn Giác Tissa, bậc Lãnh Đạo cao cả của 
thế gian, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường hoa 
tinasula. 


4359. Sau khi biết được ý định của tôi, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa đã 
ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi đã nói lên những lời kệ này: 


4360. “Người nào được tịnh tín tự tay mình che phủ Ta bằng các bông 
hoa, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


4361. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi lăm lần, và sẽ trở thành 
đẳng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lần. 


4362. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Và (đó là) kết quả về hành động của người ấy do sự cúng dường 
các bông hoa. 


59 


4363. Và người nam này, được gắn liền với nghiệp phước thiện, khi đã 
gội đầu xong nếu ao ước về bông hoa, (bông hoa) sẽ hiện ra ở phía trước. 


4364. (Nếu người này) ước muốn bất cứ điều gì với các dục, chính điều 
ây sẽ hiện ra. Sau khi làm tròn đủ ý định, (người này) sẽ Niết Bàn không còn lậu 
hoặc.” 


( Tụng phẩm thứ mười tám). 


4365. Có sự nhận biết mình, có niệm (đầy đủ), tôi đã thiêu đốt các phiền 
não. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


4366. Trong khi đi kinh hành, trong khi nằm, trong khi ngồi, hay trong 
khi đứng, tôi sống thường xuyên tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. 


4361. Ở tại nơi Ấy, tôi không có sự thiếu hụt về y phục, vật thực, thuốc 
men, và chỗ nằm ngồi; điều này là quả báu của việc cũng đường đức Phật. 


4368. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thế Bất Tử, thanh tịnh, vô thượng. 
Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


4369. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


4370. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


60 


4371. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4372. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tinasilakachadaniya[8] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinasulakachadaniya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


414. Ký Sự về Trưởng Lão Madhumamsadäyaka 


4373. Tôi đã là người bán thịt heo ở thành phố Bandhumati. Sau khi nâu 
chín phôi và lòng, tôi trộn chung vào món thịt ngọt. 


4374. Tôi đã đi đến nơi tụ hội (của các vị tỳ khưu) và đã nhận lấy một 
bình bát. Sau khi chứa đây bình bát ấy, tôi đã dâng lên hội chúng tỳ khưu. 


4375. Khi ấy, vị tỳ khưu trưởng lão lớn nhất tại nơi ấy đã chúc phúc cho 
tôi rằng: “Với sự đầy đặn của bình bát này, mong rằng con sẽ đạt được sự an lạc 
sung mãn. 


4376. Được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, con sẽ thọ hưởng hai sự 
thành tựu (trời người), trong khi kiếp cuối cùng đang hiện hữu con sẽ thiêu đốt 
các phiền não.” 


4371. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Tại nơi ây, tôi có thức ăn, tôi có nước uông, và tôi đạt được sự an lạc sung 
mãn. 


61 


4378. Khi ở mái che hoặc ở gôc cây, tôi đã nhớ lại việc làm trước đây. 
Ngay lập tức có trận mưa vê cơm ăn và nước uông đô mưa xuông cho tôi. 


4379. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuôi cùng trong sự luân 
chuyên. Ngay cả ở đây, cơm ăn và nước uông đô mưa xuông cho tôi trong mọi 
thời điềm. 


4380. Do chính sự dâng cúng thịt ấy, sau khi trải qua các kiếp sống, sau 
khi biết toàn điện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


4381. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng thịt 
ngọt. 


4382. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4383. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4384. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Madhumamsadayaka[9] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Madhumamsadäyaka là phân thứ tư. 


--ooOoo—— 


62 


415. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgapallavaka 


4385. Tôi (đã) sống ở vườn thượng uyên của thành phố Bandhumat. 
Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngồi xuống ở gần nơi khu ân cư của tôi. 


4386. Tôi đã cầm lây chỗồi non của cây nãga và đã dâng lên đức Phật. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đẳng Thiện Thệ. 


4387. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường chổi non trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


4388. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4389. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4390. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nagapallavaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nãgapallavaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


416. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadipiya 


4391. Khi bậc Thiện Thệ, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha viên tịch 
Niết Bàn, tất cả chư Thiên cùng nhân loại đã cúng đường đến bậc Tối Thượng 
Nhân. 


63 


4392. Và khi đắng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha được đưa lên giàn hỏa 
thiêu, mọi người cúng dường lễ hỏa táng của bậc Đạo Sư tùy theo năng lực của 
mình. 


4393. Tôi đã thắp lên ngọn đèn ở không xa giàn hỏa thiêu cho đến khi 
mặt trời mọc lên. Ngọn đẻn đã chiếu sáng đến tôi. 


4394. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


4395. Tại nơi Ấy, có cung điện đã khéo được kiến tạo dành cho tôi được 
biết tên là “EkadTpi.” Có một trăm ngàn ngọn đèn đã cháy sáng ở cung điện của 
tôi. 


4396. Thân hình của tôi luôn luôn chiêu sáng tợ như mặt trời đang mọc 
lên. Với tât cả các hào quang của cơ thê, tôi luôn luôn có được ánh sáng. 


4397. Bằng mắt, sau khi đã vượt lên ngọn núi, xuyên qua bức tường, 
xuyên qua tảng đá, tôi (có thể) nhìn thấy xung quanh một trăm do-tuần. 


4398. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên bảy mươi bảy lần. Và tôi đã 
cai quản Thiên quốc ba mươi mốt lần. 


4399. Và tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương hai mươi tám lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


4400. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Ngay cả khi đi vào bụng mẹ, mắt của tôi không nhắm lại. 


64 


4401. Bốn tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Chưa đây nửa tháng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


4402. Tôi đã làm cho Thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả phiền não đã được cắt lìa; điều này là quả báu của một ngọn 
đèn. 


4403. Tôi (có thể) nhìn thấy sau khi đã vượt lên thậm chí toàn bộ ngọn 
núi, xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá; điều này là quả báu của một ngọn 
đèn. 


4404. Đối với tôi các sự gập ghènh trở thành bằng phẳng, bóng đen 
không được biết đến, tôi không nhìn thấy sự tăm tối; điều này là quả báu của 
một ngọn đẻn. 


4405. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cây đèn trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một ngọn đẻn. 


4406. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4407. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4408. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão EkadTpiya[ 1 1] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekadipiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


65 


417. Ký Sự về Trưởng Lão Ucchañgapupphiya 


4409. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Bandhumati. Sau khi 
chất đầy ở bên hông, tôi đã đi đến khu phó chợ. 


4410. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn đắng Lãnh Đạo Thế Gian, với năng 
lực lớn lao, dẫn đầu hội chúng tỳ khưu đi ra. 


4411. Sau khi nhìn thấy đắng Quang Đăng của thế gian Vipassĩ, vị giúp 
cho thế gian vượt qua, tôi đã lấy ra bông hoa từ bên hông và đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng. 


4412. (Kê từ khi) tôi đã cũng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


4413. Các phiền não của tôi đã được thiêu đót, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4414. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4415. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ucchañgapupphiya[12] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ucchañgapupphiya là phần thứ bảy. 


--ooOo-- 


66 


418. Ký Sự về Trưởng Lão Yãgudãyaka 


4416. Lúc bấy giờ, sau khi tiếp đãi người khách của tôi, tôi đã đi đến ngôi 
làng nhỏ. Sau khi nhìn thấy con sông bị tràn ngập, tôi đã đi đến tu viện của hội 
chúng. 


4417. Là những vị chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ bỏ (đầu đà), 
chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị trí tuệ ấy sống ở tu viện của 
hội chúng. 


4418. Sự đi lại của các vị đã được giải thoát tốt đẹp như thế ấy là bị gián 
đoạn. Các vị ấy không đi để khất thực chính vì dòng sông ngăn trở. 


4419. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã lấy gạo của tôi rồi đã dâng cúng vật thí là cháo. 


4420. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cháo đến năm vị. Được 
hài lòng với việc làm của chính mình, tôi đã đi đến cõi Đạo Lợi. 


4421. Và có cung điện làm bằng ngọc ma-ni dành cho tôi được tạo ra ở 
hội chúng Tam Thập. Được gần gũi với đám nữ nhân, tôi vui thích ở cung điện 
tuyệt VỜI. 


4422. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
lần. Tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương cai quản lãnh thổ rộng lớn ba mươi lần. 


4423. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ở thế giới chư Thiên hoặc ở loài người, tôi đều thọ hưởng danh 
VỌnỢ. 


67 


4424. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Khi tóc được cạo bỏ, tôi đã thấu triệt tất cả. 


4425. Trong khi biết chắc rằng thân thể là sự suy tàn hoặc là sự hoại diệt 
cũng thể, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán trước việc thọ trì điều học. 


4426. Sự bó thí cao quý của tôi đã được bồ thí tốt đẹp, việc đổi trao đã 
được gắn liền tốt đẹp. Do chính việc dâng cúng cháo ấy, tôi đã đạt đến vị thế 
Bắt Động. 


4427. Tôi không biệt đên sự sâu muộn, sự than vãn, sự bệnh tật, sự lo 
lăng, sự bực bội của tâm đã được sanh khởi; điêu này là quả báu của việc dâng 
cúng cháo. 


4428. Sau khi dâng cúng cháo ở Phước Điền vô thượng của hội chúng, tôi 
thọ hưởng năm điều lợi ích. Ôi tính chất đã được hiến dâng tốt đẹp của món 
cháo! 


4429. Sự không bị bệnh, có sắc đẹp, chuyên chú vào Giáo Pháp, đạt được 
cơm nước, tuổi thọ là điều (lợi ích) thứ năm đối với tôi. 


4430. Bất cứ người nào trong khi sanh khởi niềm phấn khởi, người ấy 
nên dâng cúng cháo đến hội chúng. Là bậc trí tuệ, (người ấy) có thể nhận lãnh 
năm điều này.[ 13] 


4431. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cháo. 


4432. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


68 


4433. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4434. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Yãgudãyaka[14] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Yãgudãyaka là phần thứ tám. 


--ooOO-- 


419. Ký Sự về Trưởng Lão Patthodanadãyaka 


4435. Trước đây, tôi đã là người đi rừng, thường xuyên làm việc ở trong 
rừng. Sau khi cầm lấy gói cơm, tôi đã đi làm công việc. 


4436. Ở nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đắng Tự Chủ, bậc không 
bị đánh bại. Sau khi nhìn thấy Ngài đang từ rừng đi ra để khất thực, tôi đã làm 
cho tâm được tịnh tín. 


4437. BỊ vướng bận trong sự quán xuyên công việc của người khác, và 
phước báu của tôi là không được biêt đên. Có gói cơm này, tôi sẽ chăm lo bữa 
ăn cho bậc Hiên Trí. 


4438. Khi ấy, tôi đã cầm lấy gói cơm và đã dâng cúng đến đắng Tự Chủ. 
Trong khi tôi đang suy tư, bậc Hiền Trí đã thọ dụng (gói cơm). 


4439. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


69 


4440. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu 
lần. Tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần. 


4441. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vọng; điều này là quả báu của gói 
cơm. 


4442. Trong khi luân hôi ở cối này cõi khác, tôi đạt được tài sản không 
ước lượng được, tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của 
gói cơm. 


4443. Các của cải được sanh lên cho tôi tương đương với dòng nước của 
con sông, tôi không thê nào đo lường; điêu này là quả báu của gói cơm. 


4444. “Ngươi hãy nhai món này, hãy ăn món này, hãy năm ở chiệc 
y y, Hãy 
giường này,” vì thê tôi được sung sướng: điều nảy là quả báu của gói cơm. 


4445. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của gói cơm. 


4446. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4447. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4448. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


70 


Đại đức trưởng lão Patthodanadayaka[15] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Patthodanadãyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


420. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadäyaka 


4449. Khi đẳng Bi Mẫn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã viên tịch 
Niết Bàn, khi Phật Ngôn đã được phô biến, được tôn kính bởi chư Thiên cùng 
nhân loại. 


4450. Tại nơi ấy, tôi đã là người giai cấp hạ tiện, là người làm ghế dài và 
ghế đâu. Tôi sinh sống bằng công việc ấy. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 


4451. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm xong chiếc ghế dài khéo được 
hoàn tất. Rồi tôi đã đích thân đi đến và đã dâng cúng đến hội chúng tỳ khưu 


4452. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


4453. Được đi đến thế giới của chư Thiên, tôi vui thích ở cõi trời Tam 
Thập. Các giường nằm có giá trị lớn lao được sanh lên theo như ước muốn. 


4454. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần. Tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương tám mươi lần. 


4455. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vọng: điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc giường. 


71 


4456. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, nếu tôi đi đến cõi nhân 
loại, các chiếc giường xinh đẹp vô cùng giá trị tự chính chúng hiện ra cho tôi. 


4457. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuôi cùng trong sự luân 
chuyên. Thậm chí hôm nay cũng là thời điêm của chiệc giường, có chiệc giường 
hiện diện. 


4458. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 
giường. 


4459. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4460. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4461. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mañcadäyaka[ 16] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Mañcadãyaka là phần thứ mười. 


--O0oOO-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ Bhaddali, vị (dâng) một chiếc lọng, vị Tinasula, vị dâng cúng thịt, vị 
(dâng) chồi non cây nãga, vị có ngọn đèn, vị có (bông hoa) ở bên hông, vị dâng 
cúng cháo, vị có gói cơm, vị dâng cúng chiếc giường. Và các câu kệ được tính 
đếm ở đây là hai trăm câu kệ và một câu kệ được thêm vào đó. 

Phẩm Bhaddäli là phâm thứ bốn mươi hai. 


--ooOoo-- 


72 


1] Punnaka nghĩa là “người đã làm đầy đủ.” 
2] Tên của một vị đạo sư Bả-la-môn (ND). 

3 
4 


Lúc này là lời đối thoại với đức Phật Gotama (ND). 
Mettagũ nghĩa là “người đã đạt đến (gũ) tâm từ ái (mettã).” 


5] Dhotaka nghĩa là “người đã được gội rửa (dhota).” 


LH] 
2] 
öÌ 
4l 
I5] 
[6] 


6] Người Bà-la-môn (brãhmana) tự hào là thân quyến của Phạm Thiên 
(brahm8). 


[7] Ekachattiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chiếc lọng (chatta).” 


[8] Tinasilakachadaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc che phủ 
(chadanam) bằng các bông hoa tinasũla.” 
5 5 


[9] Madhumamsadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (däyaka) thịt (mamsa) 
ngọt (madhu).' 


[10] Nãgapallavaka nghĩa là “vị liên quan đến chồi non (pallava) của cây 
naga.” 


[11] Ekadïpiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) cây đèn (dĩpa).” 

[12] Ucchañgapupphiya nghĩa là “vị mang bông hoa (puppha) ở hông 
(ucchanga).” 

[13] Ở các Tạng Miễn, Thái, Anh có thêm 2 câu kệ (4 dòng). Không thêm 
vào vì ý nghĩa không có gì đặc biệt. 

[14] Yagudayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) cháo (yägu).” 

[15] Patthodanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) gói (pattha) cơm 
(odana).” 

[l6] Mañcadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) chiếc giường 
(mañca).” 


73 


XLII. PHẨM SAKIMSAMMAJJAKA 


421. Ký Sự về Trưởng Lão Sakimsammajjaka 


4462. Đối với đức Thế Tôn Vipassï, cây PãtalT là (tên của) cội cây Bồ Đề 
tối thượng. Sau khi nhìn thấy cội cây cao cả ấy tôi đã khiến tâm được tịnh tín. 


4463. Sau khi cầm lấy cái chỗi, tôi đã quét cội Bồ Đề liền khi ấy. Sau khi 
quét cội Bồ Đề ấy, tôi đã đảnh lễ cây Pãtali. 


4464. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã chắp tay lên ở 
đầu, trong khi tôn kính cội Bồ Đề ấy tôi đã khom mình bước đi. 


4465. Trong khi tưởng nhớ đến cội cây Bồ Đề tối thượng, tôi bước đi ở 
lỗi đi bộ. Có con trăn có hình dáng khủng khiếp, có sức mạnh lớn lao đã bức 
hiếp tôi. 


4466. Hành động đã được tôi làm trong lúc gần đây đã khiến cho tôi được 
vui lòng với kết quả. Con trăn nuốt chứng lấy thân hình của tôi, và tôi sướng vui 
ở thế giới chư Thiên.[ I ] 


4467. Tâm của tôi không bị chộn rộn, luôn luôn tĩnh khiết, trong trăng. 
Tôi không còn biệt đên mũi tên sâu muộn (và) sự bực bội ở tâm của tôi. 


4468. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh động kinh, bệnh ghẻ, 
bệnh lở loét, và bệnh ngứa không có ở tôi; điều này là quả báu của việc quét. 


4469. Sự sầu muộn và sự than vẫn ở trong trái tim của tôi là không được 
biết đến, tâm không bị cong quẹo, được ngay thăng: điều này là quả báu của 
việc quét. 


74 


4470. Tôi không vị vướng mắc ở các tầng định, tâm ý được tự tín. Tôi 
muốn bất cứ tầng định nào, chính tầng định ấy tự đạt đến cho tôi. 


4471. Tôi không say đăm ở điêu quyên rũ và các sự việc xâu xa, tôi 
không bị mê muội ở điêu ngu xuân; điêu này là quả báu của việc quét. 


4472. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc quét. 


4473. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4474. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4475. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SakImsammaJJaka[2] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sakimsammajjaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


422. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadãyaka 


4476. Tôi đã là người gánh cỏ ở thành phố Hamsavati. Tôi sinh sống 
bằng việc gánh cỏ. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ.[3] 


75 


4471. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, đắng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi xua đi điều tăm tối ây đã hiện khởi. 


4478. Sau khi ngồi xuống tại ngôi nhà của chính mình, tôi đã tức thời suy 
nghĩ như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian mà vật xứng đáng để dâng 
cúng không được tìm thấy. 


4479. Đây là tắm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có gì để trở thành 
người thí chủ. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở. Ta sẽ ươm trồng vật cúng 
dường.” 


4480. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Tôi đã cầm lấy tắm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


4481. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã thốt lớn tiếng rằng: 
“Bạch đắng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nếu Ngài là vị Phật xin Ngài hãy giúp 
con vượt qua.” 


4482. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hỷ đến tôi rằng: 


4483. “Do tắm vải độc nhất này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
(sẽ) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 


4484. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
sáu lần và sẽ là đắng Chuyên Luân Vương ba mươi ba lần. 


4485. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu ở thế giới chư Thiên hoặc ở 
loài người. 


76 


4486. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, ngươi 
sẽ đạt được vải vóc không bị suy suyên, không thể ước lượng, theo như ước 
muốn.” 


4487. Sau khi nói điều này, bậc Toản Giác, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara, 
bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 


4488. Nơi chôn nào tôi đi tái sanh dâu là bản thê Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiêu hụt về của cải; điêu này là quả báu của một tâm vải. 


4489. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 
đứng trên tâm vải ở bên dưới, có tâm che ở phía trên cho tôi. 


4490. Và trong ngày hôm nay, nêu muôn tôi có thê che phủ băng các loại 
vải vóc đôi với bâu vũ trụ có cả rừng rậm cùng với núi non. 


4491. Nhờ vào chỉ một tâm vải ây, trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác 
tôi có được màu da vàng chói, rôi tôi luân hôi ở cõi này cõi khác. 


4492. Quả thành tựu của một tắm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất cứ 
nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được chín muỗi 
cho tôi ở ngay cả nơi đây. 


4493. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tắm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của một tâm vải. 


4494. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


tu 


4495. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4496. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekadussadayaka[4] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekadussadãyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


423. Ký Sự về Trưởng Lão Ekãsanadãyaka 


4497. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Gosita, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo lập. 


4498. Khi ấy, (tôi) có tên là Nãrada. (Người ta) biết đến tôi với tên là 
Kassapa. Trong lúc tầm cầu đạo lộ thanh tịnh, tôi sống ở (núi) Gosita. 


4499. Bậc Toàn Giác, đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt 
về tất cả các pháp, vị ưa thích sự độc cư, đã đi đến bằng đường không trung. 


4500. Sau khi nhìn thấy hảo quang của bậc Đại Ân Sĩ đang di chuyển ở 
trên chóp đỉnh của khu rừng, tôi đã xếp đặt chiếc giường gỗ và đã trải ra tắm da 
đê. 


4501. Sau khi xếp đặt chỗ ngồi tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi bày tỏ 
sự vui mừng, tôi đã nói lời nói này: 


78 


4502. “Bạch đáng Đại Hùng, Ngài là vị phẫu thuật, là người thầy thuốc 
của các bệnh nhân. Bạch đắng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy ban cho con liều thuốc 
của người bị cơn bệnh hành hạ. 


4503. Bạch đức Phật tối thượng, bạch đẳng Hiển Trí, những người nào có 
mục đích về sức khỏe nhìn thấy Ngài đạt được sự thành tựu về mục đích trường 
cửu, sự tái sanh của những người này được lụi tản. 


4504. Con là người thọ dụng trái cây đã rụng xuống, con không có vật 
dâng cúng đến Ngài. Con có chỗ ngồi này, thỉnh Ngài ngồi xuống ở chiếc 
giường gỗ.” 


4505. Đức Thế Tôn đã ngôi xuống ở tại nơi ấy tợ như con sư tử không bị 
hãi sợ. Sau khi chờ đợi trong chốc lát, Ngài đã nói lời nói này: 


4506. “Ngươi hãy tự tin, chớ lo sợ. Ngươi đã đạt được viên ngọc như ý. 
Điều gì đã được ngươi ước nguyện, tất cả sẽ được tròn đủ trong thời vị lai. 


4507. Điêu đã được làm ây của ngươi ở Phước Điện vô thượng không là 
vô ích. Đối với người nào có tâm đã được củng có, bản thân của (người ấy) có 
thê tiêp độ được. 


4508. Do sự dâng cúng chỗ ngồi này và do các nguyện lực của tác ý, 
ngươi (sẽ) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 


4509. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lân và sẽ là đâng Chuyên Luân Vương tám mươi lân. 


4510. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ngươi sẽ được sung sướng ở khắp mọi nơi và sẽ luân chuyển ở 
vòng luân hồi.” 


79 


4511. Sau khi nói điều này, bậc Toản Giác, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara, 
bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 


4512. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, xe kéo, và cỗ xe, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của 
một chỗ ngồi. 


4513. Ngay cả khi đã đi vào rừng rậm, lúc nào tôi mong muốn về chỗ 
ngôi, chiếc ghê bành biệt được ước muôn của tôi hiện diện ở bên cạnh. 


4514. Trong khi đã đi vào trong nước, lúc nào tôi mong muốn về chỗ 
ngôi, chiếc ghê bành biệt được ước muôn của tôi hiện diện ở bên cạnh. 


4515. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, luôn luôn có một trăm ngàn chiếc ghế bành vây quanh tôi. 


4516. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thể Thiên nhân và loài 
người. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và Bà-la-môn. 


4517. Sau khi dâng cúng một chỗ ngồi ở Phước Điền vô thượng, sau khi 
năm lấy chiếc ghế bành Giáo Pháp, tôi sống không còn lậu hoặc. 


4518. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 


4519. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


80 


4520. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4521. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekãsanadäyaka[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekãsanadãyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


424. Ký Sự về Trưởng Lão Sattakadambapupphiya 


4522. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Kadamba. Ở sườn 
ngọn núi ấy, có bảy vị Phật ấy đã cư ngụ. 


4523. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay lên. 
Tôi đã hái bảy bông hoa và đã tung lên với tâm (nghĩ) về phước báu. 


4524. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


4525. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


4526. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6] 


4527. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4528. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sattakadambapupphiya[6] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sattakadambapupphiya là phần thứ tư. 


--0oOO-- 


425. Ký Sự về Trưởng Lão Korandapupphiya 


4529. Trước đây, tôi đã là người thợ rừng có sự quan tâm (phụng dưỡng) 
đến cha và mẹ. Tôi sinh sống nhờ vào việc giết thú rừng, tôi không biết đến điều 
tốt lành. 


4530. Do lòng thương tưởng, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, bậc Hữu 
Nhãn, đã lưu lại ba (dấu) bàn chân ở xung quanh chỗ cư ngụ của tôi. 


4531. Và sau khi nhìn thấy ba (dấu) bàn chân đã đi qua của bậc Đạo Sư 
tên TIssa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở (dấu) bàn chân. 


4532. Sau khi nhìn thấy cây koranda mọc ở trên đất đã được trô hoa, tôi 
đã hái một số (bông hoa) và đã cũng đường ở (dấu) bàn chân tôi thượng. 


4533. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


82 


4534. Nơi chôn nảo tôi đi tái sanh là bản thê Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi là người có màu da của bông hoa koranda và có cả vẻ sáng ngời nữa. 


4535. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
ở bàn chân. 


4536. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4537. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4538. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Korandapupphiya[7] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Korandapupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


426. Ký Sự về Trưởng Lão Ghatamandadãyaka 


4539. Đã suy nghĩ tận tường, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu đã đi vào khu rừng lớn và đã bị hành hạ bởi bệnh gió. 
Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đem lại bơ lỏng 
nguyên chất. 


83 


4540. Do bản thân đã được thực hành, do bản thân đã được tích lũy (thiện 
nghiệp), dòng sông Bhãgïrathĩ này và bốn đại dương tự cung cấp bơ lỏng cho 
tôI. 

4541. Và trái đất kinh khủng, không thể đo lường, không thể ước lượng 
này, hiểu biết được ước muốn của tôi nó trở thành tinh thê mật ngọt (cho tôi). 


4542. Từ bốn châu lục, các giống cây này là loài thảo mộc mọc ở trên đất, 
hiểu biết được ước muốn của tôi chúng trở thành những cây như ý (cho tôi). 


4543. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần, và đã là đắng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần. Lãnh thổ vương 
quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương điện tính đếm. 


4544. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của phần bơ lỏng nguyên 
chất. 


4545. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4546. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4547. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ghatamandadayaka[8] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ghatamandadäyaka là phần thứ sáu. 


--0oOOo-- 


84 


421. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadhammasavaniya 


4548. Đáng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật đã giúp cho nhiều người vượt qua.[9] 


4549. Vào lúc bấy giờ, tôi là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột. Khi 
ây, tôi di chuyển ở hư không, (vừa đi) vừa phất phơ các y phục bằng vỏ cây. 


4550. Tôi không thể di chuyển ở phía trên của đức Phật tối thượng. Như 
là con chìm bị va vào tảng đá, tôi không đạt được sự di chuyền. 


4551. Tợ như người đã đi vào trong nước, tôi đi chuyển ở hư không như 
vậy. Sự hư hoại về các oai nghỉ này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 


4552. (Nghĩ rằng): “Nào! Ta sẽ tìm hiểu việc này. Ít ra ta cũng có thể đạt 
được lý do.” Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của bậc 
Đạo Sư. 


4553. Khi ấy, Ngài đang thuyết giảng về tính chất vô thường với âm điệu 
khích lệ, cuốn hút, dễ nghe, tôi đã học tập chỉ có pháp ấy của Ngài. 


4554. Sau khi đã học tập sự nhận biết về vô thường, tôi đã đi về khu ấn 
cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


4555. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe về 
Chánh Pháp. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


4556. Tôi đã sướng vui ở thê giới chư Thiên ba mươi ngàn kiệp. Và tôi đã 
cai quản Thiên quôc năm mươi môt lân. 


85 


4557. Và tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương hai mươi mốt lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


4558. Tôi đã thọ hưởng phước báu của chính mình, tôi đã được sung 
sướng ở cõi này cõi khác. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đã nhớ lại 
sự suy tưởng (về vô thường) ấy. Tôi không thấu triệt điểm cốt yếu là Niết Bàn, 
vị thế Bất Tử. 


4559. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 
quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến tính chất 
vô thường: 


4560. “Quả vậy, các pháp hữu vị là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 
khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 


4561. Sau khi lắng nghe câu kệ, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng trước đây. 
Sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


4562. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Đức Phật đã cho (tôi) tu lên bậc trên; điều này là quả báu của việc lăng 
nghe Giáo Pháp. 


4563. Kê từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nghe Giáo 
Pháp. 


4564. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


S6 


4565. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4566. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekadhammasavamnya[{ 10] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekadhammasavaniya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


428. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 


4567. Tôi đã là người nông dân ở thành phố HamsavafI. Tôi sinh sống 
bằng công việc trồng trọt. Nhờ thế, tôi nuôi đưỡng các đứa trẻ. 


4568. Khi ấy, thửa ruộng đã được thành tựu tốt đẹp, lúa của tôi đã được 
kết hạt. Và khi thời điểm gặt hái đã đến, vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 


4569. “Thật không đúng đắn, không tốt đẹp cho ta là người biết về lành 
dữ, sao ta có thể thọ dụng phẩm vật đầu mùa nếu khi ấy ta chưa dâng cúng đến 
Hội Chúng! 


4570. VỊ này là đức Phật có ba mươi hai hảo tướng, tương đương với bậc 
không thể sánh bằng. Nhờ Ngài, Hội Chúng là Phước Điền vô thượng đã được 
thành lập. 

4571. Ta sẽ dâng cúng vật thí là lúa mới đến các ngài trước tiên hết.” Sau 
khi suy nghĩ như thế, tôi đã trở nên mừng rỡ, tâm tư được khoan khoái. 


S7 


4572. Tôi đã mang theo lúa từ thửa ruộng và đã đi đến bậc Toàn Giác. 
Sau khi đi đến bậc Toàn Giác, đẳng Nhân Ngưu, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi đã nói lời nói này: 


4573. “Bạch đắng Hiền Trí, lúa mới đã được thành tựu và Ngài cũng là 
người thọ lãnh. Bạch bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng xin Ngài chấp nhận.” 


4574. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Hiểu Biết Thế Gian Tissa, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, đã nói lên những lời kệ này: 


4575. “Có bốn hạng được thực hành (bốn Đạo) và có bốn Quả được tồn 
tại. Hội Chúng này có bản thê chính trực, được định tĩnh với tuệ và gIỚI. 


4576. Phước báu có mầm móng tái sanh (hữu lậu) của những người đang 
hiến cúng, của những chúng sanh có lòng mong mỏi phước báu đang thực hiện, 
đã được dâng cúng đến Hội Chúng là có quả báu lớn. 


4571. Lúa mới nên được dâng cúng đến Hội Chúng ấy, vật khác cũng 
vậy. Sau khi xác định là Hội Chúng, ngươi hãy đưa các vị tỳ khưu đến tư gia, và 
hãy dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu vật đã được chuẩn bị tại nhà.” 


4578. Sau khi xác định là Hội Chúng, tôi đã đưa các vị tỳ khưu đến nhà, 
và đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu vật đã được tôi chuân bị tại nhà. 


4579. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


4580. Tại nơi ây, cung điện băng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiên tạo 
khéo léo dành cho tôi có chiêu cao là sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi do- 
tuần. 


(Tụng phẩm thứ mười chín). 


88 


4581. Chỗ cư ngụ của tôi được phân bố chăng chịt, đông đảo các nhóm 
nữ nhân. Tại nơi ây, tôi ăn, tôi uông, và tôi sông ở cõi Tam Thập. 


4582. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần và đã trở thành đắng 
Chuyên Luân Vương năm trăm lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể 
đo lường bằng phương diện tính đếm. 


4583. Trong khi luân hôi ở cối này cõi khác, tôi đạt được tài sản không 
ước lượng được, tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của 
lúa mới. 


4584. Về phương tiện đi chuyên bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và cỗ xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả 
báu của lúa mới. 


4585. Vệ vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phâm vị cao sang, 
tôi đạt được tât cả mọi thứ này; điêu này là quả báu của lúa mới. 


4586. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của lúa mới. 


4587. Về đám tôi trai, bầy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, tôi 
đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của lúa mới. 


4588. Sự lạnh, sự nóng nực hoặc sự bực bội không được tôi biết đến. Sự 
khô sở thuộc về tâm ở trái tim không được tôi biết đến. 

4589. (Được bảo rằng): “Ngươi hãy nhai món này, hãy ăn món này, hãy 
nằm ở chiếc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu 
của lúa mới. 


89 


4590. Giờ đây, lần sau cùng này là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Quả báu của vật dâng cúng khiến tôi luôn luôn được hoan hỷ đến tận 
hôm nay 


4591. Sau khi đã dâng cúng lúa mới đến Hội Chúng là tập thể cao quý tối 
thượng, tôi thọ hưởng tám điều lợi ích thích đáng với việc làm của tôi: 


4592. Tôi có sắc đẹp, có danh vọng, có của cải to lớn, là người không bị 
tai họa, tôi luôn luôn có quyền lực lớn lao, luôn luôn có hội chúng không bị chia 
rẽ. 


4593. Bất cứ những ai cư ngụ ở trên trái đất, tất cả đều tôn trọng tôi. Và 
bất cứ những gì là vật nên được dâng cúng tôi đều đạt được trước tiên hết. 


4594. Ở giữa hội chúng tỳ khưu hoặc trước mặt đức Phật tối thượng, các 
thí chủ đã đi vượt qua tất cả các vị và dâng cúng đến chính tôi. 


4595. Tôi thọ hưởng các điều lợi ích này bởi vì tôi đã dâng cúng lúa mới 
đến Hội Chúng là tập thể tối thượng trước tiên hết; điều này là quả báu của lúa 
mới. 


4596. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của lúa mới. 


4597. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4598. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


90 


4599. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sucintita[1 1] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


429. Ký Sự về Trưởng Lão Sonnakiakaniya 


4600. Vì niềm tin, tôi đã ra đi và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Thiên về nghiệp khô hạnh, tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây. 


4601. Hơn nữa đức Thế Tôn Atthadassi, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu vào lúc bấy giờ đã hiện khởi, đang giúp cho nhiều người 
Vượt qua. 


4602. 4603. Và sức lực của tôi quả nhiên đã bị cạn kiệt bởi cơn bệnh trầm 
trọng. Tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng và đã tạo nên ngôi bảo tháp tối 
thượng ở trên bãi cát. Với tâm mừng rỡ, với ý phấn chắn, tôi đã dùng tay rải rắc 
các bông hoa kiñkanT bằng vàng. 


4604. Với tâm tịnh tín ấy đối với vị Atthadassï như thế ấy, tôi đã đi vòng 
quanh ngôi bảo tháp như là có đức Phật hiện diện. 


4605. Trong khi đi đến thế giới của chư Thiên, tôi đạt được sự an lạc bao 
la. Tại nơi ấy, tôi đã có màu da vàng chói; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

4606. Tôi có tám trăm triệu người nữ đã được trang điểm thường xuyên 
phục vụ cho tôi; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


9] 


4607. Có sáu mươi ngàn nhạc cụ gôm các trông lớn và các trông nhỏ, các 
tù và vỏ ôc và các trông con. Các chiếc trông đã vang lên một cách vui nhộn ở 
tại nơi ây. 


4608. Có tám mươi bốn ngàn con voi là những con voi mãtanga (đến 
tuổi) bị tiết đục ở ba nơi được sáu mươi tuổi đã được trang điểm. 


4609. Được che phủ với những tắm lưới vàng, các con voi thê hiện sự 
phục vụ đến tôi. Sự thiếu hụt của tôi về binh lực luôn cả về voi là không được 
biết đến. 


4610. Tôi đã thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa kiñkanï bằng 
vàng. Tôi đã cai quản Thiên quốc năm mươi tám lần. 


4611. Và tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần. Tôi đã 
Cai quản vương quốc ở mặt đất trên quả địa cầu một trăm lẻ một lần. 


4612. Giờ đây, đã đạt đến Bất Tử là không còn tạo tác, khó nhìn thấy vô 
cùng, tôi đây đã được đoạn tận các sự trói buộc, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


4613. Kể từ khi tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


4614. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4615. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


92 


4616. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sovannakinkaniya[12] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sovannakiñkaniya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


430. Ký Sự về Trưởng Lão Sonnakontarika 


4617. Đức Phật là vị đã tu tập về tâm, đã chế ngự bản thân, được định 
tĩnh, đang cư xử theo đường lỗi Phạm hạnh, thích thú trong sự tịnh lặng của 
tâm. 


4618. Tôi đã suy tưởng về bậc Toàn Giác đã vượt qua dòng nước lũ, về 
bậc Hiền Trí được thỏa thích về thiền, đã tiến vào sự thể nhập (định), có ánh 
sáng của cánh hoa súng. 


4619. Sau khi lẫy nước bằng cái bầu (đựng nước), tôi đã đi đến đức Phật 
tối thượng. Sau khi rửa các bàn chân của đức Phật, tôi đã dâng cúng cái bầu 
nước. 


4620. Và bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara đã truyền lệnh 
rằng: “Bằng cái bầu này, ngươi hãy đem nước lại và hãy đặt ở cạnh bàn chân 
của Ta.” 


4621. Tôi đã đáp lại rằng: “Lành thay!” Và với lòng tôn kính bậc Đạo Sư, 
tôi đã mang lại nước bằng cái bầu và đã đưa đến gần đức Phật tối thượng. 


93 


4622. Trong khi làm cho tâm của tôi được mát mẻ, đẳng Đại Hùng đã nói 
lời tùy hỷ rằng: “Do sự dâng cúng cái bầu này, mong rằng ý định của người 
được thành tựu.” 


4623. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười lăm kiếp. Và tôi 
đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương ba mươi lần. 


4624. Vào ban ngày hoặc ban đêm nếu tôi đang đi kinh hành hoặc đang 
đứng, có người cầm cây gậy vàng đứng ở phía trước tôi. 


4625. Sau khi dâng cúng cái bầu nước đến đức Phật, tôi đạt được cây gậy 
vàng. Hành động đã được thực hiện dầu là nhỏ nhoi trở thành to lớn như thế Ấy. 


4626. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cái bâu nước trước đây một trăm ngàn 
kiệp, tôi không còn biết đên khô cảnh; điêu này là quả báu của cái bâu nước. 


4627. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4628. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4629. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sonnakontarika[13] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sonnakontarika là phần thứ mười. 


--0oOOo-- 


94 


Phần Tóm Lược 


VỊ trưởng lão quét một lần, vị có tắm vải độc nhất, vị có một chỗ ngồi, VỊ 
dâng (bông hoa) kadamba, vị dâng (bông hoa) koranda, vị (dâng) bơ lỏng, vị 
lắng nghe (Giáo Pháp), vị đã khéo suy nghĩ, vị liên quan đến (bông hoa) 
kiñkanT, và vị có cây gậy vàng. Có một trăm câu kệ và thêm vào bảy mươi mốt 
câu nữa. 


Phẩm Sakimsammaijaka là phẩm thứ bốn mươi ba. 


--0oOOO-- 
XLIV. PHẨM EKAVIHÄRI 
431. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavihãriya 


4630. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đẳng Phạm Thiên. 


4631. Bậc như thế ấy đã sống không còn pháp chướng ngại, không cần sự 
nâng đỡ, có tâm ý sánh bằng bầu không gian, thường xuyên (trú vào) không 
tánh, thỏa thích ở vô tướng. 


4632. Bậc Đại Bi, đắng Anh Hùng, rành rẽ về phương thức huấn luyện, 
có tâm không quyến luyến, lìa phiền não, không thân cận với gia đình và đồ 
chúng. 


4633. 4634. BỊ bận rộn trong những việc hữu ích cho những người khác, 
đẳng Tế Độ Thế Gian ấy ngồi giữa đại chúng đang hướng dẫn chúng sanh luôn 
cả chư Thiên về Đạo Lộ đưa đến Niết Bàn, về việc làm khô cạn bãi lầy đưa đến 
cảnh giới (tái sanh), về pháp Bất Tử có phâm vị tối thắng, cản ngăn sự giả và sự 
chêt. 


95 


4635. Thốt lên âm điệu của loài chim karavika (ca-lăng-tầng-già), đắng 
Bảo Hộ, đức Như Lai, với âm thanh của Phạm Thiên đang tiếp độ những người 
có lối đi bị lầm lạc, không người hướng dẫn, ra khỏi chốn vô cùng khốn khổ. 


4636. Trong lúc đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang thuyết giảng Giáo Pháp 
không bợn nhơ, tôi đã nhìn thấy Ngài. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, 
tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


4637. Và sau khi xuất gia, lúc bấy giờ trong khi suy nghĩ về Giáo Pháp 
của đắng Chiến Thăng, bị quấy rối bởi việc chung đụng nên tôi đã sống chỉ mỗi 
một mình ở trong khu rừng đáng yêu. 


4638. Sự yên tịnh về thân của tôi trở thành nhân duyên chính yếu cho tôi 
có được sự yên tịnh ở tâm, có được sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong việc chung 
đụng. 


4639. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4640. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4641. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekavihãriya[14] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekavihãriya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


96 


432. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasamkhiya 


4642. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassï. Đám đông 
dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường cội Bồ Đề tối thượng. 


4643. Tôi không nghĩ rằng bậc đạo sư nào có cội Bồ Đề được cúng 
dường như thế này lại là vị kém cỏi, Ngài phải là vị Phật tối thượng. 


4644. Do đó, tôi đã cầm lấy chiếc tù và vỏ ốc và đã phục vụ cội cây Bồ 
Đề. Trong khi thối (tù và) trọn cả ngày, tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng. 


4645. Hành động được thực hiện vào lúc cận kề cái chết đã đưa tôi đến 
thế giới chư Thiên. Cơ thể của tôi vừa ngã xuống là tôi sướng vui ở thế giới chư 
Thiên.[ 15] 


4646. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn hớn hở vui mừng hoan hỷ 
phục vụ tôi; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


46417. Tôi đã là đức vua Sudassana bảy mươi mốt kiếp, là người chinh 
phục bốn phương, là vị chúa tễ của vùng đất Jambu. 


4648. Kế đó, có trăm loại nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. Tôi thọ hưởng 
nghiệp quả của chính mình; điều này là quả báu của việc phục vụ. 


4649. Nơi chốn nào tôi sanh lên, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, các 
chiếc trống luôn luôn vang lên đến tôi ngay cả khi (nhập thai) đi vào bụng mẹ. 


4650. Sau khi phục vụ đẳng Toàn Giác, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, 
tôi đã đạt đến vị thế Bất Động là Niết Bàn, bình yên, bất tử. 


97 


4651. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


4652. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4653. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4654. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekasañkhiya[ 16] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ekasankhiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


433. Ký Sự về Trưởng Lão PãtihTrasaññaka 


4655. Khi Ấy, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đã đi vào thành phố cùng với một trăm ngàn vị có năng lực (A-la- 
hán). 


4656. Trong khi các vị an tịnh như thế ấy đang đi vào thành phó, các châu 
báu đã phát sáng, đã có tiếng reo hò vào ngay lúc ấy. 


4657. Trong khi đức Phật đang đi vào thành phố, do năng lực của đức 
Phật những chiếc trống đã vang lên dầu không được vỗ, các cây đàn vĩnã tự 
phát ra âm thanh. 


98 


4658. Tôi không nhìn thấy đức Phật tối thượng bậc Đại Hiền Trí 
Padumuttara. Và sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu, tại nơi ấy tôi đã khiến tâm 
được tịnh tín. 


4659. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
chúng ta! Dầu không có tâm tư, các nhạc cụ tự chính mình phát ra âm thanh.” 


4660. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


4661. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4662. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4663. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Patihirasaññaka[17] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão PãtihTrasaññaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


434. Ký Sự về Trưởng Lão Ñãnatthavika 


4664. Tôi đã nhìn thấy bậc Tối Thượng Nhân giống như là cây kanikãra 
được cháy sáng, như là cây đèn được chiếu sáng, như là kim loại vàng đang tỏa 


sáng. 


99 


4665. Sau khi xếp đặt túi nước, y phục vỏ cây, và bình đựng nước, tôi đã 
khoác tắm da dê một bên vai rồi đã ngợi ca đức Phật tối thượng rằng: 


4666. “Bạch đẳng Đại Hiền Trí, trong khi hủy diệt điều tăm tối được che 
đậy bởi màng lưới si mê ấy, sau khi thể hiện ánh sáng trí tuệ, Ngài đã vượt qua. 


4667. Bạch đẳng Vô Thượng, xin Ngài hãy tiếp độ thế gian này bao gồm 
tất cả. Dầu cho đi khắp trái đất không có gì tương đương với trí tuệ của Ngài. 


4668. Với trí tuệ ấy, đức Phật được gọi là “Đắng Toàn Tri.” Bạch đắng 
Đại Hùng, con xin đảnh lễ đẳng Toàn Tri không gì che lấp ấy.” 


4669. (Kế từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật tối thượng trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc ngợi 
ca trí tuệ. 


4670. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4671. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4672. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ñãnatthavika[18] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ñãnatthavika là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


100 
435. Ký Sự về Trưởng Lão Ucchukhandika 


4673. Tôi đã là người gác công ở thành phố Bandhumati. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, đẳng Vô Nhiễm, bậc thông suốt về tất cả các pháp. 


4674. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy khúc mía và đã 
dâng cúng đến đức Phật tối thượng, bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi.. 


4675. Kê từ khi tôi đã dâng cúng mía trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của khúc mía. 


4676. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4677. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4678. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ucchukhandika[19] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ucchukhandika là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


436. Ký Sự về Trưởng Lão Kalambadäyaka 


4679. Bậc Tự Giác Ngộ tên Romasa ngụ ở trong vùng đồi núi. Được tịnh 
tín, tôi đã tự tay mình dâng lên Ngài bông hoa kalamba. 


101 


4680. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bông hoa kalamba. 


4681. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4682. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4683. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kalambadayaka[20] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kalambadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


437. Ký Sự về Trưởng Lão Ambätakadãyaka 


4684. Sau khi nhìn thấy đức Phật, đẳng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại 
trong khu rừng, tôi đã cầm lấy trái cây ambãtaka và đã dâng cúng đến đắng Tự 
Chủ. 


4685. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


102 


4686. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4687. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4688. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambatakadayaka[2 I | đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ambãtakadãyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


438. Ký Sự về Trưởng Lão Haritakadäyaka 


4689. Tôi đích thân mang lại các loại trái cây như trái harTtaka, trái 
amalaka, trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhTtaka, trái táo, trái bhallataka, và trái 
billa. 


4690. Tôi đã nhìn thấy bậc Hiên Trí là vị có thiền chứng, được thích thú 
về thiền, đã đi đến sườn núi. Bậc Đại Hiền Trí đang bị hành hạ bởi cơn bệnh, 
không có người thứ hai (phục vụ). 


4691. Tôi đã cầm lấy trái harftaka và đã dâng cúng đến đắng Tự Chủ. Khi 
thuốc men vừa mới tác dụng, cơn bệnh đã lắng dịu ngay lập tức. 


4692. Có sự khó chịu đã được loại trừ, đức Phật đã nói lời tùy hỷ rằng: 
“Do sự dâng cúng thuốc men, và đo sự dứt hăn cơn bệnh, ... 


108 


4693. ... mong rằng ngươi được sung sướng ở khắp mọi nơi dầu được trở 
thành vị Thiên nhân hay loài người hoặc ở sanh chủng khác, và bệnh hoạn chớ 
xảy đến cho ngươi.” 


4694. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, đắng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại, bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên 
bầu trời. 


4695. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái haritaka đến đấng Tự Chủ, bậc Đại 
Ân Sĩ, cho đến kiếp sống này bệnh hoạn đã không xảy đến cho tôi. 


4696. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyền, tam minh đã được đắc chứng, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 


4697. Kể từ khi tôi đã dâng cúng thuốc men trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc men. 


4698. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4699. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4700. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Haritakadayaka[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Hartakadãyaka là phần thứ tám. 


--ooOOo-- 


104 


439. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapindiya 


4701. Khi ấy, tôi đã là con voi chúa có ngà dài như gọng xe, vững chải. 
Trong khi đi lang thang ở khu rừng bạt ngàn tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian. 


4702. Sau khi cầm lẫy chùm trái xoài, tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 
Đắng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã thọ lãnh. 


4703. Khi ấy, đắng Chiến Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trầm tư. 
Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đạt đến cõi trời Đầu Suất.[23] 


4704. Từ nơi ấy tôi đã mệnh chung, và tôi đã trở thành đắng Chuyển 
Luân Vương. Tôi thọ hưởng sự thành đạt theo đường lôi thế ấy. 


4705. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, tôi được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh. Sau khi biết toàn diện vê tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn 
lậu hoặc. 


4706. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


4701. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4708. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


105 


4709. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambapindiya[24] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ambapindiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


440. Ký Sự về Trưởng Lão Jambuphaliya 


4710. Đức Phật Padumuttara, vị đang nắm giữ danh vọng tối thượng, bậc 
Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy đang đi đó đây đề khát thực. 


4711. Sau khi thâu hoạch trái cây đầu mùa, với tâm ý trong sạch tôi đã 
dâng cúng đến đáng Đạo Sư, bậc Anh Hùng xứng đáng sự cúng dường. 


4712. “Bạch đắng Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ấy con đã từ bỏ sự hơn thua và đã đạt 
được vị thế Bất Động.” 


4713. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng vật đầu 
mùa. 


4714. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4715. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


106 


4716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jambuphaliya[25] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Jambuphaliya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 
VỊ trưởng lão sông một mình, vị (thôi) tù và vỏ ôc, vị (tưởng đên) điêu kỳ 
diệu, vị ngợi ca (đức Phật), vị có khúc mía, vị dâng bông hoa kalamba, vị dâng 
trái ambataka, vị (dâng) trái cây haritaka, vị có chùm xoài, vị dâng trái mận đỏ 
là thứ mười. Và các câu kệ đã được tính đêm bởi các bậc trí là tám mươi sáu câu 
kệ. 


Phẩm Ekavihärï là phẩm thứ bốn mươi bốn. 


--0oOoo-- 
XLV. PHẨM VIBHÏITAKA 
441. Ký Sự về Trưởng Lão VibhTtakamiñjiya 


4717. Bậc Đại Hùng Kakusandha là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
Ngài đã đi vào bên trong khu rừng, tách biệt khói đám đông. 


4718. Sau khi cầm lấy phần hột và ruột (của trái vibhtaka), tôi đã buộc 
lại bằng sợi dây leo. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tham thiền ở trong vùng đồi 
nÚI. 


4719. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, với tâm ý trong sạch tôi 
đã dâng cúng phần hột và ruột đến đắng Anh Hùng là bậc xứng đáng sự cúng 
dường. 


107 


4720. Ngay trong chính kiếp này kề từ khi tôi đã dâng cúng trái cây, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của phần hột và ruột (của trái 
cây). 


4721. Các phiền não của tôi đã được thiêu đót, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4722. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4723. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão VibhTtakamiñjiya[26] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão VibhTtakamiñjiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


442. Ký Sự về Trưởng Lão Koladãyaka 


4724. Khi ấy, là vị mặc y phục vỏ cây, tôi đã trang phục bằng da đê. Tôi 
đã khuân vác túi nặng trái táo và đã đem về khu ẩn cư. 


4725. Vào thời điểm ấy, đức Phật Sikhi đã là vị đơn độc không có người 
thứ hai. Trong khi biết được về mọi thời điểm, Ngài đã đi đến khu ấn cư của tôi. 


4726. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bậc có 
sự hành trì tốt đẹp. Đưa ra bằng cả hai tay, tôi đã dâng cúng trái táo đến đức 
Phật. 


106 


4727. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái táo. 


4728. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4729. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4730. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Koladäyaka[27] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Koladãyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


443. Ký Sự về Trưởng Lão Billaphaliya 


4731. Khu ân cư của tôi đã khéo được xây dựng ở bờ sông Candabhäga, 
được rải rác với những cây billa, được mọc lên với nhiều giống cây khác loại. 


4732. Sau khi nhìn thấy trái cây billa có mùi thơm ngát, tôi đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng. Được hớn hở, với tâm ý bị chân động tôi đã làm đầy 
gói nặng. 


4733. Tôi đã đi đến (đức Phật) Kakusandha và đã dâng cúng trái cây billa 
đã chín đến Phước Điền, đến đắng Anh Hùng với tâm ý trong sạch. 


109 


4734. Ngay trong chính kiếp này kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


4735. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4736. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4737. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Billaphaliya[28] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Billaphaliya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


444. Ký Sự về Trưởng Lão Bhallãtakadãyaka 


4738. Đẳng Toàn Giác có màu đa vàng chói, có ba mươi hai hảo tướng tợ 
như cây sãlã chúa đã được trô hoa, đang di chuyển ở phía trên chóp đỉnh của 
khu rừng bao la. 


4739. Tôi đã xếp đặt tâm trải cỏ và đã cầu xin đức Phật tối thượng rằng: 
“Xin đức Phật hãy thương tưởng đến con, con muốn dâng cúng vật thực.” 


4740. Sau khi biết được ý định của tôi, đắng Bi Mẫn, vị có lòng thương 
tưởng, có danh tiếng lớn lao Atthadassĩ đã ngự xuống khu ẩn cư của tôi. 


110 


4741. Sau khi ngự xuống, đắng Toàn Giác đã ngồi xuống ở tắm thảm lá 
cỏ. Tôi đã cầm lấy trái cây bhallãtaka và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


4742. Khi ấy, đắng Chiến Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trầm tư. 
Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đẳng Chiến Thắng. 


4743. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 


4744. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4745. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4746. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhallatakadayaka[29] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhallãtakadäyaka là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


445. Ký Sự về Trưởng Lão Uttalipupphiya 


4741. Tôi đã lấy ra tràng hoa uttalï và đã dâng lên cội Bồ Đề là cây 
Nigrodha đã được phát triển có ánh sáng màu xanh. 


1H 


4748. Việc tôi đã dâng lên bông hoa là ngay trong chính kiếp này, tôi 
không biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường cội Bồ Đề. 


4749. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4750. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4751. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uttalipupphiya[30] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uttalipupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


446. Ký Sự về Trưởng Lão Ambätakiya 


4752. Sau khi đi sâu vào trong rừng cây sãlã khéo được trô hoa, bậc Hiền 
Trí Vessabhũ đã ngồi xuống ở những nơi hiểm trở của ngọn núi trông như là 
con sư tử đã được sanh ra cao quý. 


4753. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường (bông hoa) ambataka 
đến Phước Điền, đến bậc Đại Hùng với tâm tịnh tín với ý vui mừng. 


4754. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


112 


4755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4756. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambãtakiya[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ambätakiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


447. Ký Sự về Trưởng Lão Sĩhãsanika 


4758. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử 
đến đức Thế Tôn Padumuttara là bậc tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng sanh. 


4759. Ở bât cứ nơi đâu tôi sinh sông, ở thê giới chư Thiên hoặc ở loài 
người, tôi đạt được cung điện đô sộ; điêu này là quả báu của bảo tọa sư tử. 


4760. Và có nhiều chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm 
bằng hồng ngọc, làm bằng ngọc ma-ni luôn luôn hiện ra cho tôi. 


4761. Sau khi đã thực hiện chỗ ngồi giác ngộ cho vị tên Padumutfara, tôi 
được sanh ra trong gia đình thượng lưu. Ôi tính chất tốt đẹp của Giáo Pháp! 


113 


4762. (Kế từ khi) tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bảo tọa sư tử. 


4763. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4764. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4765. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SThãsanika[32] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sĩhãsanika là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


448. Ký Sự về Trưởng Lão Pãdapthiya 


4766. Đẳng Toàn Giác Sumedha là đẳng Bi Mẫn cao cả, bậc Hiền Trí. 
Sau khi đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua, vị có danh vọng lớn lao ấy đã 
Niết Bàn. 


4767. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện ghế kê chân ở 
bên cạnh bảo tọa sư tử của bậc Đại Án Sĩ Sumedha. 


4768. Tôi đã thực hiện nghiệp tốt lành (là nghiệp) có kết quả là sự an lạc, 
đưa đến sự an lạc. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời 
Đạo Lợi. 


114 


4769. Trong khi sống ở tại nơi ấy, tôi là người có được nghiệp phước 
thiện, khi tôi giở các bàn chân lên là có những chiếc ghế đầu vàng hiện ra cho 
tÔI. 


4770. Những người nào có được sự lắng nghe ở Ngài, các sự lợi ích cho 


họ đã được đạt thành tốt đẹp. (Thậm chí) sau khi thể hiện sự tôn kính đến bậc đã 
Niết Bàn, họ (cũng) đạt được sự an lạc lớn lao. 


4771. Việc làm cũng đã được tôi thực hiện tốt đẹp, việc đôi trao đã được 
gắn liền tốt đẹp. Sau khi thực hiện chiếc ghế kê chân, tôi đạt được chiếc ghế đầu 
vàng. 


4712. Bắt cứ phương nào tôi ra đi vì bất cứ lý do gì, tôi đều bước đi ở trên 
chiếc ghế đầu vàng; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 


4713. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ghế kê chân. 


4774. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4775. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pãdapïthiya[33] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Pãdapthiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


115 


449. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikãraka 


4711. Sau khi thực hiện viền rào đã được làm khéo léo ở cội cây Bồ Đề 
tối thượng của đức Phật Padumuttara, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. 


4778. Các vật dụng nhân tạo và thiên nhiên vô cùng sang trọng đã từ 
không trung rơi xuông; điêu nảy là quả báu của cái viên Tảo. 


4779. Trong khi lao vào cuộc chiên đâu kinh hoàng nô ra từ hai phe, tôi 
không nhìn thây sự kinh hoàng và hãi sợ; điêu nảy là quả báu của cái viên rào. 


4780. Sau khi biệt được ước muôn của tôi, cung điện được sanh lên, xinh 
đẹp, với những chiêc giường trị giá lớn lao; điêu này là quả báu của cái viên 
rảo. 


4781. (Kê từ khi) tôi đã xây dựng cái viền rào trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái viên rào. 


4782. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4783. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4784. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


116 
Đại đức trưởng lão Vedikaraka[34] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Vedikãraka là phân thứ chín. 


--ooOoo-- 


450. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhighariya 


4785. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện căn nhà ở cội 
Bỏ Đề của đức Thế Tôn Siddhattha là vị Chúa Tế của loài người như thế ấy. 


4786. Tôi đạt đến cõi trời Đâu Suất. Tôi sống ở trong ngôi nhà châu báu. 
Sự lạnh hoặc sự nóng không có đến tôi, gió không chạm vào thân thể của tôi. 


4787. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương. 
Có thành phố tên là Kasika đã được hóa hiện ra bởi vị Trời Vissakamma. 


4788. (Thành phố này) dài mười do-tuần, rộng tám do-tuần. Ở trong 
thành phố này không có gỗ, dây thừng, và gạch ngói. 


4789. Có tòa lâu đài tên là Mangala đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma. Chiều ngang đã là một do-tuần, chiều rộng nửa do-tuân. 


4790. Đã có tám mươi bốn ngàn cột làm bằng vàng và các tháp nhọn làm 
bằng ngọc ma-ni, mái che đã là bằng bạc. 


4791. Có ngôi nhà làm băng vàng toàn bộ đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma. Nơi này đã được tôi cư ngụ; điêu này là quả báu của việc dâng 
cúng căn nhà. 


117 


4792. Sau khi thọ hưởng tất cả các thứ ấy ở cõi trời và người, hôm nay tôi 
đã đạt đến Niết Bàn là vị thế an tịnh không gì hơn được. 


4793. (Kê từ khi) tôi đã cho thực hiện căn nhà ở cội Bồ Đề trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng căn nhà. 


4794. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4795. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4796. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bodhighariya[35] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Bodhighariya là phần thứ mười. 


--OoOoO-- 

Phần Tóm Lược 

VỊ có trái cây vibhitaka, vị dâng trái táo, vị dâng trái billa, vị dâng trái 
bhallataka, vị dâng tràng hoa uttali, vị dâng bông hoa ambätaka, luôn cả vị có 
chỗ ngồi, vị dâng ghế kê chân, vị làm cái viền rào, vị cho thực hiện căn nhà của 
cội Bồ Đề. Ở đây, các câu kệ đã được tính đếm là bảy mươi chín câu, tất cả đã 
được thuật lại ở phâm này. 

Phâm Vibhtaka là phẩm thứ bốn mươi lăm. 


--ooOoo-- 


118 


XLVI. PHẨM JAGATIDAÄYAKA 
451. Ký Sự về Trưởng Lão Jagatidãyaka 


4791. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện nên đất ở cội 
cây Bỏ Đề tối thượng của bậc Hiền Trí Dhammadassi. 


4798. Dầu tôi bị ngã từ vực thăm, từ ngọn núi, hoặc từ thân cây, chết đi 
tôi có được sự nâng đỡ; điều này là quả báu của nên đất. 


4799. Lũ trộm cướp không áp bức tôi, các vị Sát-đế-ly không xem thường 
tôi, tôi vượt trội tất cả các kẻ thù; điều này là quả báu của nên đất. 


4800. Ở nơi nào tôi đi tái sanh dâu là bản thê Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đêu được tôn vinh ở tât cả các nơi; điêu này là quả báu của nên đât. 


4802. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4803. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4804. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jagatidäyaka[36] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Jagatidäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


119 


452. Ký Sự về Trưởng Lão Morahatthiya 


4805. Tôi đã cầm lấy cánh quạt lông công và đã đi đến đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng cánh quạt lông 
công. 


4806. Do cánh quạt lông công này và do các nguyện lực của tác ý, ba 
ngọn lửa[37] đã được dập tắt, tôi đạt được sự an lạc lớn lao. 


4807. Ôi chư Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư chúng 
ta! Sau khi dâng cúng cánh quạt lông công, tôi đạt được sự an lạc lớn lao. 


4808. Ba ngọn lửa (tham sân si) của tôi đã được đập tắt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 


4809. Kế từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cánh quạt lông công. 


4810. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4811. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4812. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


120 
Đại đức trưởng lão Morahatthiya[38] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Morahatthiya là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


453. Ký Sự về Trưởng Lão SĩhãsanavTjaka 


4813. Tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn Tissa. Tôi đã lấy ra 
cây quạt và đã hầu quạt bảo tọa sư tử ở tại nơi ấy. 


4814. (Kê từ khi) tôi đã hầu quạt bảo tọa sư tử trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc hầu quạt. 


4815. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4816. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4817. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão S1hãsanaviJaka[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão SĩhãsanavTjaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


121 


454. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-ukkãdhãraka 


4818. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm ba ngọn đuốc ở cội 
cây Bồ Đề tối thượng của đức Phật Padumuttara. 


4819. (Kế từ khi) tôi đây đã cầm ngọn đuốc trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
ngọn đuốc. 


4820. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đút sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4821. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4822. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão T1-ukkadhãraka[40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ti-ukkãdhãraka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


455. Ký Sự về Trưởng Lão Akkamanadäyaka 


4823. Tôi đã dâng cúng tấm lót chân đến đẳng Hiền Trí Kakusandha, vị 
Bà-la-môn toàn hảo, trong lúc Ngài đang tiến hành việc nghỉ ngơi giữa ngày. 


4824. Ngay trong chính kiếp này kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tắm lót chân. 


122 


4825. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4826. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Akkamanadayaka[4I] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Akkamanadãyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


456. Ký Sự về Trưởng Lão Vanakorandiya 


4828. Tôi đã cầm lấy bông hoa koranda rừng và đã dâng lên đức Phật, 
đẳng Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 


4829. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


4830. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4831. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


123 


4832. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vanakorandiya[42] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Vanakorandiya là phần thứ sáu. 


(Tụng phẩm thứ hai mươi). 


--0oOOoo-- 


457. Ký Sự về Trưởng Lão Ekachattiya 


4833. Trái đất nảy sanh ra than hừng, mặt đất trở thành tro nóng. Đức Thế 
Tôn Padumuttara đã đi kinh hành ở ngoài trời. 


4834. Sau khi cầm lấy chiếc lọng che màu trăng, tôi đã đi đường xa. Sau 
khi nhìn thấy đắng Toàn Giác ở tại nơi ấy, niềm hạnh phúc đã khởi đến cho tôi. 


4835. Mặt đất được phủ lên bởi màn ảo ảnh, trái đất này toàn là than 
hừng. Có cơn gió mạnh thôi đến làm mất đi sự thoải mái của cơ thê. 


4836. “Xin Ngài hãy thọ lãnh chiếc lọng che này diệt trừ được sự lạnh và 
nóng, có sự cản ngăn đối với sức nóng của cơn gió, con sẽ được chạm đến sự 
tịch diệt.” 


4837. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Thương Tưởng, đẳng Bi Mẫn, 
bậc Đại Ấn Sĩ, đắng Chiến Thắng Padumuttara khi ấy đã thọ lãnh. 


4838. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi kiếp. 
Và tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


124 


4839. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của chính mình đã được bản thân thực hiện 
tốt đẹp trước đây. 


4840. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, là lần hiện hữu cuối cùng trong 
sự luân chuyên. Ngay cả hôm nay cũng có chiệc lọng che màu trăng được câm 
che cho tôi trong mọi thời điêm. 


4841. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng che trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
chiếc lọng. 


4842. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4843. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4844. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekachattiya[43] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ekachattiya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


458. Ký Sự về Trưởng Lão Jãtipupphiya 


4845. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc có danh vọng lớn lao viên tịch 
Niết Bàn, tôi đã làm những vòng hoa đội đầu rồi đã đặt lên nhục thân (của 
Ngài). 


125 


4846. Tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi Hóa 
Lạc Thiên. Trong khi sống ở thế giới chư Thiên, tôi nhớ lại nghiệp phước thiện. 


4847. Có cơn mưa bông hoa từ bâu trời rơi xuông ở tôi vào mọi thời 
điểm. Nếu tôi luân hồi ở loài người, tôi là vị vua có đanh vọng lớn lao. 

4848. Tại nơi ây có cơn mưa bông hoa rơi xuông ở tôi vào mọi lúc, do 
nhờ tác động của sự cúng dường bông hoa đên chính Ngài ây là bậc có sự nhìn 
thấy tất cả. 


4849. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuôi cùng trong sự luân 
chuyên. Ngay cả hôm nay cũng có cơn mưa bông hoa rơi xuông ở tôi vào mọi 
lúc. 


4850. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường nhục 
thân (đức Phật). 


4851. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4852. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4853. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jãtipupphiya[44] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Jãtipupphiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


126 
459. Ký Sự về Trưởng Lão Pattipupphiya 


4854. Khi nhục thân (đức Phật) được đưa đi, khi những chiếc trống đang 
được vô lên, tôi đã cúng dường bông hoa pati với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 


4855. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
nhục thân (đức Phật). 


4856. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4857. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4858. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pattipupphiya[45] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Pattipupphiya là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


460. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapũjaka 


4859. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện, khi các vật thơm nhiều 
loại đã được mang lại, tôi đã cúng dường (một) nắm tay vật thơm với tâm tịnh 
tín, với ý vui mừng. 


127 


4860. (Kê từ khi) tôi đã cũng đường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường lễ hỏa táng (đức Phật). 


4861. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4862. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4863. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão GandhapijJaka[46] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gandhapũjaka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị (thực hiện) nền đất, vị có cánh quạt chim công, vị (hầu quạt) bảo tọa, 
vị cầm giữa ngọn đuốc, vị có tấm lót chân, vị có bông hoa koranda rừng, vị 
dâng cúng chiếc lọng che, vị cũng dường hoa jãti, vị trưởng lão có bông hoa 
paffI, và vị cúng dường vật thơm là thứ mười. Và có sáu mươi bảy câu kệ đã 
được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Jagatidäyaka là phẩm thứ bốn mươi sáu. 


--ooOoo-- 
XLVII. PHẨM SÄLAKUSUMIYA 
461. Ký Sự về Trưởng Lão Sãlakusumiya 


4864. Khi đức Thế Tôn tên là Padumuttara viên tịch Niết Bàn và được đặt 
lên ở giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sälã. 


128 


4865. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường lễ 
hỏa táng (đức Phật). 


4866. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 


4867. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4868. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sãlakusumiya[47] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Sãlakusumiya là phần thứ nhất. 


--0oOOo-- 


462. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapijaka 


4869. Khi đức Thế Tôn Sikhi, đắng quyến thuộc của thế gian đang được 
thiêu đốt, tôi đã dâng lên giàn hỏa thiêu của Ngài tám bông hoa campaka. 


4870. (Kê từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường giàn 
hỏa thiêu (đức Phật). 


4871. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


129 


4872. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4873. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Citakapũjaka[48] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Citakapijaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


463. Ký Sự về Trưởng Lão Citakanibbãpaka 


4874. Khi nhục thân của bậc Đại Ân Sĩ Vessabhũ đang được đốt cháy, tôi 
đã cầm lẫy nước thơm và đã làm nguội giàn hỏa thiêu. 


4875. (Kế từ khi) tôi đã làm nguội giàn hỏa thiêu trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nước thơm. 


4876. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4877. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4878. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


130 


Đại đức trưởng lão Citakanibbapaka[49] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Citakanibbapaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


464. Ký Sự về Trưởng Lão Setudäyaka 


4879. Khi đức Thế Tôn Vipassï đang đi kinh hành ở trước mặt, với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện cây cầu. 


4880. (Kế từ khi) tôi đã cho thực hiện cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cây cầu. 


4881. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4882. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4883. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Setudäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Setudäyaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


131 


465. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatãlavantiya 


4884. Tôi đã dâng cúng chiếc quạt được phủ lên bởi những bông hoa nhài 
đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi năm giữ danh vọng lớn lao. 


4885. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc quạt. 


4886. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4887. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4888. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sumanatalavantiya[50] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumanatãlavantiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


466. Ký Sự về Trưởng Lão Avantaphaliya 


4889. Đức Thế Tôn, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên là 
Sataramsĩ. Có ước muốn độc cư, đẳng Toàn Giác đã ra đi về việc khất thực. 


4890. Có trái cây ở tay, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đắng Nhân 
Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái avan{a. 


132 


4891. Trước đây chín mươi bốn kiếp, kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


4892. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4893. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4894. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Avanfaphaliya[SI]| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Avantaphaliya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


467. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadãyaka 


4895. Khi ấy, tôi đã là người phụ việc tu viện ở thành phố Bandhumat. 
Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyền ở trên không trung. 


4896. Tôi đã cầm lẫy trái mít và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 
Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ lãnh trong khi đang đứng ở ngay trên không 
trung. 


133 


4897. Đối với tôi, Ngài là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc đem lại sự an 
lạc trong thời hiện tại. Tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý trong 
sạch. 


4898. Khi Ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc vĩ đại và sự an lạc thù thắng. Và 
khi tôi tái sanh ở nơi này nơi khác, có châu báu hiện lên (cho tôi). 


4899. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 


cây. 


4900. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4901. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4902. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Labujadãyaka[52] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Labujadãyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


468. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladäyaka 


4903. Sau khi nhìn thấy đức Phật Atthadassi, bậc có danh vọng lớn lao ở 
cuối rừng, với tâm tịnh tín với ý vui mừng tôi đã dâng lên trái của cây sung. 


134 


4904. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 


4905. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4906. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4907. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pilakkhaphaladayaka[53] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


469. Ký Sự về Trưởng Lão Sayampatibhãniya 


4908. Ai là người nhìn thấy đắng Nhân Ngưu, vị Trời của chư Thiên, 
đang tiến bước ở trên đường tợ như cây kakudha đang chói sáng mà không tịnh 
tín? 


4909. Ai là người nhìn thấy bậc đã xua đi điều tăm tối ấy, đã giúp cho 
nhiều người vượt qua, đang chói sáng với ánh sáng trí tuệ mà không tịnh tín? 


4910. Ai là người nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang hướng dẫn 
một trăm ngàn vị có năng lực, đang tiếp độ nhiều chúng sanh mà không tịnh tín? 


135 


4911. Ai là người nhìn thấy vị đang vỗ lên chiếc trống Giáo Pháp, đang 
chế ngự các nhóm ngoại đạo, đang gầm lên tiếng rống sư tử mà không tịnh tín? 


4912. Cho đến các Phạm Thiên từ thế giới Phạm Thiên đã đi đến và hỏi 
các câu hỏi khôn khéo, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4913. Thế gian luôn cả chư Thiên thể hiện sự chắp tay đối với Ngài rồi 
thỉnh cầu, nhờ Ngài họ thọ hưởng phước báu, ai là người nhìn thấy mà không 
tịnh tín? 


4914. Tất cả mọi người tụ tập lại và thỉnh cầu bậc Hữu Nhãn, được yêu 
cầu Ngài không rung động, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4915. Khi Ngài đang đi vào thành phó, có nhiều chiếc trống vang lên và 
các con voi hào hứng rồng lên, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4916. Trong khi đang đi ở đường lộ, toàn bộ hào quang của Ngài luôn 
luôn chiếu sáng, những chỗ bị gập ghềnh trở thành bằng phăng, ai là người nhìn 
thấy mà không tịnh tín? 


4917. Khi đức Phật đang nói, (lời Ngài) được nghe ở bầu vũ trụ, Ngài làm 
cho tất cả chúng sanh được hiểu rõ, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4918. (Kế từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi. 


4919. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4920. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


136 


4921. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sayampatibhaniya[54| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sayampatibhãniya là phần thứ chín. 


--ooOOoo-- 


470. Ký Sự về Trưởng Lão Nimittavyäkaraniya 


4922. Khi Ấy, tôi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp rồi đọc tụng chú thuật. Năm 
mươi bốn ngàn người đệ tử đã phục vụ tôi. 


4923. Là những vị hiểu biết về kinh Vệ-đà, tất cả đã học thuộc lòng, đã 
đạt đến sự toàn hảo về sáu chỉ phần. Được hỗ trợ bởi những sự hiểu biết của 
chính bản thân, các vị ấy sông ở núi Hi-mã-lạp. 


4924. Sau khi mệnh chung từ tập thể cõi trời Đâu Suất, vị Thiên tử có 
danh vọng lớn lao đã sanh vào bụng mẹ với sự nhận biết và có niệm. 


4925. Khi bậc Toàn Giác đang được sanh ra, mười ngàn thế giới đã 
chuyên động. Khi đẳng Lãnh Đạo đang được sanh ra, những người mù đã đạt 
được thị giác. 


4926. Toàn bộ quả đất này đã chuyên động với mọi hình thức. Sau khi 
nghe được tiếng gầm thét, đám đông dân chúng đã hoảng hốt. 


4927. Tất cả mọi người đã tập trung lại và đã đi đến gặp tôi (hỏi rằng): 
“Quả đất này đã chuyên động, sẽ có hậu quả gì đây?” 


137 


4928. Khi ây, tôi đã nói với họ răng: “Các người chớ sợ hãi, sự nguy hại 
không có cho các người. Tất cả cũng nên tự tin, sự xuất hiện này là có điều tốt 
đẹp. 


4929. Bị tác động bởi tám nguyên nhân, quả đất này chuyển động. Các 
điều báo hiệu như thế này được nhìn thấy, có ánh sáng bao la vĩ đại. 


4930. Không còn nghi ngờ nữa, đức Phật tối thượng, bậc Hữu Nhãn sẽ 
hiện khởi.” Sau khi làm cho dân chúng biết rõ, tôi đã thuyết giảng về năm giới 
cắm. 


4931. Sau khi lăng nghe về năm giới câm và về sự xuât hiện của đức Phật 
là điêu hy hữu, họ đã trở nên hớn hở vui mừng với niêm phân khởi đã được 
sanh lên, với tâm ý vui mừng. 


4932. (Kê từ khi) tôi đã giải thích về điềm báo hiệu trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc giải 
thích. 


4933. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4934. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4935. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nimtavyakaraniya[S5] đã nói lên những lời kệ này 


như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nimittavyäkaraniya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 


135 


Phần Tóm Lược 


Vị trưởng lão liên quan đến bông hoa sãlã, luôn cả vị cúng dường (giàn 
hỏa thiêu), và vị làm nguội (giàn hỏa thiêu), vị dâng cúng cây cầu, vị có cây 
quạt, (vị dâng lên) trái avanta, vị dâng lên trái mít, (vị dâng lên) trái sung, vị ca 
ngợi, và vị Bà-la-môn liên quan việc giải thích. Có bảy mươi hai câu kệ đã được 
tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Sãlakusumiya là phẩm thứ bốn mươi bảy. 


--ooOoo-- 

[I] Vị này đã bị con trăn giết chết và đã được sanh lên cõi trời liên tức thì. 

[2] Sakimsammajjaka nghĩa là “vị một lần (sakim) quét tước 
(sammaJJaka).” 

[3] Ký sự này tương tợ như ký sự 334, Apadana - Thánh Nhân Ký Sự, 
tập I(Tam Tạng Pä]I - Việt tập 39). 

[4] Ekadussadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) một (eka) tắm vải 
(dussa).” 

[5] Ekãsanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) một (eka) chỗ ngồi 
(ãsana).” 

[6] Sattakadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) bông 
hoa (puppha) kadamba.” 

[7] Korandapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
koranda.” 

[8] Ghatamandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bơ lỏng (ghata) 
nguyên chất (manda).” 

[9] Ký sự này tương tợ ký sự 339, Apadaäna - Thánh Nhân Ký Sự, tập I 
(Tam Tạng Pä]I - Việt tập 39). 

[10] Ekadhammasavaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc một lần (eka) 
lắng nghe (savana) Giáo Pháp (đhamma).” 

[11] Sucimtita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cintita) khéo léo (su).” 

[12] Sovannakinkaniya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa kiñkanT bằng 
vàng (sovanna).” 


139 


[13] Sonnakontarika nghĩa là “vị có liên quan đến cây gậy (konta) bằng 
vàng (somna).” 


[14] Ekavihãriya nghĩa là “vị liên quan đến sự cư ngụ (vihãra) một mình 
(eka).” 

[15] Vị ấy bị té chết và được sanh lên cõi trời ngay khi ấy. 

[16] Ekasañkhiya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) thối chiếc 
chiếc tù và vỏ ốc (saäkha).” 

[17] Pãtihirasaññaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (saññaka) đến điều kỳ diệu 
(patih1ra).” 


[18] Ñãnatthavika nghĩa là “vị ngợi ca (thavika) trí tuệ (ñãna) của đức 
Phật.” 


[19] Ucchukhandika nghĩa là “vị hiên quan đến khúc (khanda) mía 
(ucchu).” 


[20] Kalambadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (däyaka) bông hoa 
kalamba.” 


[2I] Ambatakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây 
ambataka.” 


[22] Haritakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây haritaka.” 
[23] Vị ấy đã chết đi sanh lên cõi trời Đâu Suất (ND). 


[24] Ambapindiya nghĩa là “vị liên quan đến chùm (pinda) trái xoài 
(amba).” 


[25] Jambuphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) mận đỏ 
(jambu).” 


[26] vibhTtakamiñjiya nghĩa là “vị liên quan đến phần ruột (miñja) của 
trái cây vibhTfaka.” 

[27] Koladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái táo (kola).” 

[28] Billaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) có tên là 
billa.” 

[29] Bhallatakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãayaka) trái cây 
bhallãtaka.” 


140 


[30] Utalipupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) 
uttal1.” 


[31] Ambätakiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa ambãtaka.” 


[32] Sihãsanika nghĩa là “vị liên quan đến bảo tọa (ãsana) sư tử (siha),” là 
chỗ ngồi ở cội cây Bồ Đề (bodhiyä ãsanam) và trên chỗ ngồi đó đức Phật đã 
chứng quả vị Giác Ngộ (ND). 


[33] PãdapTthiya nghĩa là “vị liên quan đến cái ghế (pïtha) kê chân 
(pada).” 

[34| Vedikaraka nghĩa là “vị thực hiện (kãraka) cái viền rảo (vedi, 
vedIk8).” 


[35] Bodhighariya nghĩa là “vị liên quan đến căn nhà (ghara) ở cội cây 
Bỏ Đề (bodhi).” 

[36] Jagatidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nền đất (jagati) ở cội 
cây Bồ Đề.” 

[37] Ba ngọn lửa là lửa tham, lửa sân, và lửa sĩ (ND). 


[38] Morahatthiya nghĩa là “vị liên quan đến cái cánh (hattha) của chim 
công (mora),” diễn dịch là cánh quạt lông công (ND). 


[39] Sihãsanavijaka nghĩa là “vị quạt mát (vijaka) bảo tọa sư tử 
(sihasana).” 


[40] Ti-ukkãdhäraka nghĩa là “vị cầm (dhãraka) ba (ti) ngọn đuốc 
(ukka).” 


[41] Akkamanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tấm lót chân 
(akkamana).” 


[42] Vanakorandiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa koranda rừng 
(vana).” 


[43] Ekachattiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chiếc lọng che 
(chatta).” 


[44 
[45 
[46 
[47 


Jãtipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) jãti.” 
Pattipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) patti.” 
GandhapuJaka nghĩa là “vị cũng dường (pùJaka) vật thơm (gandha).” 


—_¬ -_—  ._— _—_ 


Sãlakusumiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (kusuma) sãlã.” 


141 


[48] CitakapilJaka nghĩa là “vị cúng dường (pilaka) giản hỏa thiêu 
(citaka).” 


[49] Citakanibbapaka nghĩa là vị làm nguội (nibbapaka) giản hỏa thiêu 
(citaka).” 


[50] Sumanatalavantiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (taälavanta) 
được gắn hoa lài (sumanä).” 


[51] Avantaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) avanta.” 

[52] Labujadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (labuJa) trái mít (dayaka).” 

[53] Pilakkhaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây 
(phala) của cây sung (pilakkha).” 

[Š4J Sayampatibhaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đích thân mình 
(sayam) ca ngợi (patibhãna).” 

[55] Nimittavyäkaraniya nghĩa là “vị liên quan đến việc giải thích 
(vyäkarana) các điềm báo hiệu (nimitta).” 


XLVIIIL PHẨM NAIAMALI 
471. Ký Sự về Trưởng Lão Nalamäliya 


4936. Tôi đã nhìn thấy bậc Toản Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, đang di chuyển ở phía trên chóp 
đỉnh của khu rừng bao la. 


4937. Sau khi cầm lấy tràng hoa sậy và ngay trong khi đang đi ra, tôi đã 
nhìn thấy đắng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng lũ, vị không còn lậu hoặc ở tại 
nơi ấy. 


4938. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường tràng hoa sậy 
đến đắng Đại Hùng, bậc xứng đáng cúng dường, vị có lòng thương tưởng đến 
tất cả thế gian. 


142 


4939. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


4940. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4941. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4942. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nalamäliya[ 1] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nalamäliya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


472. Ký Sự về Trưởng Lão Manipijaka 


4943. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đi chuyền ở trên không trung. 


4944. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có cái hồ thiên nhiên rộng lớn. Ở tại nơi 
ây đã là chỗ cư ngụ của tôi, được liên quan đến nghiệp phước thiện. 


4945. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn lửa tế 
thần. 


143 


4946. Trong lúc xem xét, tôi đã không nhìn thấy bông hoa tôi sẽ cúng 
dường đến đắng Lãnh Đạo. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã 
đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


4947. Tôi đã cầm lấy viên ngọc ma-ni ở trên đầu của tôi và đã cúng 
dường đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian (ước nguyện rằng): “Do sự cúng dường 
viên ngọc ma-nI này, cầu mong quả thành tựu được tốt đẹp.” 


4948. Đứng ở trên không trung, đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đạo Sư đã nói lên lời kệ này: 


4949. “Mong rằng ý định ấy được thành tựu cho ngươi. Ngươi sẽ đạt 
được sự an lạc lớn lao. Ngươi hãy thọ hưởng danh vọng lớn lao do sự cúng 
dường ngọc ma-n! này.” 


4950. Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn tên Padumuttara, vị Phật tối 
thượng, đã đi đến nơi mà tâm đã dự tính. 


4951. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu mươi 
kiếp. Và tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương hàng trăm lần. 


4952. Trong khi tôi là vị Thiên nhân đang nhớ lại việc làm trước đây thì 
ngọc ma-m, là vật tạo ra ánh sáng của tôi, hiện ra cho tôi. 


4953. Tám mươi sáu ngàn nữ nhân có đô trang sức và vải vóc đủ màu 
sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-n1 là những người vợ của tôi. 


4954. (Các nàng) có làn mi cong, có nụ cười, có bộ ngực xinh, có eo 
thon, thường xuyên vây quanh tôi; điêu nảy là quả báu của việc cúng dường 
TIEỌC 4-11. 


144 


4955. Các vật dụng và các đồ trang sức của tôi được thực hiện khéo léo 
làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, và làm bằng hồng ngọc đúng theo ước 
muốn. 


4956. Các ngôi nhà mái nhọn, các hang động đáng yêu, và chỗ năm ngôi 
vô cùng xứng đáng, sau khi biệt được ước muôn của tôi, chúng hiện ra theo như 
ước muôn. 


4957. Và những người nào đạt được sự lắng nghe đã khéo được thành tựu 
(vì sự lắng nghe) là Phước Điền của nhân loại, là phương thuốc cho tất cả các 
sanh linh, các vị ấy có được những sự lợi ích. 


4958. Việc làm của tôi cũng đã được thực hiện tốt đẹp là việc tôi đã nhìn 
thấy đẳng Lãnh Đạo, tôi được thoát khỏi đọa xứ, tôi đạt được vị thế Bất Động. 


4959. Nơi nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, tôi 
luôn luôn có ánh sáng từ bảy loại châu báu ở xung quanh. 


4960. Do chính sự cúng dường ngọc ma-ni ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành 
tựu, ánh sáng trí tuệ đã được tôi nhìn thấy, tôi đạt đến VỊ thế Bất Động. 


4961. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường ngọc ma-ni trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
TgỌC 4-11. 


4962. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4963. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


145 


4964. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Manipijaka[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Manipiijaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


473. Ký Sự về Trưởng Lão Ukkãsatika 


4965. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tên là Kosika đã cư ngụ tại núi Cittakũfa. 
Đức Phật, bậc Hiền Trí là vị chứng thiên, thỏa thích với thiền, vui thích với sự 
độc cư. 


4966. Tôi đã dẫn đầu nhóm phụ nữ đi sâu vào núi Hi-mã-lạp và tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Kosika tợ như mặt trăng ngày rằm. 


4967. Khi ấy, tôi đã cầm lấy một trăm ngọn đuốc và đặt vòng quanh (đức 
Phật). Tôi đã đứng bảy ngày đêm và đã ra đi vào ngày thứ tám. 


4968. Khi đức Phật Kosika, đắng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại đã xuất 
khỏi (thiền), với tâm tịnh tín tôi đã đảnh lễ Ngài và đã dâng cúng một phần vật 
thực. 

4969. “Bạch vị Chúa Tế của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đẳng Nhân Ngưu, do việc làm ấy con đã sanh lên cõi trời Đâu Suất; điều này là 
quả báu của một phân vật thực.” 


4970. Luôn luôn có ánh sáng cho tôi vào ban ngày và cả ban đêm nữa. 
Tôi tỏa ra ánh sáng ở xung quanh một trăm do-tuân. 


146 


4971. Tôi đã là đắng Chuyên Luân Vương, người chỉnh phục bốn 
phương, đắng chúa tế của vùng đất Jambu năm mươi lăm kiếp. 


4972. Khi ấy, thành phố của tôi đã được sung túc, thịnh vượng, khéo 
được xây dựng có chiều dài ba mươi do-tuần, và chiều rộng hai mươi do-tuần. 


4973. Thành phô tên là Sobhana đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma, không thiếu văng mười loại âm thanh được kết hợp với (âm thanh 
của) chũm chọc. 


4974. Ở trong thành phố ấy không có dây thừng, gỗ, và gạch ngói. Toàn 
bộ chỉ làm bằng vàng và chiếu sáng trong thời gian liên tục. 


4975. Có bốn tường thành bao bọc, ba mặt đã được làm bằng ngọc ma-ni, 
và ở chính giữa có hàng cây cọ đã được hóa hiện ra bởi vị Trời Vissakamma. 


4976. Có mười ngàn ngàn hồ nước được che đậy bởi sen hồng và sen 
xanh, được phủ lên bởi những sen trắng, được tỏa ra với nhiều hương thơm 
khác loại. 


49717. (Kế từ khi) tôi đã cầm giữ ngọn đuốc trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc câm giữ cây 
đuốc. 


4978. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4979. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


147 


4980. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ukkãsatika[3] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ukkãsatika là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


474. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanavijaniya 


4981. Tôi đã cầm lấy cây quạt hoa nhài ở cội cây Bồ Đề tối thượng của 
đức Thế Tôn Vipassĩ và đã quạt mát cội cây Bồ Đề tối thượng. 


4982. (Kể từ khi) tôi đã quạt mát cội cây Bồ Đề tối thượng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
hầu quạt. 


4983. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4984. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4985. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SumanaviJaniya[4| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sumanavijaniya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


148 


475. Ký Sự về Trưởng Lão Kummäsadãyaka 


4986. Trong khi bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ đang đi tìm kiếm (vật thực), tôi đã 
nhìn thấy bình bát (của Ngài) trống không và tôi đã đặt đầy sữa đông (ở bình 
bát). 


4987. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của sữa đông. 


4988. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4989. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4990. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kummasadäyaka[S] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kummäsadäyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


476. Ký Sự về Trưởng Lão Kusatthadäyaka 


4991. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tám thẻ vật thực 
đến đức Thế Tôn Kassapa, vị Bà-la-môn toàn hảo. 


4992. Ngay trong chính kiếp này (kể từ khi) tôi đã dâng cúng tám thẻ vật 
thực, tôi không biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của tám thẻ vật thực. 


149 


4993. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4994. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4995. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kusatthadayaka[6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kusatthadãyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


471. Ký Sự về Trưởng Lão Giripunnägiya 


4996. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Sobhita đã cư ngụ tại núi Cittakũfa. 
Tôi đã hái bông hoa nguyệt quế mọc ở núi và đã cúng dường đến đắng Tự Chủ. 


4997. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


4998. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4999. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


150 


5000. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Giripunnägiya[7] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Giripunnägiya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


478. Ký Sự về Trưởng Lão Vallikãraphaladäyaka 


5001. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Sumana đã cư ngụ tại thành phố 
Takkarä. Tôi đã cầm lấy trái cây vallikãra và đã dâng cúng đến đẳng Tự Chủ. 


5002. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


5003. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đút sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró!), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5004. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5005. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vallikaraphaladayaka[8] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vallikãraphaladäyaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


151 


479. Ký Sự về Trưởng Lão Pãnadhidäyaka 


5006. Sau khi đã rời khỏi việc nghỉ ngơi giữa ngày, đức Thế Tôn 
Anomadassï, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, bậc Hữu 
Nhãn đã bước lên đường lộ. 


5007. Sau khi cầm lấy đôi đép đã được làm khéo léo, tôi đã tiến bước 
đường xa. Tại nơi Ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, vị có ánh nhìn thu hút, 
đang đi bộ. 


5008. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đem đôi dép lại 
và đặt xuống ở cạnh bàn chân (đức Phật) rồi đã nói lời nói này: 


5009. “Bạch bậc Đại Hùng, vị Chúa của nhàn cảnh, đẳng Hướng Đạo, xin 
Ngài hãy bước lên, mong sao mục đích của con được thành tựu là con sẽ đạt 
được quả báu do việc này.” 


5010. Đức Thế Tôn Anomadass, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã bước lên đôi đép, rồi đã nói lời nói này: 

5011. “Người nào được tịnh tín tự tay mình đã dâng cúng đến Ta đôi đép, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.” 


5012. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại, với 
tâm phần chắn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, có hai tay chắp lên. 


5013. “Do việc dâng cúng đôi dép, người này sẽ được sung sướng và sẽ 
cai quản Thiên quôc năm mươi lăm lân. 


5014. Và sẽ là đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ vương 
quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


152 


5015. Vào vô lượng kiếp về sau này, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5016. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


5017. Người có phước báu (này) sẽ được sanh lên ở thế giới chư Thiên 
hoặc là loài người, sẽ nhận lãnh chiếc xe tương tợ chiếc xe của chư Thiên.” 


5018. Các tòa lâu đài, các kiệu khiêng, các con voi của tôi là được trang 
điểm. Các chiếc xe được thắng ngựa giống tốt luôn hiện hữu cho tôi. 


5019. Ngay cả trong khi lìa khỏi gia đình, tôi đã rời khỏi bằng xe ngựa. 
Trong khi các sợi tóc đang được cạo, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


5020. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, việc đổi 
trao đã được gắn liền tốt đẹp. Sau khi dâng cúng một đôi dép, tôi được đạt đến 
vị thế Bất Động. 


5021. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi đép. 


5022. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5023. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


153 


5024. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pãnadhidãyaka[9] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Pãnadhidãyaka là phần thứ chín. 


--0oOOOo-- 


480. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinacaäkamiya 


5025. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Trong lúc tìm kiếm loài linh dương, tôi đã nhìn thấy con đường kinh 
hành. 


5026. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã ôm cát ở bên hông (bằng 
vạt y) và đã rải lên đường kinh hành của đắng Thiện Thệ quang vinh. 

5027. (Kế từ khi) tôi đã rải cát trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn 
biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của cát. 


5028. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5029. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5030. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


154 


Đại đức trưởng lão Pulinacañkamriya[{ 10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pulinacaäkamiya là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ có tràng hoa sậy, vị dâng ngọc ma-mI, vị có trăm ngọn đuốc, vị có cây 
quạt, món sữa đông, thẻ vật thực, luôn cả bông hoa nguyệt quế ở núi, trái cây 
vallikara, vị dâng đôi dép, và đường kinh hành rải cát. Có chín mươi lăm câu kệ 
đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Na|amal là phẩm thứ bốn mươi tám. 


--ooOoo-- 
XLIX. PHẨM PAMSUKULA 


481. Ký Sự về Trưởng Lão Pamsukũlasaññaka 


5031. Đức Thế Tôn, bậc Tự Chủ tên Tissa là nhân vật cao cả. Sau khi cởi 
ra tắm y may từ vải bị quăng bỏ, đắng Chiến Thắng đã đi vào trú xá. 


5032. Sau khi câm lây cây cung đã được uôn cong, tôi đã bước đi vì nhu 
câu thức ăn. Tôi đã năm lây con dao cong và đã đi vào khu rừng rậm. 


5033. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ được treo ở 
ngọn cây tại nơi ấy. Tôi đã để cây cung xuống ngay tại nơi ấy và đã chắp tay lên 
ở đầu. 


5034. Với tâm hoan hỷ, với ý vui mừng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
tối thượng và đã đảnh lễ tắm y may từ vải bị quăng bỏ với niềm phi lạc đạt dào. 


155 


5035. (Kê từ khi) tôi đã đảnh lễ tắm y may từ vải bị quăng bỏ trước đây 
chín mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc đảnh lễ. 


5036. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5037. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5038. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pamsukulasaññaka[{ 1 I] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pamsukũlasaññaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


482. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 


5039. (Tôi) là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập 
Vệ-đà, về tướng mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghỉ thức. 


5040. Lúc bấy giờ, những người học trò đi đến với tôi tợ là làn nước chảy 
ở dòng sông. Tôi dạy bọn họ về các chú thuật đêm ngày không biếng nhác. 


5041. Trong khi ấy, đấng Toàn Giác Siddhattha đã hiện khởi ở thế gian. 
Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, Ngài đã vận hành ánh sáng của trí tuệ. 


156 


5042. Tôi có người đệ tử nọ, vị ấy đã thuật lại cho các đệ tử của tôi. Khi 
Ấy, sau khi nghe được sự việc này bọn họ đã nói với tôi rằng: 


5043. “Đức Phật, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi ở 
trên đời. Dân chúng đi theo vị Ấy, lợi lộc cho chúng ta sẽ không còn.” 


5044. (Tôi đã nói rằng): “Chư Phật, các bậc Hữu Nhãn có danh vọng lớn 
lao là những vị hiếm khi hiện khởi. Hay là ta nên nhìn thấy đức Phật tối thượng, 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian?” 


5045. Tôi đã cầm lấy tâm da dê, bộ y phục vỏ cây, và túi đựng nước của 
tôi rồi đã rời khỏi khu ân cư. Tôi đã thông báo với các đệ tử rằng: 


5046. “Tương tợ như bông hoa của cây odumbara và chú thỏ ở mặt trăng, 
tương tợ như sữa của các con quạ, chư vị Lãnh Đạo Thế Gian là điều hy hữu. 


5047. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian cũng như (được sanh vào) bản thể 
nhân loại là điều hy hữu. Và trong khi có được cả hai, việc nghe (Giáo Pháp) là 
điều vô cùng hy hữu. 


5048. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian. Này chư vị, chúng ta sẽ nhận 
được (Pháp) nhãn của chúng ta. Chư vị hãy đến, tất cả chúng ta sẽ đi gặp đẳng 
Chánh Đăng Giác.” 


5049. Khi ấy, tất cả các vị ấy đều mang túi đựng nước, mặc y phục đa đê 
thô xấu, quân búi tóc rối đã rời khỏi khu rừng. 


5050. Những vị tầm cầu mục đích tối thượng (ấy) trong khi nhìn với 
khoảng cách của cán cày, không còn các vướng bận và sân hận, tợ như những 
con sư tử không bị hãi sợ. 


157 


5051. Ít bị bận rộn, không tham lam, cân trọng, có hành vị thanh tịnh, các 
vị ấy trong khi vừa lo việc kiếm sông vừa đi đến gần đức Phật tối thượng. 


5052. Khi chỉ còn một do-tuần rưỡi, có cơn bệnh đã sanh khởi đến tôi. 
Sau khi đã tưởng nhớ đến đức Phật tôi thượng, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 


5053. Kế từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy tưởng 
về đức Phật. 


5054. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5055. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5056. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka[12] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


483. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadãyaka 


5057. Lúc bấy giờ, tôi đã lội xuống hồ nước đã bị nhiều con voi sử dụng, 
và vì lý đo đói (bụng) tôi (đã) nhồ lên củ sen ở tại nơi ấy. 


158 


5058. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn danh hiệu Padunuttara là vị Phật 
mặc y màu đỏ (đang) đi chuyền ở trên không trung. 


5059. Khi ấy, trong khi Ngài đang phất phơ các lá y may từ vải bị quăng 
bỏ, tôi đã nghe được tiếng động. Trong khi chú ý ở phía bên trên, tôi đã nhìn 
thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


5060. 5061. Trong khi đứng ngay tại nơi ấy, tôi đã thỉnh cầu đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian rằng: “Xin đức Phật, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng hãy 
thọ lãnh mật ong cùng với các củ sen, sữa, bơ lỏng, và rễ sen của con.” Do đó, 
đẳng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư có danh vọng lớn lao, đã ngự xuống. 


5062. Bậc Hữu Nhãn vì lòng thương tưởng đã thọ nhận vật thực của tôi. 
Sau khi thọ nhận, bậc Toản Giác đã thực hiện lời tùy hỷ đến tôi rằng: 


5063. “Này người có đại phước, mong rằng ngươi được an lạc. Mong 
rằng cảnh giới tái sanh được thành tựu cho ngươi. Do việc dâng cúng củ sen 
này, ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao.” 


5064. Sau khi nói lên điều ấy, đắng Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Toàn 
Giác, đắng Chiến Thắng đã cầm lấy thức ăn rồi đã ra đi bằng đường không 
trung. 


5065. Sau đó, tôi đã câm lây củ sen và đã đi vê lại khu ân cư của mình. 
Sau khi đã treo củ sen ở trên cây, tôi đã tưởng nhớ lại việc dâng cúng của mình. 


5066. Khi ấy, có cơn gió lớn đã nôi lên và đã làm lay chuyền khu rừng. 
Bầu trời đã gào thét trong lúc sắm sét đang nỗ ra. 


5067. Sau đó, tia sét đánh xuống đã giáng vào đầu của tôi. Khi ấy, trong 
khi bị khuyu xuống tôi đây đã lìa đời ở tại nơi ấy. 


159 


5068. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời Đầu 
Suất. (Khi) thân thê của tôi bị ngã xuống, tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên. 


5069. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điêm hâu cận sáng 
tôi; điêu này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 


5070. Sau khi đi đến sự sanh ra ở loài người, tôi luôn luôn được sung 


sướng, tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của việc dâng 
cúng củ sen. 


5071. Là người được thương tưởng bởi vị Trời của chư Thiên như thế ấy, 
tôi đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


5072. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 


5073. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5074. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5075. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhisadäyaka[13] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Bhisadãyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


1ó0 


484. Ký Sự về Trưởng Lão Ñãnatthavika 


5076. Khu ấn cư của tôi được xây dựng khéo léo ở phía nam của núi Hi- 
mã-lạp. Vào lúc bấy giờ, trong khi tầm cầu mục đích tối thượng tôi cư ngụ ở 
trong rừng. 


5077. Trong lúc tìm kiêm vị thây, tôi sông môi một mình với rê và trái 
cây, hài lòng với việc có hay không có. 


5078. Trong khi ấy, đắng Toàn Giác tên Sumedha đã hiện khởi ở thế 
gian. Trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng, Ngài công bó về bốn Sự Thật. 


5079. Tôi không được nghe về đắng Toàn Giác, cũng không có ai nói với 
tôi. Khi tám năm đang trôi qua, tôi đã nghe về đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


5080. Sau khi dập tắt củi lửa và quét đọn khu ẩn cư, tôi đã cầm lấy gói 
vật dụng và đã rời khỏi khu rừng. 


5081. Trong khi cư ngụ chỉ một đêm ở các ngôi làng và các khu phố chợ, 
khi ấy theo tuần tự tôi đã đi đến gần con sông Candavat. 


5082. Vào thời điểm ấy, trong lúc tiếp độ nhiều chúng sanh, đức Thế Tôn 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 


5083. Tôi đã vượt qua đám đông người và đã đảnh lễ đắng Chiến Thắng 
sánh tợ đại dương. Tôi đã khoác tâm da dê một bên vai rồi đã ngợi ca đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


l1ó1 


5084. “Ngài là đắng Tối Thượng của loài người, là bậc thây, là biểu hiệu, 
là ngọn cờ, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, là ngọn đẻn của 
chúng sanh. 


(Tụng phẩm thứ hai mươi mốt). 


5085. Bạch bậc Hiền Trí, Ngài là bậc khôn khéo về kiến thức, là đắng 
Anh Hùng đã giúp cho chúng sanh vượt qua, ở thế gian không có người nào 
khác là đắng Tiếp Độ, không ai là trội hơn Ngài. 


5086. Biển cả vĩ đại hiển nhiên là có thể đo lường bằng đầu ngọn cỏ kusa, 
tuy nhiên bạch đắng Toàn Tri, trí tuệ của Ngài là không thể đo lường được. 


5087. Bạch đắng Hữu Nhãn, sau khi đặt trái đất lên đĩa cân là có thể xác 
định, tuy nhiên sự đo lường trí tuệ của Ngài là không thể có. 


5088. Không gian có thể ước lượng bằng sợi dây thừng hoặc bằng ngón 
tay, tuy nhiên bạch đắng Toàn Tri, giới hạnh của Ngài là không thể đo lường. 


5089. Bạch đắng Hữu Nhãn, nước ở đại dương, bầu trời, và trái đất, 
những vật này là có thể đo lường, còn Ngài là không thể đo lường.” 


5090. Sau khi đã tán dương đẳng Toàn Tri có danh vọng lớn lao bằng sáu 
câu kệ, khi ấy tôi đã chắp tay lên rồi đứng im lặng. 


5091. Người ta nói về người có tuệ bao la, sáng suốt là “Sumedha.” Ngài 
đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 


5092. “Người nào, được tịnh tín, đã tán dương trí tuệ của Ta bằng tâm ý 
của mình, ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


162 


5093. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong bảy mươi bảy 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 


5094. Và (người này) sẽ là đắng Chuyển Luân Vương hàng trăm lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


5095. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là nhân loại, (người này) được tụ 
hội với nghiệp phước thiện, sẽ có tuệ sắc bén, tâm tư không bị kém sút. 


5096. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5097. Sau khi lìa khỏi gia đình, (người này) sẽ xuất gia, không còn sở 
hữu gì, và sẽ chạm đến phẩm vị A-la-hán vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh.” 


5098. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được Giáo Pháp, trong 
khoảng thời gian này tôi không biết đến tâm tư không được thích ý. 


5099. Tôi đã luân hôi ở tât cả các cõi và đã thọ hưởng đây đủ, tôi không 
có sự thiêu hụt về của cải; điêu này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ. 


5100. Ba ngọn lửa (tham sân si) của tôi đã được đập tắt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 


5101. Kể từ khi tôi đã ngợi ca trí tuệ trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ. 


163 


5102. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5103. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5104. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ñãnatthavika[14] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Ñãnatthavika là phần thứ tư. 


--0oOOOo-- 


485. Ký Sự về Trưởng Lão Candanamäliya 


5105. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, các sắc yêu quý, các vật thích ý, 
tôi đã từ bỏ tám mươi koti và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


5106. Sau khi xuất gia, tôi đã tránh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ ác 
hạnh do khẩu, tôi cư ngụ ở bờ sông. 


5107. Trong khi tôi đang sống mỗi một mình, đức Phật tối thượng đã đi 
đến gặp tôi. Tôi không biết về “Đức Phật.” Tôi đã thực hiện việc chào hỏi. 


5108. Sau khi thực hiện việc chào hỏi, tôi đã hỏi tên và dòng họ: “Phải 
chăng ngài là Thiên thân, là vị Càn-thát-bà, hay là Chúa của chư Thiên Sakka? 


164 


5109. Ngài là ai? Là con trai của a1? Phải chăng vị Đại Phạm Thiên đã đi 
đến nơi đây? Ngài tỏa sáng tất cả các phương giống như là mặt trời đang mọc. 


5110. Thưa ngài, một ngàn cây căm bánh xe được thấy ở bàn chân. Ngài 
là ai? Là con trai của ai? Làm thế nào chúng tôi nhận biết ngài? Xin ngài cho 
biết tên và dòng họ, xin ngài hãy xua đi nỗi nghi hoặc của tôi.” 


5111. “Ta không phải là Thiên thần, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Chúa của chư Thiên Sakka. Và Ta cũng không có bản thể của 
Phạm Thiên, đối với các vị này Ta là bậc Tối Thượng.” 


5112. Ta đã vượt lên phạm vi của các vị Ấy, ta đã cắt lìa sự trói buộc của 
các dục. Sau khi thiêu đốt tất cả các phiền não, ta đạt đến phẩm vị Toàn Giác tối 
thượng.” 


5113. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã nói lời nói này: “Bạch 
đẳng Đại Hiền Trí, nếu Ngài là đức Phật, đẳng Toàn Tri, bậc Đoạn Tận khô đau, 
xin thỉnh Ngài ngồi xuống, tôi sẽ cúng dường Ngài.” 


5114. Tôi đã trải ra tắm da dê và tôi đã dâng cúng đến đắng Đạo Sư. Đức 
Thế Tôn đã ngồi xuống ở tại nơi ấy tợ như con sư tử (ngồi xuống) ở hang núi. 


5115. Tôi đã câp tôc leo lên ngọn núi và đã hái trái xoài, bông hoa salãä 
xinh xăn, và gỗ trầm hương vô cùng giá trị. 


5116. Tôi đã mau mắn nâng lên tất cả các thứ ấy và đã đi đến gần đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã dâng cúng trái cây và đã cúng dường bông hoa sãlã 
đến đức Phật. 


5117. Với tâm hoan hỷ, với ý vui mừng, tôi đã thoa trầm hương và đã 
đảnh lễ bậc Đạo Sư với niềm phi lạc đạt dảo. 


165 


5118. Khi ấy, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã ngồi xuống ở tắm da 
đê. Trong khi làm cho tôi được hoan hỷ, Ngài đã tán dương việc làm của tôi 
rằng: 


5119. “Do cả hai việc dâng cúng trái cây cùng với hương thơm tràng hoa 
này, (người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong hai trăm năm mươi 
kiếp, và sẽ trở thành người vận dụng quyên lực với tâm tư không bị sút kém. 


5120. (Người này) sẽ đi đến bản thể nhân loại trong hai ngàn sáu trăm 
kiếp và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương có đại thần lực (chinh phục) bốn 
phương. 


5121. Có thành phó tên là Vebhãra toàn bằng vàng được tô điểm với châu 
báu các loại sẽ được hóa hiện ra bởi vị thần Vissakamma. 


5122. Theo phương cách này đây, người ấy sẽ luân hồi các cõi. Dầu ở bản 
thể Thiên nhân hay nhân loại, (người này) sẽ được tôn vinh ở khắp mọi nơi. Khi 
đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, (người này) sẽ là thân quyến của đẳng Phạm 
Thiên.[15] 


5123. Sau khi lìa khỏi gia đình, (người này) sẽ trở thành người không có 
gia đình, sẽ thông suốt về các thắng trí, và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


5124. Nói xong điều này, trong lúc tôi đang trầm tư, bậc Toàn Giác đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã ra đi bằng đường không trung. 


53125. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5126. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đâu Suắt, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Khi tôi sống ở trong bảo thai, tôi không có thiếu hụt về sự thọ hưởng. 


ló6 


5127. Khi tôi đã ở trong bụng mẹ, do ước muôn của tôi, thức ăn nước 
uông và vật thực cho người mẹ được sanh lên theo như ước muôn. 


5128. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sông 
không gia đình. Khi tóc (cạo) được rơi xuống, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 


5129. Trong lúc suy tầm về nghiệp quá khứ, tôi đã nhìn thấy không phải 
là kém cỏi, tôi đã nhớ lại việc làm của tôi trong ba mươi ngàn kiếp. 


5130. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi đi đến với Giáo Pháp của Ngài, con đã đạt 
được vị thế Bất Động.” 


5131. Kế từ khi tôi đã cũng đường đức Phật trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


5132. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5133. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5134. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Candanamaliya[16] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Candanamäliya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


167 


486. Ký Sự về Trưởng Lão Dhãtupũjaka 


5135. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
Niết Bàn, tôi đã đưa các thân quyến của tôi đến và tôi đã thực hiện việc cúng 
dường xá-lợI. 


5136. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường xá-lợi kể trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
xá-lợi. 


5137. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5138. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhãtupijaka[17] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Dhãtupijaka là phần thứ sáu. 


--0oOOOo-- 


487. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinuppädaka 


5140. Ở ngọn núi Hi-mã-lạp, (tôi là) vị đạo sĩ khô hạnh tên Devala. Con 
đường kinh hành của tôi ở tại nơi ấy đã được tạo nên bởi các vị phi nhân. 


1óS 


5141. Lúc bấy giờ, (tôi) là vị quấn búi tóc rối mang túi đựng nước, trong 
khi tầm cầu mục đích tối thượng, tôi đã rời khỏi khu rừng bao la. 


5142. Khi Ấy, tám mươi bốn ngàn người đệ tử đã phục vụ tôi. Được sanh 
ra theo nghiệp của mình, các vị sống ở trong khu rừng bao la. 


5143. Sau khi rời khỏi khu ấn cư, tôi đã tạo nên ngôi bảo tháp bằng cát. 
Tôi đã gom góp các bông hoa các loại và đã cúng dường ngôi bảo tháp ấy. 


5144. Ở tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tính, tôi đi vào khu ân 
cư. Tất cả các người đệ tử đã tụ hội lại và đã hỏi tôi về Sự việc này: 


5145. “Chúng tôi cũng muốn biết ngài sẽ lễ bái vị Thiên thần nào ở ngôi 
bảo tháp đã được xây dựng bằng cát. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho 
chúng tôi.” 


5146. “Các đẳng Hữu Nhãn có danh vọng lớn lao đã được xác định rõ ở 
trong câu chú thuật của chúng ta. Đương nhiên, ta lễ bái các vị Phật tối thượng 
có danh vọng lớn lao ấy.” 


53147. “Các bậc Đại Hùng, các đẳng Toàn Tri, các vị Lãnh Đạo Thế Gian 
Ấy là như thế nào? Màu da thế nào? Giới hạnh thế nào? Các vị có danh vọng lớn 
lao ấy là như thế nào?” 


5148. “Chư Phật có ba mươi hai tướng mạo, và còn có bôn mươi cái răng. 
Với lông mi dài như của bò cái tơ, các con mắt của các vị ây trông giông như 
trái cam thảo rừng. 


5149. Và trong khi bước đi, chư Phật ấy chỉ nhìn với khoảng cách của cán 
cày. Đầu gối của các vị ấy không phát tiếng, âm thanh của các khớp không nghe 
được. 


169 


5150. Và trong khi bước đi, các đắng Thiện Thệ bước đi đều nhắc lên bàn 
chân phải trước tiên; điều này là trạng thái tự nhiên của chư Phật. 


5151. Và chư Phật ấy không bị hãi sợ tương tợ như con sư tử vua của loài 
thú. Các vị chẳng bao giờ ca tụng bản thân và không khinh miệt các hạng chúng 
sanh. 


5152. Được thoát khỏi sự kiêu ngạo và chê bai, là bình đắng đối với tất cả 
sanh linh, chư Phật là những vị không ca tụng chính mình; điều này là trạng thái 
tự nhiên của chư Phật. 


3153. Và trong khi được sanh ra, chư Phật Toàn Giác ây thị hiện ánh sáng 
và làm toàn thê trái đất này rung chuyên theo sáu cách. 


5154. Và chư vị này nhìn thấy địa ngục, khi ấy địa ngục được tiêu diệt, có 
đám mây lớn đồ mưa; điều nảy là trạng thái tự nhiên của chư Phật. 


5155. Các bậc Long Tượng ấy là như thế, và có đanh vọng lớn lao không 
thể sánh bằng, không bị vượt trội về thể hình, các đẳng Như Lai là vô lượng.” 


5156. Tất cả các người đệ tử đã tùy hỷ những lời nói của tôi với sự kính 
trọng. Và họ đã thực hành theo đúng như thế, tùy theo sức mạnh, tùy theo năng 
lực. 


5157. Trong khi tin tưởng lời nói của tôi, những đệ tử có sự mong mỏi về 
nghiệp của mình tôn vinh (ngôi bảo tháp) cát với tâm ý hướng về bản thể đức 
Phật. 


5158. Vào lúc bấy giờ, vị Thiên tử có danh vọng lớn lao sau khi mệnh 
chung ở cõi trời Đầu Suất đã sanh vào bụng mẹ, mười ngàn thế giới đã rung 
động. 


170 


5159. Tôi đã đứng ở đường kinh hành không xa khu ân cư. Tắt cả các đệ 
tử đã tụ tập lại và đã đi đến ở bên tôi (hỏi rằng): 


5160. “Trái đất gầm thét như loài bò mộng, rống lên như loài sư tử, khuấy 
động như loài cá sâu, sẽ có hậu quả gì đây?” 


5161. “Đắng Toàn Giác mà ta tán dương lúc ở gần ngôi bảo tháp bằng 
cát, giờ đây đức Thế Tôn bậc Đạo Sư ấy đã nhập vào bụng mẹ.” 


5162. Sau khi thực hiện việc giảng pháp cho họ và tán dương bậc Đại 
Hiền Trí, tôi đã giải tán các đệ tử của mình rồi đã xếp vào thế kiết già. 


5163. Và sức lực của tôi quả nhiên đã cạn kiệt, tôi đã bị bệnh một cách 
trầm trọng. Tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng và đã mệnh chung ở tại 
nơi ấy. 


5164. Khi ấy, tất cả các người đệ tử đã tụ hội lại và đã thực hiện giàn hỏa 
thiêu. Và sau khi cầm lấy thi thê của tôi họ đã đặt lên giàn hỏa thiêu. 


5165. Các vị ấy đã tụ hội lại, vây quanh giàn hỏa thiêu, và đã chắp tay lên 
ở đầu. Bị ưu phiền bởi mũi tên sầu muộn, các vị ấy đã khóc rồng lên. 


5166. Trong khi các vị ấy đang than vãn, tôi đã đi đến gần giàn hỏa thiêu 
(nói rằng): “Này các bậc trí tuệ, ta là thầy của các ngươi, các ngươi chớ có sầu 
muộn. 


5167. Các ngươi hãy nên nỗ lực cho lợi ích của mình đêm ngày không 
biếng nhác. Các ngươi chớ trở nên xao lãng, thời khắc của các ngươi đã được 
xếp đặt.” 


171 


53168. Sau khi chỉ dạy các đệ tử của mình, tôi đã trở lại thế giới chư 
Thiên. Và tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên mười tám kiếp. 


5169. Và tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương năm trăm lần, và đã 
cai quản Thiên quốc hàng trăm lần. 


5170. Trong những kiếp còn lại, tôi đã luân hôi xen lẫn (ở cõi trời và cõi 
người), tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc cúng 
dường cát. 


5171. Giống như vào tháng Komudl, có nhiều giống cây trổ hoa. Tương 
tợ y như thế, nhờ bậc Đại Ân Sĩ tôi cũng được trổ hoa vào thời điểm. 


5172. Chính sự tĩnh tân là có khả năng tiên hành các phận sự, là điều kiện 
đưa đên sự an ôn khỏi các điêu ràng buộc. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là 
con voi đực (đã được cởi trón), tôi sông không còn lậu hoặc. 


5173. (Kế từ khi) tôi đã tán dương đức Phật trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 


5174. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


53175. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5176. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


172 


Đại đức trưởng lão Pulinuppadaka[18] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pulinuppãdaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


488. Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya 


5177. Đức Thế Tôn Atthadassï, bậcTự Chủ, đắng Lãnh Đạo Thế Gian, 
đức Như Lai đã đi đến gần bờ của con sông Vinakã. 


5178. Là loài rùa di chuyển ở trong nước, có ý định đưa đức Phật vượt 
qua, tôi đã đi ra khỏi nước và đã đi đến gần đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. 


5179. “Xin đức Phật Atthadassĩ bậc Đại Hiền Trí hãy bước lên người con, 
con sẽ đưa Ngài vượt qua. Ngài là bậc Đoạn Tận khổ đau.” 


5180. Sau khi biết được ý định của tôi, đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Atthadassĩ có danh vọng lớn lao đã bước lên và đứng ở trên lưng của tôi. 


5181. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được hiểu biết, tôi chưa 
từng có sự sung sướng dường thế ấy giống như khi được lòng bàn chân (Ngài) 
chạm đến. 


5182. Sau khi vượt qua, đẳng Toàn Giác Atthadassĩ có danh vọng lớn lao 
đã đứng ở bờ sông và đã nói lên những lời kệ này: 


5183. “Ngay khi tâm vừa nghĩ rằng: “Ta (sẽ) vượt qua dòng nước chảy 
của con sông, và con rùa chúa có trí tuệ này đã đưa Ta vượt qua. 


173 


5184. Do sự vượt qua này của đức Phật và do sự hành trì tâm từ ái, (đối 
tượng này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn tám trăm kiếp. 


5185. Sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, được thúc đây bởi 
nhân tố trong sạch, (đối tượng này) ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, sẽ vượt qua dòng 
chảy nghi hoặc.” 

5186. Cũng giống như chỉ một ít hạt giỗng được gieo xuống cánh đồng 
tốt đẹp, khi có mưa rào thích hợp đô xuống, kết quả làm hài lòng người nông 
phu. 


5187. Tương tợ y như thế, thửa ruộng đức Phật này đã được thuyết giảng 
bởi đắng Chánh Đăng Giác, khi có mưa rào thích hợp đồ xuống kết quả sẽ làm 
tôi hài lòng. 


5188. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, tôi được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh. Sau khi biết toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn 
lậu hoặc. 


5189. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc vượt qua. 


5190. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5191. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5192. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


174 


Đại đức trưởng lão Taraniya[19] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Taraniya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


489. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammaruci 


5193. Vào lúc đức Phật, đắng Chiến Thắng DTpahkara đã chú nguyện cho 
(vị ân sĩ) Sumedha rằng: “Vô lượng kiếp về sau, vị này sẽ trở thành đức Phật. 


5194. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mayã. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ này sẽ là Gotama. 


5195. Sau khi đã ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành 
được, vị này sẽ được giác ngộ ở gốc cội cây Assattha, trở thành bậc Toản Giác 
có danh vọng lớn lao. 


5196. Upatissa và Kolita sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả tên 
là Änanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 


5197. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Citta 
và luôn cả Ä]avaka sẽ là hai nam cư sĩ hàng đầu. 


5198. Khujjuttarã và Nandamätã sẽ là hai nữ cư sĩ hàng đầu. Cội Bồ Đề 
của đắng Chiến Thắng này được gọi tên là “Assattha”.”[20] 


5199. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ân Sĩ không ai sánh 
bằng, chư Thiên và nhân loại, được hoan hÿý, chắp tay lên lễ bái. 


5200. Khi Ấy, tôi đã là người trai trẻ khéo được học tập tên Mepgha. Tôi đã 
nghe được lời chú nguyện thù thắng của bậc Đại Hiền Trí đến vị Sumedha. 


175 


5201. Có được niềm tin với vị Sumedha đây lòng bi mẫn, trong khi vị anh 
hùng ấy đang hành hạnh xuất gia, tôi đã cùng xuất gia (với vị ấy). 


5202. Tôi đã thu thúc trong giới bôn Pãtimokkha và ở năm giác quan, có 
sự nuôi mạng trong sạch, có niệm, là vị anh hùng, là người thực hành lời dạy 
của đắng Chiến Thắng. 


5203. Trong khi đang an trú như thế, do một người bạn xấu xa nào đó tôi 
bị xúi giục vào hành vị sai trái và đã đánh mắt đạo lộ tốt đẹp. 


5204. Là người bị tác động bởi sự suy tầm, tôi đã xa lìa lời giáo huấn. Sau 
đó vì người bạn tồi ấy, tôi đã phạm vào việc giết chết người mẹ. 


5205. Tôi đã thực hiện nghiệp vô gián, với tâm ý xấu xa tôi đã giết chết 
(người mẹ). Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến đại địa ngục Avci vô cùng khiếp 
đảm. 


5206. Trong khi đang ở chốn đọa đày, bị khổ sở, tôi đã chịu đựng dài lâu. 
Tôi đã không nhìn thấy vị anh hùng Sumedha bậc cao quý của loài người nữa. 


5207. Trong kiệp này, tôi đã là loài cá không lô ở biên cả. Sau khi nhìn 
thây con thuyền ở biên khơi, tôi đã đên gân mục tiêu của việc kiêm môi. 


5208. Sau khi nhìn thấy tôi, các người thương buôn kinh sợ đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng. Tôi đã nghe tiếng kêu lớn “Gotama” đã được thốt lên 
bởi những người ấy. 


5209. Sau khi nhớ lại sự hiểu biết trước đây, từ nơi ấy tôi đã mệnh chung. 
Tôi đã được sanh ra trong gia đình sung túc dòng dõi Bả-la-môn ở thành 
Sãvatthn. 


176 


5210. Có tên là Dhammaruci, tôi đã là người ghê tởm tất cả các điều ác. 
Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy bậc Quang Đăng của thế gian. 


5211. Tôi đã đi đến tu viện Jetavana to lớn và đã xuất gia vào đời sông 
không gia đình. Tôi đã đi đến (nương nhờ) đức Phật ba lần vào ban đêm và ban 
ngày. 


5212. Khi ấy, bậc Hiền Trí đã nhìn thấy và đã nói với tôi rằng: “Này 
Dhammaruci, lâu thật.” Do đó, tôi đã nói với đức Phật về sự việc quá khứ đã 
Xảy Ta: 


5213. “Thật là lâu lắm, hôm nay con quả nhiên được nhìn thấy hình dáng 
xinh đẹp của Ngài, thân thể không gì sánh bằng, có một trăm phước tướng, là 
vật làm duyên đưa đến Niết Bàn trước đây. 


5214. Bạch đắng Đại Hiền Trí, bóng tối đã được Ngài tiêu diệt lâu lắm 
TỒI. Dòng sông (ái dục) đã được làm cho khô cạn nhờ vào sự hộ trì tốt đẹp. Sự ô 
nhiễm đã được làm trong sạch lâu lắm rồi. Con mắt đã có được cầu tạo bằng trí 
tuệ. 


5215. Bạch đức Gotama, con được gần gũi với Ngài trong thời gian dài, 
con đã không bị tiêu hoại lần nữa trong khoảng thời gian đài. Hôm nay con 
được hội tụ với Ngài lần nữa bởi vì những việc đã làm không bị hoại diệt.” 


5216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


177 


5218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhammaruci đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Dhammaruci là phần thứ chín. 


--ooOO-- 


490. Ký Sự về Trưởng Lão Sãlamandapiya 


5219. Vào lúc ấy, tôi đã đi sâu vào rừng cây sãlã. Khu ấn cư của tôi được 
xây dựng khéo léo, được phủ lên bởi những bông hoa sälä, tôi cư ngụ ở khu 
rừng. 


5220. Và đức Thế Tôn PIiyadassl, đẳng Tự Chủ, là nhân vật cao cả. Có 
ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã đi đến khu rừng cây sãlã. 


5221. Khi ấy, tôi đã rời khỏi khu ân cư và đã đi đến khu rừng. Trong khi 
tìm kiếm rễ và trái cây tôi đi lang thang ở trong rừng bao la. 


5222. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác Piyadassĩ, bậc có danh 
vọng lớn lao, ngồi vững chải, thể nhập (định), đang chói sáng ở trong khu rừng 
lớn. 


5223. Tôi đã dựng bốn cây gậy và đã tạo nên mái che được làm khéo léo 
ở phía bên trên của đức Phật, rồi đã phủ lên bằng các bông hoa sãlã. 


5224. Tôi đã cầm giữ mái che được phủ lên bằng bông hoa sãlã trong bảy 
ngày. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đảnh lễ đức Phật tối 
thượng. 


178 


5225. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định. Trong khi nhìn 
với khoảng cách của cán cày, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống. 


5226. VỊ Thinh Văn của bậc Đạo Sư Piyadassr tên là Varuna cùng với 
một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến gặp đắng Hướng Đạo. 


5227. Và đức Thế Tôn Piyadassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đẳng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng sau khi ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu đã đề lộ 
nụ Cười. 


5228. Anuruddha, vị thị giả của bậc Đạo Sư Piyadassi, đã khoác y một 
bên vai rồi đã hỏi bậc Đại Hiền Trí rằng: 


5229. “Bạch đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư để lộ nụ cười trong khi biết được 
lý do, vậy nguyên nhân của việc thể hiện nụ cười của bậc Đạo Sư là gì?” 


5230. Ta đã nhớ lại việc làm của người trai trẻ đã cầm giữ mái che bằng 
bông hoa cho ta trong bảy ngày, nên ta đã đề lộ nụ cười. 


5231. Ta không nhìn thấy khoảng không gian nào dung chứa được phước 
báu, và không khoảng không gian nào được như ý dầu ở thế giới chư Thiên hay 
nhân loại. 


5232. Đối với người có được nghiệp phước thiện đang sinh sống ở thế 
giới chư Thiên, cho đến hội chúng của người ấy sẽ được phủ lên bởi bông hoa 
salã. 


5233. Tại đó, trong khi nghiệp phước thiện đã được hội tụ, người ây sẽ 
luôn luôn vui sướng với các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tâu nhạc của Thiên 
đình. 


179 


5234. Cho đến hội chúng của người ấy sẽ có được hương thơm hạng nhất. 
Và sẽ có cơn mưa bông hoa sãlã rơi xuống liền khi ấy. 


5235. Mệnh chung từ nơi ấy, người nam này sẽ đi đến cõi nhân loại. 
Thậm chí ở nơi đây cũng có mái che bằng bông hoa sãlã được duy trì trong mọi 
thời điểm. 


5236. Ở nơi đây, điệu vũ và lời ca, được kết hợp với (âm thanh của) chũm 
chọe, sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


5237. Và khi mọc trời đang mọc lên, sẽ có cơn mưa bông hoa sälã rơi 
xuống. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, (bông hoa sãlã) đồ mưa vào mọi 
thời điểm. 


523§. Vào một ngàn tám trăm kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5239. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


5240. Sẽ có mái che bông hoa sãlã cho người này khi đang chứng ngộ 
Giáo Pháp. Trong khi người này đang được thiêu đốt ở giàn hỏa thiêu, sẽ có mái 
che ở tại nơi ấy.” 


5241. Sau khi tán dương quả thành tựu, trong khi làm hài lòng hội chúng 
với cơn mưa Giáo Pháp, bậc Đại Hiền Trí Piyadassĩ đã thuyết giảng Giáo Pháp. 


5242. Tôi đã cai quản Thiên quốc của chư Thiên trong ba mươi kiếp. Và 
tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương sáu mươi bảy lần. 


180 


5243. Sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, tôi nhận được sự an 
lạc lớn lao. Thậm chí ở nơi đây cũng sẽ có mái che bông hoa sãÏlã trong mọi thời 
điểm. 


5244. Sau khi đã làm hài lòng bậc Đại Hiền Trí Gotama đắng cao quý 
dòng Sakya, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


5245. Kể từ khi tôi đã cũng dường đức Phật trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


5246. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5247. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5248. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sãlamandapiya đã nói lên những lời kệ này như thế. 


Ký sự về trưởng lão Sãlamandapiya là phần thứ mười. 


--0oOoO-- 
Phân Tóm Lược 
Tâm y may từ vải bị quăng bỏ, vị tưởng nhớ đên đức Phật, vị dâng cúng 
củ sen, vị tán dương trí tuệ, vị có trâm hương, vị cúng dường xá-lợi, vị tái sanh 
do cát, vị vượt qua, vị Dhammarucl, vị có mái che bông hoa sälã là tương tợ. Có 
hai trăm câu kệ và thêm vào mười chín câu nữa. 
Phẩm Samsukila là phâm thứ năm mươi mốt. 


--ooOoo-- 


181 


L. PHẨM TIKIÑKANIPUPPHIYA 
491. Ký Sự về Trưởng Lão Tikiñkanipupphiya 


5249. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassï, vị không còn ô nhiễm, đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian ngồi ở trong vùng đồi núi, chói sáng tợ như là cây kanikãra. 


5250. Tôi đã lẫy ra ba bông hoa kiñkani và đã dâng lên (Ngài). Sau khi đã 
cúng dường đắng Toàn Giác, tôi đi (nhiễu quanh Ngài) mặt hướng phía phải. 


3251. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5252. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


5253. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5255. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tikiikanipupphiya[2L]| đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tikiñkanipupphiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


182 


492. Ký Sự về Trưởng Lão Pamsukũlapijaka 


5256. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Udañgana. Tại nơi 
ây, tôi đã nhìn thấy tắm y may từ vải bị quăng bỏ được treo ở ngọn cây. 


5257. Khi ấy, sau khi hái xuống ba bông hoa kiñkani, tôi đã trở nên mừng 
rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường (ba bông hoa) đến tắm y may từ vải bị 
quăng bỏ. 


5258. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5259. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh sau khi đã cúng dường đến biểu tượng 
của bậc A-la-hán (tấm y). 


5260. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5261. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5262. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão PamsukilapuJaka[22] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pamsukũlapñjaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


183 


493. Ký Sự về Trưởng Lão Korandapupphiya 


5263. Trước đây, tôi đã là người thợ rừng cùng với cha và ông. Tôi sinh 
sống nhờ vào việc giết thú rừng. Điều tốt lành của tôi là không có. 


5264. Do lòng thương tưởng, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, bậc Hữu 
Nhãn, đã lưu lại ba (dấu) bàn chân ở xung quanh chỗ cư ngụ của tôi. 


5265. Và sau khi nhìn thấy ba (dấu) bàn chân đã đi qua của bậc Đạo Sư 
tên TIssa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở (đấu) bàn chân. 


5266. Sau khi nhìn thấy cây koranda mọc ở trên đất đã được trô hoa, tôi 
đã hái một nhúm (bông hoa) và đã cúng dường ở (dấu) bàn chân tối thượng. 


5267. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5268. Nơi chỗn nào tôi sanh lên, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, tôi 
có làn da (màu bông hoa) koranda, tôi có được vẻ ngời sáng. 


5269. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
(dấu) bàn chân (đức Phật). 


5270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


184 


5271. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5272. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Korandapupphiya[23] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Korandapupphiya là phần thứ ba. 


--0oOOo-- 


494. Ký Sự về Trưởng Lão Kimsukapupphiya 


5273. Sau khi nhìn thấy cây kimsuka được trô hoa, tôi đã chắp tay lên. 
Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã cúng đường ở không trung. 


5274. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5275. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


5276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3277. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


185 


5278. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kimsukapupphiya[24] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kimsukapupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


495. Ký Sự về Trưởng Lão Upaddhadussadãyaka 


5279. Lúc bấy giờ, vị Thinh Văn tên Sujãta của đức Thế Tôn 
Padumuttara, trong lúc tìm kiếm vải bị quăng bỏ, đã đi quanh quần ở đóng rác. 


5280. Là người làm thuê cho những người khác ở trong thành phố 
Hamsavati, tôi đã dâng cúng một nửa số vải và đã đê đầu đảnh lễ (vị ấy). 


5281. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5282. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
lần. Và tôi đã trở thành đắng Chuyển Luân Vương bảy mươi bảy lần. 


5283. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do việc dâng cúng một nửa số vải, tôi được vui vẻ, sự sợ hãi 
không có. 


5284. Và hôm nay, trong khi mong muôn tôi có thê che phủ (hết thảy) núi 
non và rừng rậm băng các tâm vải sợi lanh; điêu này là quả báu của một nửa sô 
vải. 


186 


5285. Kế từ khi tôi đã dâng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một nửa số vải. 


5286. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5287. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


528§. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upaddhadussadayaka[25] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upaddhadussadäyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


496. Ký Sự về Trưởng Lão Ghatamandadäyaka 


5289. Đã suy nghĩ tận tường, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đắng Nhân Ngưu đã đi vào khu rừng lớn và đã bị hành hạ bởi bệnh gió. 
Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đem lại bơ lỏng 
nguyên chất. 


5290. Do bản thân đã được thực hành, do bản thân đã được tích lũy (thiện 
nghiệp), dòng sông Bhãgirathĩ này và bốn đại dương tự cung cấp bơ lỏng cho 
tÔI. 


187 


5291. Và quả đất kinh khủng, không thể đo lường, không thể ước lượng 
này, hiểu biết được ước muốn của tôi, trở thành tinh thể mật ngọt (cho tôi). 


5292. Từ bốn châu lục, các giống cây này là loài thảo mộc mọc ở trên đất, 
hiểu biết được ước muốn của tôi, chúng trở thành những cây như ý (cho tôi). 


5293. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần. Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương năm mươi mốt lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


5294. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi sáu kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của phần bơ lỏng nguyên 
chất. 


5295. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5296. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ghatamandadayaka[26] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ghatamandadäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


18§ 


497. Ký Sự về Trưởng Lão Udakadäyaka 


5298. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bình nước 
uống đến hội chúng tỳ khưu vô thượng của đức Phật Padumuttara. 


5299. Dâu ở trên đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung hoặc ở 
trên đât liên, khi nào tôi muôn nước uông, (nước uông) hiện ra cho tôi ngay tức 
khắc. 


5300. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng nước. 


5301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5302. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5303. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udakadãyaka[27] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Udakadäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


498. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinathipiya 


5304. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Yamaka, có khu ấn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo 
lập. 


189 


5305. (Tôi) là vị đạo sĩ tóc bện tên Nãrada có sự khổ hạnh cao tột. Mười 
bốn ngàn người đệ tử sống quanh tôi. 


5206. Lúc bấy giờ, trong khi đang thiên tịnh tôi đã suy nghĩ như vây: “Tắt 
cả mọi người tôn vinh ta. Ta không tôn vinh bất cứ ai. 


5307. Ta không có vị giáo giới, không biết đến bất cứ vị diễn giả nào. Ta 
đi đến cư ngụ ở trong rừng, không có thầy giáo thọ và thầy tế độ. 


5308. Đối với ta, không có thầy giáo thọ để ta phục vụ với tâm cung kính 
trong lúc kề cận thì sự cư ngụ ở rừng là không có ý nghĩa. 


5309. Như thế, ta sẽ tự tìm kiếm vị thầy đáng kính, đáng thọ nhận sự 
cúng dường của ta. Ta sẽ sống có sự hỗ trợ, không người nào sẽ trách móc.” 


5310. Không xa khu ân cư của tôi có con sông nhỏ với bờ nước lúp xúp, 
có bãi nước cạn khéo được thiết lập, được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm 
thích ý. 


5311. Khi ấy, tôi đã đi đến con sông tên là Amarikã. Tôi đã gom cát lại và 
đã thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát. 


5312. “Những vị nào đã là các bậc Toàn Giác, là những vị Hiền Trí có sự 
đoạn tận việc tái sanh, ngôi bảo tháp như thế này là dành cho các vị ấy;” tôi đã 
làm điều ấy trở thành ấn chứng. 


5313. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp cát, tôi đã biến hóa thành vàng. Tôi 
đã cúng dường ba ngàn bông hoa kiñka bằng vàng. 


190 


5314. Tràn đầy niềm phấn khởi, tôi chắp tay lên lễ bái sáng chiều. Tôi đã 
đảnh lễ ngôi bảo tháp cát như là đảnh lễ bậc Toàn Giác ở trước mặt. 


5315. Mỗi khi các điều ô nhiễm là các suy tầm về đời sống tại gia sanh 
khởi, tôi tưởng nhớ đến đắng Thiện Thệ đến ngôi bảo tháp, lập tức tôi quán xét 
lại rằng: 


5316. “Thưa ông, trong khi sống nương tựa vào đắng Hướng Đạo, bậc Xa 
Phu, sao ông có thể sống chung với các điều ô nhiễm, thật không thích hợp cho 
ông!” 


5317. Lúc bấy giờ, mỗi khi suy tưởng đến ngôi bảo tháp, sự cung kính đã 
có đên tôi. Tôi đã xua đuôi các suy tâm xâu xa như là con voi bị khô sở vì cây 
lao nhọn. 


5318. Trong khi đang an trú như thế, vị vua Thần Chết đã chế ngự tôi. 
Mệnh chung ở tại nơi ấy, tôi đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 


5319. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã sanh ra ở cõi Tam Thập (Đạo 
Lợi). Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 


5320. Và tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương ba trăm lần. Lãnh 
thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương diện tính đếm. 


5321. Tôi thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa kiñkani ấy. 
Trong đời sống, có một trăm ngàn người bảo mẫu ở quanh tôi. 


3322. Do bản chât của sự việc đã được thực hành ở ngôi bảo tháp, bụi 
bặm và cáu đât không làm nhơ nhuôc, các mô hôi không tiết ra ở cơ thê, tôi có 
được vẻ ngời sáng. 


191 


5323. Ôi ngôi bảo tháp đã khéo được xây dựng bởi tôi, con sông Amarikã 
đã khéo được nhìn thấy bởi tôi! Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi đạt 
được vị thế Bất Động. 


53324. Với người có ước muôn làm việc lành có sự năm được điêu côt 
yêu, dâu có thửa ruộng hoặc không có thửa ruộng, việc thực hành đêu có kêt 
quả tôt đẹp. 


5325. Cũng giống như người nam có sức mạnh nỗ lực đề vượt qua biển 
cả, sau khi cầm lấy khúc gỗ nhỏ nhoi, có thể lao mình vào đại đương (nghĩ 
rằng):. 


5326. “Nương tựa vào khúc gỗ này, ta sẽ vượt qua biển lớn.” Với sự nỗ 
lực và tỉnh tắn, người nam (ấy) có thể vượt qua biển cả. 


5327. Tương tợ y như thế, việc làm đã được thực hiện bởi tôi dầu nhỏ 
nhoi và bé bỏng, sau khi nương tựa vào việc làm ấy tôi đã tự mình vượt khỏi 
luân hồi. 


5328. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, được thúc đấy bởi nhân tô 
trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành 
phố Sãvatthi. 


5329. Có niềm tin, mẹ và cha của tôi đã đi đến nương nhờ vào đức Phật. 
Có sự đạt được (Pháp) nhãn, cả hai người này hành xử thuận theo Giáo Pháp. 


5330. Sau khi nhặt lấy vỏ khô của cội cây Bồ Đề, họ đã cho xây dựng 
ngôi bảo tháp bằng vàng. Sáng chiều họ trực tiếp lễ bái người con trai của dòng 
họ Sakya. 


192 


5331. Vào ngày lễ Uposatha, họ đã dời đi ngôi bảo tháp bằng vàng. Trong 
khi tán dương công hạnh của đức Phật, họ đã trải qua ba canh (của đêm). 


5332. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp (vàng), tôi đã nhớ lại ngôi bảo tháp 
bằng cát. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


(Tụng phẩm thứ hai mươi hai). 


5333. Trong khi tìm kiếm đắng Chiến Thắng ấy, tôi đã nhìn thấy vị 
Tướng Quân Chánh Pháp. Sau khi lìa khỏi gia đình, tôi đã xuất gia trong sự 
chứng minh của vị ấy. 


5334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã cho tu lên 
bậc trên. 


5336. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn thành được công việc. Giờ 
đây, việc cần phải làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng họ Sakya đã 
được tôi thực hiện. 


53337. (Tôi trở thành) vị ân sĩ đã vượt qua mọi sự hận thù và hãi sợ, đã 
vượt lên mọi điều trói buộc. “Bạch đẳng Đại Hùng, con là Thính Văn của Ngài; 
điều này là quả báu của bông hoa bằng vàng.” 


5338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3339. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


193 


5340. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pulinathũpiya[28] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Pulinathũpiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


499. Ký Sự về Trưởng Lão Nalakutidãyaka 


5341. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Hãrita. Vào lúc bấy 
giờ, có bậc Tự Chủ tên Nãrada đã cư ngụ ở tại gốc cây. 


5342. Tôi đã làm gian nhà bằng cây sậy và đã lợp mái bằng cỏ. Tôi đã 
làm sạch sẽ đường kinh hành và đã dâng cúng đến bậc Tự Chủ. 


5343. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


53344. Tại nơi ây, có cung điện được kiên tạo khéo léo dành cho tôi, có 
chiêu dài sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi do-tuân, đã được hóa hiện ra từ 
căn chòi băng cây sậy. 


5345. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên mười bốn kiếp. Và tôi đã cai 
quản Thiên quốc bảy mươi mốt lần. 


5346. Và tôi đã trở thành đắng Chuyên Luân Vương ba mươi bốn lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


194 


5347. Sau khi bước lên tòa lâu đài Giáo Pháp tương đương với mọi biểu 
hiện cao quý, tôi an trú trong Giáo Pháp của người con trai dòng họ Sakya theo 
như ý thích. 


5348. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của căn chòi bằng cây sậy. 


5349. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5350. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5351. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nalakutidayaka[29| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nalakutidãyaka là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


500. Ký Sự về Trưởng Lão Piyãlaphaladäyaka 


5352. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Khi ấy, trong khi đi 
lang thang ở khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc thông 
suốt về tất cả các pháp. 


5353. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây piyãla và đã tự tay mình dâng 
cúng đến đức Phật tối thượng, là Phước Điền, là đắng Anh Hùng. 


195 


5354. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


5355. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53356. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5357. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão PIiyalaphaladayaka[30] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Piyãlaphaladäyaka là phần thứ mười. 


Phẩm Tikinkanipupphiya là phẩm thứ năm mươi. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị có bông hoa kiäkani, y may từ vải bị quăng bỏ, bông hoa koranda, rồi 
bông hoa kimsuka, vị có một nửa số vải, vị dâng cúng bơ lỏng, vị (dâng cúng) 
nước, vị thực hiện ngôi bảo tháp, vị có gian nhà bằng cây sậy là thứ chín, và vị 
dâng cúng trái cây piyala. Có một trăm câu kệ ngôn và chín câu thêm vào đó. 


--0oOoo-- 
Giờ là phân tóm lược của các phâm 


Phẩm Metteyya, phẩm Bhaddäli, và luôn cả phẩm Sakimsammajjaka, 
phẩm Ekavihan, phẩm Vibhitakï, phâm Jagatfi, phâm Sãlapupphiya, phẩm 


196 


Na|äãgãra, phẩm Pamsukñla, và phẩm Kiñkanipupphiya là tương tợ. Có một 
ngàn bồn trăm tám mươi hai câu kệ. 


Nhóm “Mười” từ phâm Metteyya. 
Nhóm “Một Trăm” thứ năm được đầy đủ. 


--ooOoo-- 


LI. PHẨM KANIKÄRA 
501. Ký Sự về Trưởng Lão Tikanikãrapupphiya 


5358. Đẳng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 


5359. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đẳng Bi Mẫn cao cả, bậc Hiền 
Trí, đắng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi xuống. 


5360. Khi ấy, tôi đã là người năm giữ pháp thuật, là vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lẫy cây chia ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên không 
trung. 


5361. Đức Phật chói sáng, ở trong khu rừng giống như ngọn lửa ở trên 
đỉnh núi, tợ như mặt trăng ngày rằm, tợ như cây sãlã chúa đã được trô hoa. 


5362. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và 
tỏa rộng giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy tôi đã 
làm cho tâm được tịnh tín. 


5363. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thấy bông hoa kanikãra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lấy ba bông hoa, tôi đã cũng dường đến đức Phật 
tối thượng. 


197 


5364. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi (xoay 
ngược lại) có các cuống hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo thành 
bóng râm che cho đức Phật. 


6365. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5366. Tại nơi ây, có cung điện được kiên tạo khéo léo dành cho tôi được 
biệt (với tên) là “kamtkarT” có chiêu dài sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi 
do-tuân. 


5367. (Cung điện) có một ngàn cột trụ chống có màu lục, một trăm mái 
tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trăm ngàn tháp nhọn đã hiện 
diện ở cung điện của tôi. 


5368. Có những chiêc ghê bảnh làm băng vàng, làm băng ngọc ma-m1, và 
cũng làm băng hông ngọc nữa, luôn cả ngọc pha-lê (hiện ra) ở bât cứ nơi nào và 
bât cứ khi nào theo ước muôn. 


3369. Và có chiêc giường vô cùng giá trị được trải loại nệm bông gòn có 
một phân lông rái cá, và được găn liên với chiêc gôi. 


53370. Khi nào tôi ước muôn việc ra đi, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư Thiên, tôi dẫn đầu hội chúng chư 
Thiên. 


5371. Tôi đứng, ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi ở 
xung quanh một trăm do-tuần có mái che được phủ bằng các bông hoa kanika. 


5372. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiều. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi đêm ngày không biếng nhác. 


196 


5373. Ở tại nơi ây, tôi sướng vui với các điệu vũ, các lời ca, các tiêng 
chũm chọe, và các khúc tâu nhạc, với niêm sướng vui của việc giải trí. Tôi vui 
thích theo sự mong muôn này mong muôn khác. 


5374. Lúc bấy giờ, ở tại nơi ấy tôi đã ăn, tôi đã uống, tôi vui thích ở cõi 
trời Tam Thập. Được gần gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu đài tuyệt 
hảo. 


5375. Và tôi đã cai quản Thiên quốc năm trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đẳng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không 
thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


5376. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


5371. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


5378. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và luôn cả Bà-la-môn, 
tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


5379. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện đi chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và cỗ xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả 
báu của việc cúng dường đức Phật. 


5380. Về đám tôi trai, bầy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, tôi 
đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cũng đường đức Phật. 


199 


5381. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


5382. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phâm vị cao sang, 
tôi đạt được tât cả mọi thứ này; điêu này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


5383. “Ngài hãy nhai món này, ngài hãy ăn món này, ngài hãy nằm ở 
chiếc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


5384. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng 
tiến, tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không bị chia 
rẽ, tôi là hạng nhất trong số các quyền thuộc; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


53385. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bực bội không được 
biết đến. Sự khổ sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến. 


5386. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hôi ở cõi này cõi 
khác, tôi không biết đên việc tàn tạ sắc thân; điêu này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


5387. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đầy bởi nhân 
tô trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành 
phố Sãvatthi. 


5388. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 


200 


5389. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã 
cho tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ tuổi xứng đáng được cúng dường; điều này là 
quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


5390. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã đạt 
đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc cũng dường đức 
Phật. 


5391. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, là vị rành rẽ về các nên tảng 
của thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


5392. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


5393. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5394. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5395. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tikanikarapupphiya[{3 I] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tikanikãrapupphiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


201 


502. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapattadäyaka 


5396. Tôi đã là người thợ làm đồ gốm ở thành phố Hamsavat. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đắng đã vượt qua dòng nước lũ, không còn 
lậu hoặc. 


5397. Tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng bình bát bằng đất sét đã 
được làm khéo léo. Tôi đã dâng cúng bình bát đến đức Thế Tôn là vị có bản thể 
chính trực như thế ấy. 


5398. Trong khi tôi được sanh ra ở cuộc đời, tôi đạt được các chiệc đĩa 
vàng và các chiêc chiêu nhỏ băng bạc, băng vàng, và băng ngọc ma-n1. 


5399. Tôi thọ dụng những cái đĩa, điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. Và tôi có bản chất của bình bát (chứa đựng) các loại danh vọng và các 
loại tài sản. 


5400. Cũng giống như chỉ một ít hạt giỗng được gieo xuống cánh đồng 
màu mỡ, khi có mưa rào thích hợp đồ xuống, kết quả làm hài lòng người nông 
phu. 


5401. Tương tợ y như thế, việc dâng cúng bình bát này được gieo xuống 
thửa ruộng đức Phật, khi trận mưa rào phỉ lạc đồ mưa, kết quả sẽ làm tôi hài 
lòng. 


5402. So sánh với các thửa ruộng được biết đến, ngay cả các Hội Chúng 
(tỳ khưu) và luôn cả các tập thể, không có gì sánh bằng thửa ruộng đức Phật là 
nguôn cung cấp an lạc cho chúng sanh. 


202 


5403. “Bạch đắng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi dâng cúng một cái bình bát, con đạt được vị thế 
Bất Động.” 


5404. Kế từ khi tôi đã dâng cúng bình bát trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bình 
bát. 


5405. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5406. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5407. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekapattadayaka[32] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekapattadäyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


503. Ký Sự về Trưởng Lão Kãsumãriphaladäyaka 


5408. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đắng Nhân Ngưu ngồi ở trong vùng đồi núi, chói sáng như là cây 
kanikãra. 


203 


5409. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
cầm lấy trái cây kãsumãrika, tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


5410. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


5411. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3412. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5413. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kasumariphaladayaka{33 | đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kãsumariphaladäyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


504. Ký Sự về Trưởng Lão Avataphaliya 


5414. Đức Thế Tôn có ngàn ánh hào quang, đắng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại đã xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực. 


5415. Có được một năm trái cây, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đẳng 
Nhân Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây avafa. 


204 


5416. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5417. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3418. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5419. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Avataphaliya[34] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Avataphaliya là phần thứ tư. 


--0oOOo-- 


505. Ký Sự về Trưởng Lão Vãraphaliya 


3420. Trong lúc đâng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiên cúng, đang tiên bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây vara. 


5421. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


205 


5422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3423. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5424. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vãraphaliya[35] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Vãraphaliya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


506. Ký Sự về Trưởng Lão Mãtuluñgaphaladãyaka 


5425. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây kanikãra 
được đốt cháy, tợ như mặt trăng ngày rằm, tợ như cây đèn đang cháy sáng. 


5426. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây chanh và đã tự tay mình dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư, đẳng trí tuệ xứng đáng cúng dường. 


5427. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


5428. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


206 


3429. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5430. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Matulugaphaladayaka[36] đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mãtuluagaphaladäyaka là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


507. Ký Sự về Trưởng Lão Ajeliphaladãyaka 


5431. Vào lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác, đắng Hiền Trí tên Ajjuna, vị hội 
đủ về hạnh kiểm và thiện xảo về định đã cư ngụ tại núi Hy-mã-lạp. 


5432. Sau khi cầm lẫy ước chừng một chậu trái cây ajeli, trái cây 
jfvajTvaka, và trái cây chattapanna, tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 


5433. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


5434. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


3435. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


207 


5436. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão AJeliphaladayaka[37] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ajeliphaladäyaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


508. Ký Sự về Trưởng Lão Amodaphaliya 


3437. Trong lúc đâng Toàn Giác, bậc có màu sắc màu vàng chói, vị thọ 
nhận các vật hiên cúng, đang tiên bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây 
amoda. 


543§. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5439. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5440. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5441. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Amodaphaliya[38] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Amodaphaliya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


206 


509. Ký Sự về Trưởng Lão Talaphaladãyaka 


5442. Đức Thế Tôn tên Sataramsï, đâng Tự Chủ, vị không bị đánh bại, đã 
xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực. 


5443. Có được một năm trái cây, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đẳng 
Nhân Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây thốt nót. 


5444. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5445. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53446. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5447. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Talaphaladayaka[39] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tãlaphaladäyaka là phân thứ chín. 


--ooOoo-- 


510. Ký Sự về Trưởng Lão Nã|ikeradäyaka 


5448. Vào lúc bấy giờ, là người phụ việc tu viện ở thành phố 
Bandhumafi, tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên 
không trung. 


209 


5449. Tôi đã cầm lấy trái dừa và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 
Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ lãnh trong khi đứng ở trên hư không. 


5450. Trái cây đã được tôi dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch, 
đối với tôi là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc đưa đến sự an lạc trong thời hiện 
tại. 


5451. Khi Ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc lớn lao và sự an lạc cùng tột. 
Khi tôi được sanh ra ở nơi này nơi nọ, châu báu còn hiện lên cho tôi. 


5452. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5453. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã đạt 
đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5454. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53455. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5456. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Na]ikeradayaka[40] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão NãJikeradãyaka là phần thứ mười. 


--0oOOo-- 


210 


Phần Tóm Lược 


Bông hoa kanikãra, một bình bát, vị có trái cây kasumäãri, trái cây avata là 
tương tợ, và trái cây vära, trái chanh, trái cây aJel1, luôn cả trái cây amoda, trái 
cây thốt nốt, và trái dừa là tương tợ. Các câu kệ đã được tính đếm ở đây là một 
trăm câu kệ, không có hơn kém. 


Phẩm Kanikãra là phẩm thứ năm mươi mút. 


--0oOoo-- 
[1] Nalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mãlä) sậy (na|a).” 
[2] ManipiJaka nghĩa là “vị cúng dường (pũJaka) ngọc ma-n1 (mann).” 


[3] Ukkãsatika nghĩa là “vị liên quan đến một trăm (sata) cây đuốc 
(ukkã). 


[4] Sumanavijaniya nghĩa là “vị liên quan đến cây quạt (vĩjana) hoa nhài 
(sumana).” 


[Š] Kummasadayaka nghĩa là “vị cúng dường (däyaka) sữa đông 
(kummaäsa).” 


[6] Kusatthadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tám (attha) thẻ vật 
thực (kusa).” Lá cỏ kusa được dùng làm thăm để chọn ra các vị tỳ khưu đi đến 
nhà thí chủ thọ thực (ND). 

[7] Giripunnägiya nghĩa là “vị liên quan đến hoa nguyệt quế (punnäga) 
mọc ở núi.” 

[8] Vallikaraphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
vallikara.” 

[9] Panadhidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) đôi dép (panadhI).” 
Chú Giải giải thích từ panadhim là upahanayugam nên được dịch là đôi dép 
(ApA. 1, 448). 

[10] Pulinacañkamya nghĩa là “vị liên quan đến được kinh hành 
(cañkama) rải cát (pulina).” 

[11] Pamsukũlasaññaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (saññaka) đến tâm y may 
từ vải bị quăng bỏ (pamsukila).” 


211 


[12] Buddhasaññaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (saññaka) đến đức Phật 
(buddha).” 


[13] Bhisadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) củ sen (bhIsa).” 
[14] Ñãnatthavika nghĩa là “vị ngợi ca (thavika) về trí tuệ (ñãna).” 
[15] Nghĩa là sẽ thuộc dòng dõi Bả-la-môn (ND). 


[16] Candanamaliya nghĩa là “vị liên quan đến trầm hương (candana) và 
tràng hoa (malã).” 


[17] DhãtupiJaka nghĩa là “vị cúng dường (pũJaka) xá-lợi (dhãtu).” 


[18] Pulinuppädaka nghĩa là “vị tạo nên (uppãdaka) ngôi bảo tháp bằng 
cát (pulina).” 


[19] Taraniya nghĩa là “vị liên quan đến việc vượt qua (tarana ).” 


[20] Xem lời chú nguyện đầy đủ ở tập Kinh Buddhavamsa - Phật Sử, 
trang 30-33 (Tam Tạng Pali - Việt tập 42). 


[21] Tikiñkanipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa 
(puppha) kihkan1.” 


[22] Pamsukũlapũjaka nghĩa là “vị cúng dường (pũjaka) tắm y may từ vải 
bị quăng bỏ (pamsuknila).” 


[23] Korandapupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) 
koranda.” 


[24] Kimsukapupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) 
kimsuka.” 


[25] Upaddhadussadayaka nghĩa là vị dâng cúng (dãayaka) một nửa 
(upaddha) số vải.” 


[26] Ghatamandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) bơ lỏng (ghata) 
nguyên chất (manda).” 


[27] Udakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nước (udaka).” 

[28] Pulinathũpiya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (thũpa) bằng 
cát (pulina).” 

[29] Nalakutidäyaka nghĩa là “vị đâng cúng (dãyaka) căn chòi (kuti) bằng 
cây sậy (na]a). 


212 


[30] Piyalaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãayaka) trái cây (phala) 
pyäla.” 

[31] Tikanikãrapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa 
kanIkãra.” 

[32] Ekapattadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) một (eka) bình bát 
(patta).” 

[33] Kasumariphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây 
(phala) kasumar1.” 


[34] A vataphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) avata.” 
[35] Vãraphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) vãra.” 


[36] Matulugaphaladayaka nghĩa là vị dâng cúng (dãyaka) trái cây 
(phala) chanh (matulunga).” 

[37] AJeliphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
aJel1.” 

[38] Amodaphaliya nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
amoda.” 


[39] Talaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) 
thốt nốt (tãla).” 


[40] NãJikeradayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) dừa 
(na|ikera).” 


LH. PHẨM PHALADÄYAKA 
511. Ký Sự về Trưởng Lão Kurañjiyaphaladäyaka 


5457. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Trong lúc đi lang 
thang ở trong khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc thông 
suốt về tất cả các pháp. 


5458. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây kurañjiya và đã tự tay mình 
dâng cúng đến đức Phật tối thượng là Phước Điền, là đắng Anh Hùng. 


213 


5459. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


5460. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53461. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5462. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão KurañJiyaphaladayaka[ 1 | đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kurañjiyaphaladãyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


512. Ký Sự về Trưởng Lão Kapitthaphaladãyaka 


5463. Trong lúc đắng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng đang tiễn bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái táo rừng. 


5464. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5465. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


214 


5466. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5467. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kapitthaphaladayaka[2] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kapitthaphaladãyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


513. Ký Sự về Trưởng Lão Kosumbhaphaladäyaka 


5468. Trong lúc vị Trời của chư Thiên đấng Nhân Ngưu, tợ như cây 
kakudha đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây 
kosumbha. 


5469. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5470. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53471. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5472. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


215 


Đại đức trưởng lão Kosumbhaphaladayaka[3 | đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kosumbhaphaladãyaka là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


514. Ký Sự về Trưởng Lão Ketakapupphiya 


5473. Đắng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ của con sông Vinatä. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 


5474. Khi ấy, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng với bông hoa của cây ketaka có mùi thơm ngọt ngào. 


5475. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


5476. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53477. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5478. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ketakapupphiya[4| đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ketakapupphiya là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


216 


515. Ký Sự về Trưởng Lão Nãgapupphiya 


5479. Trong lúc đắng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng bông hoa 
nãøa. 


5480. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


5481. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53482. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nãgapupphiya[5] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Nãgapupphiya là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


516. Ký Sự về Trưởng Lão Ajjunapupphiya 


5484. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điểu ở bên bờ sông 
Candabhaga. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng Tự Chủ, bậc 
không bị đánh bại. 


217 


5485. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, có tay 
chắp lên, tôi đã cầm lấy bông hoa ajjuna và đã cúng dường đến đắng Tự Chủ. 


5486. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân kim-si-điều tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5487. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
sáu lần. Tôi đã là đắng Chuyển Luân Vương cai quản vương quốc rộng lớn 
mười lần. 


548§. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ôi, hạt giống của tôi đã được gieo xuống thửa ruộng tốt là đắng 
Tự Chủ! 


5489. Tôi tìm thấy điều tốt lành, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Giờ đây, tôi là vị xứng đáng sự cúng dường trong Giáo Pháp của người 
con trai dòng Sakya. 


5490. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53491. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5492. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão AJJjunapupphiya[6] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ajjunapupphiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


218 


517. Ký Sự về Trưởng Lão Kutajapupphiya 


5493. Ở không xa núi HI-mã-lạp, có ngọn núi tên là Cavala. Đức Phật tên 
Sudassana cư ngụ ở trong vùng đồi núi. 


5494. Tôi đã cầm lấy bông hoa ở các ngọn núi Hi-mã-lạp rồi đã đi trên 
không trung. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đắng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc. 


5495. Sau khi cầm lấy bông hoa kutaja, tôi đã chắp tay lên ở đầu, và tôi 
đã dâng lên đức Phật, đắng Tự Chủ, bậc Đại Hiền Trí. 


5496. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường 
đức Phật. 


5497. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53498. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5499. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão KufaJapupphiya[7] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kutajapupphiya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


219 


518. Ký Sự về Trưởng Lão Ghosasaññaka 


5500. 5501. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, đứng đầu hội chúng chư 
Thiên đang công bố về bốn Sự Thật, đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử. Tôi đã 
lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào của đức Sikhï là đắng quyền thuộc của thế gian. 


5502. Tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm vang (của đức Phật), ở nhân 
vật không người sánh bằng. Tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã 
vượt qua cảnh giới khó thê vượt qua. 


5503. Kể từ khi tôi đã đạt được sự nhận biết trước đây ba mươi mốt kiếp, 


tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc nhận biệt âm 
vang. 


5504. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5505. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5504. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ghosasaññaka[8] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Ghosasaññaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


220 
519. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbaphaladãyaka 


5505. Lúc bấy giờ, tôi là vị Bà-la-môn tên Varuna thông suốt về chú 
thuật. Tôi đã lìa bỏ mười người con trai và đã đi sâu vào khu rừng. 


5506. Tôi đã tạo lập khu ân cư khéo được xây dựng, khéo được phân 
chia, làm thích ý. Sau khi làm nên gian nhà rộng bằng lá, tôi sống ở trong khu 
rừng. 


5507. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ấn cư của tôi. 


5508. Ánh sáng đã trở thành bao la đến tận lùm cây rậm của khu rừng. 
Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật khu rừng được phát sáng. 


5509. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ấy của đức Phật tối thượng như thế 
ây, tôi đã cầm lây túi đựng bình bát và đã chứa đây với trái cây. 


5510. Tôi đã đi đến gặp bậc Toàn Giác và đã dâng cúng túi trái cây. Vì 
lòng thương tưởng đến tôi, đức Phật đã nói lời nói này: 


5511. “Ngươi hãy cầm lấy túi nặng (trái cây) và đi đến ở phía sau Ta. Và 
khi Hội Chúng đã thọ dụng, phước báu sẽ thành tựu cho ngươi.” 


5512. Tôi đã cầm lấy cái túi ấy và đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. 
Ở tại nơi Ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã sanh lên cõi trời Đâu Suất. 


5513. Được liên kêt với nghiệp phước thiện, ở tại nơi ây tôi luôn luôn thọ 
hưởng sự sung sướng với các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tâu nhạc của cõi 
trỜI. 


221 


3514. Nơi chôn nảo tôi sanh lên, dâu là bản thê Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi không có sự thiêu hụt về của cải; điêu này là quả báu của việc dâng cúng trái 


^ 


cây. 


5515. Sau khi dâng cúng trái cây đến đức Phật, tôi đã được thiết lập làm 
vị chúa tế cho đến tận bốn châu lục, luôn cả các đại dương và các ngọn núi nữa. 


5516. Và đôi với tôi, ngay cả các bây chìm bay lên ở không trung, chúng 
cũng đi đên chịu sự điêu khiên của tôi; điêu này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 


5517. Và cho đên các loài chúng sanh như các dạ-xoa, các loải quỷ sứ, 
các vị Thiên nhân kumbhanda, và các loài nhân điêu ở làm cây rậm của khu 
rừng cũng đi đên phục vụ cho tôi. 


5518. Loài rùa, loài chó, loài ong, và cả hai loài mòng muôi, chúng cũng 
đi đên chịu sự điêu khiên của tôi; điêu nảy là quả báu của việc dâng cúng trái 


^ 


cây. 


5519. Các loài chìm gọi là thân điêu, thuộc loài có cánh, có sức mạnh lớn 
lao, chúng cũng đi đên nương nhờ ở tôi; điêu này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 


5520. Ngay cả các loài rông có tuôi thọ dài lâu, có thân lực, có danh vọng 
lớn lao, chúng cũng đi đên chịu sự điêu khiên của tôi; điêu này là quả báu của 
việc dâng cúng trái cây. 


3521. Loài sư tử, loài cọp, loài báo, cùng các loài gâu, chó sói, và linh 
câu, chúng cũng đi đên chịu sự điêu khiên của tôi; điêu này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 


222 


5522. Các vị sông băng cỏ thân dược và các vị sông ở trên không trung, 
tât cả đi đên nương nhờ ở tôi; điêu nảy là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


5523. Sau khi chạm đến đối tượng (Niết Bàn) khó được nhìn thấy, vô 
cùng hoàn hảo, thâm sâu, khéo được chói sáng, tôi an trú; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng trái cây. 


5524. Sau khi chạm đến tám giải thoát tôi sống không còn lậu hoặc. Và 
tôi là người có sự nhiệt tâm, cần trọng; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 


53525. Những vị nào là con trai của đức Phật, đã trú vào Thánh Quả, có 
sân hận đã được cạn kiệt, có danh vọng lớn lao, tôi đã là một vị nữa trong số 
những vị ây; điêu này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 


5526. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, sau khi đi đên sự toàn hảo 
về các thăng trí, sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn 
lậu hoặc. 


53527. Những vị nào là con trai của đức Phật, có được tam minh, đã đạt 
đến thần thông, có danh vọng lớn lao, đã chứng đạt Thiên nhĩ, tôi đã là một vị 
nữa trong số những vị ấy. 


5528. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


5529. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


223 


5530. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5531. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sabbaphaladayaka[9] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sabbaphaladãyaka là phần thứ chín. 


--0oOOoo-- 


520. Ký Sự về Trưởng Lão Padumadhãraka 


5532. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, 
cũng có đức Phật tên là Sambhava đã sông ở ngoài trời. 


5533. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã nắm giữ đóa hoa sen. Sau khi 
năm giữ (đóa hoa sen) trong một ngày, tôi đã quay trở về nơi cư ngụ. 


5534. (Kế từ khi) tôi đã tôn vinh đức Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tôn vinh đức 
Phật. 


5535. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3536. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


224 


5537. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padumadharaka[10] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Padumadhäraka là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Trái cây kurañJIya, trái táo rừng, trái cây kosumbha, và bông hoa của cây 
ketaka, bông hoa nãga, bông hoa aJjuna, luôn cả vị có bông hoa kutaJa, vị nhận 
biết âm vang, và vị trưởng lão là người dâng cúng tất cả trái cây, vị cầm giữ đóa 
hoa sen là tương tợ. Và ở đây có tám mươi câu kệ và có ba câu kệ được thêm 
vào đó. 


Phẩm Phaladãyaka là phẩm thứ năm mươi hai. 


--0oOoo-- 
LIHI. PHÂM TINADAYAKA 
521. Ký Sự về Trưởng Lão Tinamutthidãyaka 


5538. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Lambaka. Ở tại nơi 
ấy, đắng Toàn Giác Upatissa đã đi kinh hành ở ngoài trời. 


5539. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang 
rậm. Sau khi nhìn thấy vị Trời của Chư Thiên ấy, tôi đã dâng cúng năm cỏ. 


5540. Sau khi dâng cúng vật đề lót ngồi đến đức Phật, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi mặt hướng về phía 
bắc. 


225 


5541. Khi đã ra đi không bao lâu, vua của loài thú đã sát hại tôi. Trong 
khi ngã xuống vì con sư tử, tôi đã lìa đời ở tại nơi ấy. 


5542. (Do) nghiệp đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 
không còn lậu hoặc vừa mới đây, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên tợ như tốc 
độ của mũi tên đã khéo được bắn ra. 


5543. Ở tại nơi ấy, có tòa lâu đài xinh đẹp đã được hiện ra do nghiệp 
phước thiện. (Tòa lâu đài) có một ngản cột trụ chỗng màu lục, có một trăm mái 
tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. 


5544. Anh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như mặt trời đã mọc lên. Được 
quây quân với các nàng tiên nữ, tôi vui thích theo sự mong muôn này mong 
muôn khác. 


5545. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đây bởi nhân 
tố trong sạch tôi đã đi đến bản thể nhân loại và đạt được sự đoạn tận các lậu 
hoặc. 


5546. (Kê từ khi) tôi đã dâng cúng vật lót ngồi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ. 


5547. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5548. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5549. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


226 


Đại đức trưởng lão Tinamutthidayaka[lI] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tinamutthidãyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


522. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadãyaka 


5550. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái giường đến đức 
Thế Tôn Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 


5551. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyền bằng voi, phương tiện di 
chuyền bằng ngựa, phương tiện di chuyên của cõi trời. Do nhờ sự dâng cúng cái 
giường Ấy, tôi đã đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 


5552. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng cái giường trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cái piường. 


5553. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5554. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5555. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mañcadäyaka[ 12] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Mañcadäyaka là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


227 


523. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 


5556. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu và tôi là đạo sĩ lõa thể đã bước lên 
chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị vỡ tan, vị tỳ khưu đã ban cho tôi 
sự nương nhờ (quy y).[13 | 


5557. (Kế từ khi) vị ấy đã ban cho tôi sự nương nhờ trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (đây) là quả báu trong việc đi đến 
nương nhờ. 


5558. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


53559. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5560. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saranagamaniya[ 14] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Saranagamaniya là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


524. Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadäyaka 


5561. Vào lúc bấy giờ, tôi cư ngụ ở vườn hoa của đức vua ở trong thành 
phố Bandhumat. Tôi đã là vị mặc y phục da thú có mang túi đựng nước. 


228 


5562. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đắng Tự Chủ ấy, bậc 
không bị đánh bại, có tính khắng quyết về sự nỗ lực, có thiền chứng, thỏa thích 
về thiền, có năng lực. 


5563. Ngài được thành tựu về mọi dục lạc, đã vượt qua dòng lũ, không 
còn lậu hoặc. Sau khi nhìn thấy, được tịnh tín, tôi đã dâng cúng dầu thoa với ý 
vui mừng. 


5564. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của dầu thoa. 


5565. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5566. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5567. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão AbbhañJanadayaka[15] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Abbhañjanadäyaka là phân thứ tư. 


--ooOoo-- 


525. Ký Sự về Trưởng Lão Supatadäyaka 


5568. Lúc đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassï đang đi ra sau việc nghỉ ngơi 
giữa ngày, tôi đã dâng cúng tắm vải đẹp và nhẹ. Tôi đã vui thích ở cõi trời một 
kiếp. 


229 


5569. (Kế từ khi) tôi đã dâng cúng tắm vải đẹp trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tâm vải đẹp. 


5570. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5571. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Supafadãyaka[ 16] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Supatadäyaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


526. Ký Sự về Trưởng Lão Dandadäyaka 


5573. Vào lúc bấy giờ, tôi đã đi vào khu rừng rậm và đã đồn cây tre. Sau 
khi thực hiện cây gậy chống, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 


5574. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đảnh lễ các vị có sự hành trì tốt 
đẹp. Sau khi dâng cúng cây gậy chống, tôi đã ra đi mặt hướng về phía bắc. 


5575. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 
Đây. 


230 


5576. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


53577. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5578. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dandadäyaka[ 17] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dandadãyaka là phần thứ sáu. 
(Tụng phẩm thứ hai mươi ba). 


--ooOoo-- 


527. Ký Sự về Trưởng Lão Girinelapũjaka 


5579. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Trong khi lang 
thang ở trong khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc thông 
suốt về tất cả các pháp. 


5580. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa nela 
ở đẳng Đại Bi ấy là bậc vui thích về các sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. 


5581. (Kế từ khi) tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


231 


5582. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5583. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5584. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão GirinelapuJaka[18§] đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Girinelapjaka là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


528. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisammajjaka 


5585. Trong thời quá khứ, tôi đã hốt lá cây Bồ Đề bị rơi rụng ở sân của 
ngôi bảo tháp và đã đem đi đô. Tôi đã thọ lãnh hai mươi phần công đức: 


5586. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, do nhờ oal lực của nghiệp ây 
tôi luân hôi ở hai cõi, ở bản thê Thiên nhân và luôn cả ở loài người nữa. 


5587. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến cõi nhân 
loại. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và luôn cả Bà-la-môn nữa. 


5588. Tôi có sắc đẹp, sạch sẽ, được đầy đủ các bộ phận cơ thể chính và 
phụ, thân hình được phát triển, có cơ thể toàn vẹn không khiếm khuyết. 


232 


5589. Dầu được sanh ra ở thế giới chư Thiên hay nhân loại, hoặc ở bất cứ 
nơi đâu, tôi đều có màu da vàng chói tương tợ như vàng kim loại được đốt 
nóng. 


5590. Khi lá cây Bồ Đề được đồ bỏ tốt đẹp, tôi luôn luôn có được làn da 
mềm mại, mịn màng, láng lây, tỉnh tế, và thanh nhã. 


5591. Khi thân thể đã được sanh lên ở bất cứ nơi nào trong số các cõi, bụi 
bặm và cáu đất không làm dơ bản (thân thể), là quả thành tựu do việc đồ bỏ lá. 


5592. Hơn nữa, lúc nóng bức, có gió nóng, hoặc do sức nóng của ngọn 
lửa, các mô hôi không tiệt ra ở cơ thê của tôi đây, là quả thành tựu cho việc đồ 
bỏ lá. 


53593. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, tản nhang, và tương tợ là 
mụn trứng cá, và bệnh ngứa không có ở cơ thể, là quả thành tựu cho việc đỗ bỏ 
lá. 


5594. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cối nảy cõi 
khác, các tật bệnh không có ở cơ thể, là quả thành tựu cho việc đồ bỏ lá. 


5595. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cối nảy cõi 
khác, sự bị ức chế không sanh lên ở tâm, là quả thành tựu cho việc đồ bỏ lá. 


5596. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cối nảy cõi 
khác, không có các kẻ thù, là quả thành tựu cho việc đô bỏ lá. 


5597. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cối nảy cõi 
khác, có sự không thiếu hụt về của cải, là quả thành tựu cho việc đỗ bỏ lá. 


233 


5598. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cối nảy cõi 
khác, không có sự sợ hãi đôi với lửa, đôi với các vị vua, đôi với các kẻ cướp, và 
khi ở trong nước. 


5599. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi nảy cõi 
khác, các tôi trai tớ gái là những người hầu cận xử sự thuận theo tâm ý (tôi). 


5600. Khi sanh lên ở cõi nhân loại, tuổi thọ không bị giảm thiểu so với 
khoảng thời gian của đời người, tôi tồn tại đến hết tuổi thọ. 


5601. Những người ở bên trong, những người ở bên ngoài, các thị dân, và 
những cư dân của xứ sở, những người ước ao sự tiên hóa, những người mong 
mỏi sự an lạc, tât cả đêu găn bó (với tôi). 


5602. Tôi có của cải, có danh vọng, có sự vinh quang, có phe nhóm 
quyên thuộc. Tôi có sự hãi sợ và run rây được xa lìa, tôi có được tât cả. 


5603. Chư Thiên, loài người, các hạng A-tu-la, các Càn-thát-bà, các Dạ- 
xoa và quỷ sứ, tất cả các hạng ấy luôn luôn hộ trì tôi trong khi tôi luân hồi ở các 
cõi. 


5604. Sau khi thọ hưởng các danh vọng cả hai nơi, ở thế giới chư Thiên 
và nhân loại, cuối cùng tôi được đạt đến Niết Bàn vinh quang vô thượng. 


5605. Người nam nào tích lũy phước báu có liên quan đến bậc Toàn Giác 
hoặc cội Bồ Đề của bậc Đạo Sư ấy, đối với người ấy có điều gì gọi là khó đạt 
được. 


5606. Sau khi vượt trội những người khác vê Đạo, vê Quả, về sự truyện 
thừa, và về các đức hạnh của thiên và các thăng trí, tôi Niệt Bàn không còn lậu 
hoặc. 


234 


5607. Trước đây, sau khi đô bỏ lá của cội cây Bô Đê với tâm ý vui mừng, 
tôi luôn luôn được sở hữu với hai mươi yêu tô này. 


5608. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5609. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5610. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão BodhisammajJaka[19] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bodhisammajjaka là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


529. Ký Sự về Trưởng Lão Ãmandaphaladäyaka 


5611. Sau khi xuất khỏi định, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc 
thông suốt về tất cả các pháp, vị Lãnh Đạo Thế Gian đã đi kinh hành. 


5612. Khi ấy, tôi đã cầm lấy túi nặng trái cây và trong lúc mang đi, tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc Đại Hiền Trí đang đi kinh hành. 


5613. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã dâng cúng trái cây ãmanda. 


235 


5614. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của (việc dâng cúng) trái 
cây amanda. 


5615. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5616. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5617. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Amandaphaladayaka[20] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ämandaphaladäyaka là phần thứ chín. 


--0oOOo-- 


530. Ký Sự về Trưởng Lão Sugandha 


5618. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đắng Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


5619. Ngài có đầy đủ các tướng phụ, ba mươi hai hảo tướng, được bao 
quanh bởi quằng ánh sáng, được hội tụ lại với mạng lưới hào quang. 


236 


5620. Là người làm cho thoải mái giống như mặt trăng, là nguồn tạo ra 
ánh sáng tợ như mặt trời, là người đập tắt (lửa phiền não) giống như cơn mưa, là 
biểu hiện của đức hạnh tợ như biển cả. 


5621. Với giới tợ như trái đất, với định như là núi Hi-mã-lạp, với tuệ ví 
như bầu trời, không bị dính mắc giống như làn gió. 


5622. Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng ấy, vị có sự tự tin ở nơi các hội 
chúng, trong khi đang tiếp độ đám đông dân chúng, Ngài đã công bố về các Sự 
Thật. 


5623. Chính vào lúc ấy, tôi đã là con trai nhà triệu phú ở tại thành 
BãranasT có danh vọng lớn lao. Khi Ấy, tôi có được đồi dảo về tài sản và lúa gạo. 


5624. Trong khi lang thang đi bách bộ, tôi đã đến gần Vườn Nai (Lộc 
Uyên) và tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang thuyết giảng về vị thế 
Bất Tử. 


5625. Với giọng nói thân mật vui vẻ có âm điệu sánh bằng chìm karavika, 
có âm vang như tiếng kêu của loài thiên nga, Ngài đang làm cho đám đông dân 
chúng hiểu rõ. 


5626. Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên và đã lắng nghe giọng nói 
ngọt ngào. Sau khi dứt bỏ các của cải không phải là ít, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. 


5627. Được xuất gia như vậy, tôi đã được nghe nhiều, và không bao lâu 
tôi đã trở thành vị Pháp sư, có tài biện giải về nhiều mặt. 


5628. Có sự tự tin vê màu sắc, với tâm vui mừng tôi đã tán dương lập đi 
lập lại về màu sắc của màu da vàng chói ở giữa đại chúng: 


237 


5629. “Đức Phật này có lậu hoặc đã được cạn kiệt, không còn phiền 
muộn, hoài nghi đã được chặt đứt, đã đạt đến sự đoạn tận tất cả các nghiệp, đã 
được giải thoát về sự đoạn tận các mầm mông tái sanh. 


5630. Vị này đây là đức Thế Tôn, là đức Phật, là loài sư tử không gì vượt 
trội, là bậc chuyển vận bánh xe Phạm hạnh của thế gian luôn cả chư Thiên. 


5631. Đã được rẻn luyện, Ngài là vị giúp cho đại chúng rèn luyện. Là bậc 
an tịnh và là vị ấn sĩ đã Niết Bàn, Ngài hướng dẫn đại chúng Niết Bàn. Đã được 
tự tại, Ngài giúp cho đại chúng được tự tại. 


5632. Đắng Chiến Thắng ấy là bậc anh hùng, là người dũng cảm, là vị 
khôn ngoan, là bậc trí tuệ, là vị có lòng bị mẫn, là bậc có năng lực, là người 
thắng trận, không thô tháo, không còn quyền luyến. 


5633. Đắng Hiền Trí là không có dục vọng, không dao động, khôn ngoan, 
không mê mờ, không thể sánh bằng, có thể gánh vác trọng trách, là loài bò 
mộng, là loài voi, là loài sư tử, và còn là vị có khả năng trong số các bậc thầy 
nữa. 


5634. Là vị Trời Phạm Thiên, là vị anh hùng về thuyết giảng, vị không 
còn tham ái, không còn ô nhiễm, dứt bỏ sự ham muốn, không nhẫn tâm, lìa sầu 
khô, không ai sánh bằng, thu thúc, và trong sạch. 


5635. Là người Bà-la-môn, là vị Sa-môn, là người bảo hộ, là người thầy 
thuốc, là người phẫu thuật, là người chiến sĩ, là bậc đã giác ngộ, là người con 
trai đã lăng nghe, là người không dao động, là người được trào dâng niềm hoan 
hỷ. 


5636. Là người thiết lập, là người duy trì, là người phá hủy, là người thực 
hiện, là người hướng dẫn, là người giảng giải, là người làm cho hoan hỷ, là 
người đập vỡ, là người cắt đứt, là người lắng nghe, là người khen ngợi. 


238 


5637. Ngài là vị không nhẫn tâm, lìa sầu khổ, không còn phiền muộn, 
không có hoài nghi, không dục vọng, không vướng bụi trần, là người kham 
nhẫn, là người ra đi, là vị diễn giả, là người giảng giải. 


5638. Là người giúp cho vượt qua, là người làm cho tiến bộ, là người bảo 
làm, là người mở tung ra, là người dẫn đi, là người chịu đựng, là người tiêu diệt, 
là người phá hủy, là vị khổ hạnh có sự nhiệt tâm. 


5639. Có tâm bình lặng, hoàn toàn an tịnh, không bạn đồng hành, đầy 
lòng trắc ân, là chúng sanh kỳ diệu, không lừa đảo, là người đã hoàn tắt, là vị ân 
sĩ thứ bảy. 


5640. Là đắng Chiến Thắng đã vượt qua sự hoài nghi, không còn ngã 
mạn, không thể đo lường, không thể so sánh, đã vượt trên mọi phương thức 
khen chê, người đã đi đến tận cùng về các Sự Thật và các điều cần hiểu biết. 


5641. Niềm tịnh tín ở con người có phâm chất cao quý ấy đưa đến Bất 
Tử. Vì thế, niềm tin ở đức Phật, ở Giáo Pháp, và ở Hội Chúng là có sự thành tựu 
lớn lao.” 


5642. Trong khi tán dương bậc nương nhờ tối thượng của tam giới với 
những đức hạnh, v.v... như thế, tôi đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp ở 
giữa các hội chúng. 


5643. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở cõi trời Đâu 
Suất. Mệnh chung từ nơi ấy, được sanh lên ở giữa loài người, tôi là người có 
hương thơm ngạt ngào. 


5644. Tôi có hơi thở và hương thơm ở miệng, có hương thơm ở cơ thể 
tương tợ y như thế, và có hương thơm của mồ hôi một cách liên tục. Các hương 
thơm này vượt trội mọi thứ hương thơm. 


239 


5645. Hương thơm ở miệng của tôi luôn luôn có mùi thơm của hoa sen, 
hoa súng, và hoa campaka. Và trong lúc đang thuyết trình, cơ thể của tôi luôn 
luôn tỏa ra mùi thơm tương tợ như thê ấy 


5646. Và tất cả quả báu ấy Của VvIỆc ngợi ca về đức hạnh là kỳ diệu bậc 
nhất. Xin tất cả các vị hãy lắng nghe tôi với tâm ý chăm chú, tôi sẽ giảng giải 
toàn bộ. 


5647. Sau khi nói về hạnh lành của đức Phật vì lợi ích cho các sự găn bó 
của loài người, tôi được sung sướng ở khắp mọi nơi, được sở hữu hai loại tài 
sản có tính chât luân chuyền. 


5648. Tôi có danh vọng, được sung sướng, dễ mến, thông mnnh, có vẻ 
nhìn đáng yêu, là vị diễn giả không bị chê bai, không khuyết điểm, và có trí tuệ 
như thế. 


5649. Khi tuổi thọ được cạn kiệt, Niết Bàn là điều dễ dàng đạt được đối 
với những người có sự tận tụy đối với đức Phật. Tôi sẽ trình bày về nguyên 
nhân của họ, xin các vị hãy lắng nghe điều ấy đúng theo thực thê. 


5650. Trong lúc tôi đang đảnh lễ sự an tịnh và oai lực của đức Thế Tôn 
đúng theo phương pháp; do việc đó cho dù sanh lên ở bất cứ đâu tôi đều có 
danh vọng. 


5651. Trong lúc tán dương đức Phật là bậc Đoạn Tận khô đau, Giáo Pháp 
là an tịnh không tạo tác, tôi đã là người ban phát sự an lạc đến chúng sanh; do 
đó tôi được an lạc. 


5652. Trong lúc nói vê hạnh lành của đức Phật, tôi có được niêm phỉ lạc 
đôi với đức Phật, tôi đã làm sanh khởi sự yêu mên đôi với bản thân và sự yêu 
mên đôi với người khác; do điêu ây tôi là người dê mên. 


240 


5653. Tôi đã khuất phục các ngoại đạo xấu xa ở đoàn người dẫy đầy các 
hàng ngoại đạo. Trong lúc nói về hạnh lành (của Ngài) tôi đã làm rạng rỡ đắng 
Lãnh Đạo; do đó tôi có sự rạng rỡ. 


5654. Trong lúc nói về hạnh lành của bậc Toàn Giác, Tôi cũng là người 
tạo ra sự yêu mên ở dân chúng, tợ như mặt trăng vào mùa thu; do điêu ây tôi đã 
có vẻ nhìn đáng yêu. 


5655. Tôi đã ngợi ca đẳng Thiện Thệ bằng mọi ngôn từ (sắc bén) tương 
tợ như tính năng của lưỡi đao găm; do điều ấy tôi là người hùng biện có tài biện 
luận về nhiều mặt. 


5656. Bị thiếu trí, những kẻ ngu đốt chê bai bậc Đại Hiền Trí. Tôi đã quở 
trách bọn họ bằng Chánh Pháp; do điều ấy tôi là người không bị quở trách. 


5657. Do nhờ việc tán dương đức Phật đến chúng sanh, tôi đã xua đi các 
điều ô nhiễm, tôi có tâm ý không còn ô nhiễm do nhờ tác động của nghiệp ấy. 


5658. Là người thuyết giảng về sự niệm tưởng về đức Phật, tôi đã làm 
sanh khởi tánh giác ngộ cho những người nghe; do điều ấy tôi đã là người có trí 
tuệ, nhìn thấy rõ mục đích một cách khôn khéo. 


5659. Có kẻ thù là tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, có biển cả luân 
hồi đã được vượt qua, tôi sẽ thành tựu sự tịch diệt tợ như ngọn lửa không còn 
nhiên liệu (sẽ lụi tàn). 


5660. Việc tôi đã ngợi ca đẳng Chiến Thắng là ngay trong chính kiếp này, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi đức Phật. 


24I 


5661. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5662. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5663. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sugandha[21] đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sugandha là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


Vị dâng cúng cỏ, vị dâng cúng chiếc giường, luôn cả vị nương nhờ, vị 
dâng dầu thoa, (vị dâng cúng) tắm vải đẹp, vị dâng cúng cây gậy, tương tợ y 
như thế là vị cúng dường bông hoa nela, vị quét cội Bồ Đề, vị dâng cúng trái 
cây ãmanda, vị Bà-la-môn có hương thơm là thứ mười. Và ở đây, được tính 
đếm toàn bộ là một trăm với hai mươi ba câu kệ. 


Phẩm Tinadãäyaka là phẩm thứ năm mươi ba. 


--ooOoo-- 
LIV. PHẨM KACCÂNA 
531. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãkaccãna 


5664. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Lãnh Đạo không có dục vọng, có sự chiến thắng không bị chế ngự, đã hiện 
khởi. 


242 


5665. Đẳng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, có khuôn mặt không vết 
bân như là mặt trăng, tương tợ ngọn núi vàng, có hào quang sánh bằng ánh sáng 
mặt trời. 


5666. Là vị có sự thu hút ánh mắt và tâm trí của chúng sanh, được tô 
điểm với các hảo tướng, đã vượt trên mọi phương thức phê phán, được kính 
trọng bởi loài người và các hạng (Thiên Thần) bất tử. 


5667. Trong khi giác ngộ chúng sanh, bậc Toàn Ciác là người hùng biện, 
có âm điệu ngọt ngào, có sự liên tục găn bó với lòng bị mẫn, và tự tin ở nơi các 
hội chúng. 


5668. Ngài thuyết giảng Giáo Pháp ngọt ngào bao gồm bốn Sự Thật. 
Ngài tiếp độ những sanh mạng bị chìm đắm trong vũng lầy mê muội. 


5669. Khi Ấy, tôi đã là một vị đạo sĩ độc hành có chỗ ngụ ở núi Hi-mã- 
lạp. Trong khi đi đến thế giới loài người bằng đường không trung, tôi đã nhìn 
thấy đắng Chiến Thắng. 


5670. Tôi đã đi đến gần và đã lắng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của 
đẳng Anh Hùng trong lúc Ngài đang tán dương đức hạnh lớn lao của vị Thinh 
Văn: 


5671. “Giống như vị Kaccäyana này, trong khi giảng giải một cách chỉ 
tiết điều đã được Ta nói một cách tóm tắt, khiến cho hội chúng và Ta hài lòng. 


5672. Ta không nhìn thấy bất cứ vị Thinh Văn nào khác tương tợ như thế. 
Vì thế, ở vị thế tối thăng vị này là đứng đầu. Này các tỳ khưu, các ngươi hãy ghi 
nhận như vậy.” 


243 


5673. Khi ấy, tôi đã trở nên sửng sốt sau khi lắng nghe lời nói làm thích 
ý. Tôi đã đi đến núi Hi-mã-lạp và đã mang lại bó bông hoa. 


5674. Sau khi cúng dường đến đắng Nương Nhờ của thế gian, tôi đã phát 
nguyện vị thế ấy. Khi ấy, biết được thiên hướng của tôi, bậc dứt bỏ sự ham 
muốn đã chú nguyện rằng: 


5675. “Các ngươi hãy nhìn vị ân sĩ cao quý này có làn da màu của vàng 
đã được tinh luyện, có lông tóc dựng đứng, có bả vai đầy đặn, đứng chắp tay bất 
động. 


5676. Có ánh mắt tràn ngập niềm vui, có thiên hướng về việc tán đương 
đức Phật, có thân hình cao quý tợ như Giáo Pháp, như là đã được tưới lên sự 
Bất Tử. 


5677. Sau khi lắng nghe về đức hạnh của vị Kaccãna, (người này) đang 
đứng phát nguyện vị thế ấy vào thời vị lai xa vời của bậc Đại Hiền Trí Gotama. 


5678. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Kaccana. 


5679. Người này sẽ là người nghe nhiều học rộng, có đại trí tuệ, hiểu biết 
ý định của bậc Hiền Trí, và sẽ thành tựu vị thế ấy như đã được Ta chú nguyện.” 


5680. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
đức Phật. 


244 


5681. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


5682. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-]y và Bà-la-môn, tôi 
không bị sanh vào gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


5683. Chính ở kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở thành 
phó UjjenT, (con trai) của vị Bà-la-môn là viên quan tế tự của vua Candapajjota. 


5684. Tôi là Kaccana, con trai của Tirfavaccha, người mẹ tên là 
Candima. Tôi là người khôn khéo, thông suôt các bộ Vệ Đà, có làn da cao quý. 


5685. Được phái đi bởi vị quân vương nhằm mục đích tìm hiểu về đức 
Phật, tôi đã được nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo là công thành của sự giải thoát, là sự 
tích lũy về đức hạnh. 


5686. Và tôi đã được nghe lời nói không bợn nhơ có sự làm khô ráo bùn 
lầy của con đường, tôi đã thành tựu sự Bất Tử thanh tịnh cùng với bảy người 
còn lại. 


5687. Tôi đã trở thành vị hiểu biết về ý định của đắng Thiện Thệ, bậc Đại 
Hiền Trí. Và tôi đã được thiết lập vào vị thế tối thắng, có ước nguyện đã được 
thành tựu tốt đẹp. 


5688. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


245 


5689. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5690. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahãkaccãna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mahãkaccãna là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


532. Ký Sự về Trưởng Lão Vakkali 


5691. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đã hiện khởi đắng Lãnh Đạo tên 
Padunuttara là bậc có danh xưng cao thượng, là bậc không thể đo lường. 


5692. Ngài có khuôn mặt với hình dáng của đóa hoa sen, có làn da mịn 
không vết nhơ của đóa hoa sen, không bị nhơ nhuốc bởi thế gian tương tợ đóa 
hoa sen không bị lắm lem bởi nước. 


5693. Đắng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, đễ mến tương tợ đóa hoa 
sen, và có hương thơm nôi bật của đóa hoa sen, do đó Ngài là Padumuttara. 


5694. Và bậc Trưởng Thượng của thế gian, không còn ngã mạn, tợ như 
con mặt cho những kẻ mù, có bản thể an tịnh, là nơi tồn trữ các đức hạnh, là 
biển cả về lòng bi mẫn và sự hiểu biết. 


5695. Có lần nọ, đẳng Đại Hùng, vị được đẳng Phạm Thiên cùng các 
hàng A-tu-la và chư Thiên nể vì, được loài người có cả chư Thiên vây quanh, là 
tối thượng ở giữa dân chúng. 


246 


5696. Với khuôn mặt có hương thơm ngát, và với âm thanh ngọt ngào, 
trong lúc làm hài lòng tất cả hội chúng, Ngài đã tán đương vị Thinh Văn của 
mình rằng: 


5697. “Không có vị nào khác có khuynh hướng về đức tin, có sự hiểu biết 
tốt đẹp, có sự gắn bó với việc chiêm ngưỡng Ta như là vị này, giống như vị tỳ 
khưu Vakkali này vậy.” 


5698. Khi ấy, tôi đã là con trai của người Bà-la-môn ở trong thành phó 
HamsavatI. Tôi đã được nghe lời nói ấy và đã thích thú vị thế ấy. 

5698. Khi ấy, tôi đã thỉnh mời đức Như Lai bậc Vô Nhiễm ấy cùng với 
các vị Thinh Văn. Sau khi cung cấp vật thực bảy ngày, tôi đã khoác lên (các vị) 
với những xấp vải đôi. 


5700. Được đắm chìm trong biển cả ân đức vô hạn lượng ấy, được tràn 
đầy phỉ lạc, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở Ngài và đã nói lời nói này: 


5701. “Bạch đắng Hiền Trí, mong sao con sẽ trở thành vị tỳ khưu đứng 
đầu trong số những vị có đức tin như vị ấy, là vị đã được Ngài tán dương vào 
bảy ngày trước đây.” 


5702. Được nói như vậy, đắng Đại Hùng bậc Đại Hiền Trí vị có tầm nhìn 
không bị chướng ngại đã phát biêu ở giữa hội chúng lời nói này: 

5703. “Các ngươi hãy nhìn người thanh niên nảy, mặc vải vàng bóng 
láng, thân hình được mang sợi dây quàng vai vàng chói, có sự thu hút ánh mắt 
Của mọi người. 


5704. Trong thời vị lai xa xăm, người này đây sẽ là vị Thinh Văn đứng 
đầu trong số những vị có khuynh hướng đức tin của bậc Đại Ân Sĩ Gotama. 


247 


5705. (Người này) sẽ luân hồi, dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài 
người, đều được tránh khỏi mọi sự bực bội, được tựu hội trọn vẹn mọi thứ của 
cải, được sung sướng. 


5706. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5707. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Vakkali.” 


5708. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5709. Sau khi được sung sướng ở tất cả các nơi trong khi luân hồi ở cõi 
này cõi khác, tôi đã được sanh ra ở thành Sãävatth1 trong một gia đình nọ. 


5710. 5711. (Là đứa bé) mảnh mai như bơ tươi, yếu ớt như mầm non mới 
mọc, lờ đờ, nằm ngửa ra, (cha mẹ tôi) bị đe dọa vì nỗi hãi sợ từ loài quỷ sứ, với 
tâm ý khốn khô, đã đặt tôi nằm xuống ở cạnh bàn chân của bậc Đại Ấn Sĩ (nói 
rằng): “Bạch đáng Bảo Hộ, chúng con dâng Ngài đứa bé này. Bạch đắng Lãnh 
Đạo, xin Ngài hãy là nơi nương nhờ (cho nó).” 


5712. Khi ấy, bậc Hiền Trí ấy, nơi nương nhờ của những ai bị kinh sợ, đã 
nhận lãnh tôi bằng bàn tay mềm mại dịu dàng, có màng lưới (ở các ngón tay), 
có dấu hiệu hình vỏ ốc (ở lòng bàn tay). 


5713. Từ đó trở đi, nhờ vào Ngài tôi được bảo vệ với sự không phải 
phòng vệ. Mọi sự thù nghịch được tiêu tan, tôi lớn lên trong an lạc. 


248 


5714. Không được ở cạnh đắng Thiện Thệ dầu chỉ trong chốc lát là tôi bất 
mãn. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. 


5715. Không được thỏa mãn, tôi ước ao sắc thân được phân bồ với mọi 
nét xinh đẹp, đã được tạo nên do (mười) pháp toàn hảo, là nơi tích tụ quý cao 
của những điều may mắn. 


5716. Khi ấy, biết được tôi hứng thú với sắc thân của đức Phật, đắng 
Chiến Thắng đã giáo giới tôi rằng: “Này Vakkali, thôi đi. Sao ngươi lại hứng 
thú ở sắc thân là vật được vui thích bởi những kẻ ngu? 


5717. Chỉ người nào nhìn thấy Chánh Pháp, người trí tuệ ấy nhìn thấy Ta. 
Trong khi không nhìn thấy Chánh Pháp, dầu đang nhìn Ta cũng vẫn không thấy 
được. 


5718. Xác thân có sự tai hại không giới hạn, tương tợ loại cây có độc 
dược, là chỗ trú ân của tất cả các loại bệnh tật, là toàn bộ khối đồng khô đau. 


5719. Do đó, ngươi hãy nhàm chán sắc thân, hãy nhìn xem sự sanh và 
diệt của các uân, ngươi sẽ đi đên sự tận cùng của tât cả các nhiễm ô một cách an 
lạc.” 


5720. Đẳng Lãnh Đạo Ấy, vị tầm cầu sự lợi ích, đã giáo huấn tôi như thế. 
Tôi đã leo lên núi Gijjhakũta và tham thiền ở cái hang nơi triền núi. 

5721. Đứng ở chân ngọn núi, bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói với tôi rằng: 
“Này Vakkali.” Nghe được lời nói ấy của đắng Chiến Thắng, tôi đã hoan hỷ. 


5722. Tôi đã lao mình xuống vực núi sâu hàng trăm thân người. Khi ấy, 
do nhờ năng lực của đức Phật, tôi đã đến được mặt đất hoàn toàn bình yên. 


249 


5723. Ngài cũng đã thuyết giảng Giáo Pháp lần nữa về sự sanh và diệt 
của các uân. Sau khi hiểu được Pháp ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


5724. Khi ấy, ở giữa hội chúng vô cùng đông đảo, đẳng Đại Trí, bậc đã đi 
đến tận cùng của sự chết, đã tuyên bồ tôi là vị đứng đầu trong SỐ các Vị có 
khuynh hướng đức tin. 


5725. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


5726. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5727. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vakkali đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vakkali là phần thứ nhì. 


--0oOoo-- 
533. Ký Sự về Trưởng Lão Mahãkappina 


5729. Đáng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp đã nôi bật ở trái đất và bầu trời, tương tợ như mặt trời vào mùa thu. 


250 


5730. Ngài đánh thức những đóa hoa sen xứng đáng được dẫn dắt bằng 
ánh sáng của ngôn từ. Đắng Lãnh Đạo làm khô ráo bùn lầy ô nhiễm nhờ vào 
những tia hào quang của sự hiểu biết. 


5731. Ngài tiêu diệt danh vọng của những người ngoại đạo tương tợ như 
mặt trời tiêu diệt ánh sáng của loài đom đóm. Ngài soi rõ ánh sáng về ý nghĩa 
của các Sự Thật tợ như mặt trời làm cho châu báu được rạng rỡ. 


5732. Ngài là nơi quy tụ của các đức hạnh tợ như biển cả là nơi chứa 
đựng các báu vật. Như là đám mây, Ngài trút xuống các loài hữu tình cơn mưa 
Giáo Pháp. 


5733. Vào lúc bây giờ, tôi đã là vị quan phân xử ở thành phố tên Hamsä. 
Tôi đã đi đến và đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc có tên là Padumuttara. 


5734. Trong khi Ngài đang công bó đức hạnh của vị Thinh Văn có kinh 
nghiệm của vị giáo giới cho các tỳ khưu, khiến tâm ý của tôi được vui thích. 


5735. Nghe xong, được hài lòng, với tâm ý vui mừng tôi đã thỉnh mời 
đức Như Lai cùng với các đệ tử. Sau khi chăm lo bữa ăn, tôi đã phát nguyện vị 
thế ấy. 


5736. Khi ây, bậc Đại Phước với giọng nói êm dịu của chim thiên nga và 
của tiếng trồng đã nói răng: “Các ngươi hãy nhìn vị quan đại thần này là người 
có sự tự tin trong việc xác định. 


5737. (Người này) quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta, có lông tóc dựng 
đứng, có màu da rạng rỡ, có bả vai đầy đặn, có ánh mắt và khuôn mặt được tịnh 
tín. 


251 


573§. Con người có danh vọng lớn lao ấy đang làm cho đám tùy tùng 
đông đảo được hài lòng. Có thiên hướng hoan hỷ, người này phát nguyện vị thế 
của vị (Thinh Văn) có kinh nghiệm. 


5739. Do phần vật thực này và do các nguyện lực của tác ý, người này 
(sẽ) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


5740. Có được sự lộng lẫy của vị Trời trong số chư Thiên, có bản chất vĩ 
đại ở giữa loài người, sau khi đã thọ hưởng phần còn lại, (người này) sẽ thành 
tựu Niết Bàn. 


5741. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5742. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Kappina.” 


5743. Từ đó, tôi đã thực hành sự tôn kính khéo được thê hiện trong Giáo 
Pháp của đắng Chiến Thắng. Sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời 
Đâu Suắt. 


5744. Sau khi chỉ bảo cho chư Thiên, nhân loại, và các vị quốc vương 
theo lẽ phải, tôi đã sanh ra trong dòng dõi làm nghề dệt ở kế cận thành Bãrãnasi. 


5745. Cùng với vợ và nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã hộ độ năm 
trăm vị Phật Độc Giác. 


5746. Sau khi đã cung cấp vật thực ba tháng, kế đó chúng tôi đã dâng 
cúng ba y. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


252 


5747. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đã đi đến bản thể loài người 
lần nữa. Chúng tôi đã được sanh ra ở trong thành Kukkuta, cạnh sườn núi Hi- 
mã-lạp. 


5748. Tôi đã là vị hoàng tử có danh vọng lớn lao tên là Kappina. Những 
người còn lại, được sanh ra ở gia đình các quan cận thần, đã tháp tùng bản thân 
tôi. 


5749. Tôi đã đạt được sự sung sướng về vương quốc lớn lao, có đầy đủ 
tât cả các loại dục lạc. Tôi đã nghe về sự xuất hiện của đức Phật được thuật lại 
bởi những người thương buôn rằng: 


5750. “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian là nhân vật độc nhất không ai 
sánh bằng. Ngài công bố Chánh Pháp về Bất Tử là sự an lạc tối thượng. 


5751. Các đệ tử của Ngài là những vị vô cùng chính chắn, khéo được giải 
thoát, và không còn lậu hoặc.” Sau khi nghe được lời nói tốt đẹp của những 
người ấy, tôi đã tôn trọng những người thương buôn. 


5752. Sau khi từ bỏ vương quyên, tôi cùng với đám cận thần đã ra đi, 
hướng tâm về đức Phật. Tôi đã nhìn thấy con sông Mahãcandã được tràn đây, 
ngập đến bờ. 


5753. (Con sông) có dòng nước chảy xiết, không có bến tàu, không có 
cầu treo, khó vượt qua. Tôi đã vượt qua một cách an toàn sau khi tưởng nhớ đến 
hạnh lành của đức Phật (rằng): 


5754. “Nếu đức Phật là bậc đã vượt qua dòng nước hiện hữu, là vị đã đi 
đến tận cùng của thế giới, là bậc sáng suốt. Do lời nói chân thật này, xin cho 
việc ra đi của tôi được thành tựu. 


2% 


5755. Nếu Đạo Lộ đi đến an tịnh là sự giải thoát và là sự an lạc tuyệt đối. 
Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu. 


5756. Nếu Hội Chúng là đã vượt qua khu rừng rậm, là Phước Điền vô 
thượng. Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu.” 


5757. Liền với khi sự chân thật cao quý đã được thực hiện, nước đã được 
lia khỏi con đường. Do đó, tôi đã vượt qua bờ sông đáng yêu một cách thoải 
mái. 


575§. 5759. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy đức Phật đang ngồi phía trước các vị 
Thinh Văn tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như ngọn núi vàng đang chói sáng, 
tợ như cây đèn đã được thắp sáng, tợ như mặt trăng được tháp tùng bởi các vì 
sao, trông như là vị Chúa Trời đang đồ xuống đám mưa những lời thuyết giảng. 


5760. Tôi đã cùng với các vị cận thần đảnh lễ rồi đã tiến vào ở một bên. 
Sau đó, biết được thiên hướng của chúng tôi, đức Phật đã thuyết giảng Giáo 
Pháp. 


5761. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp không bợn nhơ, chúng tôi đã nói với 
đấng Chiến Thắng rằng: “Bạch đắng Đại Hùng, xin Ngài hãy xuất gia cho 
chúng con. Chúng con nhàm chán về sự hiện hữu.” 


5762. Bậc Hiền Trí thứ bảy đã nói như vầy: “Này các tỳ khưu, Giáo Pháp 
đã khéo được thuyết giảng đưa đến sự đoạn tận khô đau cho các ngươi. Các 
ngươi hãy thực hành Phạm hạnh.” 


5763. Cùng với lời nói, tất cả chúng tôi cũng đã trở thành những vị mang 
y phục tỳ khưu, đã được tu lên bậc trên, và là những vị Nhập Lưu trong Giáo 
Pháp. 


254 


5764. Sau đó, đắng Hướng Đạo đã đi đến Jetavana và đã chỉ dạy. Được 
chỉ dạy bởi đắng Chiến Thắng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


5765. Sau đó, tôi đã chỉ dạy một ngàn vị tỳ khưu ấy. Lúc bấy giờ, do việc 
chỉ dạy của tôi các vị ấy cũng đã trở thành các bậc không còn lậu hoặc. 


5766. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đắng Chiến Thắng ở đám đông dân 
chúng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng: “Kappina đứng đầu các vị giáo giới tỳ 
khưu.” 


5767. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 


5768. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5769. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5770. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahãkappina đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mahäãkappina là phần thứ ba. 


--0oOOO-- 
534. Ký Sự về Trưởng Lão Dabba 


5771. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc hiểu biết về toàn bộ thế gian, đẳng Hiền Trí, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 


255 


5772. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 


5773. Bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 


5774. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống văng các vị ngoại đạo. 


5775. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5776. Cho đến khi ấy, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


5777. Khi Ấy, là con trai nhà triệu phú có danh vọng lớn lao ở tại 
Hamsavati, tôi đã đi đến gặp đắng Quang Đăng của thế gian và đã lắng nghe 
việc thuyết giảng Giáo Pháp. 


5778. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài đang tán dương vị Thinh Văn 
đang phân bó chỗ trú ngụ cho các vị tỳ khưu, tôi đã được hoan hÿ. 


5779. Sau khi thực hiện hành động hướng thượng đến bậc Đại Ân Sĩ ấy 
cùng với Hội Chúng, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài) và đã phát 
nguyện vị thế ấy. 


5780. Khi ấy, trong lúc tán dương việc làm của tôi, đẳng Đại Hùng đã nói 
rằng: “Người đã chăm lo vật thực đến đẳng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với Hội 
Chúng trong bảy ngày ... 


256 


5781. ... là người này đây có mắt hình lá sen, có bả vai sư tử, có làn da 
vàng chói, đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta trong lúc phát nguyện vị thế 
tối thượng. 


5782. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5783. Khi ấy, người này sẽ là Thinh Văn của vị Phật ấy, được nổi tiếng 
với tên là Dabba, và sẽ là vị phân bồ chỗ trú ngụ hàng đầu.” 


5784. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5785. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần, và đã trở thành đẳng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


5786. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở tất cả 
Các nơi. 


5787. Trước đây chín mươi mốt kiếp, bậc Lãnh Đạo tên Vipassï là vị có 
ánh mắt thu hút, vị thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi. 


5788. Có tâm xấu xa, tôi đã chửi mắng vị Thinh Văn đã đoạn tận tất cả 
các lậu hoặc của đức Phật như thế ấy, dầu đã biết rõ là “Vị trong sạch.” 


5789. Tôi đã lấy ra tắm thẻ của chính bậc vĩ nhân ấy và tôi đã dâng cúng 
cơm sữa đến các vị Thinh Văn đại ẩn sĩ (không có phần vị ấy). 


257 


5790. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đắng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


5791. Ngài đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã khuất phục các hàng ngoại 
đạo xấu xa, đã huấn luyện những người đáng được huấn luyện, và đã Niết Bàn 
cùng các Thĩnh Văn. 


5792. Khi đắng Bảo Hộ cùng các vị đệ tử đã Niết Bàn và Giáo Pháp đang 
đi đến tiêu hoại, chư Thiên bị chấn động, có tóc XỔ ra, mặt đầy nước mắt, đã 
than văn rằng: 


5793. “Sự nhìn thấy Giáo Pháp sẽ bị lụi tàn, chúng ta sẽ không nhìn thấy 
các vị có sự hành trì tốt đẹp, chúng ta sẽ không được nghe Chánh Pháp. Ôi, 
chúng ta thật kém phước!” 


5794. Khi ấy, toàn bộ quả đất này, vốn bất động, đã có sự chuyên động 
qua lại. Và biển cả như là có sự sầu muộn đã gào lên âm giọng thê thảm. 


5795. Những cái trống không người (sử dụng) đã vang lên từ khắp bốn 
phương, và các tiếng sắm đem lại sự kinh hãi đã nỗ ra khắp nơi. 


5796. Những đốm lửa đã rơi xuống từ không trung, và cột khói được nhìn 
thấy. Tất cả cây cối, chúng sanh, và các loài thú đã kêu gào thảm thiết. 


5797. Sau khi nhìn thấy sự bạo tàn xuất hiện báo hiệu sự tiêu hoại của 
Giáo Pháp, bị chân động bảy vị tỳ khưu chúng tôi khi ấy đã suy nghĩ rằng: 


5798. “Không có Giáo Pháp, đối với chúng ta là đã đủ với cuộc sống rồi. 
Chúng ta hãy đi vào khu rừng lớn và gắn bó với lời dạy của đắng Chiến Thắng.” 


258 


5799. Khi ấy, chúng tôi đã nhìn thấy ngọn núi cao chót vót ở trong khu 
rừng. Chúng tôi đã leo lên ngọn núi ấy bằng chiếc thang và đã làm chiếc thang 
rơi Xuống. 


5800. Khi ấy, vị trưởng lão của chúng tôi đã giáo huấn rằng: “Sự xuất 
hiện của đức Phật là điều hy hữu, đức tin là điều khó đạt thì (chúng ta) đã đạt 
được, và Giáo Pháp còn sót lại là ít ỏ1. 


5801. Các cơ hội đã qua đi và rơi vào biên cả khô đau vô tận. Do đó, việc 
thực hành nên được thực hiện trong khi lời dạy của bậc Hiển Trí vẫn còn tồn 


»” 


tại. 


5802. Vị trưởng lão ấy đã trở thành bậc A-la-hán, vị kế tiếp khi ấy là bậc 
Bắt Lai, những vị khác được gắn bó với thiện giới đã đi đến thế giới của chư 
Thiên. 


5803. Vị vượt qua luân hồi đã Niết Bàn, và chỉ một vị ở cõi Tịnh Cư 
Thiên. Còn tôi, Pukkusati, Sabhiya, Bahiya là tương tợ như nhau. 


5804. Và luôn cả Kumarakassapa nữa, chúng tôi đã tái sanh ở nơi này nơi 
khác. Được thương thưởng bởi đắng Gotama, chúng tôi đã được giải thoát khỏi 
sự trói buộc của luân hồi. 


5805. Tôi đã được sanh ra ở thành Kusinäarä giữa những người Malla. 
Ngay khi tôi còn ở trong bào thai, mẹ của tôi bị chết và đã được đưa lên giàn 
hỏa thiêu. Từ nơi ấy tôi đã được rơi xuống. 


5806. Được rơi xuống ở nơi đống củi, do đó tôi được nổi danh là 
Dabba.[22] Với năng lực của việc hành trì Phạm hạnh, vào lúc bảy tuôi tôi đã 
được giải thoát. 


259 


5807. Do quả báu của cơm sữa, tôi đã đạt được năm yếu tố. Do sự chửi 
mắng vị có lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi đã bị vu cáo nhiều lần bởi những kẻ 
xâu.[23] 


5808. Giờ đây, tôi đã vượt qua cả hai điều thiện và ác. Sau khi đạt được 
sự an tịnh tuyệt đối, tôi sống không còn lậu hoặc. 


5809. Tôi đã phân bố chỗ trú ngụ và đã làm cho các vị có sự hành trì tốt 
đẹp được vui vẻ. Được hoan hý về đức hạnh ấy, đắng Chiến Thắng đã thiết lập 
tôi vào vị thế tối thắng. 


5§10. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cặt đút sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5811. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5812. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dabba Mallaputta đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Dabba Mallaputta là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


535. Ký Sự về Trưởng Lão Kumãrakassapa 


5813. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Lãnh Đạo, bậc Anh Hùng tên 
Padumuttara, vị hữu ích của tất cả thế gian đã hiện khởi. 


260 


5§14. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn được nôi tiếng, thông suốt các 
bộ Vệ Đà. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiến hành việc nghỉ 
ngơi giữa ngày. 


5§15. Ngài đang công bố về bốn Sự Thật, đang giác ngộ chúng sanh luôn 
cả chư Thiên, đang tán dương vị đứng đầu trong số các vị thuyết giảng hay ở 
nơi đám đông dân chúng. 


5§16. 5817. Khi ấy, có tâm hoan hÿ tôi đã thỉnh mời đức Như Lai và đã 
trang hoàng mái che bằng những tắm vải có nhiều màu khắc khác nhau, được 
sáng chói bởi nhiều loại châu báu. Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn đến Ngài là 
bậc cùng với Hội Chúng. Tôi đã cung cấp bữa ăn có hương vị tôi thắng đa dạng 
trong bảy ngày. 


5§1§. Sau khi cúng dường Ngài cùng các vị Thinh Văn bằng những bông 
hoa có nhiều màu sắc khác nhau, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đã 
phát nguyện vị thế ấy. 


5§19. Khi ấy, đắng Hiền Trí cao quý với thiên hướng thực hành hạnh bi 
mãn đã nói rằng: “Các ngươi hãy nhìn xem người Bà-la-môn cao quý này có 
khuôn mặt và con mắt của những đóa hoa sen. 


5820. (Người này) tràn ngập niềm phi lạc và hưng phấn, có lông tóc dựng 
đứng, có mất mở to tỏ lộ nụ cười, có lòng khao khát Giáo Pháp của Ta. 


5821. (Người này) đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta với thiện ý 
hướng đến một điều: Vị ấy phát nguyện về vị thế ấy là bản thể của vị thuyết 
giảng hay. 


5822. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


261 


53823. (Người này) sẽ trở thành Thính Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Kumarakassapa. 


5824. Do nhờ tác động của các loại bông hoa cùng vải vóc đã được trang 
hoàng và của các loại châu báu, người ấy sẽ thành tựu tư cách đứng đầu trong 
số các vị thuyết giảng hay.” 


5825. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5826. Giông như vũ công ở giữa sân khâu, trong khi quay cuông ở không 
gian của các cõi tôi đã hạ sanh vào bụng của con nai cái và đã trở thành nai 
(đực), con của con nai tên Sakha. 


5827. Lúc bấy giờ, khi tôi nhập thai là thời điểm trừng phạt xảy đến. Mẹ 
tôi đã bị con nai Sãkha ruồng bỏ và đã đi đến nương tựa vào (nai chúa) 
Nigrodha. 


5828. Lúc bẩy giờ, nhờ vào con nai chúa ấy mẹ tôi đã được thoát khỏi sự 
chết. Sau khi đã được ban cho mạng sống, mẹ tôi đã giáo huấn tôi như vầy: 


5829. “Con nên phục vụ chỉ riêng Nigrodha, chớ có sông thân cận với 
Sãkha. Thà bị chết ở nơi Nigrodha còn tốt hơn nếu phải sống cùng Sãkha.” 


5830. Được chỉ dạy bởi con nai đầu đàn ấy, tôi cùng mẹ và những con nai 
khác cũng như vậy đã đi đến trú ngụ ở cõi trời Đầu Suất đáng yêu, rồi đã đi đến 
nơi cư trú khác cũng có chỗ ở tương tợ như thế. 


262 


5831. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đắng Anh Hùng Kassapa 
đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã gắn bó 
vào lời dạy của đắng Chiến Thắng. 


5832. Giờ đây, tôi đã được sanh vào gia tộc triệu phú ở thành RãJagaha. 
Mẹ của tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình khi đã mang thai. 


5833. Biết được mẹ tôi có thai, các vị đã đưa mẹ tôi đến gặp Devadatta. 
Vị ấy đã nói rằng: “Các người hãy trục xuất cô tỳ khưu ni xấu xa này.” 


5834. Giờ đây, (mẹ tôi) cũng đã được đắng Chiến Thắng bậc Hiền Trí 
Vương thương xót. Được an toàn, mẹ đã sanh ra tôi tại tu viện của các tỳ khưu 
n1. 


5835. Biết được điều Ấy, đức vua xứ Kosala đã nuôi dưỡng tôi. Và do 
VIỆC CÓ phẩm hạnh từ lúc nhỏ, tôi có tên là Kassapa. 


5836. So sánh với vị Mahakassapa (Kassapa Lớn), tôi là Kumara-kassapa 
(Kassapa thiếu niên). Tôi đã lắng nghe điều đã được đức Phật thuyết giảng rằng 
xác thân là tương tợ tô mi. 


5837. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát không còn chấp thủ mọi thứ. 
Tôi đã cảm hóa được đức vua Pãyãsi và đã đạt được vị thế tối thăng. 


5838. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5839. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


263 


5840. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kumãrakassapa đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Kumarakassapa là phần thứ năm. 


(Tụng phẩm thứ hai mươi bốn). 


--ooOoo-- 


536. Ký Sự về Trưởng Lão Bãhiya 


5841. Trước đây một trăm ngàn kiếp đã hiện khởi đắng Lãnh Đạo tên 
Padumuttara là vị có hào quang chói lọi, đứng đầu tam giới. 


5842. Tôi đã lắng nghe đắng Hiền Trí đang tán dương đức hạnh của vị tỳ 
khưu có thắng trí nhạy bén. Với tâm phấn chắn tôi đã thể hiện sự tôn kính đến 
bậc Đại Ấn Sĩ. 


5843. Lúc bấy giờ, sau khi dâng cúng vật thí đến bậc Hiền Trí cùng các 
đệ tử trong bảy ngày, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã phát nguyện vị thế ấy. 


5844. Do đó, đức Phật đã chú nguyện cho tôi rằng: “Các ngươi hãy nhìn 
xem người Bà-la-môn này đã quỳ xuống cạnh bàn chân của Ta với ánh mắt và 
khuôn mặt được tịnh tín. 


5845. Có làn da mỏng manh màu trắng, có thân hình được mang sợi dây 
quàng vai vàng chói, có môi đỏ như là trái bimba được treo lơ lửng, có răng 
màu trăng sắc bén. 


264 


5846. (Người này) có dôi dào năng lực vê đức hạnh, có thân hình vươn 
cao, là nguôn nước về các hạnh lành, có khuôn mặt nở rộ niêm phỉ lạc. 


5847. Người này phát nguyện vị thế của vị tỳ khưu có thắng trí nhạy bén. 
Trong ngày vị lai sẽ có bậc Đại Hùng tên là Gotama. 


5848. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Bahiya.” 


5849. Khi ấy, vô cùng hớn hở tôi đã đứng dậy. Tôi đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại Hiền Trí đến hết cuộc đời. Mệnh chung, tôi đã đi đến cõi trời 
như là (đi đến) nhà của chính mình. 


5850. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là nhân loại, do nhờ tác động của 
nghiệp ấy tôi được sung sướng. Tôi đã luân hồi và đã thọ hưởng sự thành đạt. 


5851. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đắng Anh Hùng Kassapa 
đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã gắn bó 
vào lời dạy của đắng Chiến Thắng. 


5§52. Là những người thực hành lời dạy của đắng Chiến Thắng, có giới 
trong sạch, có trí tuệ, mệnh chung từ nơi ấy năm người chúng tôi đã đi đến thế 
giới của chư Thiên. 


5853. Sau đó, Bahiya tôi đã được sanh ra ở kinh thành Bharukaccha. Từ 
nơi ấy, tôi dùng thuyên lao vào khu vực biển cả ít có sự an toàn. 


5854. Do đó, sau khi ra đi một vài ngày chiếc thuyền đã bị vỡ tan. Khi ấy, 
tôi đã rơi vào khu vực có cá đữ, khủng khiếp, gây ra sự kinh hoàng. 


265 


5855. Khi Ấy, tôi đã ra sức và đã tự vượt qua được đại dương. Tôi đã đến 
được bến tàu Suppãra quý báu, lờ đờ, run lây bây. 


5856. Tôi đã khoác lên y phục vỏ cây và đã đi vào làng đề khất thực. Khi 
ây, dân chúng ấy đã hớn hở nói rằng: “Vị A-la-hán này đã ngự đến nơi đây. 


5857. Sau khi hậu đãi người này với cơm ăn, nước uông, vải vóc, gIường 
năm, và thuôc men chữa bệnh, chúng ta sẽ được an lạc.” 


5858. Khi Ấy, được họ tôn kính và cúng dường, tôi đã có được lợi lộc về 
các vật dụng cần thiết. Tôi đã khiến họ có sự suy nghĩ một cách không đúng đắn 
rằng: “Tôi là vị A-la-hán.” 


5859. Vì thế, sau khi biết được tâm của tôi, vị Thiên nhân (trong số bảy 
vị) trước đây đã quở trách rằng: “Ngươi không biết phương pháp và đường lối, 
làm sao ngươi có thê trở thành bậc A-la-hán?” 


5860. Bị quở trách bởi vị ấy, bị chấn động, khi ấy tôi đã hỏi rằng: “Các 
bậc tối thượng nhân A-la-hán ở trên đời là những ai? Các vị này ở đâu?” 


5861. “Ở tại SãvatthT là cung điện của xứ Kosala, có đắng Chiến Thắng là 
bậc có trí tuệ dồi dào, có sự sáng suốt bao la cao quý. Là người con trai dòng 
Sakya, là bậc A-la-hán, không còn lậu hoặc, Ngài thuyết giảng Giáo Pháp đưa 
đến sự thành tựu phẩm vị A-la-hán.” 


5862. Lúc bấy giờ, sau khi lắng nghe lời nói của vị này, tôi vô cùng sung 
sướng, và sửng sốt tợ như người ăn xin đã đạt được của chôn giấu. Tôi đã có 
tâm phấn chấn để được yết kiến bậc A-la-hán tối thượng, có hình dáng tốt đẹp, 
có hành xứ không giới hạn. 


266 


5§63. Lúc bấy giờ, tôi đã rời khỏi nơi ấy (nghĩ rằng): “Khi nào tôi (sẽ) 
nhìn thấy đắng Chiến Thắng, con người cao quý, bậc có khuôn mặt không vết 
bân?” Tôi đã đi đến khu rừng đáng yêu tên Vijita và đã hỏi những người Bà-la- 
môn rằng: “Bậc đem lại niềm hân hoan cho thế gian ở nơi đâu?” 


5864. Do đó, họ đã nói rằng: “Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân 
loại đã đi vào thành phố với ý định tìm kiếm vật thực. Nếu mong mỏi diện kiến 
bậc Hiền Trí, ngươi hãy mau mau đi đến và hãy lễ bái nhân vật cao cả ấy.” 


5§65. Do đó, tôi đã mau chóng đi đến kinh thành Sãvatthi. Tôi đã nhìn 
thấy Ngài đang đi đó đây vì mục đích vật thực, không thèm khát, không ham hố. 


5§66. Có bình bát ở tay, mắt không ước vọng, như là đang phân phát sự 
Bắt Tử, có khuôn mặt mang vẻ sáng lạn của mặt trời, tợ như chỗ ngụ của điều 
may mắn. 


5867. Tôi đã đi đến gặp Ngài và đã nói lời nói này: “Bạch đắng Gotama, 
xin Ngài hãy là chốn nương nhờ cho kẻ đã bị lầm lạc vào con đường sai trái.” 


5§68. Bậc Hiền Trí tối thượng đã nói rằng: “Ta đang đi loanh quanh để 
khất thực nhằm mục đích tế độ chúng sanh, không phải là lúc thuyết Pháp cho 
ngươi.” 


5869. Khi ấy, khát khao về Giáo Pháp tôi đã liên tục cầu xin đức Phật. 
Ngài đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp thâm sâu về đường lối của Không tánh. 


5870. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã thành tựu sự đoạn tận 
các lậu hoặc. Tôi là người có tuôi thọ đã tận cùng. Ôi bậc Đạo Sư quả là đẳng 
có lòng thương xót! 


267 


5871. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5872. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5873. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


5874. Vị trưởng lão Bãhiya Dãruciriya đã giải thích như thế. Vị ấy đã bị 
té ngã vào đồng rác bởi con bò cái đã bị quỷ nhập vào. 


5875. Bậc đại trí đã thuật lại cuộc sông trước đây của bản thân. VỊ anh 
hùng ấy đã Viên Tịch Niết Bàn tại kinh thành Sãvatth1. 


5876. Bậc Ân Sĩ tối thượng, trong khi đi ra khỏi thành phó, đã nhìn thấy 
vị Bãhiya trí tuệ ấy mặc y phục vỏ cây có sự tái sanh đã xa lìa. 


5877. Tợ như ngọn cờ của đức vua đã bị đồ xuống, bậc đã được rẻn luyện 
bị ngã ở trên đất, có tuôi thọ đã hết, có phiền não đã lìa, đã là vị thực hành lời 
dạy của đắng Chiến Thắng. 


5878. Do đó, bậc Đạo Sư đã bảo các vị Thính Văn nhiệt tình với Giáo 
Pháp rằng: “Các người hãy khiêng lên, đưa đi, rồi hỏa thiêu thi thể của bậc 
Phạm hạnh. 


5879. Các người hãy xây dựng ngôi bảo tháp. Vị đại trí ấy đã Niết Bàn. 
Vị này là vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị có thăng trí nhạy bén, là người 
thực hành theo lời dạy của Ta.” 


268 


5880. Nếu một ngàn câu kệ chỉ chứa đựng những từ vô ý nghĩa, một 
(phần tư) câu kệ vẫn là tốt hơn (nếu) người đã nghe điều ấy được an tịnh.[24] 


5881. Nơi nào nước, đất, lửa, và gió không trụ vững, nơi ây đạo đức 
không chiếu sáng, mặt trời không rực sáng, nơi ấy không có mặt trăng tỏa sáng, 
nơi ấy bóng tối không được biết đến. 


5882. Và khi nào vị Bà-la-môn hiền trí đã tự thân biết được với sự sảng 
suốt, thì được giải thoát khỏi sắc, khỏi vô sắc, khỏi lạc, và khỏi khô,” đẳng Bảo 
Hộ, bậc Hiền Trí, đẳng Nương Nhờ của tam giới đã nói như thế. 


Đại đức trưởng lão Bãhiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bãhiya là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


537. Ký Sự về Trưởng Lão Kotthita 


5883. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hiền Trí, đắng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 


5884. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 


5885. Bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 


5886. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống văng các vị ngoại đạo. 


269 


5887. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5888. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


5889. Khi ấy, tôi là người Bà-la-môn ở tại Hamsavati, thông suốt các bộ 
Vệ Đà. Tôi đã đi đến bậc Ưu Tú cao cả của chúng sanh và đã lắng nghe việc 
thuyết giảng Giáo Pháp. 


5890. 5891. Khi ấy, đắng Anh Hùng ấy đã thiết lập vào vị thế tối thăng 
đối với vị Thinh Văn có hành xứ về sự hiểu biết đã được rạch ròi và là vị rành rẽ 
về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. Nghe được điều ấy, tôi đã 
trở nên hoan hỷ. Khi ấy, tôi đã cung cấp vật thực đến đắng Chiến Thắng cao 
quý cùng các vị Thinh Văn trong bảy ngày. 


5892. Sau khi khoác lên bậc Đại Đương của giác ngộ cùng với các đệ tử 
bằng các tắm vải, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đã phát nguyện vị 
thế ấy. 


5893. Do đó, bậc Cao Cả của thế gian đã nói rằng: “Các ngươi hãy nhìn 
xem vị Bả-la-môn cao thượng này, vị có ánh sáng từ lòng đóa hoa sen phát ra, 
đã cúi mình ở bàn chân của Ta. 


5894. Với đức tin ấy, với sự đứt bỏ, và với sự lắng nghe Giáo Pháp, 
người này phát nguyện vị thế vị tỳ khưu hàng đầu của đức Phật. 


5895. Sau khi đã được sung sướng ở mọi nơi và sau khi đã luân hôi ở cõi 
này cõi khác, trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điêu ước nguyện 
Ấy. 


270 


5896. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5897. (Người này) sẽ trở thành Thính Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Kotthita.” 


5898. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hÿ, có niệm, có tuệ, định 
tĩnh. Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ đắng Chiến Thắng từ đó cho đến hết cuộc 
đời. 


5899. Do quả thành tựu của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, sau 
khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5900. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành đẳng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


5901. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở tất cả 
Các nơi. 


5902. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không đi đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc khéo 
hành trì. 


5903. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và Bà-la-môn, tôi 
không biết đến g1a tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc khéo hành trì. 


5904. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã là thân quyền của đắng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). Tôi đã được tái sanh trong gia tộc Bả-la- 
môn có tài sản lớn lao ở thành phố Sãvatth. 


27I1 


5905. Người mẹ tên là Candavafi, người cha của tôi tên là Assalayana. Và 
đức Phật đã hướng dẫn cha tôi về sự thanh tịnh toàn diện. 


5906. Khi ấy, được tịnh tín tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình ở 
đẳng Thiện Thệ. Thây chỉ dạy là vị Moggallana, thầy tế độ là vị xuất thân từ bà 
Sãr.[25] 


5907. Khi các sợi tóc đang được cạo, tà kiến đã được chặt đứt tận gốc. Và 
trong khi đang quấn y ca-sa, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


5908. Và sự hiểu biết của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép 
biện giải là đã được phân giải; vì thế đâng Cao Cả của thế gian đã thiết lập tôi 
vào vị thế tối thăng. 


5909. Được vị Upatissa[26] hỏi, tôi đã giải thích không bị lầm lẫn. Vì thế 
tôi đã là vị đứng đầu về các pháp phân tích trong Giáo Pháp của đắng Toản 
Giác. 


5910. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5911. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5912. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahäkotthita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mahãkotthita là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


272 


538. Ký Sự về Trưởng Lão Uruvelakassapa 


5913. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hiền Trí, đắng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 


5914. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 


5915. Bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 


5916. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống văng các vị ngoại đạo. 


5917. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5918. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


5919. Khi ấy, là người Bà-la-môn được công nhận là tốt lành ở tại 
HamsavatI, tôi đã đi đến gặp đắng Quang Đăng của thế gian và đã lắng nghe 
việc thuyết giảng Giáo Pháp. 


5920. Khi ấy, Ngài đang thiết lập vị Thinh Văn, là bậc đại nhân, có hội 
chúng lớn vào vị thế tối thăng. Tôi đã lắng nghe và đã trở nên hoan hỷ. 


5921. Tôi đã thỉnh mời đắng Chiến Thắng vĩ đại cùng với đoàn tùy tùng 
đông đảo. Cùng với một ngàn vị Bà-la-môn, tôi đã dâng cúng vật thí. 


273 


5922. Sau khi dâng cúng cuộc đại thí, tôi đã đảnh lễ đắng Lãnh Đạo rồi 
đã đứng ở một bên. Được mừng rỡ, tôi đã nói lời nói này: 


5923. “Bạch đâng Anh Hùng, với đức tin của con ở Ngài và với công đức 
của việc làm hướng thượng, mong sao con luôn có được hội chúng đông đảo khi 
sanh ra ở nơi này nơi khác.” 


5924. Khi ây, với âm điệu ngọt ngào được rông lên bởi loài voI, được hót 
lên bởi loài chim karavika, bậc Đạo Sư đã nói với hội chúng rằng: “Các ngươi 
hãy nhìn xem người Bả-la-môn này. 


5925. (Người này) có màu da vàng chói, có cánh tay lực lưỡng, có khuôn 
mặt và ánh mắt như đóa hoa sen, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thể, được 
mừng rỡ, có niềm tin vào đức hạnh của Ta. 


5926. Người này phát nguyện vị thế của vị tỳ khưu có âm thanh của loài 
sư tử. Trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước nguyện ấy. 


5927. Vào một trăm ngàn kiếp vỀ sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5928. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Kassapa.” 


5929. Trước đây chín mươi hai kiếp, đã có đẳng Đạo Sư, bậc Vô Thượng, 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian Phussa, không có vị tương tợ, không có ai sánh bằng. 


5930. Và sau khi đã tiêu điệt tất cả sự tăm tối, đã tháo gở mối rối rằm lớn 
lao, trong lúc làm hài lòng thế gian luôn cả chư Thiên, Ngài đã đỗ mưa cơn mưa 
Bất Tử. 


274 


5931. Chính vào lúc ấy, chúng tôi đã là hàng hậu duệ của đức vua ở thành 
Bãrãnasi. Tất cả ba anh em chúng tôi đều được thân cận đối với đức vua. 


5932. Chúng tôi có cơ thể và đáng vóc của vị anh hùng, có sức mạnh, 
không bị đánh bại ở chiến trường. Khi ấy, vùng biên địa bị dấy loạn, vị lãnh 
chúa đã nói với chúng tôi rằng: 


5933. “Này các con, hãy đi đến vùng biên địa, hãy càn quét lực lượng lục 
lâm, hãy làm cho vương quốc của ta được thanh bình, rồi hãy quay trở về và 
trình báo.” 


5934. Do đó, chúng tôi đã nói rằng: “Nếu bệ hạ có thể ban đắng Lãnh 
Đạo cho chúng con về việc hộ độ, do việc đó chúng con sẽ làm tốt nhiệm vụ 
cho bệ hạ.” 


5935. Do đó, chúng tôi đã đạt được điều ân huệ. Được phái đi bởi vị quân 
vương, chúng tôi đã làm cho vùng biên địa buông khí giới và đã đi đến gặp đức 
vua lần nữa. 


5936. Chúng tôi đã thỉnh cầu đức vua về việc hộ độ bậc Đạo Sư và đã đạt 
được đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Hiền Trí Anh Hùng, chúng tôi đã cung 
phụng Ngài cho đến hết cuộc đời. 


5937. (Chúng tôi đã dâng cúng) các tắm vải vô cùng giá trị, các vị nếm 
thượng hạng, các chỗ năm ngôi đáng yêu, và các được phẩm có lợi ích. 


5938. Sau khi dâng cúng đến bậc Hiền Trí cùng với Hội Chúng các phâm 
vật được phát sanh đúng pháp của chúng tôi, chúng tôi là những người có giới, 
có lòng bi mẫn, có tâm gắn bó với sự tu tập. 


275 


5939. Chúng tôi đã luôn luôn phục vụ đắng Lãnh Đạo với tâm từ ái. Khi 
bậc Cao Cả của thế gian ấy Niết Bàn, chúng tôi đã cúng dường tùy theo năng 
lực. 


5940. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi trời Đầu Suất, 
đã thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở tại nơi ấy; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


5941. Giống như người làm trò ảo thuật ở sân khấu biểu diễn nhiều hình 
thức, tương tợ như thế trong khi xoay vần ở hiện hữu tôi đã là vị chúa tế xứ 
Videha. 


5942. 5943. Có thiên hướng tà kiến theo lời nói của đạo sĩ lða thể tên 
Guna, tôi đã bước lên đạo lộ đi địa ngục. Tôi đã không chấp nhận lời khuyên 
nhủ của người con gái của tôi là Rujã. Trong khi được chỉ dạy theo nhiều cách 
thức bởi đắng Phạm Thiên Nãrada, tôi đã từ bỏ tà kiến ác xấu. 


5944. Sau khi đã làm tròn đủ mười đường lối về nghiệp (thiện) một cách 
đặc biệt, tôi đã từ bỏ xác thân và đã đi đến cõi trời như là (đi đến) nhà của chính 
mình. 


5945. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã là thân quyến của đẳng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). Tôi đã được sanh ra trong đại gia tộc Bà-la- 
môn ở thành phố Baranasr thịnh vượng. 


5846. Bị hãi sợ về sự chết, sự bệnh, và sự già, tôi đã từ bỏ tài sản lớn lao, 
trong lúc tầm cầu đạo lộ Niết Bàn, tôi đã xuất gia ở những đạo sĩ tóc bện. 


5947. Khi ấy, hai người em trai của tôi đã xuất gia cùng với tôi. Tôi đã 
tạo dựng khu ân cư ở tại Uruvelã và đã cư ngụ (ở đó). 


276 


5948. Kassapa là tên theo gia tộc và là người cư trú ở Uruvelä, do đó đã 
có sự định đặt tên cho tôi là Uruvelakassapa. 


5949. Người em trai của tôi ở lân cận khu vực NadT có tên là Nadikassapa 
và (người em trai) ở lân cận khu vực Gayã có tên là Gayakassapa. 


5950. Người (em trai) nhỏ nhất có hai trăm, người em trai giữa có ba 
trăm, tôi có năm trăm đệ tử không thiếu sót, tất cả đều đi theo (sự hướng dẫn 
của) tôi. 


5951. Khi ấy, đức Phật đã đi đến gặp tôi và đã thực hiện đối với tôi 
những phép kỳ diệu nhiều loại khác nhau. Đắng Cao Cả của thế gian, bậc Điều 
Phục Nhân đã hướng dẫn cho tôi. 


5952. Cùng nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã trở thành vị tỳ khưu 
theo lối “được gọi đến.” Cùng với tất cả các vị ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 


5953. 5954. Các vị ấy và luôn cả nhiều người đệ tử khác đã tháp tùng 
theo tôi. Và tôi có khả năng để chỉ dạy. Do đó trong sự hiện diện của đại chúng, 
bậc Ân Sĩ tối thượng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng. Ôi việc tôn kính đã 
được thực hiện ở đức Phật đã có quả báu sanh lên cho tôi! 


5955. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5956. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


277 


5957. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uruvelakassapa đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Uruvelakassapa là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


539. Ký Sự về Trưởng Lão Rãdha 


5958. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hiền Trí, đắng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 


5959. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 


5960. Bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 


5961. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống văng các vị ngoại đạo. 


5962. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5963. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


278 


5964. Khi ấy, là người Bà-la-môn thông suốt về chú thuật ở tại 
Hamsavati, tôi đã đi đến gặp bậc Quý Nhân ấy và đã lắng nghe việc thuyết 
giảng Giáo Pháp. 


5965. Được tự tin ở nơi các hội chúng, đắng Đại Hùng bậc Hướng Đạo 
đang tuyên bồ vị tỳ khưu có tài biện giải ở vào vị thế tôi thăng. 


5966. Khi ấy, sau khi thể hiện sự tôn kính đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với Hội Chúng, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở chân (Ngài) và đã phát nguyện 
vị thế ấy. 


5967. Do đó, đức Thế Tôn, vị có ánh sáng tợ như khối vàng đã nói với tôi 
bằng giọng nói thu hút (có khả năng) mang đi các phiền não và ô nhiễm rằng: 


5968. “Mong sao ngươi có sự an vui, sống thọ. Mong sao ước nguyện 
được thành tựu cho ngươi. Sự tôn kính đã được ngươi thê hiện đến Ta cùng Hội 
Chúng thật vô cùng rộng lớn. 


5969. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5970. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
gọi là Radha. 


5971. Được hoan hỷ về chủng tử đức hạnh của ngươi, người con trai 
dòng Sakya, bậc Nhân Ngưu, đắng Lãnh Đạo ấy sẽ tuyên bố (ngươi là) vị đứng 
đầu trong số các vị có tài biện giải.” 


279 


5972. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hÿ, có niệm, có tuệ, định 
tĩnh. Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ đắng Chiến Thắng từ đó cho đến hết cuộc 
đời. 


5973. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5974. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành đẳng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


5975. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở tất cả 
Các nơi. 


5976. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã được sanh ra tại kinh 
thành Giribbajja[27] trong gia tộc Bà-la-môn không được sung túc, bị thiếu thốn 
về y phục và thức ăn. 


5977. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến vị Sãriputta như thế ấy. 
Đến khi già nua và lớn tuổi, khi ấy tôi đã đi đến tu viện. 


5978. Là người già cả yêu đuôi không có thê lực, các vị không ai cho tôi 
xuât gia. Vì thê, khi ây tôi đã trở nên thê thảm, cơ thê bị xuông sắc, có sự sâu 
muộn. 


5979. Sau khi nhìn thấy, đắng Đại Bi, bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói với tôi 
rằng: “Này con trai, lý do gì khiến ngươi lại bị khổ đau vì sầu muộn. Hãy trình 
bày nỗi khổ đau đã sanh lên ở tâm của ngươi.” 


280 


5980. “Bạch đắng Anh Hùng, con không đạt được sự xuất gia trong Giáo 
Pháp khéo được thuyết giảng của Ngài. Vì thế, con trở nên thê thảm vì sầu 
muộn. Bạch đẳng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy là nơi nương nhờ (của con).” 


5981. Khi ấy, bậc Hiền Trí tối thượng đã triệu tập các vị tỳ khưu lại và đã 
hỏi rằng: “Những vị nào nhớ được hành động hướng thượng của người này, 
những vị ấy hãy nói lên.” 


5982. Khi ấy, vị Sãriputta đã nói rằng: “Con nhớ được hành động của 
người này. Trong khi con đang đi khất thực, ông đã bảo dâng cúng một muỗng 
thức ăn đến con.” 


5983. “Lành thay! Lành thay! Này Sãriputta, ngươi quả là người biết ơn. 
Ngươi hãy cho người Bà-la-môn lớn tuổi này xuất gia. Người này sẽ là chủng tử 
tốt.” 


5984. Do đó, tôi đã đạt được sự xuất gia và sự tu lên bậc trên với lời 
tuyên ngôn hành sự. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu sự đoạn tận 
các lậu hoặc. 


5985. Vì tôi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí một cách nghiêm chỉnh, 
do đó đắng Chiến Thắng đã thiết lập tôi là vị đứng đầu trong số các vị có tài 
biện giải. 


5986. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5987. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


281 


5988. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Rãdha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Rãdha là phân thứ chín. 


--ooOoo-- 


540. Ký Sự về Trưởng Lão Mogharãja 


5989. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hiền Trí, đẳng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện 
khởi.[2S] 


5990. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 


5991. Bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 


5992. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống văng các vị ngoại đạo. 


5993. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5994. Cho đến khi ấy, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


282 


5995. Lúc bấy giờ, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành HamsavafI. Bị 
vướng bận trong sự quán xuyến công việc của người khác, tài sản riêng của tôi 
là không có gì. 


5996. Trong khi cư ngụ tại gian nhà nghỉ chân có nền đất đã được sửa 
soạn, tôi đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ấy (khiến) nên đất ấy đã trở nên đen và 
cứng. 


5997. Khi ấy, đắng Bảo Hộ, bậc giảng giải về bốn Sự Thật, đã tán dương 
vị Thinh Văn là vị mặc y thô xâu ở hội chúng. 


5998. Hoan hỷ về đức hạnh đó của vị ấy, tôi đã quỳ xuống ở đức Như Lai 
và đã phát nguyện vị thế tối thượng là vị đứng đầu trong số các vị mặc y thô 
xấu. 


5999. Do đó, đức Thế Tôn Padumuttara đã nói với các vị Thinh Văn 
rằng: “Các ngươi hãy nhìn xem người nam có y phục thô xấu và thân hình gầy 
ốm này. 


6000. (Người này) với khuôn mặt tịnh tín và có sự phỉ lạc, được sở hữu 
tài sản về đức tin, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thể, được mừng rỡ, không 
cử động, có nhúm bông sãÏä. 


6001. Người này phát nguyện vị thế ấy của vị tỳ khưu có được đạo binh 
về sự chân thật và có thiên hướng về hình tướng của vị mặc y thô xấu ấy.” 


6002. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã quỳ xuống đê đầu 
ở đẳng Chiến Thắng. Tôi đã thực hiện việc làm tốt đẹp trong Giáo Pháp của 
đẳng Chiến Thắng cho đến hết cuộc đời. 


283 


6003. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6004. Do hành động đốt nền đất ở gian nhà nghỉ chân, tôi đã bị thiêu đốt, 
bị khổ đau về cảm thọ ở địa ngục một ngàn năm. 


6005. Do phần dư sót của nghiệp ấy, trong năm trăm kiếp sống dầu đã 
được may mắn sanh ra làm người, tôi đã bị đóng dấu từ lúc mới sanh. 


6006. Tôi đã bị nhiễm bệnh phong cùi luôn cả năm trăm kiếp sống. Do 
tác động của nghiệp ấy, tôi đã trải qua khổ đau lớn lao. 


6007. Ở vào kiếp Bhadda này, với tâm ý tịnh tín tôi đã làm hải lòng vị có 
danh vọng tối cao bằng món thức ăn. 


6008. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6009. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã được sanh ra trong gia 
tộc Sát-đề-ly. Khi cha tôi băng hà, tôi đã được kế thừa vương quốc rộng lớn. 


6010. BỊ bệnh phong cùi chế ngự, tôi không đạt được sự vui sướng và sự 
an lạc. Vì sự sung sướng về vương quốc là rỗng không, cho nên tôi là 
MogharaJä.[29] 


6011. Sau khi nhìn thấy sự xấu xa của thân thể, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. Tôi đã đi đến làm học trò của vị Bà-la-môn cao cả tên 
Bavar. 


284 


6012. Cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, tôi đã đi đến gặp đắng Lãnh Đạo 
nhân loại. Tôi đã hỏi đắng Anh Hùng ấy là vị (có khả năng) khuất phục người 
đối đáp một câu hỏi khôn khéo. 


6013. Thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, luôn cả thế giới 
chư Thiên không biết rõ quan điểm của Ngài, của vị Gotama có danh vọng. 


6014. “Bằng cách nào Thần Chết không nhìn thấy người đang suy xét về 
thân này?” Là người có mục đích, tôi đã đi đến với người có sự thấy biết vượt 
trội như vậy bằng câu chất vấn. 


6015. “Này MogharaJa, hãy luôn luôn có niệm. Ngươi hãy suy xét thân 
này là không. Sau khi đẹp bỏ tà kiến về tự ngã,[30] như vậy ngươi có thê vượt 
trội Thần Chết. 


6016. Thần Chết không nhìn thấy người đang suy xét về thân này là như 
thế.” Đức Phật, người thầy thuốc chữa tất cả các loại bệnh đã giảng cho tôi như 
vậy. 


6017. Với sự châm dứt của câu kệ, tôi có râu tóc đã được cạo bỏ, có sự 
mặc lên tâm vải ca-sa, tôi đã trở thành vị tỳ khưu A-la-hán như thê. 


6018. BỊ hành hạ bởi căn bệnh, tôi đã không cư ngụ trong các trú xá 
thuộc về hội chúng (nghĩ rằng): “Chớ để trú xá bị dơ bân,” tôi đã bị hành hạ bởi 
các cơn bệnh về gió. 


6019. Sau khi đã đem về từ đống rác, từ bãi tha ma, và từ các đường lộ, 
từ đó tôi đã làm nên y hai lớp và tôi đã mặc y thô xấu. 


6020. Hoan hỷ về đức hạnh ấy của tôi, bậc Thầy Thuốc vĩ đại, đẳng 
Hướng Đạo đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng trong số các vị mặc y thô xấu. 


285 


6021. Có sự đoạn tận thiện và ác, đã được dứt bỏ mọi cơn bệnh, tợ như 
ngọn lửa không còn nhiên liệu, tôi đã Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


6022. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6023. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6024. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mogharäja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mogharãja là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ Kaccana, vị trưởng lão Vakkali, vị có tên là MahakappIna, vị Dabba, 
vị có tên là Kumara, vị Bahiya, vị Kofthita có năng lực, vị Uruvelakassapa, vị 
Rãdha, và bậc trí tuệ Mogharãjä. Ở đây có ba trăm và luôn cả sáu mươi hai câu 
kệ đã được gộp chung lại. 


Phâm Kaccãna là phâm thứ năm mươi bôn. 


--ooOoo-- 
[I] Kurañjiyaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây 
(phala) kurañjiya.” 
[2] Kapitthaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) 
táo rừng.” 


286 


[3] Kosumbhaphaladaäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái (phala) 
kosumbha.” 


[4] Ketakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) 
ketaka.” 


5] Nãgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nãga.” 
6] Ajjunapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ajjuna.” 


“1n. ==.-7=. ==m 


] 
] 
7] Kutajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kutaja.” 
§] Ghosasaññaka nghĩa là “vị nhận biết (saññaka) âm vang (ghosa).” 

] 


[9] Sabbaphaladãyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tất cả (sabba) trái 
cây (phala).” 


[10] Padumadharaka nghĩa là “vị năm giữ (dhãraka) đóa hoa sen 
(paduma).” 


[11] Tinamutthidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nắm (mutthi) cỏ 
(tna).” 


[12] Mañcadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cái giường (mañca).” 


[l3] Câu chuyện này được thấy ở ký sự 359 về trưởng lão 
Saranagamaniya (Apadana - Thánh Nhân Ký Sự, tập l). 


[14] Saranagamaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đi đến (gamana) 
nương nhờ (sarana).” 


[l5] Abbhañjanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) dầu thoa 
(abbhañJana).” 


[16] Supatadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tắm vải đẹp (supata).” 

[17] Dandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cây gậy (danda).” 

[18] GirnelapiJaka nghĩa là “vị cũng dường (pũJaka) bông hoa nela ở núi 
(gin).” 

[19] Bodhisammaijaka nghĩa là “vị quét dọn (sammaijaka) ở cội cây Bồ 
Đề (bodhi).” 


[20] Amandaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) 
amanda.” 


[21] Sugandha nghĩa là “vị có hương thơm (gandha) ngạt ngảo (su).” 


287 


[22] Nghĩa của từ dabba là củi, gỗ. 


[23] Có hai câu chuyện được ghi lại ở phần câu chuyện dẫn nhập của 2 
điều sañghãdisesa 8 và 9 ở Tạng Luật. 


[24] Dhammapada - Pháp Cú, câu 101. 


[25] Vị xuất thân từ bà Sãrï ám chỉ ngài Sãriputta, con trai (putta) của bà 


[26] Upatissa là tên gọi của ngài SãrIputfa lúc còn tại gia (ND). 

[27] Một tên gọi khác của thành RãJagaha (ND). 

[28] Một câu chuyện khác về vị MogharaJa được tìm thấy ở Phẩm Bốn, 
ký sự 35. 

[29] Mogharäjã nghĩa là vị vua (rãjã) rỗng không (mogha), rajja là vương 
quốc, vương quyên. 

[30] Xem phần nói về Tùy Ngã Kiến, Patisambhidãmagga I - Phân Tích 
Đạo [, trang 266-281 (Tam Tạng PalI - Việt tập 37). 


288 


LV. PHẨM BHADDIYA 
541. Ký Sự về Trưởng Lão Lakuntakabhaddiya 


6025. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6026. Vào lúc bấy giờ, tôi là con trai nhà triệu phú có đại tài sản ở tại 
HamsavafT. Trong khi đi bộ lang thang, tôi đã đi đến tu viện của Hội Chúng. 


6027. Khi ấy, bậc Quang Đăng của thế gian, đắng Lãnh Đạo ấy đang 
thuyết giảng Giáo Pháp. Ngài đã tán dương vị Thinh Văn ưu tú trong số các vị 
có giọng nói ngọt ngào. 


6028. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại Ân Sĩ. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã phát 
nguyện vị thế ấy. 


6029. Khi ấy, đức Phật, đắng Hướng Đạo đã chú nguyện ở giữa hội 
chúng rằng: “Trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước nguyện 
ây. 


6030. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6031. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Bhaddiya.” 


6032. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


289 


6033. Trước đây chín mươi hai kiếp, bậc Lãnh Đạo Phussa, vị khó tiếp 
cận, khó chinh phục, đắng Chiến Thắng tối thượng của tất cả thế gian đã hiện 
khởi. 


6034. Là vị hội đủ tánh hạnh, cao thượng, ngay thăng, có sự huy hoàng, 
là người tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã giải thoát cho nhiều 
người khỏi sự trói buộc. 


6035. Tôi đã là con chim cu cu cườm ở khu rừng Nandãrãma. Tôi sống ở 
cành cây xoải gân hương thât của Ngài. 


6036. Khi ấy, sau khi nhìn thấy đắng Chiến Thắng tối thượng, bậc xứng 
đáng cúng dường, đang đi khất thực, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã hót 
lên với tiếng hót ngọt ngào. 


6037. Khi ây, tôi đã đi đên khu vườn của đức vua và đã gặp lây chùm 
xoài chín muôi có màu da vàng chói rôi đã dâng đên bậc Toàn Giác. 


6038. Khi ấy, biết được tâm của tôi, bậc Đại Bi Mẫn, đắng Chiến Thắng, 
bậc Lãnh Đạo đã nhận lấy bình bát từ tay của vị thị giả. 


6039. 6040. Với tâm hớn hở, tôi đã dâng cúng chùm xoài đến bậc Đại 
Hiền Trí. Sau khi đặt vào bình bát, tôi đã chắp hai cánh lại đồng thời hót lên với 
tiếng hót ngọt ngào, quyến rũ, êm tai, vui vẻ nhằm mục đích cúng dường đức 
Phật. Rồi tôi đã bay về tổ và nằm xuống. 


6041. Khi ấy, tôi đã có tâm hoan hỷ, có thiên hướng yêu mến đức Phật. 
Có con chim ưng với tâm ý xấu xa đã đi đến và đã giết chết tôi. 


290 


6042. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã thọ hưởng sự sung sướng lớn lao ở cõi trời 
Đầu Suất. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, tôi đã đi đến nhập vào thai của loài 
TEƯỜI. 


6043. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đắng Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


6044. Ngài đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã khuất phục các ngoại đạo xấu 
xa, đã huấn luyện những người đáng được huấn luyện, và đã Niết Bàn cùng các 
vị Thinh Văn. 


6045. Khi đẳng Cao Cả ấy của thế gian đã Niết Bàn, được tịnh tín nhiều 
người tạo nên ngôi bảo tháp nhằm mục đích cúng dường đến đức Phật, đến bậc 
Đạo Sư. 


6046. Họ bàn thảo như vây: “Chúng ta sẽ tạo nên ngôi bảo tháp bảy do- 
tuần được trang hoàng bằng bảy loại châu báu dành cho bậc Đại Ân Sĩ.” 


6047. Khi ấy, tôi đã là vị thống lãnh quân đội của đức vua của xứ Kãsi 
(tên) là Kiki. Tôi đã nói đến việc giảm thiểu kích thước ở ngôi bảo tháp. 


6048. Khi ấy, do lời nói của tôi họ đã xây dựng ngôi bảo tháp một do- 
tuần được trang hoàng bằng bảy loại châu báu dành cho bậc Anh Hùng của 
nhân loại. 


6049. Do nghiệp ây đã được thực hiện hoàn tất và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6050. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở tại kinh thành Sãvatth1. 


291 


6051. Sau khi nhìn thấy đẳng Thiện Thệ ở lối đi vào thành phó, tôi đã có 
tâm ý sửng sốt. Sau khi xuất gia không lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


6052. Do hành động tôi đã làm về kích thước của ngôi bảo tháp, tôi đã 
được sanh ra có thân hình thấp bé, đáng bị khinh thường. 


6053. Sau khi cúng dường bậc Ân Sĩ tối thượng với giọng hót ngọt ngào, 
tôi đã thành tựu bản thể hàng đầu trong số các vị tỳ khưu có giọng nói ngọt 
ngào. 


6054. Do việc dâng cúng trái cây và sự tưởng nhớ đến đức hạnh của đức 
Phật, tôi được thành tựu quả vị Sa-môn, tôi sống không còn lậu hoặc. 


6055. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6056. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6057. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Lakuntakabhaddiya[l] đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Lakuntakabhaddiya là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


292 


542. Ký Sự về Trưởng Lão Kañkhãrevata 


6058. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6059. Ngài có hàm sư tử, có giọng nói của Phạm Thiên, có âm điệu của 
loài chĩm thiên nga và tiêng trông, có sự bước đi hùng dũng của loài rông, có 
ánh sáng vượt trội mặt trăng và mặt trời. 


6060. Bậc Đại Trí, đẳng Đại Hùng là có thiền chứng lớn lao, có sức mạnh 
lớn lao. Bậc Đại Bi, đẳng Bảo Hộ là có sự xua đi màn tăm tối lớn lao. 


6061. Có lần nọ, đẳng Cao Cả của tam giới ấy, bậc Toàn Giác, đắng Hiền 
Trí, vị hiểu biết về thiên hướng của chúng sanh, trong lúc đang huấn luyện cho 
nhiều người đáng được huấn luyện, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp. 


6062. Trong lúc tán dương ở hội chúng về vị anh hùng có thiền chứng, 
thỏa thích về thiền, an tịnh, không bị chộn rộn, đẳng Chiến Thắng đã làm cho 
dân chúng được hoan hỷ. 


6063. Khi ấy, tôi đã là vị Bà-la-môn thông suốt các bộ Vệ Đà ở thành 
HamsavafI. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp, được hoan hỷ tôi đã phát nguyện vị 
thế ấy. 


6064. Lúc bấy giờ, đắng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo đã chú nguyện ở 
giữa hội chúng rằng: “Này Bà-la-môn, ngươi hãy hoan hỷ, ngươi sẽ đạt được 
điều ước nguyện ấy. 


6065. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


293 


6066. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Revata.” 


6067. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6068. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở thành 
Koliya, được thành tựu gia tộc Sát-đề-ly sung túc, thịnh vượng, có tải sản lớn 
lao. 


6069. Vào lúc đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp ở Kapilavatthu, khi ấy 
được tịnh tín ở đắng Thiện Thệ, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


6070. Tôi đã có nhiều sự hoài nghi về điều được phép và không được 
phép, ở việc này việc nọ. Sau khi thuyết giảng về Giáo Pháp tối thượng, đức 
Phật đã hướng dẫn tất cả các điều ấy. 


6071. Do đó, tôi đã vượt qua luân hồi và tôi sông luôn luôn được thỏa 
thích trong sự an lạc của thiền. Khi Ấy, đức Phật, sau khi nhìn thấy tôi, Ngài đã 
nói điều này: 


6072. “Bất cứ điều hoài nghi nào ở nơi đây hoặc ở cõi khác, do sự hiểu 
biết của chính mình hoặc do sự hiểu biết của người khác, những vị nào có thiền 
chứng, có sự tinh cần, đang thực hành Phạm hạnh, dứt bỏ tất cả những hoài nghỉ 
ây.” 


6073. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 


294 


6074. Do đó, sau khi nhìn thấy tôi được thỏa thích trong thiền, đức Phật, 
vị đã đi đến tận cùng của thế giới, bậc Hiền Trí, đẳng Đại Trí đã tuyên bồ tôi là 
đứng đầu trong số các vị tỳ khưu có thiền chứng. 


6075. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6076. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6077. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kañkhãrevata[2] đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Kañkhãrevata là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


543. Ký Sự về Trưởng Lão Sĩvali 


6078. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6079. Giới của vị ấy là không thể đo lường, định được sánh với kim 
cương, trí tuệ cao quý là không thể ước lượng, và sự giải thoát là không có 
tương đương. 


295 


6080. Ở cuộc hội họp của loài người, chư Thiên, các loài rồng Và các 
đẳng Phạm Thiên, được đông đảo các vị Sa-môn và Bà-la-môn, bậc Lãnh Đạo 
đã thuyết giảng Giáo Pháp. 


6081. Được tự tin ở nơi các hội chúng, Ngài đã thiết lập vị Thinh Văn có 
lợi lộc nhiều, có phước báu rạng ngời vào vị thế tối thắng. 


6082. Khi ấy, tôi đã là vị Sát-đề-ly ở thành phó tên là Hamsã. Tôi đã nghe 
được lời nói ấy của đắng Chiến Thắng (nói) về nhiều đức hạnh của vị Thinh 
Văn. 


6083. Tôi đã thỉnh mời và đã cung cấp vật thực đến Ngài cùng với các vị 
Thinh Văn trong bảy ngày. Sau khi cúng dường cuộc đại thí, tôi đã phát nguyện 
vị thế ấy. 


6084. Khi ấy, sau khi nhìn thấy tôi khom mình ở bàn chân, bậc Nhân 
Ngưu đắng Đại Hùng với âm điệu dịu dàng đã nói lời nói này. 


6085. Do đó, có ước muốn được nghe lời nói của đắng Chiến Thắng, đám 
đông người gồm có chư Thiên, A-tu-la, Càn-thát-bà, và các đẳng Phạm Thiên 
có đại thần lực. 


6086. Luôn cả các vị Sa-môn và Bả-la-môn đã chắp tay lên lễ bái rằng: 
“Bạch đắng Siêu Nhân, xin kính lễ Ngài. Bạch đắng Tối Thượng Nhân, xin kính 
lễ Ngài. 


6087. Bạch đắng Đại Hiền Trí, cuộc đại thí đã được vị Sát-đế-ly dâng 
cúng đến Ngài trọn bảy ngày, xin Ngài hãy chú nguyện quả báu cho vị ấy, 
(chúng tôi) có ước muốn được nghe.” 


296 


6088. 6089. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Các ngươi hãy lắng nghe 
lời nói của Ta. Sự cúng dường đã khéo được thiết lập ở đức Phật vô lượng, ở 
Hội Chúng, ai là người thông báo rằng chính việc cúng đường ấy là có quả báu 
vô lượng? Và luôn cả người có của cải dồi đào này cũng phát nguyện vị thế tối 
thượng rằng: 


6090. “Giống như vị tỳ khưu Sudassana là có lợi lộc trong số các vị có lợi 
lộc dồi dào, mong rằng ta cũng có thể được tương tợ như thế,” (người này) sẽ 
đạt được điều ấy trong ngày vị lai. 


6091. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6092. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là S1vali.” 


6093. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6094. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassï là 
vị có ánh mắt thu hút, vị thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6095. Lúc bây giờ, tôi đã bị bận rộn với việc buôn bán, là người được 
cảm tình và còn được mong mỏi nữa của một gia đình nọ ở tại thành 
Bandhumati. 


6096. Khi ấy, có hội đoàn nọ đã thực hiện bữa ăn lớn lao vô cùng nổi 
tiếng đến bậc Đại Ân Sĩ Vipassi. 


297 


6097. Và khi cuộc đại thí được hoàn tất, họ đã dâng cúng món bánh tổng 
hợp. Trong lúc tìm kiếm, người ta vẫn không nhìn thấy sữa đông tươi và luôn cả 
mật ong nữa. 


6098. Khi ấy, tôi đã cầm lấy sữa đông tươi ấy luôn cả mật ong rồi đã đi 
đến nhà của người chủ công việc. Trong lúc tìm kiếm vật ấy, họ đã nhìn thấy 
tôi. 


6099. Dầu họ đã xuất ra đến một ngàn nhưng vẫn không nhận được hai 
món ấy. Do đó, tôi đã suy nghĩ như vây: “Việc này sẽ không là chuyện nhỏ. 


6100. Giống như tất cả những người này tôn trọng đức Như Lai, thì ta 
cũng sẽ thể hiện sự tôn kính ở nơi đắng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với Hội 
Chúng.” 


6101. Khi ấy, sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã nghiền nát sữa đông và mật 
ong chung lại rồi đã dâng cúng đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với Hội 
Chúng. 


6102. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6103. Lần khác nữa, tôi đã trở thành vị vua có danh vọng lớn lao ở thành 
BaranasI. Khi Ấy, bị bực mình đối với quân thù, tôi đã cho thực hiện sự ngăn 
chận ở công thành. 


6104. Khi ấy, mọi người cùng với các quân lính đã bị ngăn cản và đã bị 
canh giữ bảy ngày. Sau đó, do kết quả của việc ấy, tôi đã thường xuyên bị rơi 
vào địa ngục. 


296 


6105. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở thành 
Koliya. Và mẹ của tôi là Suppaväsa, cha là Mahali người xứ Licchav. 


6106. Do nghiệp phước thiện khi là vị Sát-đế-ly và do tác động của việc 
ngăn chận công thành, tôi đã sống bảy năm trong bụng mẹ, chịu khổ đau. 


6107. Trong bảy ngày, tôi đã bị mê man ở cửa (sanh ra), gánh chịu sự khổ 
đau lớn lao. Mẹ của tôi đã bị vô cùng đớn đau như thế do việc bảy tỏ sự đồng 
tình (về quyết định ngăn chận cửa thành trong bảy ngày). 


6108. Được đức Phật thương tưởng, tôi đã được sanh ra an toàn. Ngay 
vào ngày được hạ sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


6109. Thầy tế độ của tôi là vị Sãriputta và vị Moggallãna có đại thần lực. 
Trong khi đang xuống tóc, bậc đại trí đã chỉ dạy cho tôi. 


6110. Khi các sợi tóc đang được cạo, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Chư Thiên, các loài rồng, và nhân loại đem lại cho tôi các vật dụng. 


6111. Việc tôi đã hoan hỷ cúng đường đến đẳng Bảo Hộ Padumuttara và 
đẳng Hướng Đạo Vipassï với các vật dụng một cách đặc biệt. 


6112. Do đó, với tính chất đặc biệt của các nghiệp Ấy, tôi đạt được lợi lộc 
đôi dào và thượng hạng ở mọi nơi, ở rừng rú, ở làng mạc, ở sông nước, ở đất 
liền. 


6113. Vào lúc đẳng Hướng Đạo ra đi nhằm mục đích thăm viếng VỊ 
Revata, đắng Lãnh Đạo cao cả của thế gian đã ra đi cùng với ba mươi ngàn vị tỳ 
khưu. 


299 


6114. Khi Ấy, bậc Đại Trí, đẳng Đại Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với Hội Chúng đã có các vật dụng được chư Thiên đem lại vì sự lợi ích cho tôi. 


6115. Được tôi phục vụ, đức Phật đã đi đến và thăm viếng Revata. Sau 
đó, Ngài đã đi đến Jetavana và đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng. 


6116. Bậc Đạo Sư, nguồn lợi ích của tất cả thế gian, đã tán dương tôi ở 
các hội chúng rằng: “Này các tỳ khưu, trong các đệ tử của Ta, Sivalï là vị đứng 
đầu trong số các vị có được lợi lộc.” 


6117. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6118. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6119. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão SĩvalT đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sïvalï là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


544. Ký Sự về Trưởng Lão VagTsa 


6120. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


300 


6121. Cũng giống như sóng ở biển cả, tợ như các vì sao ở bầu trời, tương 
tợ như thế lời giảng dạy của Ngài được tô điểm bằng các vị A-la-hán. 


6122. Ngài đứng đầu chư Thiên, các hàng A-tu-la, các loài rồng, và nhân 
loại. Ngài là bậc tối thượng ở giữa dân chúng có đông đảo các vị Sa-môn và Bà- 
la-môn. 


6123. Đắng Chiến Thắng, vị đã đi đến tận cùng của thế giới, đang chiếu 
sáng thế gian bằng các tia sáng. Ngài đang đánh thức những đóa hoa sen xứng 
đáng được dẫn dắt bằng ngôn từ. 


6124. Bậc Tối Thượng Nhân được hội đủ bốn pháp tự tín, có sự sợ hãi và 
quyến luyến đã được dứt bỏ, đã đạt đến sự bình an, có lòng tự tín. 


6125. Đẳng Cao Cả của thế gian chứng tỏ vị thế hùng tráng quý cao và 
toàn bộ nên tảng của bậc đã được giác ngộ, không có tự trách cứ về bất cứ điều 
gì. 


6126. Trong khi Ngài là bậc như thế ấy đang rồng lên tiếng rồng không 
chút hãi sợ của loài sư tử, không có người nào phản bác lại dầu là Thiên nhân, 
hoặc loài người, hay là đấng Phạm Thiên. 


6127. Trong khi thuyết giảng Giáo Pháp quý cao, trong khi giúp cho 
(nhân loại) luôn cả chư Thiên vượt qua, bậc tự tín ở nơi các hội chúng (đã) 
chuyên vận bánh xe Chánh Pháp. 


6128. Sau khi tán dương vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị có tài 
biện giải được công nhận là tốt lành về nhiều đức hạnh, Ngài đã thiết lập vị ấy 
vào vị thế tôi thăng. 


301 


6129. Khi Ấy, tôi đã được sanh ra ở thành HamsavafI, là người Bà-la-môn 
được công nhận là tốt lành, là người hiểu biết về tất cả các bộ Vệ-đà, là vị chúa 
tế của việc tranh cãi, là bậc có sự tiêu diệt người đối đáp. 


6130. Tôi đã đi đến gặp đắng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe về sự thuyết 
giảng Giáo Pháp ấy. Được thỏa thích với đức hạnh của vị Thinh Văn, tôi đã đạt 
được niềm phi lạc cao quý. 


6131. Tôi đã thỉnh mời đắng Thiện Thệ là niềm vui thích của thế gian 
cùng với Hội Chúng. Sau khi cung cấp vật thực trong bảy ngày, khi ấy tôi đã 
khoác lên (các vị) với những tắm vải. 


6132. Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài). Được sự cho phép, tôi 
đã chắp tay lại, đứng ở một bên, mừng rỡ, tôi đã ngợi ca đắng Chiến Thắng tối 
thượng rằng: 


6133. “Bạch đẳng tranh luận (dũng mãnh) tợ loài beo, con kính lễ Ngài! 
Bạch đẳng Tối Thượng Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đắng Cao Cả của tất cả 
thế gian, con kính lễ Ngài! Bạch đắng làm cho không còn hãi sợ, con kính lễ 
Ngài! 


6134. Bạch đắng khuấy động Ma Vương, con kính lễ Ngài! Bạch đắng có 
sự tiêu diệt tà kiến, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng ban cho sự thanh tịnh và an 
lạc, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng tạo sự nương nhờ, con kính lễ Ngài! 


6135. Ngài đang là đắng Bảo Hộ cho những ai không người bảo hộ, là 
người ban phát sự không sợ hãi cho những ai bị hãi sợ, là vùng đất nghỉ ngơi 
của chúng sanh, là nơi nương nhờ cho những ai tầm cầu sự nương tựa.” 


6136. Sau khi ngợi ca đẳng Toàn Giác có đức hạnh lớn lao như thế, v.v... 
Tôi đã nói rằng: “Con sẽ đạt đến số phận của vị tỳ khưu tranh luận đũng cảm.” 


302 


6137. 6138. Khi ấy, đức Thế Tôn, bậc có tài biện giải không giới hạn đã 
nói rằng: “Được tịnh tín, người này đã tự tay mình chăm lo bữa ăn đến đức Phật 
cùng với (các) Thính Văn trong bảy ngày và đã ngợi ca đức hạnh của Ta. Người 
này ước nguyện vị thế của vị tỳ khưu là người tranh luận dũng cảm. 


6139. Trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước nguyện ấy 
sau khi đã thọ hưởng sự thành tựu ở cõi Trời và cõi người không phải là ít. 


6140. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6141. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là VangIsa.” 


6142. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hÿ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đắng Chiến Thắng, đức Như Lai bằng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 


6143. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đâu Suất. 


6144. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được tái sanh vào gia 
đình du sĩ ngoại đạo. Và đến lúc tôi đã được bảy tuôi tính từ lúc sanh. 


6145. Tôi đã trở thành người hiểu biết tất cả các bộ Vệ-đà, được tự tin 
trong nghệ thuật về tranh luận, là vị chúa tê của các nhà tranh luận, có sự thuyết 
giảng hay, đánh bại các nhà tranh luận khác. 


6146. ValgTsa nghĩa là “Được sanh ra ở xứ Vanga” hoặc là “Vị chúa tế 
về lời nói.” Được đồng tình bởi thế gian, tên của tôi đã là Vahgĩsa. 


303 


6147. Vào lúc tôi đạt đến sự hiểu biết, tôi đã đứng đầu trong lớp trẻ. Khi 
ây tôi đã nhìn thấy vị Sãriputta ở thành Rãjagaha đáng yêu. 


(Tụng phẩm thứ hai mươi lăm). 


6148. Trong lúc đi đó đây để khát thực, vị ấy tay ôm bình bát, khéo thu 
thúc, mắt không láo liên, có lời nói cân nhắc, có tầm nhìn xuống một cán cày. 


6149. Sau khi nhìn thấy vị ấy, tôi đã trở nên sửng sốt và đã tức thời nói 
lên câu kệ văn vẻ thuận theo tâm ý được sáng tác tại chỗ. 


6150. Vị ấy đã nói với tôi về đắng Đạo Sư, bậc Toàn Giác, đắng Lãnh 
Đạo của thế gian. Khi ấy, bậc anh hùng ấy đã nói cho tôi câu trả lời. 


6151. Vị ấy đã nói về lời giảng dạy có sự xa lìa tham ái, khó hiểu thấu, 
cao thượng. Với các sự hiểu biết rõ ràng, tôi đã trở nên hoan hỷ với vị như thế 
ây. Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (vị Sãriputta) và đã nói rằng: “Xin ngài 
hãy cho tôi xuất gia.” 


6152. Do đó, bậc đại trí tuệ ấy đã đưa tôi đến gặp đức Phật tối thượng. 
Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài) rồi đã ngồi xuống gần bên bậc Đạo 
SƯ. 


6153. Bậc Tối Thượng trong số những người tranh luận đã nói với tôi 
rằng: “Này VaigTsa, ngươi biết được điều gì, có tài nghệ gì?” Và tôi đã nói với 
Ngài rằng: “Con có biết.” 


6154. “Với tài nghệ đặc biệt của ngươi, nếu ngươi có khả năng thì hãy 
cho biết về cái sọ người đã chết bị quăng bỏ ở trong rừng cũng đã mười hai 
năm.” 


304 


6155. “Xin vâng.” Khi tôi đồng ý, Ngài đã chỉ cho thấy ba cái sọ người. 
Tôi đã cho biết rằng đã đạt đến địa ngục, loài người, và cõi trời. 


6156. Khi Ấy, đẳng Lãnh đão đã chỉ cho thấy cái sọ của đức Phật Độc 
Giác. Do đó, tôi đã bị thất bại và tôi đã cầu xin sự xuất gia. 


6157. Sau khi xuất gia, tôi ngợi ca đức Thiện Thệ ở nơi này nơi khác. Do 
đó, các vị tỳ khưu ở đây than phiền về tôi là “Nhà sáng tác thơ ca.” 


6158. Do đó, nhằm mục đích tìm hiểu, đức Phật bậc Hướng Đạo đã nói 
với tôi rằng: “Những câu kệ này đã được suy nghĩ (trước đây) hay là (vừa mới) 
nảy sanh theo sự việc?” 


6159. “Bạch đắng Đại Hùng, con không phải là nhà sáng tác thơ ca, 
chúng (vừa mới) nảy sanh theo sự việc.” “Này Vangisa, như thế thì người hãy 
ngợi ca về Ta theo sự việc.” 


6160. Khi ấy, tôi đã ngợi ca đắng Anh Hùng, bậc Ân Sĩ tối thượng với 
những câu kệ theo sự việc. Khi ấy, được hoan hỷ về tôi, đẳng Chiến Thắng đã 
thiết lập tôi vào vị thế đứng đầu. 


6161. Do tâm sáng láng, tôi đã vượt trội các vị tốt lành khác. Do điều ấy, 
tôi đã bị tác động, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


6162. “Không tìm thấy bất cứ vị nào khác là vị đứng đầu trong số các vị 
có tài biện giải như là vị tỳ khưu VagIsa này. Này các ty khưu, các ngươi hãy 
ghi nhận như thế.” 


6163. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não (của tôi). 


305 


6164. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6165. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6166. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão VaigTsa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vagrsa là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


545. Ký Sự về Trưởng Lão Nandaka 


6167. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6168. Đắng Siêu Nhân, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã 
ngự đến (thế gian) có cả chư Thiên vì sự tấn hóa, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của 
tất cả chúng sanh. 


6169. Đắng Chiến Thắng đạt được danh vọng cao cả, có sự vinh quang, 
được mang lại sự ca ngợi về tiếng thơm, được cúng dường, được nổi tiếng ở 
khắp mọi phương của toàn thê thế gian. 


6170. Ngài đã vượt lên trên sự nghi hoặc, đã vượt qua hắn sự lưỡng lự, đã 
được tròn đủ về tâm ý và sự suy tư, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tôi thượng. 


306 


6171. Bậc Vĩ Nhân là người đã làm sanh lên con đường chưa được hiện 
khởi, đã công bố điều chưa được công bó, và đã biết điều chưa được biết. 


6172. Là người biết về Đạo Lộ, hiểu rõ về Đạo Lộ, bậc Nhân Ngưu ấy đã 
nói về Đạo Lộ. Được thiện xảo về Đạo Lộ, bậc Đạo Sư là đẳng Cao quý tối 
thượng trong số những người điều khiển xe. 


6173. Khi ấy, đắng Đại Bi, bậc Lãnh Đạo thuyết giảng Giáo Pháp. Ngài 
tiếp độ những sanh mạng bị chìm đăm trong vũng lầy mê muội. 


6174. Trong lúc tán dương vị Thinh Văn được công nhận là đứng đầu 
trong việc giáo giới các tỳ khưu ni, bậc Đại Hiền Trí đã tuyên bố về vị thế tối 
thắng. 


6175. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Tôi đã thỉnh mời đức 
Như Lai cùng với Hội Chúng, và sau khi đã chăm lo bữa ăn tôi đã phát nguyện 
vị thế tối thượng ấy. 


6176. Khi ấy, được hoan hỷ đắng Bảo Hộ, bậc Đại Ân Sĩ đã nói với tôi 
rằng: “Mong rằng ngươi được an lạc và trường thọ, ngươi sẽ đạt được điều ước 
nguyện ấy. 


6177. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6178. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là Nandaka.” 


6179. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


307 


6180. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh thành 
Sävatth1. 


6181. Sau khi nhìn thấy đẳng Thiện Thệ ở lối đi vào thành phó, tôi đã có 
tâm ý sửng sốt. Vào lúc tiếp nhận tu viện Jeta, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 


6182. Trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Sau đó, có sự luân hồi đã được vượt qua, tôi đã được chỉ dạy bởi đẳng Toàn Tr1. 


6183. 6184. Theo sự yêu cầu, tôi đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo 
Pháp cho các tỳ khưu ni. Được chỉ dạy bởi tôi, tất cả năm trăm vị ni ấy không 
thiếu người nảo đã trở thành các bậc Vô Lậu. Khi Ấy, được hoan hỷ bậc có sự 
lợi ích lớn lao đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng trong số các vị giáo giới các tỳ 
khưu 1m. 


6185. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não (của tôi). 


6186. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6187. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6188. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


308 


Đại đức trưởng lão Nandaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nandaka là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


546. Ký Sự về Trưởng Lão Kã|udãyi 


6189. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6190. Bậc Đạo Sư là đẳng cao quý trong số các đẳng Lãnh Đạo, là bậc 
hiểu biết về thiện hạnh và ác hạnh, là đẳng Chiến Thắng, là bậc ghi nhớ ân 
nghĩa, là bậc biết được hậu quả, Ngài giúp cho các sanh mạng gắn bó vào niềm 
tin. 


6191. Có thiên hướng về lòng trắc ân, Ngài phân định bằng trí tuệ biết 
được tất cả. Có sự tích lũy về đức độ vô biên, Ngài thuyết giảng về Giáo Pháp 
quý cao. 


6192. Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng ấy thuyết giảng Giáo Pháp ngọt ngào 
bao gồm bốn Sự Thật ở cuộc hội họp gồm dân chúng vô số kể. 


6193. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp cao quý có sự tốt đẹp ở phần đầu 
phần giữa và phần cuối ấy, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của hàng trăm ngàn 
sanh mạng. 


6194. Khi ấy, trái đất đã gây ra tiếng động, và các đám mây mưa đã gào 
thét. Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại, và các A-tu-la đã thể hiện hành động 
tán thân: 


309 


6195. “Ôi đẳng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư! Ôi sự thuyết giảng Giáo Pháp! Ôi 
đẳng Chiến Thắng đã tiếp độ những kẻ bị chìm đăm trong đại dương của hiện 
hữu!” 


6196. Trong khi nhân loại, chư Thiên, và Phạm Thiên sanh lên nỗi niềm 
bày tỏ như thế, đắng Chiến Thắng đã tán đương vị Thinh Văn đứng đầu trong số 
các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình. 


6197. Khi ây, được sanh ra trong gia đình vị quan cận thân ở tại 
Hamsavati, tôi đã là người đáng mên, đáng nhìn, có dôi dào về tài sản và lúa 
gạo. 


6198. Tôi đã đi đến tu viện Hamsa và đã đảnh lễ đức Như Lai ẫy. Tôi đã 
lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào và đã thể hiện hành động tôn kính đến vị như 
thế ấy. 


6199. Tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đã nói lời nói này: 
“Bạch đẳng Hiền Trí, vị đứng đầu trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia 
đình đã được Ngài ngợi khen, 


6200. Bạch đẳng Anh Hùng, con sẽ là vị như thế ấy trong Giáo Pháp của 
đức Phật tối thượng.” Khi ấy, đắng Đại Bi đang rước lên tôi bằng (dòng nước) 
Bất Tử. 


6201. Ngài đã nói với tôi rằng: “Này con trai, hãy đứng dậy, ngươi sẽ đạt 
được điều ước nguyện ấy. Sao lại không có kết quả sau khi đã thể hiện hành 
động tôn kính đến đẳng Chiến Thắng? 


6202. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


310 


6203. (Người này) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 
là UdäwI.” 


6204. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hý. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đắng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 


6205. Do kết quả của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, sau khi từ 
bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6206. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong 
gia đình vị quan đại thần của vị lãnh chúa Suddhodana ở tại thành Kapilavatthu 
đáng yêu. 


6207. Vào lúc đắng Nhân Ngưu Siddhattha đã được sanh ra ở tại khu 
rừng Lumbinï đáng yêu vì lợi ích và vì sự an lạc của tất cả thế gian. 


6208. Tôi đã được sanh ra đúng vào ngày hôm ấy. Cùng với Ngài ấy, tôi 
đã lớn lên, trở thành người bạn yêu dấu, được cảm tình, có học thức, rành rẽ về 
lề lồi. 


6209. Đến khi hai mươi chín tuổi, trong lúc ra đi Ngài đã xuất gia. Sau 
khi trải qua sáu năm, Ngài đã trở thành đức Phật, đẳng Hướng Đạo. 


6210. Sau khi đã chiến thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh, sau khi 
đã làm cho các lậu hoặc bị quăng bỏ, sau khi đã vượt qua đại dương của hiện 
hữu, Ngài đã trở thành đức Phật (ở thế gian) luôn cả chư Thiên. 


6211. Ngài đã đi đến nơi có tên là Isi(patana) và đã hướng dẫn nhóm năm 
vị. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến nơi này, đã đi đến nơi khác và đã hướng dẫn. 


311 


6212. Khi ấy, trong lúc đang huấn luyện những người đáng được huấn 
luyện, trong lúc tiếp cận (thế gian) cùng với chư Thiên, đắng Chiến Thắng ấy đã 
đi đến ngọn núi Mãgadha và đã cư ngụ ở tại nơi ấy. 


6213. Khi ấy, được phái đi bởi vị lãnh chúa Suddhodana, tôi đã đi đến, đã 
gặp đắng Thập Lực, đã xuất gia, và đã trở thành vị A-la-hán. 


6214. Khi ấy, tôi đã cầu xin bậc Đại Ân Sĩ và đã thuyết phục Ngài đi đến 
Kaplla. Sau đó, tôi đã trở lại thành phố và đã tạo được niềm tịnh tín cho đại gia 
tộc. 


6215. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đắng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo 
ây ở hội chúng đông đảo đã tuyên bồ tôi là vị đứng đầu trong số các vị tạo niềm 
tịnh tín cho các gia đình. 


6216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


6217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kã|udãyi đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kã|udãyi là phần thứ sáu. 


--0ooOoo—— 


312 


547. Ký Sự về Trưởng Lão Abhaya 


6219. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6220. Đức Như Lai giúp cho người an trú vào việc đi đến nương nhờ, 
giúp cho người an trú vào giới, vào mười đường lối tối thượng về (thiện) 
nghiệp. 


6221. Đắng Đại Hùng ấy ban cho người quả vị Sa-môn tối thượng. 
Tương tợ như thế Ngài ban phát tám sự thê nhập (thiền) và ba minh. 


6222. Bậc Tối Thượng Nhân giúp cho chúng sanh gắn bó vào sáu thăng 
trí. Bậc Bảo Hộ ấy ban cho người bốn pháp phân tích 


6223. Sau khi nhìn thấy người có khả năng giác ngộ dầu (ở xa) vô số do- 
tuần, đắng Điều Phục Nhân trong phút chốc vẫn đi đến gặp và hướng dẫn. 


6224. Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai của vị Bà-la-môn ở thành HamsavafI, 
là người thông suốt tất cả các bộ Vệ-đà, được công nhận về (khả năng) giảng 
giải. 


6225. Được thiện xảo về ngôn từ, và tự tin về từ đồng nghĩa, là người rõ 
về cú pháp, hiểu biết về nghi lễ, rành rẽ về việc kết hợp âm điệu thi ca. 


6226. Trong khi đi bộ lang thang tôi đã đi đến tu viện Hamsa. Tôi đã nhìn 
thấy bậc hàng đầu trong số các vị đang thuyết giảng, được đám đông dân chúng 
ái mộ. 


313 


6227. Trong khi Ngài đang thuyết giảng Giáo Pháp không bị ô nhiễm, 
(dầu) có sự hiểu biết trái nghịch tôi đã đi đến và đã lắng nghe những lời nói 
không bị bợn nhơ của Ngài. 


6228. Tôi đã không nhìn thấy lời đã được nói ra của bậc Hiển Trí ấy là bị 
lập lại, lạc đề, hoặc không có ý nghĩa; do đó tôi đã xuất gia. 


6229. Trong thời gian không bao lâu, được tự tin về tất cả các học thuật, 
tôi đã được công nhận bởi tập thể là vị thông thạo về lời dạy của đức Phật. 


6230. Khi ấy, tôi đã sáng tác bốn câu kệ có sự diễn tả khéo léo. Tôi đã 
ngợi ca bậc Cao Cả của tam giới và tôi đã diễn giảng ngày này qua ngày khác: 


6231. “Bạch đắng Đại Hùng, Ngài không bị ái luyến trong khi sống trong 
luân hồi (đầy) sự kinh hãi. Vì lòng bi mẫn Ngài đã không Niết Bàn; do đó bậc 
Hiền Trí là đấng Bi Mẫn. 


6232. Người nào dầu còn là phàm nhân mà đã không bị sự chỉ phối của 
phiên não, có sự nhận biệt mình, được găn liên với nệm; do đó người này là 
không thê nghĩ bản. 


6233. Đối với người nào các phiền não ở trạng thái ngủ ngầm đã trở nên 
yếu ớt, đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ mà không bị cạn kiệt, điều ấy là kỳ 
diệu. 


6234. Vị nào là thầy của tất cả thế gian và thế gian tôn kính như thế đối 
với vị nào, cũng tương tợ như vậy vị nào là thầy dạy của thế gian, thế gian là xu 
hướng theo vị ấy.” 


314 


6235. Trong khi tán dương đẳng Toàn Giác như thế, v.v... Sau khi thực 
hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp đến hết cuộc đời, từ nơi ấy chết đi tôi đã đi 
đến cõi trời. 


6236. Kê từ khi tôi đã tán đương đức Phật cho đến một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 


6237. Ở thế giới chư Thiên, tôi đã cai quản vương quốc rộng lớn và vùng 
địa phận. Là đắng Chuyển Luân Vương, tôi đã thường xuyên thọ hưởng vương 
quốc rộng lớn. 


6238. Tôi (đã) được sanh ra ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và 
loài người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc tán 
dương. 


6239. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và Bả-la-môn, tôi 
không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc tán dương. 


6240. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi là con trai của đức vua 
Bimbisara ở tại kinh thành GnribbaJJa và có tên là Abhaya. 


6241. Sau khi rơi vào sự ảnh hưởng của bạn xấu, tôi đã bị mê muội vì 
ngoại đạo. Được phái đi bởi (Giáo chủ) Nãtaputta, tôi đã đi đến gặp đức Phật tối 
thượng. 


6242. Tôi đã hỏi câu hỏi khôn khéo và đã lắng nghe lời giảng giải xuất 
chúng. Tôi đã xuất gia, chẳng bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


6243. Sau khi tán dương đẳng Chiến Thắng cao quý, tôi được ca ngợi vào 
mọi lúc. Với thân hình và khuôn mặt có hương thơm ngắt, tôi đã đạt được sự an 
lạc. 


315 


6244. Tôi có được tuệ sắc bén, tuệ vi tiểu, tuệ nhẹ nhàng và tuệ vĩ đại 
tương tợ y như thế,[3] và tôi có tài biện giải đa dạng nhờ vào tác động của 
nghiệp ấy. 


6245. Với tâm tịnh tín, sau khi ngợi ca danh xưng (của đức Phật) 
Padumuttara, đắng Tự Chủ, không người sánh bằng, tôi (đã) không đi đến khổ 
cảnh trong một trăm ngàn kiếp nhờ vào quả báu của nghiệp ấy. 


6246. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


6247. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6248. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Abhaya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Abhaya là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


548. Ký Sự về Trưởng Lão Lomasakagiya 


6249. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đẳng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


6250. Lúc bấy giờ, tôi và luôn cả Candana đã xuất gia trong Giáo Pháp và 
đã làm tròn đây bôn phận trong Giáo Pháp cho đến phút cuối của cuộc đời. 


316 


6251. 6252. Từ nơi ấy chết đi, cả hai chúng tôi đã đạt đến cõi trời Đầu 
Suất. Tại nơi Ấy, chúng tôi đã vượt trội những vị còn lại về mười chỉ phần là 
Sắc, V.V... VỀ các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tấu nhạc. Chúng tôi đã sống 
cho đến hết tuôi thọ và đã trải qua sự an lạc lớn lao. 


6253. Sau khi mệnh chung từ nơi ấy, Candana đã đi đến cõi trời Đạo Lợi, 
tôi đã trở thành người con trai dòng Sakya ở thành Kapilavatthu. 


6254. Vào lúc được thỉnh cầu bởi trưởng lão Udãyi, vì lòng thương tưởng 
đối với các vị dòng Sakya, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến thành Kapila. 


6255. Khi ấy, các vị dòng Sakya vô cùng tự cao, không biết về hạnh lành 
của đức Phật, chấp nhất về sanh chủng, không tôn trọng, nên không cúi chào 
đẳng Toàn Giác. 


6256. Biết được ý định của họ, đắng Chiến Thắng đã đi kinh hành ở trên 
không trung, đã đỗ mưa xuống tương tợ Thần Mưa, đã phát cháy như là ngọn 
lữa. 


6257. Ngài đã làm cho nhìn thấy sắc thân vô song rồi lại biến mất, chỉ là 
một biến thành nhiêu, rồi đã biễn thành mỗi một mình trở lại. 


6258. Ngài đã thị hiện bóng tối và ánh sáng theo nhiều cách. Sau khi đã 
tạo ra điều kỳ diệu, bậc Hiền Trí đã hướng dẫn các quyến thuộc. 


6259. Liền khi ấy có đám mây lớn khắp bốn châu lục đã đồ mưa. Chính 
vào khi ấy, đức Phật đã thuyết giảng chuyện Bổn Sanh Vessantara. 


6260. Khi ấy, tất cả các vị Sát-đề-ly ấy đã tiêu diệt sự tự hào khởi lên do 
sanh chủng. Họ đã đi đến nương nhờ đức Phật. Khi ấy, (đức vua) Suddhodana 
đã nói rằng: 


317 


6261. “Bạch đắng có tuệ bao la, bạch đắng Toàn Nhãn, đây là lần thứ ba 
cha đảnh lễ các bản chân của Ngài, vào lúc đản sanh Ngài đã làm rung động trái 
đất, và vào lúc bóng cây Jambu đã không rời bỏ Ngài.” 


6262. Khi ấy, sau khi nhìn thấy năng lực ấy của đức Phật, với tâm ý sửng 
sốt, tôi đã xuất gia ở ngay tại nơi ấy và đã sống là người phụng dưỡng mẹ. 


6263. Khi ấy, vị Thiên tử Candana đã đi đến gặp tôi và đã hỏi về cách 
thức tóm tắt và giải rộng của bài Kinh Bhaddekaratta.[4] 


6264. Khi ấy, bị thúc đây bởi vị ấy, tôi đã đi đến gặp đắng Lãnh Đạo loài 
người. Sau khi lắng nghe bài Kinh Bhaddekaratta, tôi đã chấn động và đã trở 
thành người nhiệt tình với khu rừng. 


6265. Khi ây, tôi đã hỏi mẹ vê việc tôi sẽ sông môi một mình ở trong 
rùng. Mẹ của tôi đã ngăn cản răng: “Con là mảnh mai.” Khi ây, tôi đã nói với 
mẹ răng: 


6266. “Bằng ngực con sẽ đây lùi cỏ dabba, cỏ kusa, cỏ pofakila, cỏ usira, 
cỏ muñja, và cỏ babbaJa trong khi thực hành hạnh độc cư.”[Š] 


6267. Khi ấy, tôi đã đi vào trong rừng. Tôi đã nhớ lại lời dạy của đắng 
Chiến Thắng, về sự giáo giới bài Kinh Bhaddekaratta, và tôi đã thành tựu phâm 
vị A-la-hán. 


6268. Hiển nhiên, người ta có thể tưởng nhớ quá khứ nhưng không thê 
mong mỏi tương lai, vì việc quá khứ ấy đã được từ bỏ và việc tương lai là chưa 
đến. 


6269. Và người nào nhìn thấy rõ pháp hiện tại ở nơi này ở nơi kia, sau khi 
biết được điều ấy là không dời đổi không lay chuyền, người ấy có thê tiến bộ. 


318 


6270. Người nào đang nhiệt tâm với phận sự trong chính ngày hôm nay, 
có thê biết được Tử Thần vào ngày mai. Nếu không, (sẽ) không có sự chạm trán 
với Tử Thần cùng với đạo quân binh đông đảo. 


6271. Quả vậy, bậc Hiền Trí nói về vị đang sống có sự nhiệt tâm như thế 
đêm ngày không biếng nhác là vị được an tịnh là “Người hiền một đêm.” 


6272. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6273. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6274. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Lomasakangiya đã nói lên những lời kệ này như thế 
Ký sự về trưởng lão Lomasakangiya là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


549. Ký Sự về Trưởng Lão Vanavaccha 


6275. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đắng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


6276. Lúc bấy giờ, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Phật ấy. Tôi 
đã thực hành Phạm hạnh đến hết cuộc đời và đã chết đi từ nơi ấy. 


319 


6277. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


627§. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã trở thành con chim bồ câu ở trong 
khu rừng. Tại nơi ấy có vị tỳ khưu đầy đủ đức hạnh cư ngụ, luôn luôn thỏa thích 
với thiễn. 


6279. VỊ anh hùng vĩ đại luôn luôn có tâm từ ái, có lòng bi mẫn, có vẻ 
mặt hoan hỷ, là vị có hành xả, rảnh rẽ vê các tâm vô lượng. 


6280. (Vị ấy) có sự suy tầm không bị chướng ngại, có thiên hướng về sự 
lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không bao lâu sau, tôi đã có được niềm tin ở vị 
Thinh Văn ấy của đắng Thiện Thệ. 


6281. Khi ấy, tôi đây đã đi đến ở cạnh bàn chân của vị ấy đang ngồi. Có 
lần nọ, vị ấy cho thức ăn, và có một lần thuyết giảng Giáo Pháp. 


6282. Khi ấy, tôi đã phục vụ người con trai của đắng Chiến Thắng với 
lòng yêu thương bao la. Từ nơi đó chết đi, tôi đã đi đến cõi trời như là đã đi về 
nhà của chính mình sau cuộc hành trình ở xứ lạ. 


6283. Mệnh chung từ cõi trời, tôi đã hạ sanh vào loài người nhờ vào 
nghiệp phước thiện. Tôi đã từ bỏ gia đình và đã xuất gia một cách mau chóng. 


6284. Tương tợ y như thế, sau khi trở thành vị Sa-môn, đạo sĩ khô hạnh, 
Bà-la-môn, du sĩ ngoại đạo, tôi đã sống ở trong rừng hàng trăm (kiếp sống). 


6285. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, ở thành Kapilavatthu đáng 
yêu có người Bả-la-môn Vacchagotta. Tôi đã nhập thai ở người vợ của ông ta. 


320 


6286. Khi tôi đã nhập thai, mẹ của tôi (là sản phụ) đã có niềm khao khát 
và đã có quyết định về việc cư ngụ ở rừng vào lúc gần được lâm bồn. 


6287. Do đó, mẹ đã sanh ra tôi ở bên trong khu rừng đáng yêu. Khi tôi 
đang ra khỏi bảo thai, mọi người đã đỡ lấy tôi bằng tắm y ca-sa. 


6288. Sau đó, vương tử Siddhattha biêu tượng của gia tộc Sakya đã được 
sanh ra. Tôi đã trở thành người bạn yêu quý của vị ấy, được tin tưởng, vô cùng 
tự hào. 


6289. Khi con người ưu tú của chúng sanh đang ra đi sau khi đã từ bỏ 
danh vọng vĩ đại, tôi cũng đã xuất gia và đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 


6290. Tôi đã nhìn thấy vị (Mahã) Kassapa là người thuyết giảng về pháp 
giữ bỏ, có sự cư ngụ ở rừng, vị đáng được tôn kính. Tôi đã được nghe về sự hiện 
khởi của đắng Chiến Thắng và tôi đã đi đến gặp đắng Điều Phục Nhân. 


6291. Trong lúc giảng giải về mọi ý nghĩa, Ngài đã thuyết giảng Giáo 
Pháp cho tôi. Sau đó, tôi đã xuất gia và cũng đã quay về lại khu rừng. 


6292. Tại nơi ấy, trong khi sống không xao lãng, tôi đã chạm đến sáu 
thắng trí. Ôi, điều lợi ích đã được đạt thành tốt đẹp cho tôi, tôi đã được người 
bạn tốt thương tưởng! 


6293. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


6294. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


321 


6295. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vanavaccha[6] đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão Vanavaccha là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


550. Ký Sự về Trưởng Lão Cũlasugandha 


6296. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đắng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


6297. Ngài đầy đủ các tướng phụ, có ba mươi hai hảo tướng, được bao 
quanh bởi quằng ánh sáng, được bao trùm bởi mạng lưới hào quang. 


6298. Là người làm cho thoải mái tương tợ mặt trăng, là nguồn tạo ra ánh 
sáng tợ như mặt trời, là người dập tắt (lửa phiền não) như là cơn mưa, là kho 
chứa của đức hạnh ví như biển cả. 


6299. Với giới như là trái đất, với định như là núi Hi-mã-lạp, với tuệ tợ 
như bầu trời, không bị dính mắc giống như làn gió. 


6300. Vào lúc bấy giờ, tôi được sanh ra tại thành Bãrãnasï trong đại gia 
tộc có tài sản và lúa gạo dôi dào, có sự tích lũy nhiều loại châu báu khác nhau. 


6301. Vào lúc đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi cùng đoàn tùy tùng 
đông đảo, tôi đã đi đến gần và đã lắng nghe Giáo Pháp tợ như cao lương mỹ vị 
có sự thu hút tâm ý. 


322 


6302. Ngài có ba mươi hai hảo tướng như là mặt trăng có chòm tĩnh tú, 
được đây đủ các tướng phụ tợ như cây sãlã chúa đã được trô hoa. 


6303. Ngài phát ra xung quanh mạng lưới hào quang tợ như ngọn núi 
vàng cháy rực, được bao quanh bởi quằng ánh sáng tợ như mặt trời có các tỉa 
sáng. 


6304. Đẳng Chiến Thắng cao quý có khuôn mặt vàng chói tợ như tảng đá 
có viên ngọc ma-ni, có trái tim tràn đầy lòng bi mẫn cùng với đức hạnh như là 
biển cả. 


6305. Và đắng Anh Hùng, bậc Hiền Trí có danh tiếng lẫy lừng ở thế gian 
tợ như ngọn núi tối thượng Sineru, đã được lan rộng với sự vinh quang tương tợ 
bầu trời. 


6306. Đắng Lãnh Đạo có tâm không bị ràng buộc với tất cả các nơi như 
là làn gió. Bậc Hiền Trí thứ bảy là sự nâng đỡ đối với tất cả chúng sanh tợ như 
trái đất. 


6307. Ngài không bị vấy bân bởi thế gian giống như hoa sen không bị 
lắm lem bởi nước. Ngài chiếu sáng như là khối lửa có sự đốt cháy những lùm 
cây ngoại giáo. 


6308. Ngài là người tiêu diệt chất độc phiền não ở tất cả các nơi như là 
phương thuốc chữa bệnh. Ngài được trang sức bằng hương thơm của đức hạnh 
tợ như viên đá nghiền nát hương liệu. 


6309. Đắng Chiến Thắng là kho chứa của các đức hạnh tợ như biển cả (là 
nơi chứa đựng) đối với các loại châu báu, là người mang đi các phiền não và ô 
nhiễm tợ như con sông Sindhu đối với những dãy rừng. 


323 


6310. Với sự tiêu diệt đạo bình của Ma Vương, Ngài như là người chiến 
sĩ lực lưỡng có sự chiến thắng. Ngài là vị chúa tế của các loại châu báu là các 
chi phần đưa đến giác ngộ tợ như đẳng Chuyển Luân Vương. 


6311. Ngài là người thầy thuốc về cơn bệnh sân hận tương tợ vị y sĩ vĩ 
đại. Ngài là người mỗ xẻ mụt nhọt tà kiến giống như phẫu thuật viên hạng nhất. 


6312. Khi ấy, được loài người và chư Thiên kính trọng, bậc Quang Đăng 
của thế gian, ánh Mặt Trời của nhân loại, đấng Chiến Thăng ấy thuyết giảng 
Giáo Pháp ở các hội chúng. 


6313. Ngài đã chỉ dạy như vầy: “Sau khi dâng cúng vật thí thì trở nên có 
tài sản lớn lao, nhờ vào giới đi đến nhàn cảnh, và do sự tham thiền đạt đến Niết 


»” 


Bàn. 


6314. Toàn thể các hội chúng lắng nghe sự thuyết giảng có phẩm vị cao 
cả ấy, có sự tốt đẹp ở phần đầu phần giữa và phần cuối, như là cao lương mỹ vị 
có chất bô dưỡng lớn lao. 


6315. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp có vị ngọt tuyệt vời, tôi được tịnh tín 
với Giáo Pháp của đắng Chiến Thăng. Tôi đã đi đến nương nhờ đức Thiện Thệ 
và đã tôn kính Ngài đến hết cuộc đời. 


6316. Khi ấy, tôi đã lau chùi nền đất ở hương thất của bậc Hiền Trí bằng 
chất thơm được sanh lên từ bốn loại (bông hoa) vào tám ngày trong một tháng. 


6317. Tôi đã ước nguyện về trạng thái có hương thơm ở thân thể bị mùi 
khó chịu. Khi Ấy, đẳng Chiến Thắng đã chú nguyện về việc đạt được cơ thể có 
hương thơm rằng: 


324 


6318. “Người nào lau chùi nền đất của hương thất bằng chất thơm một 
lần, do kết quả của nghiệp ấy được sanh lên ở nơi này nơi khác. 


6319. Ở tất cả các nơi, người nam này sẽ có được thân hình có hương 
thơm ngạt ngào. Sau khi được gắn liền với hương thơm của đức hạnh, (người 
này) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


6320. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6321. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình Bả-la-môn. Khi tôi đang trú ở trơng bào thai, mẹ của tôi đã trở thành người 
có hương thơm ở cơ thể. 


6322. Và vào lúc tôi rời khỏi lòng mẹ, khi ấy thành Sãvatthĩ đã tỏa ra như 
là được tắm bằng tất cả các loại hương thơm. 


6323. Và có cơn mưa bông hoa thơm ngát làm thích ý với các hương 
thơm của cõi trời và có các hương trầm có giá trị cao đã thôi đến liền khi ấy. 


6324. Và ở ngôi nhà tôi đã được sanh ra, chư Thiên đã tắm hương thơm 
ngôi nhà ấy bằng mọi thứ hương thơm, bằng hương trầm và các bông hoa. 


6325. Và vào lúc tôi còn trẻ, hiền thiện, đang ở vào giai đoạn đầu của tuôi 
thanh niên, khi ấy đắng Điều Phục Nhân đã hướng dẫn Sela cùng nhóm tùy 
tùng. 


6326. Cùng với tất cả những người ấy, Ngài đã ngự đến thành Sãvatthi. 
Sau khi nhìn thấy năng lực ấy của đức Phật, tôi đã xuất gia. 


325 


6327. Sau khi làm cho phát triển bốn pháp: Giới, Định, Tuệ, và sự Giải 
Thoát vô thượng, tôi đã thành tựu sự đoạn tận các lậu hoặc. 


6328. Và vào lúc tôi đã được xuất gia, vào lúc tôi trở thành vị A-la-hán, 
và vào lúc tôi sẽ Niết Bàn, khi ấy sẽ có cơn mưa hương thơm. 


6329. Hương thơm ở cơ thê của tôi luôn luôn vượt trội các loại hương 
trầm, hương campaka, và hương sen vô cùng giá trị, tương tợ như thế ấy khi tôi 
đi nơi này nơi khác tôi tỏa ra hương thơm át hăn tất cả các loại hương thơm 
khác về mọi phương diện. 


6330. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6331. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6332. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Cũlasugandha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Cũlasugandha là phần thứ mười. 
Phẩm Bhaddiya là phâm thứ năm mươi lăm. 


--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược 


VỊ Bhaddiya, vị trưởng lão Revata, và vị STvali có lợi lộc lớn lao, vị 
VangIsa, vị Nandaka, và luôn cả vị Ka|udäyI, và tương tợ là vị Abhaya, vị 


326 


Lomasa, vị Vanavaccha, và vị Sugandha đã được thực hiện là thứ mười. Ở đây, 
có ba trăm câu kệ và mười sáu câu thêm vào đó nữa. 


--ooOoo-- 
Giờ là phân tóm lược của các phâm 
Phâm tên Kanmikara, phâm về vị dâng cúng trái cây, phâm về vị dâng cúng 
cỏ, phâm Kaccana, và phâm Bhaddiya. Và các câu kệ này đã được tính đêm ở 
đây là chín trăm và tám mươi bôn. Có năm trăm năm mươi ký sự đã được giảng 
giải. Cùng với các câu kệ tóm lược, đây là sáu ngàn hai trăm câu kệ và mười 
tám câu thêm vào đó nữa. 


-=0oØOO-- 
LVI. PHẨM YASA 
551. Ký Sự về Trưởng Lão Yasa 


6333. Chỗ cư ngụ của tôi đã được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ nước 
đã khéo được hóa hiện ra, được líu lo bởi loài ngỗng đỏ.[7] 


6334. (Hô nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ây có bên nước cạn xinh xăn làm 
thích ý. 


6335. (Dòng sông) chứa đây dây những cá và rùa, đông đúc với nhiêu 
loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chìm công và chìm cò cùng với những 
loài dơi và loài chim sáo, v.v... 


6336. Và ở đây có các loài sông ở sông như là các con chim bô câu, các 
loài ngông trời, các con ngông đỏ, các chim le le, các con chím cu, các loài 
pampaka, và các con JTvamjivaka. 


327 


6337. (Dòng sông) có các chịm thiên nga, chim cò làm âm T, có nhiêu 
chim cú và loài piñgala, được đây đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma- 
n1 và ngọc traI. 


6338. Tất cả các cây đều làm bằng vàng được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. 


6338. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 
Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quân bên tôi. 


6340. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh vọng lớn 
lao ấy. 


6341. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 
Chúng. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận. 


6342. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 
Hiền Trí đã giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ của 
tôi. 


6343. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức 
Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (này).” Khi ấy tất cả đã tụ hội lại (đáp rằng): 


6344. “Điều lợi ích cho chúng tôi đã được chúng tôi thành đạt khéo léo là 
chúng tôi sông thân cận với ngài. Chúng tôi cũng sẽ cúng dường đến bậc Đạo 
Sư là đức Phật tối thượng.” 


6345. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 
gian. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng 
lực. 


328 


6346. Tôi đã thực hiện việc tiệp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yêu 
tô. Bậc Tôi Thượng Nhân đã ngôi xuông chiêc ghê làm toàn băng vàng. 


6347. Khi ấy, ở phía trên đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng. Có những 
cái quạt quạt gió đến Hội Chúng tỳ khưu vô thượng. 


6348. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dồi 
dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 


6349. Sau khi ngồi xuống ở nơi Hội Chúng tỳ khưu, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng mà mọi người gọi là “Sumedha” đã nói lên lời kệ này: 


6350. “Người nào đã làm toại ý Ta và tât cả các vị này với cơm ăn nước 
uông, ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 


6351. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám trăm 
kiếp và sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 


6352. Người này sanh lên chốn nảo, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
có chiếc lọng làm toàn bằng vàng sẽ che cho người ấy. 


6353. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6354. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 
tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ 
Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


329 


6355. (Người này) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ rồng lên 
tiếng rồng của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa thiêu, và 
(người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 


6356. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 
thiêu đốt. Dầu ở mái che hoặc ở gốc cây, sự run sợ không được biết đến ở tôi. 


6357. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu sự dâng cúng mọi thứ. 


6358. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


6359. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6360. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Yasa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Yasa là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


552. Ký Sự về Trưởng Lão Nadïkassapa 


6361. Nhân dịp đức Thế Tôn Padumuttara bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang hành hạnh khất thực, tôi đã cầm lấy trái cây đầu mùa danh 
tiếng hạng nhất và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 


330 


6362. Do nghiệp ấy, tôi trở thành vị chúa của chư Thiên, bậc trưởng 
thượng của thế gian, là vị ưu tú của nhân loại, tôi đã từ bỏ hơn thua và đã đạt 
đến vị thế Bất Động. 


6363. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây đầu mùa. 


6364. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6365. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6366. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nadikassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão NadTkassapa là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


553. Ký Sự về Trưởng Lão Gayäkassapa 


6367. Vào lúc bấy giờ, tôi mặc y đa dê, mang túi vật dụng. Tôi đã cầm 
lấy gói trái táo và đã mang về khu ấn cư. 


6368. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, đắng Chiến Thắng là đơn độc 
không người thứ hai. Trong khi đang làm cho sáng tỏ vào mọi thời điểm, Ngài 
đã đi đến khu ấn cư của tôi. 


331 


6369. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ vị có sự 
hành trì tốt đẹp. Bằng cả hai bàn tay, tôi đã nâng lên trái táo và đã dâng cúng 
đến đức Phật. 


6370. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái táo. 


6371. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6373. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gayäkassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gayäkassapa là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


554. Ký Sự về Trưởng Lão Kimbila 


6374. Khi đắng Bà-la-môn toàn hảo Kakusandha Niết Bàn, tôi đã cầm lấy 
tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 


6375. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đã đạt được tòa lâu đài hạng 
nhất. Tôi rực rỡ hơn chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 


332 


6376. Và vào ban ngày hoặc vào ban đêm, trong khi đi kinh hành và 
trong khi đứng tôi được bao phủ bởi các bông hoa salala; điều này là quả báu 
của nghiệp phước thiện. 


6377. Việc tôi đã cũng đường đức Phật là ngay trong kiếp này, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường đức Phật. 


6378. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6379. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6380. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kimbila đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kimbila là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


555. Ký Sự về Trưởng Lão Vajjiputta 


6381. Đức Thế Tôn có ngàn ánh hào quang, đắng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại sau khi xuất ra khỏi sự độc cư đã ra đi về việc khất thực. 


6382. Có được nắm tay trái cây, tôi đã nhìn thấy đắng Nhân Ngưu và đã 
đi đến gần Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
savanta. 


333 


6383. Kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 
cây. 


6384. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6385. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6386. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vajjiputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vajjiputta là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


556. Ký Sự về Trưởng Lão Uttara 


6387. Đắng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hi-mã-lạp.[§] 


6388. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đẳng Bi Mẫn cao cả, bậc Hiền 
Trí, đắng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi đã ngồi xuống. 


6389. Khi ấy, tôi đã là người năm giữ pháp thuật, là vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lấy cây chia ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên không 
trung. 


334 


6390. Đức Phật chói sáng ở trong khu rừng giống như ngọn lửa ở trên 
đỉnh núi, tợ như mặt trăng ngày rằm, như là cây sãlã chúa được trổ hoa. 


6391. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và 
tỏa rộng giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy tôi đã 
làm cho tâm được tịnh tín. 


6392. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thấy bông hoa kanikãra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lây ba bông hoa, tôi đã cũng dường đến đức Phật 
tối thượng. 


6393. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi (xoay 
ngược lại) có các cuống hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo thành 
bóng râm che cho đức Phật. 


6394. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6395. Tại nơi ây, có cung điện được kiên tạo khéo léo dành cho tôi được 
biết (với tên) là “kamtkäarT” có chiêu dài sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi 
do-tuân. 


6396. (Cung điện) có một ngàn cột trụ chống có màu lục, với một trăm 
mái tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trăm ngàn tháp nhọn đã 
hiện diện ở cung điện của tôi. 


6397. Có những chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, và 
cũng làm bằng hồng ngọc nữa, luôn cả ngọc pha-lê (hiện ra) ở bất cứ nơi nào và 
bât cứ khi nào theo ước muôn. 


335 


6398. Và có chiệc giường vô cùng giá trị được trải loại nệm bông gòn có 
một phân lông rái cá, và được găn liên với chiêc gôi. 


6399. Khi nào tôi ước muôn việc ra đi, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư Thiên, tôi dẫn đầu hội chúng chư 
Thiên.. 


6400. Tôi đứng ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi xung 
quanh một trăm do-tuần có mái che được phủ bằng các bông hoa kanika. 


6401. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiều. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi ngày đêm không biếng nhác. 


6402. Ở tại nơi ây, tôi sướng vui với các điệu vũ, các lời ca, các tiếng 
chũm chọc, và các khúc tâu nhạc, với niêm sướng vui của việc giải trí. Tôi vui 
thích theo sự mong muôn nảy mong muôn khác. 


6403. Lúc bấy giờ, ở tại nơi ấy tôi đã ăn, tôi đã uống, tôi vui thích ở cõi 
trời Tam Thập. Được gần gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu đải tuyệt 
hảo. 


6404. Và tôi đã cai quản Thiên quốc năm trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đẳng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không 
thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


6405. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiêu hụt về của cải; điêu này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 


336 


6406. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


6407. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và luôn cả Bà-la-môn, 
tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


6408. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và cỗ xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả 
báu của việc cúng dường đức Phật. 


6409. Về đám tôi trai, bầy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, tôi 
đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng đường đức Phật. 


6410. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


6411. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phâm vị cao sang, 
tôi đạt được tât cả mọi thứ này; điêu này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


6412. “Ngài hãy nhai món này, ngài hãy ăn món này, ngài hãy nằm ở 
chiếc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


6413. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng 
tiên, tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không bị chia 
rễ. 


337 


6414. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bực bội không được 
biết đến. Sự khổ sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến. 


6415. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hôi ở cõi này cõi 
khác, tôi không biết đên việc tàn tạ sắc thân; điêu này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


6416. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đầy bởi nhân 
tố trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành 
phố Sãvatth1. 


6417. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


6418. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã 
cho tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ tuổi xứng đáng được cúng đường; điều này là 
quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


6419. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã đạt 
đến sự toàn hảo về các thăng trí; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


6420. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, là vị rành rẽ về các nền tảng 
của thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


6421. Việc tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


338 


6422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tró1), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6423. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6424. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uttara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uttara là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


557. Ký Sự về Trưởng Lão Uttara khác 


6425. Khi bậc Bảo Hộ Thế Gian, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
Niết Bàn, tôi đã tập hợp quyền thuộc của tôi lại và tôi đã cũng đường xá-lợi. 


6426. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường xá- 
lợi. 


6427. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi tróI), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


6428. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


339 


6429. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uttara khác đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uttara khác là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


558. Ký Sự về Trưởng Lão Bhaddaji 


6430. Lúc bấy giờ, tôi đã lội xuống hồ nước đã bị nhiều con voi sử dụng, 
và vì lý đo đói (bụng) tôi (đã) nhô lên củ sen ở tại nơi ấy.[9] 


6431. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn danh hiệu Padunuttara là vị Phật 
mặc y màu đỏ (đang) đi chuyển ở trên không trung. 


6432. Khi ấy, trong khi Ngài đang phất phơ các lá y may từ vải bị quăng 
bỏ, tôi đã nghe được tiếng động. Trong khi chú ý ở phía bên trên, tôi đã nhìn 
thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


6433. Trong khi đứng ngay tại nơi ấy, tôi đã thỉnh cầu đắng Lãnh Đạo 
Thế Gian rằng: “Xin đức Phật, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng hãy thọ 
lãnh mật ong cùng với các củ sen, sữa, bơ lỏng, và rễ sen của con.” 


6434. Do đó, đẳng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư có danh vọng lớn lao đã ngự 
xuống. Bậc Hữu Nhãn vì lòng thương tưởng đã thọ nhận vật thực của tôi. Sau 
khi thọ nhận, bậc Toàn Giác đã thực hiện lời tùy hỷ đến tôi rằng: 


6435. “Này người có đại phước, mong rằng ngươi được an lạc. Mong 
rằng cảnh giới tái sanh được thành tựu cho ngươi. Do việc dâng cúng củ sen 
này, ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao.” 


340 


6436. Sau khi nói lên điều ấy, đắng Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Toàn 
Giác, đẳng Chiến Thắng đã cầm lấy thức ăn rồi đã ra đi bằng đường không 
trung. 


6437. Sau đó, tôi đã câm lây củ sen và đã đi vê lại khu ân cư của mình. 
Sau khi đã treo củ sen ở trên cây, tôi đã tưởng nhớ lại việc dâng cúng của mình. 


6438. Khi ấy, có cơn gió lớn đã nôi lên và đã làm lay chuyền khu rừng. 
Bầu trời đã gào thét và sắm sét đã nô ra. 


6439. Sau đó, tia sét đánh xuống đã giáng vào đầu của tôi. Khi ấy, trong 
khi bị khuyu xuống tôi đây đã lìa đời ở tại nơi ấy. 


6440. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời Đầu 
Suất. (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống, tôi sướng vui ở thế giới chư Thiên. 


6441. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điêm hâu cận sáng 
tôi; điêu này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 


6442. Sau khi đi đên sự sanh ra ở loài người, tôi luôn luôn được sung 
sướng, tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của việc dâng 
cúng củ sen. 


6443. Là người được thương tưởng bởi vị Trời của chư Thiên như thế ấy, 
(tôi có) tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


6444. Kể từ khi tôi đã dâng cúng rễ sen trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 


341 


6445. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


6446. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6447. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhaddaji đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bhaddaji là phần thứ tám. 


--0oOoo-- 


559. Ký Sự về Trưởng Lão STvaka 


6448. Khi bậc Đại Ân Sĩ Vipassĩ đang đi về việc tìm kiếm (vật thực). Tôi 
đã nhìn thấy bình bát trồng trơn và tôi đã đề đầy sữa kem. 


6449. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của sữa kem. 


6450. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


6451. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


342 


6452. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão STvaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sĩvaka là phần thứ chín. 


--ooOOoO-- 
Tóm lược của phâm này 


VỊ Yasa, vị NadIkassapa, vị Gayakassapa, vị Kimbila, vị VaJJiputta, hai vị 
Uttara, vị Bhaddaji, và luôn cả vị S1vaka tối thượng. 


Phâm Yasa là phâm thứ năm mươi sáu. 


TRƯỞNG LÃO KÝ SỰ được đây đủ. 


--0oOoo-- 
[1] Lakuntakabhaddiya nghĩa là “vị tên Bhaddiya thấp lùn (lakuntaka).” 
[2] Kankharevata nghĩa là “vị Revata có sự hoài nghi (kañkhä).” 


[3] Xem phần Giảng về Tuệ ở Patisambhidamagsa II - Phân Tích Đạo II, 
trang 187-191 (Tam Tạng Pali - Việt tập 38). 


[4] Majjhimanikãya III - Kinh Trung Bộ III, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (HT. 
Minh Châu). 


[Š] Câu kệ này được thấy Theragatha - Trưởng Lão Kệ, câu 27. 
[6] Vanavaccha nghĩa là “vị có sự cư ngụ (vaccha) ở rừng (vana). ” 


[7] Ký sự này giống y như ký sự 399 về trưởng lão Sabbadãäyaka 
(Apadana - Thánh Nhân Ký Sự, tập J). 


[8] Ký sự này tương tợ như ký sự 501 về trưởng lão Tikanikãrapupphiya. 
[9] Ký sự này tương tợ như ký sự 483 về trưởng lão Bhisadäyaka. 


343 


I. PHẨM SUMEDHÄ 
1. Ký Sự về Sumedhã 


I. Vào thời đức Thế Tôn Konägamana, chúng tôi gồm ba người bạn 
gái[1] thân thiết đã dâng cúng trú xá ở tại chỗ cư ngụ mới là tu viện của hội 
chúng. 


2. Chúng tôi đã tái sanh mười lân, trăm lân, ngàn lân, mười ngàn lân ở 
các cối trời thì ở cối người có điêu gì đề nói. 


3. Chúng tôi đã có đại thần lực ở cõi trời thì ở cõi người có điều gì để nói. 
Tôi đã là hoàng hậu, là báu vật nữ nhân trong sỐ bảy loại báu vật. 


4. Ở nơi này, do phước thiện đã được tích lũy, DhanañJan1, Khema, và tôi 
nữa, ba người đã là hậu duệ của các gia tộc vô cùng giàu có. 


5. Sau khi tạo lập tu viện được xây dựng khéo léo và được trang hoàng về 
mọi phương diện, chúng tôi đã dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu và 
(chúng tôi) đã được hoan hỷ. 


6. Do mãnh lực của nghiệp ây, ở bât cứ nơi nào tôi sanh ra, ở các cõi trời 
và cũng y như thê ở giữa loài người, tôi đêu đạt được phâm vị cao quý. 


7. Ngay trong kiếp này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đắng Phạm Thiên. 


8. Khi Ấy, đức vua của xứ Kaãs1 tên KikI ở tại kinh thành Baranasi, vị chúa 
tế của nhân loại đã là người hộ độ cho bậc Đại Án Sĩ. 


344 


9. Bảy người con gái của đức vua đã là những nàng công chúa khéo được 
nuôi dưỡng. Được vui thích trong việc hộ độ đức Phật, các nàng đã thực hành 
Phạm hạnh (của người thiếu nữ). 


10. Là bạn của những cô (công chúa) ấy, tôi đã khéo chuyên chú vào các 
giới, đã dâng cúng các vật thí một cách cung kính, và đã thực hành phận sự dầu 
chỉ là người tại gia. 


11. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


12. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến cõi trời 
Đâu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha Hóa Tự Tại. 


13. Là người đã được thành tựu thiện nghiệp, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra 
tôi đều đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi 
ây. 


14. Từ nơi ấy chết đi (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập vào 
ngôi chánh hậu của các đẳng Chuyên Luân Vương và của các vị vua cai quản 
các lãnh thô. 


15. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và ở giữa loài người, 
đã được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi qua nhiều kiếp sống. 


16. Nhân ấy, nguồn sanh khởi ấy, căn nguyên ấy, sự chăm chỉ ấy trong 
Giáo Pháp, sự liên kết đầu tiên ấy, việc Niết Bàn ấy là do sự thỏa thích trong 
Giáo Pháp. 


345 


17. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu[2] đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi 
sông không còn lậu hoặc. 


18. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


19. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được (tôi) đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sumedhäã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Sumedhã là phần thứ nhất. 


--ooOOo-- 


2. Ký Sự về Mekhalãdayikã[3] 


20. Tôi đã là người cho thực hiện ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn 
Siddhattha. Tôi đã dâng cúng sợi dây thắt lưng đến công trình xây dựng dành 
cho bậc Đạo Sư. 


21. Và khi ngôi đại bảo tháp đã hoàn tất, được tịnh tín tôi đã tự tay mình 
dâng cúng thêm sợi dây thắt lưng đến bậc Hiên Trí, đẳng Bảo Hộ Thế Gian. 


22. Kê từ khi tôi đã dâng cúng sợi dây thắt lưng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc xây dựng 
ngôi bảo tháp. 


23. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


34ó 


24. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


25. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Mekhalãdãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Mekhalãdäyikã là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


3. Ký Sự về Mandapadäyikã[4] 


26. Mái che dành cho đẳng Hiền Trí Konägamana đã được tôi cho thực 
hiện. Và tôi đã thường xuyên dâng cúng y đến đức Phật, bậc quyến thuộc của 
thế gian. 


27. Bất cứ xứ sở, phô chợ, kinh thành nào tôi đi đến, ở tại tất cả các nơi 
ây tôi đều được tôn vinh; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 


28. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


29. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


30. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


347 


Tỳ khưu ni Mandapadãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Mandapadäyikã là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


4. Ký Sự về Saikamanatthä[ 5] 


31. Trong lúc đức Thế Tôn Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy đang bước đi trên đường, đang tiếp độ chúng sanh. 


32. Tôi đã bước ra khỏi nhà, cúi mình, và năm dài xuông. Bậc Thương 
Tưởng, đâng Bảo Hộ Thê Gian đã bước lên đỉnh đâu của tôi. 


33. Sau khi bước lên đầu (của tôi), đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã ra đi. Do 
sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cối trời Đầu Suất. 


34. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


35. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


36. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Saäkamanatthä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Saäkamanatthä là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


348 


5. Ký Sự về Nalamalikã[6] 


37. Khi ấy, tôi đã là loài kim-si-điểu[7] cái ở bờ sông Candabhãgã. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 


3§. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã cầm lấy tràng hoa sậy và đã cúng đường đến đắng Tự Chủ. 


39. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân xác kim-si-điều, tôi đã đi đến cõi Tam Thập. 


40. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi sáu vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của mười đắng Chuyên Luân 
Vương. Sau khi đã khiến cho tâm của tôi bị chấn động, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. 


41. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc cũng đường 
bông hoa. 


42. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


43. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


44. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


349 


45. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Nalamalikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Na|amälikã là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


6. Ký Sự về Ekapindapätadãyika[§] 


46. Ở thành phố Bandhumafi, có vị Sát-đề-ly tên là Bandhumã. Tôi đã là 
người vợ của vị vua ấy. Có một lần tôi đã khiến (người) đưa tôi đi (du ngoạn). 


47. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Dầu đã đạt được vị thế xứng đáng, nhưng không điều lành nào đã 
được ta thực hiện! 


48. Có lẽ ta sẽ đi đên địa ngục là nơi vô cùng nóng bức, khô sở, có dáng 
vẻ rùng rợn, vô cùng khiêp đảm; điêu này đôi với ta là không có sự hoài nghĩ 
(nữa).” 


49. Tôi đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời nói này: “Tâu vị Sát-đề-ly, xin 
hãy ban cho thiếp một vị sa-môn. Thiếp sẽ chăm lo về vật thực.” 


50. VỊ đại vương đã ban cho tôi (một) vị sa-môn có (các) giác quan đã 
được tu tập. Sau khi nhận lấy bình bát của vị ấy, tôi đã đặt đầy (bình bát) với vật 
thực thượng hạng. 


51. Sau khi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng, tôi đã thoa 
dầu thơm. rồi đã che đậy lại bằng xấp vải đôi có giá trị đến một ngàn. 


350 


52. Đối với tôi, tôi (sẽ) ghi nhớ cảnh tượng này đến hết cuộc đời. Sau khi 
làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


53. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi vị Thiên 
Vương. Điều ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo như ước muốn. 


54. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đắng Chuyển 
Luân Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hồi ở nhiều cõi. 


55. Tôi đã được giải thoát khỏi tât cả các điêu trói buộc. Đôi với tôi, các 
sự liên quan đên tái sanh đã xa lìa, tât cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây 
không còn tái sanh nữa. 


56. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 


57. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


58. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


59. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Ekapindapätadäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Ekapindapätadãyikã là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


3451 


7. Ký Sự về Katacchubhikkhãdãyikã[9] 


60. Trong khi bậc Đạo Sư tên Tissa đang đi khất thực, tôi đã nâng lên 
muỗng vật thực và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 


61. Sau khi thọ lãnh, đẳng Toàn Giác Tissa bậc Đạo Sư vị Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian, đứng ở đường lộ, đã thực hiện lời tùy hỷ (phước báu) đến tôi: 


62. “Sau khi bố thí muỗng vật thực, con sẽ đi đến cõi trời Đạo Lợi. Con 
sẽ làm chánh hậu của ba mươi sáu vị Thiên Vương. 


63. Con sẽ làm chánh hậu của năm mươi đắng Chuyển Luân Vương. Con 
sẽ luôn luôn thành tựu tất cả các điều ước nguyện ở trong tâm. 


64. Sau khi thọ hưởng sự thành đạt, con sẽ xuất gia không có (tài sản) gì. 
Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, con sẽ Niết Bàn không còn lậu 
hoặc.” 


65. Nói xong điều ấy, đắng Toàn Giác Tissa bậc Trí Tuệ vị Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian đã bay lên không trung, tợ như loài thiên nga chúa ở trên bầu 
trỜI. 


66. Đối với tôi, sự bố thí cao quý là đã được bồ thí tốt đẹp, sự thành công 
trong việc công hiến là đã được cống hiến tốt đẹp. Sau khi bố thí muỗng vật 
thực, tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyền. 


67. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực. 


352 


68. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


69. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


70. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Katacchubhikkhãdäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão ni Katacchubhikkhadäyikã là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


§. Ký Sự về Sattuppalamalikã[10] 


71. Ở thành phố AruavafI, có vị Sát-đề-ly tên là Arunava. Tôi đã là 
người vợ của vị vua ấy. Tôi (thường) bảo (người) đưa tôi đi đó đây. 


72. Sau khi nhận được bảy đóa sen xanh có hương thơm của cối trời, tôi 
đã ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, và ngay khi ấy đã suy nghĩ như 
vầy: 


73. “Với bảy đóa hoa này được gắn ở đầu của ta thì ta có được gì? Điều 
Cao quý đối với ta là được vươn đến trí tuệ của đức Phật tối thượng.” 


74. Trong lúc chờ đợi đắng Toàn Giác, tôi đã ngồi xuống ở gần cánh cửa 
lớn (nghĩ rằng): “Khi nào đấng Toàn Giác ngự đến, ta sẽ cúng đường đến bậc 
Đại Hiền Trí.” 


353 


75. Nỗi bật, chói sáng, y như con sư tử là vua của các thú rừng, đẳng 
Chiến Thắng được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến ở trên đường lộ. 


76. Sau khi nhìn thấy hào quang của đức Phật, tôi đã trở nên mừng rỡ, có 
tâm ý phần khởi. Tôi đã mở cửa ra và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 


77. Bảy đóa hoa sen xanh đã được phân tán ra ở trên không trung. Chúng 
tạo thành hình mái che và nằm yên ở trên đỉnh đầu của đức Phật. 


78. Với tâm phân chắn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã đi đến cõi 
trời Đạo Lợi. 


79. Chúng hình thành tắm che màu xanh thâm ở trên đầu của tôi, tôi tỏa 
ra hương thơm của cõi trời; điều này là quả báu của bảy đóa sen xanh. 


80. Lúc bấy giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyến 
thuộc dẫn đi, hết thảy nhóm người của tôi đều được khoác lên (một) màu xanh 
thẩm. 


§1. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của bảy mươi vị Thiên 
Vương. Sau khi trở thành vị nữ hoàng ở khắp mọi nơi, tôi (đã) luân hồi ở cõi 
này cõi khác. 


82. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của sáu mươi ba đắng 
Chuyên Luân Vương. Tắt cả đều thuận theo tôi, tôi đã có lời nói hợp lý. 


83. Màu da của tôi chính là (màu) của hoa sen xanh và còn tỏa ra hương 
thơm nữa. Tôi không biết đên làn da xâu xí; điêu này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


354 


84. Được thiện xảo về các nền tảng của phép thần thông, được thích thú 
trong việc tu tập các chi phần đưa đến giác ngộ, được thành tựu các thắng trí và 
các pháp toàn hảo; điều này là quả báu của việc cũng dường đức Phật. 


85. Được thiện xảo trong các sự thiệt lập vê niệm, có các hành xứ về 
thiên định, được găn bó với các sự nỗ lực đúng đăn; điêu này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 


86. Tôi có sự tinh tân, có khả năng tiên hành các phận sự là điêu kiện đưa 
đên sự an ôn khỏi các điêu ràng buộc, tât cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ 
đây không còn tái sanh nữa. 


87. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bông hoa. 


88. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


89. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


90. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sattuppalamälikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Sattuppalamalikã là phần thứ tám. 


--0oOOo-- 


3455 


9. Ký Sự về PañcadTpikã[ I I] 


91. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ở thành phố Hamsavati. Là người tầm cầu sự 
tốt đẹp, tôi đi từ tu viện này đến tu viện khác. 


92. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn thấy cội cây Bồ Đề tối 
thượng. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã ngồi xuống ở gốc cây 
Bồ Đề. 


93. Sau khi thiết lập tâm cung kính, tôi đã chắp tay lên ở đầu và bảy tỏ 
lòng hoan hỷ. Ngay khi ấy tôi đã suy nghĩ như vây: 


94. “Nếu đức Phật có đức hạnh vô lượng, không người sánh bằng, xin cội 
Bồ Đề này hãy thị hiện thần thông, hãy chói sáng cho tôi thấy.” 


95. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi ấy cội Bồ Đề đã phát sáng, 
đã biến thành vàng toàn bộ, và đã chiếu sáng tất cả các phương. 


96. Tôi đã ngồi xuống tại nơi ấy, ở gốc cây Bồ Đề bảy ngày đêm. Khi đạt 
đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 


97. Sau khi được đặt quanh chỗ ngôi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi ấy, 
các ngọn đèn của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 


98. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


99, Tại nơi ây, có cung điện đã khéo được kiên tạo dành cho tôi gọi tên là 
“Ngũ Đăng,” có chiêu cao là sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi do-tuân. 


356 


100. Xung quanh tôi có vô sô ngọn đèn chiêu sáng. Cho đên cung điện 
của chư Thiên cũng sáng rực bởi ánh sáng của các ngọn đẻn. 


101. Sau khi ngôi xuông với mặt quay vê hướng khác, nêu tôi muôn nhìn 
thây ở bên trên, bên dưới, và chiêu ngang, tôi đêu nhìn thây tât cả băng mắt. 


102. Ngay cả khi tôi mong muôn nhìn thây những sự việc tôt đẹp hoặc 
xâu xa thì không có gì che đậy được việc ây, dâu ở các cây côi hoặc ở các núi 
non. 


103. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đắng Chuyển 
Luân Vương. 


104. Mỗi khi tôi tái sanh dầu là cảnh giới chư Thiên hoặc loài người, có 
một trăm ngàn ngọn đẻn quây quân xung quanh tôi và chiêu sáng. 


105. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mắt của tôi không nhằm lại. 


106. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều này là quả báu của năm ngọn đẻn. 


107. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã gìn giữ tâm ý. Tôi đã chạm 
đến Niết Bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 


108. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau khi 
biết được đức hạnh (của tôi), đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc trên. 


357 


109. Trong lúc tôi tham thiên ở mái che hoặc ở gôc cây, ở các tòa nhà lớn 
hoặc ở các hang động, và ở nơi trông văng, có năm ngọn đèn chiêu sáng tôi. 


110. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, được 
thành tựu các thăng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu của năm ngọn 
đèn. 


111. “Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là PañcadTpä có toàn bộ 
nguồn nhiên liệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không còn các lậu 
hoặc, con xin đánh lễ ở bàn chân (Ngài).” 


112. Kê từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm ngọn đèn. 


113. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


114. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


115. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni PañcadTpikä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Pañcadipikä là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


358 


10. Ký Sự về Udakadãyikã[12] 


116. Ở thành phố Bandhumafi, tôi đã là cô gái đội nước.[13] Tôi sống 
nhờ vào việc đội nước. Nhờ vào việc ấy, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 


117. Và tôi không có gì xứng đáng để dâng cúng đến phước điền vô 
thượng. Tôi đã đi đến bể chứa và đã cung cấp nước. 


118. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Ở nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo, đã được hóa hiện ra dành 
cho tôi do (công đức của) việc đội nước. 


119. Khi ấy, chính tôi là người đứng đầu của một ngàn tiên nữ, tôi luôn 
luôn cai quản tất cả các nàng ấy cùng với mười khu vực. 


120. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của năm mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đắng Chuyển 
Luân Vương. 


121. Tôi (đã) luân hồi trong hai cảnh giới, ở bản thể chư Thiên và nhân 
loại. Tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc bố thí nước. 


122. Cho dù ở đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung và ở trên mặt 
đất, khi nào tôi ước muốn về nước thì tôi đạt được ngay lập tức. 


123. Không có phương nảo là không có mưa, và không bị nóng bức hoặc 
bị thiêu đốt; sau khi biết được ý định của tôi đám mây lớn (sẽ) đỗ mưa xuống. 


124. Lúc bấy giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyến 
thuộc dẫn đi, khi nào tôi muốn mưa thì khi ấy đám mây lớn đỗ mưa xuống. 


359 


125. Sự nóng nực hoặc bực bội không được biêt đên ở cơ thê của tôi, và 
bụi bặm không có ở trên thân thê của tôi; điêu nảy là quả báu của việc bô thí 
nước. 


126. Hiện nay, do tâm ý thanh tịnh, các ác pháp đã lìa, tất cả các lậu hoặc 
đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


127. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báu của việc bô thí nước. 


128. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


129. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


130. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Udakadäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Udakadäyikã là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY 

VỊ ni Sumedhä, cô gái dâng dây nỊt, dâng cúng mái che, và con đường đi, 
cô gái có tràng hoa sậy, cô gái thí vật thực, muỗng (thức ăn), và cô gái dâng 
cúng đóa sen xanh, cô gái dâng các ngọn đèn, và luôn cả cô gái bố thí nước. Các 
câu kệ ngôn đã được tính đếm ở đây là một trăm câu kệ ngôn và ba mươi câu 
thêm vào đó nữa. 

Phẩm Sumedhä là phâm thứ nhất. 


--ooOoo-- 


360 


II. PHẨM MỘT LÀN TRAI GIỚI 
11. Ký Sự về Ekuposathikã[ 14] 


131. Ở thành phố Bandhumati, có vị Sát-đề-ly tên là Bandhumã. Vào 
ngày trăng tròn, vị ấy thực hành Bát quan trai giới. 


132. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là cô nô tỳ đội nước ở tại nơi ấy. Sau khi 
nhìn thấy đoàn quân cùng với đức vua, khi ấy tôi đã suy nghĩ như vây: 


133. “Ngay cả đức vua cũng đã buông bỏ vương quyên và thực hành Bát 
quan trai giới, chắc hăn việc làm ấy là có quả báu khiến đám đông người hứng 
thú.” 


134. Sau khi suy xét chính chắn về cảnh giới khổ đau và sự nghèo khó, 
tôi đã tự làm cho tâm được hoan hỷ và đã thực hành Bát quan trai giới. 


135. Tôi đã thực hành Bát quan trai giới theo lời dạy của đắng Chánh 
Đăng Giác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. 


136. Tại nơi ây, có cung điện đã được kiên tạo khéo léo dành cho tôi, 
phía bên trên vươn cao một do-tuân, được kê cận với ngôi nhà mái nhọn quý 
giá, được trang hoàng với các chỗ năm ngôi. 


137. Một trăm ngàn tiên nữ luôn luôn kê cận tôi. Tôi luôn luôn vượt trội 
và rực rỡ hơn các vị Thiên nhân khác. 


138. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi bốn vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi ba đắng Chuyển 
Luân Vương. 


361 


139. Có được màu da vàng chói, tôi luân hôi ở các cảnh giới. Tôi là người 
cao quý ở tât cả các nơi; điêu này là quả báu của Bát quan trai giới. 


140. Về phương tiện đi chuyển bằng voi, phương tiện di chuyên bằng 
ngựa, phương tiện di chuyển bằng xe, và kiệu khiêng, tôi cũng đều đạt được tất 
cả (các) điều ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 


141. Khi ấy, ngay cả vật làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm bằng ngọc 
pha-lê, luôn cả vật làm bằng hồng ngọc, tôi đều đạt được tất cả. 


142. Các tâm mên làm băng tơ lụa, băng sợi len và bông vải, cùng với các 
tâm vải có giá trị cao, tôi đều đạt được tât cả. 


143. Thức ăn, nước uông, vật đê nhai, vải vóc, và các chỗ năm ngôi, tôi 
đều đạt được tât cả (các) thứ ây; điêu này là quả báu của Bát quan trai giới. 


144. Hương thơm cao quý, tràng hoa, bột phân thơm, dầu thoa, tôi đều 
đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 


145. Ngôi nhà mái nhọn, tòa lâu đài, mái che, tòa nhà dài, hang động, tôi 
đều đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 


146. Bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Chưa đây nửa tháng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


147. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


148. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 


362 


149. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


150. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Ekuposathikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Ekuposathikã là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


12. Ký Sự về Salalapupphikã[ 1 5] 


151. Khi ấy, tôi đã là loài kim-si-điểu cái ở bờ sông Candabhãgã. Tôi đã 
nhìn thấy đắng Nhân Ngưu, vị Trời của chư Thiên, đang đi kinh hành. 


152. Sau khi hái xuống bông hoa salala, tôi đã dâng lên đức Phật tối 
thượng (nói rằng): “Bạch đắng Đại Hùng thỉnh ngài ngửi bông hoa salala có 
hương thơm của cõi trời.” 


153. Sau khi thọ nhận, đẳng Toàn Giác VipassI, bậc Lãnh Đạo Thế Gian, 
đẳng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa ấy), trong khi ấy tôi đang chăm chú nhìn. 


154. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đẳng Tối Thượng Nhân. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, từ nơi ấy tôi đã đi lên ngọn núi. 


155. Kế từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng đường đức 
Phật. 


363 


156. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


157. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


158. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Salalapupphikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Salalapupphikã là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


13. Ký Sự về Modakadãyikã[ I 6] 


159. Ở thành phố Bandhumati, tôi đã là người nữ tỳ đội nước. Là người 
vận chuyển nước, tôi đã ra đi sau khi nhận lẫy phần (nước) của mình. 


160. Ở đường lộ, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn có tâm thanh tịnh, định tĩnh. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng ba cục thịt vò viên. 


161. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, tôi đã không đi đến đọa xứ chín mươi mốt kiếp. 


162. Sau khi đã làm thành tựu điều ấy, tôi đạt được mọi thứ. Sau khi bố 
thí ba cục thịt vò viên, tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyền. 


364 


163. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


164. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


165. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Modakadãäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Modakadäyikã là phân thứ ba. 


--ooOoo-- 


14. Ký Sự về Ekãsanadäyika[ 17] 


166. Lúc bấy giờ, tôi đã là cô thiếu nữ ở tại thành phố HamsavatT. Mẹ và 
luôn cả cha của tôi, họ đều đã đi làm công việc. 


167. Vào lúc mặt trời ở chính ngọ, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đang đi dọc 
theo đường lộ nên tôi đã xếp đặt chỗ ngồi. 


168. Sau khi xếp đặt chỗ ngồi bằng nhiều loại lông cừu, v.v... rồi với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã nói lời nói nảy: 


169. “Mặt đất bị nóng bỏng, bị thiêu đốt, mặt trời đã đứng ở chính ngọ, 
và các cơn gió ngưng thôi, vậy là lúc ngài hãy nghỉ ở đây. 


170. Thưa bậc đại hiền trí, đây là chỗ ngồi đã được sắp xếp dành cho 
ngài. Vì lòng thương tưởng, xin ngài hãy ngồi xuống chỗ ngồi của con.” 


365 


171. Với tâm ý thanh tịnh, vị sa-môn được rèn luyện chu đáo đã ngồi 
xuống ở tại nơi ấy. Tôi đã nhận lãnh bình bát của vị ấy và đã dâng cúng không 
chút sai sót. 


172. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


173. Tại nơi ây, tôi có cung điện đã khéo được xây dựng, đã khéo được 
hóa hiện ra với chỗ ngôi, có chiêu cao sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi 
do-tuân. 


174. Cũng vào khi ấy, tôi có các ghế dài nhiều kiểu làm bằng vàng, làm 
bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngọc pha-lê, và làm bằng hồng ngọc nữa. 


175. Các ghê dài của tôi khéo được trải lót với các tâm nệm băng len dệt, 
với nhiêu loại tâm trải băng tơ dệt có đính các viên ngọc, và với các tâm trải 
viên ren ở một bên. 


176. Khi nào tôi ước muôn sự ra đi với mục đích giải trí nô đùa, điêu ước 
nguyện của tôi là tôi ra đi băng chiệc ghê dài thù thăng của tôi. 


171. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của bảy mươi đắng Chuyển 
Luân Vương. 


178. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi đã đạt được tải sản lớn lao. 
Đôi với tôi không có sự thiêu hụt vê của cải; điêu này là quả báu của một chỗ 
ngôi. 


179. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thể chư Thiên và nhân 
loại. Tôi không còn biết đến các cõi khác; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 


366 


180. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và cả Bà-la-môn nữa. 
Ở mọi nơi, tôi đều thuộc gia đình thượng lưu; điều này là quả báu của một chỗ 
ngồi. 


181. Tôi không bit đên tâm sân hận và sự bực bội của tâm. Tôi không 
biết đến việc tàn tạ dung nhan; điều này là quả báu của một chỗ ngôi. 


182. Các nữ tỳ hầu hạ tôi, nhiều người bị gù lưng, bị chảy nước dãi. Tôi 
đã (được ắm bồng) di chuyền từ hông này đến hông khác; điều này là quả báu 
của một chỗ ngồi. 


183. Luôn luôn có các cô này tăm (cho tôi), các cô kia chăm lo thức ăn, 
các cô khác làm cho tôi vui thích, các cô nọ thoa dâu thơm (cho tôi); điêu này là 
quả báu của một chỗ ngôi. 


184. Trong lúc tôi sông ở mái che, ở gôc cây, hoặc ở ngôi nhà trông văng, 
chiệc ghê dài biệt được ý định của tôi hiện diện kê bên. 


185. Đây là kiếp sông cuôi cùng của tôi, là lân hiện hữu cuôi cùng trong 
sự luân chuyên. Hiện nay, tôi đã từ bỏ vương quốc và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 


186. Kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 


187. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


188. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


367 


189. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Vị tỳ khưu ni Ekãsanadäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Ekãsanadäyikã là phần thứ tư. 


--0oOOOo-- 


15. Ký Sự về Pañcadïpadäyika[ 1 §] 


190. Khi Ấy, tôi đã là nữ du sĩ ở thành phố HamsavatI. Có sự tầm cầu 
thiện pháp, tôi (đã) đi từ tu viện này đến tu viện khác. 


191. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn thấy. cội cây Bỏ Đề tối 
thượng. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã ngồi xuống ở gốc cây 
Bồ Đè. 


192. Sau khi thiết lập tâm cung kinh, tôi đã chắp tay lên ở đầu và bảy tỏ 
lòng hoan hỷ. Ngay khi ấy tôi đã suy nghĩ như vây: 


193. “Nếu đức Phật có đức hạnh vô lượng, không người sánh bằng, xin 
cội Bồ Đề này hãy thị hiện thần thông, hãy chói sáng cho tôi thấy.” 


194. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi ấy cội Bồ Đề đã phát sáng, 
đã biến thành vàng toàn bộ, và đã chiếu sáng tất cả các phương. 


195. Tôi đã ngồi xuống tại nơi ấy, ở gốc cây Bồ Đề bảy ngày đêm. Khi 
đạt đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 


196. Sau khi được đặt quanh chỗ ngồi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi 
ấy, các ngọn đèn của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 


368 


197. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


198. Tại nơi ây, cung điện đã được kiên tạo khéo léo dành cho tôi được 
gọi là “Ngũ Đăng,” có chiêu cao sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi do-tuân. 


199. Xung quanh tôi có vô sô ngọn đèn chiêu sáng. Cho đên cung điện 
của chư Thiên cũng sáng rực bởi ánh sáng của các ngọn đẻn. 


200. Sau khi ngồi xuống mặt quay về hướng khác, nếu tôi muốn nhìn 
thây ở bên trên, bên dưới, và chiêu ngang, tôi đêu nhìn thây tât cả băng mắt. 


201. Ngay cả khi tôi mong muôn nhìn thây những việc tôt đẹp hoặc xâu 
xa thì không có gì che đậy được việc ây, dâu ở các cây côi hoặc ở các núi non. 


202. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đắng Chuyển 
Luân Vương. 


203. Mỗi khi tôi nhập thai bào dầu là cảnh giới chư Thiên hoặc loài 
người, có một trăm ngàn ngọn đèn chiếu sáng ở xung quanh tôi. 


204. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mắt của tôi không nhắm lại. 


205. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều này là quả báu của năm ngọn đẻn. 


206. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã gìn giữ tâm ý. Tôi đã chạm 
đến Niết Bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 


369 


207. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau khi 
biết được đức hạnh (của tôi), đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc trên. 


208. Trong lúc sinh sông ở mái che, ở gôc cây, hoặc ở ngôi nhà trông 
văng, luôn luôn có ngọn đèn chiêu sáng; điêu này là quả báu của năm ngọn đẻn. 


209. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, được 
thành tựu các thắng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu của năm ngọn 
đẻn. 


210. “Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là PañcadTpä có toàn bộ 
nguồn nhiên liệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không còn các lậu 
hoặc, con xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).” 


211. Kê từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm ngọn đèn. 


212. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đút sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


213. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


214. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Vị tỳ khưu ni PañcadTpadäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Pañcadïpadãyikã là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


370 


16. Ký Sự về Sãlamalikã[ 19] 


215. Khi ấy, tôi đã là loài kim-si-điểu cái ở bờ sông Candabhägã. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 


216. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã cầm lấy tràng hoa sãlã và đã cúng dường đến bậc Tự Chủ. 


217. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân xác kim-si-điều, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


218. Tôi đã được thiệt lập vào ngôi hoàng hậu của ba mươi sáu vị Thiên 
Vương. Điều ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo ước muốn. 


219. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của mười đắng Chuyển 
Luân Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hồi ở nhiều cõi. 


220. Điều tốt lành của tôi đã được tìm thấy, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Hiện nay, tôi là bậc xứng đáng sự cúng dường ở trong Giáo 
Pháp của người con trai dòng dõi Sakya (Thích Ca). 


221. Hiện nay, với tâm ý đã được thanh tịnh, các ác pháp đã không còn, 
tất cả các lậu hoặc đã cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


222. (Kê từ khi) tôi đã cúng dường đến đức Phật trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tràng hoa sãlã. 


223. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


371 


224. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


225. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Vị tỳ khưu ni Sãlamälikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Sãlamalikã là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


17. Ký sự về Mahãpajãpatigotami[20] 


226. Một thời, bậc Quang Đăng của thế gian, đắng Điều Phục Nhân trú 
tại thành Vesali, khu Đại Lâm, ở ngôi nhà mái nhọn, trong giảng đường xinh 
xắn. 


227. Khi ấy, người dì ruột của đắng Chiến Thắng là tỳ khưu nỉ 
Mahãgotamĩ đã cư ngụ tại tu viện của tỳ khưu ni được xây dựng ở tại nơi ấy, 
trong thành phó đáng yêu. 


228. Khi đang ở nơi thanh vắng cùng với năm trăm vị tỳ khưu ni đã được 
giải thoát, có điều suy tầm đã khởi đến tâm của vị ni ấy như vầy: 


229. “Ta sẽ không thê chứng kiến sự viên tịch Niết Bàn của đức Phật, 
hoặc của hai vị Tối Thượng Thinh Văn, của Rahula, Änanda, vã Nanda. 


230. Trước khi có thể buông bỏ thọ hành rồi thành tựu Niết Bàn, ta cần 
được đẳng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Đại Ấn Sĩ cho phép.” 


372 


231. Sự suy tầm của năm trăm vị tỳ khưu ni cũng như thế, chính điều suy 
tầm này cũng đã khởi đến các vị ni như là Khemä, v.v... 


232. Khi ây, đã có sự lay động của trái đât, tiêng trông của cõi trời đã 
vang lên. Các Thiên nhân cư ngụ ở ni viện đã bị dày vò bởi sâu muộn. Tại nơi 
ây, trong khi than vãn với niềm bi mẫn họ đã tuôn rơi những giọt nước mắt. 


233. Cùng với các vị (Thiên nhân) ấy, các vị tỳ khưu ni bạn đã đi đến gặp 
bà Gotami. Họ đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã nói lời nói này: 


234. “Thưa mi sư, chúng tôi đã tưới nước ở tại nơi ấy rồi đã đi đến nơi 
thanh vắng. Trái đất có sự vững chải đã bị lay động, tiếng trống của cõi trời đã 
được vang lên, và những tiếng than khóc đã được nghe đến. Bà Gotam, chẳng 
lẽ có sự việc gì hay sao?” 


235. Khi ấy, bà Gotamĩ đã kê lại mọi việc theo như đã được suy tầm. Các 
vị ni ấy cũng đã kế lại mọi việc theo như đã được suy tầm: 


236. “Thưa ni sư, thưa vị có sự hành trì tốt đẹp, nếu Niết Bàn tối thắng 
thù điệu được bà thích thú, thì tất cả chúng tôi cũng sẽ Niết Bàn với sự chấp 
thuận của đức Phật. 


237. Chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi nhà và rời khỏi luôn cả sự hiện 
hữu, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến thành phố Niết Bàn tôi thượng.” 


238. Bà Gotami đã nói rằng: “Ta sẽ nói gì đây đối với những người đang 
đi đến Niết Bàn?” Khi ấy, bà Gotamĩ cùng với tất cả các vị ni ấy đã rời khỏi chỗ 
cư ngụ của các tỳ khưu 1m. 


239. “Xin chư Thiên đang ngự tại trú xá hãy thông cảm cho ta. Đây là sự 
nhìn thấy ni viện lần cuối cùng của ta. 


373 


240. Nơi nào sự già hoặc sự chết, sự gần gũi với những gì không yêu 
thích, sự xa lìa với những gì yêu thích là không có, thì ta nên đi đến nơi ấy là 
nơi không bị tạo tác.” 


241. Nghe được lời nói ây, những vị tỷ khưu mi của đâng Thiện Thệ có 
tham ái chưa được xa lìa bị dăn vặt bởi sâu muộn nên đã than vãn răng: “Than 
ôi, chúng tôi có phước báu kém cỏi. 


242. Trú xứ này của các tỳ khưu nỉ thiếu văng các vị ấy (sẽ) trở nên trồng 
không. Các vị tỳ khưu ni của đắng Chiến Thắng (sẽ) không còn được nhìn thấy, 
ví như các vì sao không còn được nhìn thấy vào ban ngày. 


243. Bà Gotami đi đến Niết bàn cùng với năm trăm vị tương tợ như sông 
Gangã cùng với năm trăm dòng sông chảy về biên cả.” 


244. Sau khi nhìn thấy bà Gotamĩ đang đi ở trên đường, các nữ cư sĩ 
thành tín đã đi ra khỏi nhà rồi đã quỳ xuống ở hai bàn chân (của bà) và đã nói 
điều này: 


245. “Hỡi vị có tài sản vĩ đại, xin người hoan hý. Xin chớ lìa bỏ chúng 
con (trở thành) không người bảo hộ. Xin người chớ quyết định Niết Bàn,” họ đã 
than van ầm ï như thế. 


246. Nhăm mục đích xóa ổi nỗi sâu muộn của họ, bà Gotami đã nói với 
giọng nói ngọt ngảo răng: “Này các con, than khóc đã đủ rôi, hôm nay đây là 
thời điêm vui cười của các con. 


2471. Khổ đã được ta biết toàn diện, nhân của Khô đã được ta dứt bỏ, sự 
Diệt Tận đã được ta tác chứng, và Đạo cũng đã được ta thực hành khéo léo. 


Tụng phâm thứ nhất. 


374 


248. Bậc Đạo Sư đã được ta phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được ta 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lỗi dẫn đi tái sanh đã được xóa 
tan. 


249. Vì mục đích nào ta đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được ta đạt 
đến. 


250. Này các con, đức Phật và Chánh Pháp không bị thiếu sót của Ngài 
vẫn còn tôn tại vào thời điểm Niết Bàn của ta, chớ có khóc than cho ta. 


251. Kondañña, Ananda, Nanda, v.v..., vị Rãhula chiến thắng còn tại tiền, 
hội chúng là được an lạc, hòa hợp, còn đối với các ngoại đạo thì niềm kiêu hãnh 
đã bị tiêu tan. 


252. Danh tiếng của dòng tộc Okkãka với sự tiêu diệt Ma Vương đã được 
giương cao. Này các con, chăng phải chính lúc này là thời điểm cho mục đích 
Niết Bàn của ta hay sao? 


253. Điêu ước nguyện của ta được nung đúc từ lâu hôm nay được thành 
tựu. Này các con, giờ đây là thời điểm của những tiếng trống vui mừng, việc gì 
với những giọt nước mắt của các con? 


254. Nếu có lòng thương mến đối với ta, và nếu có lòng bi mẫn, tất cả các 
con hãy thể hiện sự tinh tắn kiên cố cho sự tồn tại của Chánh Pháp. 


255. Khi được ta thỉnh cầu, đắng Toàn Giác đã ban cho sự xuất gia một 
cách lưỡng lự. Do điều đó, ta đã hoan hỷ như thế nào thì các con hãy thuận theo 
điều ấy như thế.” 


375 


256. Sau khi dặn dò như thế, bà Gotamĩ dẫn đầu các vị tỳ khưu ni đã đi 
đến đảnh lễ đức Phật, rồi đã nói lời nói này: 


257. “Bạch đẳng Thiện Thệ, con là mẹ của Ngài. Và bạch đẳng Anh 
Hùng, Ngài là cha của con. Bạch đẳng Bảo Hộ, Ngài là người ban cho niềm an 
lạc trong Chánh Pháp. Bạch ngài Gotama, con đã được sanh ra bởi Ngài. 


258. Bạch đẳng Thiện Thệ, hình hài và thân xác này của Ngài đã được 
lớn mạnh là nhờ con. Còn Pháp thân không thể phê phán của con đã được tăng 
trưởng là nhờ vào Ngài. 


259. Nhờ con, Ngài đã được uống nước sữa làm dịu đi sự khao khát trong 
chốc lát. Nhờ Ngài, con cũng đã được uống chính dòng sữa Giáo Pháp thanh 
tịnh vô cùng tận. 


260. Bạch đâng Đại Hiện Trí, trong việc dưỡng nuôi chăm sóc của con 
Ngài không có nợ nân. Mong sao cho các phụ nữ có lòng mong mỏi con trai có 
thể đạt được người con trai như thế này. 


261. Mẹ của các vị vua như đức vua Mandhãtu, v.v... là ở trong biển cả 
của hiện hữu. Này con trai, ta đã bị chìm đăm, nhờ Ngài ta đã vượt qua khỏi đại 
dương của hiện hữu. 


262. Đối với hàng phụ nữ, danh xưng “Hoàng hậu mẹ của đức vua' là dễ 
dàng đạt được. Còn danh xưng “Người mẹ của đức Phật” là đạt được vô cùng 
khó khăn. 


263. Và bạch đắng Anh Hùng, nhờ Ngài con đã đạt được điều ước 
nguyện ấy của con. Với con toàn bộ điều ấy dầu nhỏ bé hay lớn lao đều đã được 
tròn đủ. 


376 


264. Con muốn từ bỏ xác thân này, con muốn viên tịch Niết Bàn. Bạch 
đẳng Anh Hùng, bậc Lãnh Đạo, vị Đoạn Tận Khổ Đau, xin Ngài hãy cho phép 
con. 


265. Xin Ngài hãy duỗi ra (hai) bàn chân mềm dịu như hoa sen được 
điêm tô băng những cây căm bánh xe và các ngọn cờ, con sẽ thê hiện sự tôn 
kính đên Ngài với lòng yêu mên đôi với người con trai. 


266. Bạch đắng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy thê hiện rõ ràng thân thê tợ như 
khối vàng, sau khi thực hiện việc chiêm ngưỡng thân thê của Ngài, con sẽ đi về 
chốn an tịnh.” 


267. Đắng Chiến Thắng đã khiến cho người đì nhìn thấy thân thể được 
thành tựu ba mươi hai tướng trạng và được điểm tô với những hảo quang xinh 
xắn trông giống như ánh mặt trời non trẻ từ đám mây chiêu. 


268. Sau đó, bà Gotami đã đê đầu ở lòng bàn chân được in dấu hình bánh 
xe, trông tợ như đóa hoa sen nở rộ có ánh sáng của mặt trời buôi bình minh. 


269. “Con xin đánh lễ đắng mặt trời của nhân loại, vị tiêu biểu của dòng 
dõi mặt trời. Đây là lân tử biệt cuôi cùng của con, con không gặp Ngài nữa rôi. 


270. Bạch đắng Cao Cả của thế gian, hàng nữ nhân gây nên mọi điều xấu 
xa rồi chết đi. Và bạch đắng Thể Hiện lòng bi mẫn, nếu con có điều sai trái gì 
xin Ngài tha thứ. 


271. Và bạch đắng Nhân Ngưu, con đã liên tục cầu xin sự xuất gia cho 
hàng phụ nữ, trong việc này nếu con có điều sai trái xin Ngài hãy thứ tha điều 
ấy. 


377 


272. Bạch đẳng Đại Hùng, các tỳ khưu ni đã được con dạy dỗ với sự cho 
phép của Ngài. Bạch đắng Chúa Tế về kham nhẫn, trong trường hợp này nếu có 
vấn đề huấn luyện kém cỏi, xin Ngài hãy thứ tha điều ấy.” 


273. (Đức Phật đáp lại rằng): “Này người có đức hạnh là vật trang điểm, 
có thê kham nhẫn những điều gọi là không thể kham nhẫn thì còn có việc gì? Ta 
sẽ nói điều gì hơn nữa đối với bà là người đang tiến đến Niết Bàn? 


274. Khi hội chúng tỳ khưu của Ta là thanh tịnh không khiếm khuyết 
đang tiến bước để ra khỏi thế gian này, ví như quằng trăng ra đi vào lúc rạng 
đông sau khi nhìn thấy sự biến mắt dần của các vì thiên thể.” 


275. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni kia đã hướng vai phải nhiễu quanh đẳng 
Chiến Thắng cao cả, trông giống như các vì sao theo gót mặt trăng di chuyên 
xung quanh núi Sumeru. Sau đó họ đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (đức Phật) 
rồi đứng lên chiêm ngưỡng khuôn mặt (của Ngài). 


276. “Mắt chưa có sự thỏa mãn đối với việc nhìn ngắm Ngài, tai chưa có 
sự thoả mãn đôi với việc được (nghe) Ngài thuyêt giảng, chỉ riêng một mình 
tâm của con đã đạt được sự thoả mãn ây nhờ vào hương vị của Giáo Pháp. 


271. Bạch đắng Cao Quý của loài người, trong khi Ngài tuyên thuyết ở 
hội chúng, những người nào nhìn thấy khuôn mặt của Ngài là vị đánh đồ sự kiêu 
căng của những người đối chất, những người ấy là hữu duyên. 


278. Bạch đẳng có lóng (tay chân) dài, những người nào sẽ khom mình ở 
bàn chân xinh đẹp có gót chân nhô ra, bạch bậc Thượng Đức, những người ấy 
cũng là hữu duyên. 


279. Bạch đắng Thượng Nhân, những người nào sẽ lắng nghe những lời 
nói ngọt ngào, vui vẻ, tiêu điệt lỗi lầm, và có lợi ích của Ngài, những người ấy 
cũng là hữu duyên. 


378 


280. Bạch đẳng Đại Hùng, với sự nhiệt tâm trong việc lễ bái bản chân 
(Ngài), con đã vượt qua khu rừng rậm luân hồi nhờ vào lời thiện thuyết của 
đẳng Quang Vinh, con là hữu duyên với Ngài.” 


281. Sau đó, vị ni có hạnh kiểm tốt đẹp ấy cũng đã thông báo đến hội 
chúng tỳ khưu. Và sau khi đảnh lễ các vị Rahula, Ananda, Nanda, bà đã nói 
điều này: 


282. “Mẹ nhờm gớm cái xác thân tợ như chỗ trú của rắn độc, là chỗ ngụ 
của bệnh tật, bị chồng chất khô đau, là chốn lai vãng của sự giả và sự chết, — 


283. — đầy rẫy nhiễm ô và tội lỗi, bị lệ thuộc vào người khác, không năng 
động. Vì thế Mẹ muốn Niết Bàn. Này các con trai, hãy thông cảm (cho Mẹ).” 


284. VỊ Nanda và bậc hiền thiện Rahula, có sầu muộn đã lìa, không còn 
lậu hoặc, bền vững, không bị lay động, chắc chắn, kiên quyết, đã suy xét về lẽ 
tự nhiên rằng: 


285. “Thật là xấu hồ cho (xác thân) bị tạo tác, chao đảo, không có lõi, 
tương tợ như cây chuối, giống như trò xảo thuật hay ảo ảnh, ngắn ngủi, không 
bền vững. 


286. Ngay cả bà Gotami này, đối với đắng Chiến Thắng là người dì, là 
người nuôi dưỡng Đức Phật, rồi cũng đi đến sự tử vong; tất cả pháp hữu vi là vô 
thường.” 


287. Và lúc bấy giờ, ngài Änanda, vị có lòng thương mến đối với đắng 
Chiến Thắng, là bậc hữu học, đã bị dẫn vặt vì sầu muộn. Tại đó, trong khi tuôn 
trào những giọt lệ, vị ấy rên rĩ nỗi tiếc thương: 


379 


288. “Hỡi ôi! Bà Gotamĩ đi đến chốn thanh tịnh. Hiển nhiên, chẳng bao 
lâu nữa đức Phật cũng đi đến tịch diệt ví như ngọn lửa hết nguồn nhiên liệu.” 


289. Bà Gotami đã nói với vị Änanda đang than vãn ấy như vây: “Này vị 
sâu sắc như biển cả về việc nghe (học hỏi). Này vị nhiệt tâm trong việc hầu cận 
đức Phật. 


290. Này con trai, chớ miệt mài thương tiếc khi thời điểm cười vui đã đến 
đối với con. Này con trai, nơi nương nhờ của ta là Niết Bàn đã đến. 


291. Này con yêu, được cầu khẩn bởi con (đức Phật) đã cho phép sự xuất 
gia đến chúng tôi. Này con trai, chớ có phiền muộn, sự nỗ lực của con là có kết 
quả. 


292. Đạo lộ ấy thậm chí không được nhìn thấy bởi các vị ngoại đạo sư 
trước đây lại được biết đến bởi những bé gái hiền thiện bảy tuôi. 


293. Này vị hộ trì Giáo Pháp của đức Phật, (giờ là) lần nhìn thấy cuối 
cùng của con. Này con trai, nơi nào khi đã đi đến là không được nhìn thấy thì ta 
đi đến nơi ấy.” 


294. Có lần nọ đắng Lãnh Đạo cao cả của thế gian bị hắt hơi trong khi 
đang thuyết giảng Giáo Pháp, khi ấy với lòng thương tưởng tôi đã nói lời mong 
mỏi rằng: 


295. “Bạch đắng Đại Hùng, xin Ngài hãy sống thọ. Bạch bậc Đại Hiền 
Trí, xin Ngài hãy tôn tại trọn kiếp. Vì lợi ích của tất cả thế gian, xin Ngài hãy là 
vị Thiên Thần bắt lão.” 


380 


296. Với tôi là người nữ có lời nói như thế về điều ấy, đức Phật ấy đã nói 
điều này: “Này Gotam, chư Phật không nên được tôn vinh như thế, giống như 
cách bà đã tôn vĩnh.” 


297. “Bạch đẳng Toàn Tri, vậy thì các đắng Như Lai là nên được tôn vinh 
như thể nào? Chư Phật là không nên được tôn vinh như thế nào? Được hỏi, xin 
Ngài hãy giảng cho con về điều ấy.” 


298. “Bà hãy nhìn xem các vị đệ tử là có sự hòa hợp, có sự ra sức tình 
tân, có tính khẳng quyết, có sự nỗ lực mạnh mẽ một cách bên bĩ; ấy là sự tôn 
vinh chư Phật.” 


299. Từ nơi ây, sau khi đi về ni viện, chỉ có một mình tôi đã suy nghiệm 
rằng: “Đắng Bảo Hộ, vị đi đến tận cùng Tam Giới hài lòng về tập thể có sự hòa 
hợp. 


300. Vậy thì ta sẽ Niết Bàn, ta chớ chứng kiến sự băng hoại ấy.” Sau khi 
suy nghĩ như thế, tôi đã diện kiến bậc Đệ Nhất Ân Sĩ. 


301. Tôi đã thông báo thời điểm viên tịch Niết Bàn của tôi đến bậc 
Hướng Đạo. Do đó, Ngài đã đồng ý rằng: “Này Gotamn, bà hãy biết lấy thời 
điểm.” 


302. “Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


303. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


381 


304. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con đắc 
chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật.” 


305. “Này Gotami, những kẻ ngu có khuynh hướng không chú tâm và trì 
trệ trong việc lãnh hội Giáo Pháp, bà hãy thị hiện thần thông vì lợi ích cho sự từ 
bỏ tà kiến của những kẻ ấy.” 


306. Khi ấy, với sự cho phép của đức Phật, bà Gotamĩ đã quỳ xuống 
(đánh lễ) đắng Toàn Giác rồi đã bay lên không trung và đã thị hiện nhiều loại 
thần thông. 


307. 308. Là một, bà đã trở thành nhiều, và tương tợ như thế là nhiều trở 
thành một. Bà đã hiện ra, biến mắt, đi xuyên qua vách tường, xuyên qua ngọn 
núi không bị chướng ngại. Bà cũng đã chìm vào trong trái đất. Bà đã đi ở trên 
nước mà không làm chao động như là ở trên đất liền. 


309. Khi ấy, bà đã di chuyên với thế kiết già tương tợ như loài chim ở 
trên không trung. Bằng thân bà đã thể hiện sự tác động đến tận chỗ ngụ của 
đẳng Phạm Thiên. 


310. Sau khi đã làm ngọn núi Sineru thành cây cán lọng và đã làm đại địa 
cầu thành cái lọng che, bà đã xoay ngược lại đến tận gốc rễ. Trong khi cầm 
(lọng che), bà đã đi kinh hành ở hư không. 


311. Và bà đã làm thế gian mù mịt khói đúng vào lúc mọc lên của sáu 
mặt trời. Bà đã gây rồi ren bằng những tràng hoa rực lửa như là thế gian vào lúc 
hoại kiếp. 


312. Về tảng đá không lồ Mucalinda, núi Meru, núi Mandãra, và núi 
Daddara, bà đã nắm lấy toàn bộ bằng một nắm tay như là (nắm lấy) những hạt 
cải. 


382 


313. Với đầu ngón tay bà đã che khuất mặt trời cùng với mặt trăng. Bà đã 
năm giữ một ngàn mặt trăng và mặt trời như là (nắm giữ) tràng hoa đội đầu. 


314. Bà đã năm giữ nước của bốn bề bằng một bàn tay, đã làm đỗ mưa 
trận mưa lớn có hình dáng của đám mây đen vào lúc tận thê. 


315. Bà đã biến hóa thành đắng Chuyển Luân Vương cùng với tùy tùng ở 
bề mặt của không trung. Bà đã khiến cho nhìn thấy loài kim-si-điều, loài voi, và 
loài sư tử đang gầm rồng. 


31ó. Chỉ một mình, bà đã biên hóa thành hội chúng tỳ khưu ni vô sô kê 
sau đó lại làm cho biên mât chỉ còn một mình, rôi đã nói với bậc Hiên Trí răng: 


317. “Bạch đẳng Đại Hùng, bạch bậc Hữu Nhãn, người dì cùa Ngài là 
người nữ thực hành theo lời dạy của Ngài và đã đạt được lợi ích cho bản thân, 
giờ (xin) đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).” 


318. Sau khi thị hiện nhiều thể loại thần thông, vị ni ấy đã từ bề mặt của 
không trung đáp xuống đảnh lễ đẳng Quang Đăng của thế gian rồi đã ngồi 
xuống ở một bên. 


319. “Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đây đã được một trăm hai mươi tuổi 
tính từ lúc sanh. Bạch đắng Anh Hùng, chừng ấy là vừa đủ. Bạch đắng Lãnh 
Đạo, con sẽ Niết Bàn.” 


320. Khi ấy, toàn thể hội chúng ấy vô cùng sửng sốt đã chắp tay lên nói 
rằng: “Thưa ni sư, làm thế nào bà đã trở thành VỊ CÓ thần thông và sự nỗ lực 
không thê sánh bằng?” 


321. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


383 


322. Khi Ấy, tôi đã được sanh ra ở tại HamsavafI, trong gia đình vị quan 
cận thần được đầy đủ mọi thứ tiện nghi, sung túc, thịnh vượng, có đại tài sản. 


323. Có lần nọ, tôi đã dẫn đầu nhóm nữ tỳ cùng người cha với đoàn tùy 
tùng đông đảo đi đến đắng Nhân Ngưu ấy. 


324. Tợ như vị (Thiên Vương) Vãsava đang làm mưa, đẳng Chiến Thăng 
bậc không còn lậu hoặc, rực rỡ với quầng hào quang giống như mặt trời của 
mùa thu, đang làm đồ xuống cơn mưa Pháp. 


325. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã lắng nghe 
(Giáo Pháp) khéo được thuyết giảng của đẳng Lãnh Đạo nhân loại ấy trong khi 
Ngài đang thiết lập vị tỳ khưu ni Mãtucchã vào vị thế hàng đầu. 


326. Sau khi lắng nghe, tôi đã dâng cúng đại thí và nhiều vật dụng trong 
bảy ngày đến bậc Tối Thượng Nhân như thế ấy cùng với hội chúng (của Ngài). 


327. Tôi đã nằm dài xuống ở bàn chân (Ngài) và đã phát nguyện vị thế 
ây. Sau đó, vị Đệ Nhất Ân Sĩ đã nói với đoàn tùy tùng đông đảo rằng: 


328. “Người nữ nào đã chăm lo bữa ăn đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng trong bảy ngày, Ta sẽ tán dương người nữ ấy. Các người 
hãy lắng nghe Ta nói. 


329. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


330. (Người nữ này) sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có 
tên là Gotam. 


384 


331. Người nữ này sẽ là người dì nuôi dưỡng mạng sống của vị Phật ấy 
và sẽ đạt được vị thế hạng nhất trong số các tỳ khưu ni kỳ cựu.” 


332. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, tôi đã hộ 
độ đắng Chiến Thắng bằng các vật dụng cho đến hết cuộc đời, sau đó đã từ trần. 


333. Được sanh lên giữa chư Thiên thuộc cõi Đạo Lợi có các sự đôi dào 
vệ mọi dục lạc, tôi đã vượt trội các vị (Trời) khác về mười phương diện: 


334. Là các sắc, các thịnh, các hương, các vị, và các xúc, luôn cả tuôi thọ 
và sắc đẹp, sự an lạc và luôn cả danh tiêng nữa. 


335. Với ưu thế như thế ấy, tôi đã nổi bật và sáng chói. Tôi đã là hoàng 
hậu yêu dấu của vị Trời Đề Thích ở tại nơi ấy. 


336. Trong khi trôi nổi luân hồi, bị dời chuyền dưới tác động của nghiệp, 
tôi đã được sanh ra ở trong ngôi làng dân nô lệ thuộc lãnh địa của đức vua KãsI. 


337. Khi ấy, có không dưới năm trăm người nô lệ cư ngụ ở nơi ấy. Tại 
đó, người nào là đứng đâu của tât cả (nhóm người), tôi đã trở thành vợ của 
người ây. 


338. Năm trăm bậc Tự Chủ đã đi vào làng đề khất thực. Sau khi nhìn thấy 
các vị ấy, tôi cùng với tất cả quyến thuộc đã vui mừng. 


339. Chúng tôi cùng với những người chồng đã xây dựng năm trăm cốc 
liêu, đã hộ độ trong bốn tháng, đã dâng cúng ba y, và đã trở nên hoan hý. 


3485 


340. Từ nơi ấy chết đi, chúng tôi cùng với những người chồng đã đi đến 
cõi trời Đạo Lợi. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, chúng tôi đã được sanh 
ra ở thành phố Devadaha. 


341. Cha của tôi là Añjana thuộc dòng Sakya, mẹ của tôi là (hoàng hậu) 
Sulakkhanä. Sau đó, tôi đã đi đến nhà (làm vợ) của (đức vua) Suddhodana ở 
thành Kapilavatthu. 


342. Những người còn lại đã được sanh vào gia tộc Sakya, đã đi đến nhà 
(làm vợ) của các vị dòng Sakya. Là ưu việt trong số tất cả, tôi đã là người bảo 
mẫu của đẳng Chiến Thắng. 


343. Người con trai của tôi sau khi la bỏ ra đi đã trở thành đức Phật, bậc 
Hướng Đạo. VỀ sau, tôi đã xuất gia cùng với năm trăm vị (công nương). 


344. Cùng với các công nương dòng Sakya, tôi đã chạm đến sự an lạc của 
Niết Bàn. Khi ấy, những người nào đã là chồng của chúng tôi trong cuộc sông 
trước đây, — 


345. — những người cùng thực hiện phước báu, những người đã tạo ra 
thời điểm trọng đại, được đắng Thiện Thệ thương tưởng những người ấy đã 
chạm đến phẩm vị A-la-hán. 


346. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni kia đã ngự lên bề mặt của không trung. Có 
đại thần lực, các vị ni đã chói sáng như là các vì sao đã được quần tụ lại. 


347. Các vị ni đã thị hiện nhiều loại thần thông, tương tợ như những thợ 
vàng khéo được huấn luyện đã làm ra nhiều mẫu mã trang sức đối với kim loại 
vàng đã được chế biến. 


386 


348. Khi Ấy, các vị ni đã thị hiện các phép lạ đa dạng nhiều loại và đã làm 
hoan hỷ bậc Hiền Trí, vị thuyết giảng hàng đầu, cùng với đồ chúng. 


349. Sau khi từ không trung đáp xuống, các vị ni đã đảnh lễ bậc Ân Sĩ tối 
thượng. Được sự cho phép của đắng Tối Thượng Nhân, các vị ni đã ngồi xuống 
đúng theo vị thế (nói rằng): 


350. “Ôi! Bạch đẳng Anh Hùng, bà Gotamĩ là người có lòng từ mẫn đối 
với tất cả chúng con. Được sông nhờ vào những phước báu của Ngài, chúng con 
đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. 


351. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con voi cái (đã được 
cởi trói), chúng con sông không còn lậu hoặc. 


352. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


353. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được chúng 
con đắc chứng: chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


354. Bạch đắng Đại Hiền Trí, chúng con đã có năng lực về các loại thần 
thông và thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực về trí biệt tâm của người 
khác. 


355. Chúng con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


356. Bạch đắng Đại Hùng, trí của chúng con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn 
từ, và về phép biện giải được phát hiện và được thành tựu trong sự hiện diện của 
Ngài. 


387 


357. Bạch đẳng Lãnh Đạo, Ngài đã hành sử đối với chúng con bằng các 
tâm từ ái. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, xin Ngài cho phép về việc Niết Bàn đến tất 
cả (chúng con).” 


358. Đáng Chiến Thắng đã nói rằng: “Khi các nàng nói: “Chúng con sẽ 
Niết Bàn, như thế thì Ta còn nói điều gì nữa. Vậy thì giờ đây, các nàng hãy suy 
nghĩ về thời điểm của các nàng.” 


359. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni ấy đứng đầu là Gotami, v.v... đã đảnh lễ 
đẳng Chiến Thăng. Rồi các vị ni ấy đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và đã ra đi. 


360. Bậc Anh Hùng ấy, vị Lãnh Đạo cao cả của thế gian cùng với đại 
chúng đông đảo đã cùng đi theo người dì cho đến tận công. 


361. Khi ây, bà Gotami đã cúi xuông ở các bàn chân của đâng quyên 
thuộc thê gian, là sự đảnh lẽ bàn chân lân cuôi cùng với tât cả các vị ni kia. 


362. “Đây là lần nhìn thấy đẳng Bảo Hộ Thế Gian lần cuối cùng của con. 
Con sẽ không còn nhìn thấy lại khuôn mặt của Ngài là nguồn phát sanh lên sự 
Bất Tử. 


363. Và bạch đắng Anh Hùng, (đây) không phải là sự đảnh lễ của con ở 
bàn chân vô cùng mềm mại của ngài. Bạch đắng Cao Cả của thế gian, con sẽ sờ 
nắn (chúng); hôm nay con đi đến nơi an tịnh. 


364. Có gì với sắc tướng này của Ngài khi pháp đã được thấy đúng theo 
bản thể? Toàn bộ sắc tướng này chỉ là hữu vi, không được thoải mái, là tạm bợ.” 


365. Sau khi đi vê tu viện tỳ khưu mi của mình cùng với các vị mi ây, bà 
GotamI đã xêp chân bán giả ngôi xuông ở trên chỗ ngôi cao nhất. 


388 


366. Khi ấy, các nữ cư sĩ mến chuộng Phật Pháp ở tại nơi ấy, sau khi 
nghe được tin tức về bà ấy, đã đi đến đánh lễ ở bàn chân (của bà). 


367. Bị dẳn vặt vì sầu muộn, họ đã đấm vào ngực bằng những bàn tay. 
Rồi giống như là các dây leo bị chặt đứt gốc rễ, họ đã ngã xuống ở trên đất 
trong khi nức nở tiếng khóc lóc thảm thương rằng: 


368. “Hỡi người ban bố sự nương nhờ, hỡi người bảo hộ, xin người đừng 
từ bỏ chúng con mà đi đến nơi an tịnh. Toàn thể người nữ chúng con quỳ xuống 
đê đầu thỉnh cầu (người).” 


369. Trong khi xoa đâu của người nữ cư sĩ có sự nõ lực cao nhật, có tín 
tâm, có trí tuệ trong sô ây, bà Gotami đã nói lời nói này: 


370. “Này các con, thôi đủ rồi bởi vì thất vọng là sự xoay vần theo mưu 
kế của Ma Vương. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, sự chia lìa và sự tử vong là 
không chừng đôi.” 


371. Sau đó, bà ấy đã giã từ những người nữ ấy rồi đã thê nhập thiền tối 
thượng bậc thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và luôn cả bậc thứ tư. 


372. Tương tợ như thế, theo tuần tự bà đã thê nhập (các bậc thiền) không 
gian xứ, thức xứ, vô sở hữu, phi tưởng. 


373. Bà Gotami đã thể nhập các bậc thiền theo chiều nghịch về lại bậc 
thiền thứ nhất, rồi từ đó tiến đến bậc thứ tư. 


374. Từ đó bà đã xuất ra và đã Niết Bàn tợ như ngọn lửa của cây đẻn cạn 
dầu. Đã có sự chuyên động dữ đội của trái đất, sét đã giáng xuống từ bầu trời. 


389 


375. Các tiếng trống đã được vang lên, chư Thiên đã than vãn, và cơn 
mưa bông hoa từ bầu trời đã đồ xuống trái đất. 


376. Ngọn núi chúa Meru cũng đã rung động tương tợ như người vũ công 
ở giữa sàn nhảy. Chính vì sầu muộn, biển cả đã có sự gào thét vô cùng thảm 
thiết. 


377. Vào giây phút ấy, chư Thiên, các Long Vương, các Atula, và đắng 
Phạm Thiên bị chấn động đã thốt lên rằng: “Các pháp hữu vi quả thật là vô 
thường, theo như thế ấy vị ni này đã đi đến sự hoại diệt. 


378. Và các vị ni nào là những người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo 
Sư đã tháp tùng vị ni này, các vị ni ấy cũng không còn chấp thủ, như là ngọn lửa 
của cây đẻn đã bị lụi tàn.” 


379. Và đã có sự than vãn rằng: “Chao ôi! Các sự hội tụ có sự chia lìa là 
điểm kết thúc. Chao ôi! Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Chao ôi! Cuộc sông có 
sự tiêu hoại là điểm kết thúc.” 


380. Sau đó, chư Thiên và đắng Phạm Thiên (đã) tiến hành công việc 
thuận theo pháp thế gian, thích hợp thời điểm, rồi đã đi đến gần vị Đệ Nhất Ân 
Sĩ. 


381. Khi ấy, bậc Đạo Sư đã bảo ngài Änanda là vị có sự học ví như biển 
cả rằng: “Này Änanda, hãy đi thông báo đến các tỳ khưu về việc Niết Bàn của 


»” 


mẹ. 


382. Khi ấy, ngài Ãnanda, không còn nét hân hoan.,[21] mắt đẫm lệ, đã 
nói với giọng nói nghẹn ngào rằng: “Hỡi chư tỳ khưu, hãy cùng nhau đi đến. 


390 


383. Hỡi chư tỳ khưu là các đệ tử của đẳng Thiện Thệ đang ngụ ở các 
hướng đông, nam, tây, bắc, xin hãy lắng nghe lời nói của tôi. 


384. Bà gotamT ây, người đã ra sức nuôi dưỡng xác thân cuôi cùng của 
đâng Hiên Trí, đã đi đên nơi an tịnh như là vì sao vào lúc ló dạng của mặt trời. 


385. Sau khi đã thiết lập danh xưng cho vị ni đã ngự đến Niết Bàn là 
“Người Mẹ của đức Phật,' đắng Lãnh Đạo, dầu là bậc Ngũ Nhãn, cũng không 
nhìn thấy nơi nào là nơi (bà) đã đi đến. 


386. VỊ nào có niêm tin vào đâng Thiện Thệ, và vị nào yêu quý bậc Đại 
Hiên Trí, xm vị đệ tử của đâng Thiện Thệ hãy thê hiện sự tôn kính đôi với 
người mẹ của đức Phật.” 


387. Sau nghe được điều ấy, các vị tỳ khưu thậm chí từ quốc độ vô cùng 
xa xôi đã nhanh chóng đi đến, một số vị là nhờ vào năng lực của đức Phật, một 
số vị là được rành rẽ về các phép thần thông. 


388. Ở trong ngôi nhà mái nhọn cao quý đáng yêu toàn bộ làm bằng vàng 
sáng chói, các vị đã cùng nhau sắp đặt chiếc giường nhỏ là nơi bà Gotamĩ an 
nghỉ. 


389. Bốn vị (Trời) hộ trì thế gian ấy đã cùng nhau gánh vác bằng những 
bả vai. Chư Thiên còn lại như là (vua Trời) Sakka, v.v... đã cùng nhau khiêng 
các ngôi nhà mái nhọn. 


390. Toàn bộ đã có đên năm trăm ngôi nhà mái nhọn có màu sắc như ánh 
mặt trời vào mùa thu đêu đã được tạo nên bởi vị Trời Vissakamma. 


391. Toàn thể các vị tỳ khưu ni ấy đã được đặt nằm trên những chiếc 
giường được nâng lên đặt ở vai của chư Thiên rồi được tuần tự rước đi. 


391 


392. Có mái che đã che phủ toàn bộ bề mặt của không trung. Mặt trăng, 
mặt trời, cùng các vì sao đã được ghi dấu hiệu bằng vàng. 


393. Vô số ngọn cờ đã được dựng lên, các tắm màn hoa đã được trải 
rộng. Từ trên không trung những đóa hoa sen đã rơi xuống, ở trên mặt đất là 
bông hoa đã được vun cao. 


394. Mặt trăng và mặt trời được nhìn thấy và các vì sao lấp lánh. Và mặt 
trời dầu đã đi đến chính ngọ nhưng không làm cho nóng bức, tợ như là mặt 
trăng vậy. 


395. Chư Thiên đã cúng dường bằng các hương thơm ở cõi trời, những 
tràng hoa thơm ngát, các khúc nhạc, những điệu vũ, và các bản đồng ca. 


396. Và các vị Long Vương, chư Thiên, và các Phạm Thiên tùy theo khả 
năng, tùy theo sức lực đã cúng dường người mẹ của đức Phật đã Niết Bàn đang 
được rước ổi. 


397. Toàn bộ các vị ni đệ tử của đẳng Thiện Thệ đã tịch diệt là được rước 
đi ở phía trước, bà Gotam, người đã nuôi dưỡng đức Phật, được kính trọng, đã 
được rước đi ở phía sau. 


398. Chư Thiên và nhân loại cùng với các Long Vương, A-tu-la, Phạm 
Thiên là ở phía trước, đức Phật cùng các vị Thinh Văn đi ở phía sau nhằm mục 
đích tôn vinh người mẹ. 


399. Lễ viên tịch Niết Bàn của đức Phật đã là như thế nào chứ không 
được như thế này, lễ viên tịch Niết Bàn của bà Gotamĩ đã là vô cùng phi 
thường. 


392 


400. Ở lễ Niết Bàn của đức Phật, đức Phật không hiện diện (chỉ có) các vị 
tỳ khưu. Ở lễ Niết Bàn của bà Gotamĩ có đức Phật cũng như có các vị Sãriputta, 
Vay 


401. Các vị ấy đã thực hiện các giàn hỏa thiêu được làm bằng tất cả các 
loại vật thơm, được rải rắc các loại bột phấn thơm, rồi đã hỏa thiêu bà ở nơi đó. 


402. Các phần còn sót lại đã được đốt cháy toàn bộ, toàn bộ phần còn lại 
là các hạt xương. Và khi ấy, ngài Änanda đã nói lời nói khơi dậy nỗi chấn động: 


403. “Bà Gotamĩ đã đi đến sự yên nghỉ, và thi thể của bà ấy đã được thiêu 
đốt. Tôi e rằng sự Niết Bàn của đức Phật sẽ là không lâu.” 


404. Sau đó, được đức Phật khuyên bảo vị Änanda ấy đã dâng lên đắng 
Bảo Hộ các xá-lợi của bà Gotamr đã được đặt vào trong bình bát của bà ẫy. 


405. Sau khi đã nâng lên các xá-lợi bằng bản tay, vị Đệ Nhất Ân Sĩ đã nói 
rằng: “So sánh với thân cây to lớn có lõi đang đứng thắng, — 


406. — giống cây nào dầu có tầm vóc lớn hơn vẫn bị ngã xuống bởi vì tính 
chất vô thường, tương tợ như thế bà Gotamĩ của hội chúng tỳ khưu nỉ đã viên 
tịch Niết Bàn. 


407. O1! Quả là ngạc nhiên đôi với Ta! Ngay cả trong sự Niệt Bản của 
người mẹ chỉ còn lại phân nhỏ về xá-lợi, và không có sự sâu muộn hay than 
văn. 


408. Không có sự sầu khô ở những người khác. Bà ấy có biển cả luân hồi 
đã được vượt qua, có sự bực bội đã lìa, được trạng thái mát mẻ, đã Niết Bàn tốt 
đẹp. 


393 


409. Bà đã là vị thông thái có tuệ vĩ đại, và tương tợ như thế ấy bà là vị 
có tuệ bao quát, là vị kỳ cựu trong sỐ các tỳ khưu mi. Này các ty khưu, các 
ngươi hãy ghi nhận như thế. 


410. Bà Gotamĩ đã có năng lực về thần thông, về thiên nhĩ giới, và đã có 
năng lực về trí biết tâm của người khác. 


411. Bà đã biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, đối với bà ấy không còn tái sanh nữa. 


412. Bà ấy đã có được trí hoàn toàn thanh tịnh về ý nghĩa, về pháp, về 
ngôn từ, và tương tợ y như thế về phép biện giải; vì thế không nên sầu muộn. 


413. Giống như đối với ngọn lửa cháy sáng hủy hoại luôn cả chiếc búa sắt 
(nhưng khi) đã được dập tắt theo tuần tự thì nơi đi đến cũng không được biết. 


414. Tương tợ như vậy, đối với những người đã được giải thoát đúng đắn, 
có sự vượt qua dòng lũ ràng buộc của các dục lạc, đã đạt được vị thế bất động 
thì không còn cảnh giới tái sanh nào để nhận biết nữa. 


415. Do đó, các ngươi hãy là hòn đảo của chính bản thân, có hành xứ là 
các sự thiết lập niệm. Sau khi tu tập bảy chi phần giác ngộ, các ngươi sẽ làm 
chấm dứt sự khô đau.” 


Vị tỳ khưu ni Mahãpajãpatigotami đã nói lên những lời kệ này như thế 


Ký sự về trưởng lão ni Mahãpajãpatigotamĩ là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


394 


18. Ký Sự về Khemã 


416. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp, đắng Lãnh Đạo đã hiện khởi. 


417. Khi Ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavati trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ với nhiều loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc thú lớn lao. 


418. Tôi đã đi đến đẳng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng Pháp. Sau 
đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào đắng Chiến Thắng. 


419. Và tôi cũng đã yêu cầu mẹ cha rồi đã thỉnh mời đắng Hướng Đạo 
cùng với các vị Thĩnh Văn và đã cung ứng vật thực trong bảy ngày. 


420. Và khi bảy ngày đã trôi qua, đắng Điều Phục Nhân đã thiết lập vị tỳ 
khưu ni đứng đầu trong số các vị ni có đại trí tuệ vào vị thế tối thắng. 


421. Được hoan hỷ sau khi lắng nghe điều ấy, tôi đã thể hiện sự tôn kính 
đến bậc Đại Ân Sĩ ấy lần nữa rồi đã nằm dài xuống và đã phát nguyện vị thế ấy. 


422. Do đó, đẳng Chiến Thăng ấy đã nói với tôi rằng: “Điều phát nguyện 
của nàng (sẽ) được thành tựu. Sự tôn kính đã được nàng thực hiện ở nơi Ta 
cùng với Hội Chúng là có quả báu vô lượng. 


423. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


424. Nàng sẽ có tên là Khema, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) 
Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Ciáo Pháp, và sẽ đạt được vị thế tối thắng.” 


395 


425. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


426. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến 
cõi trời Đâu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha Hóa Tự 
Tại. 


427. Do mãnh lực của nghiệp ây, ở bât cứ nơi nảo tôi sanh ra, tôi đêu đã 
được thiệt lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ây. 


428. Từ nơi ấy chết đi (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập vào 
ngôi chánh hậu của các đắng Chuyên Luân Vương và các vị vua cai quản các 
lãnh thổ. 


429. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và loài người, đã 
được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi trong nhiều kiếp. 


430. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đắng Lãnh Đạo Thế Gian VipassT là 
vị có ánh mắt thu hút, vị thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi. 


431. Tôi đã đi đến gặp bậc Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Điều Phục Nhân Ấy. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp cao quý, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. 


432. Sau khi thực hành Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đắng Anh Hùng 
ấy mười ngàn năm, tôi đã gắn bó vào thiền tập, có sự nghe nhiều (học rộng). 


433. Là vị thiện xảo về các biểu hiện của duyên (tùy thuận sanh khởi), có 
niềm tự tín ở bốn Sự Thật, là người khôn khéo, là vị thuyết giảng hay, là người 
thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư. 


396 


434. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đạt đến cõi trời Đầu Suất, là tiên nữ có danh 
tiếng. Tại nơi ấy, tôi đã vượt trội những người khác nhờ vào quả báu của việc 
thực hành Phạm hạnh. 


435. Ở bât cứ nơi nào tôi được sanh ra, tôi đều có nhiêu của cải, nhiêu tài 
sản, là người có sự sáng suôt, có sắc đẹp, và có luôn cả hội chúng đã được rèn 
luyện nữa. 


436. Do nghiệp ấy có sự gắn bó với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, tất 
cả các sự thành tựu của tôi đều đạt được đễ dàng và là các niềm yêu quý của 
tâm. 


437. Thậm chí ở bất cứ nơi đâu tôi sanh đến, bất cứ người nào là chồng 
của tôi đều không khinh miệt tôi nhờ vào quả báu tu tập của tôi. 


438. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Konägamana, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của 
đẳng Phạm Thiên. 


439. Khi ấy, tôi là hậu duệ của một gia đình vô cùng giàu có ở tại 
Bãranasr. DhanañJãm, Sumedha, và tôi nữa là ba người. 


440. Là những người cộng sự trong việc bố thí trước đây và là những 
người tạo lập, chúng tôi đã xác định trú xá là của Hội Chúng rồi đã dâng cúng tu 
viện đến Hội Chúng. 


441. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi Đạo Lợi, đã đạt được 
tư cách cao tột về danh vọng, và tương tợ y như thế ở giữa loài người. 


397 


442. Chính ở vào kiếp này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
đẳng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đắng Phạm Thiên. 


443. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên KikI ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ân Sĩ. 


444. Tôi đã là người con gái lớn nhất của vị Ấy, được nôi danh là SamanI. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng cao cả, tôi đã xin xuất gia. 


445. 446. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 


447. SamanI, Samanaguttä, BhikkhunI, Bhikkhudäsika, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa, và Sañghadaäsikã là thứ bảy. 


44§. Tôi, Uppalavanna, Patacara, Kundala, KisagotamI, Dhammadinna, 
và Visakha là thứ bảy (vào thời hiện tại). 


449. Có lần nọ đẳng Mặt Trời của nhân loại ấy thuyết giảng Giáo Pháp 
tuyệt vời. Sau khi lắng nghe bài Kinh Mahãnidãna[22] tôi đã học thuộc lòng bài 
Kinh ấy. 


450. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


451. Và trong kiếp cuối cùng hiện nay, tôi là người con gái vui tính, đáng 
mến, đáng yêu của đức vua Madda ở tại kinh thành Sãgalã. 


398 


452. Cùng với sự việc đã được sanh của tôi là trong kinh thành ấy đã có 
sự thái bình. Vì thế, tên “Khemã” đã được sanh lên cho tôi phát xuất từ công 
đức (ấy). 


453. Khi đạt đến tuôi thanh xuân, tôi được tô điểm bởi sắc đẹp và sự mặn 
mà, khi ấy người cha đã dâng tôi cho đức vua Bimbisãra. 


454. Tôi đã là người nữ vô cùng yêu quý của vị (vua) ây. Thích thú trong 
việc trau chuôt xác thân, tôi đã không tỏ ra rộng lượng đôi với những lời nói về 
Sự xâu xa của các sắc thân. 


455. Khi ấy, với sáng kiến nhằm giúp đỡ cho tôi, đức vua Bimbisãra đã 
ngợi khen về Ve|uvana(Trúc Lâm) và đã bảo các ca sĩ ca hát cho tôi nghe rằng: 


456. “Chúng tôi quan niệm rằng: “Người nào chưa nhìn thấy Veluvana 
đáng yêu, chốn ngụ cư của đắng Thiện Thệ, thì người ấy chưa nhìn thấy (vườn 
hoa) Nandana (của cối trời). 


457. Người nào đã nhìn thấy Veluvana là (vườn hoa) hoan lạc Nandana 
của nhân loại, người ấy đã nhìn thấy (vườn hoa) Nandana vô cùng hoan lạc của 
vị Thiên Vương. 


458. Chư Thiên sau khi rời (vườn hoa) Nandana ngự xuống mặt đất và đã 
nhìn thấy Ve|uvana đáng yêu thì vô cùng sửng sốt và không còn tiếc nuối nữa. 


459. (Veluvana) đã được sanh lên do phước báu của đức vua, được làm 
đẹp nhờ vào phước báu của đức Phật, có ai là người thuật lại một cách trọn vẹn 
về tông thể các đức tính tốt đẹp của khu vườn ấy?” 


399 


460. Sau khi nghe được sự thành công của khu rừng Ấy, đối với tôi là có 
sự quyền rũ vào tai. Lúc bấy giờ, có lòng mong muốn nhìn thấy khu vườn ấy tôi 
đã trình lên đức vua. 


461. Và khi ấy, vị lãnh chúa ấy đã sốt săng ra lệnh cho đoàn tùy tùng 
đông đảo đưa tôi đi để nhìn xem khu vườn ấy (và đã nói với tôi rằng): 


462. “Hỡi nàng là của cải vĩ đại, nàng hãy đi, hãy nhìn xem khu rừng đem 
lại sự bô ích cho cặp mắt, là nơi luôn luôn chói sáng với sự vinh quanh, được 
rực rỡ với hào quang của đâng Thiện Thệ.” 


463. Và vào lúc đắng Hiền Trí đã đi vào kinh thành Giribbaja để khất 
thực, đúng vào lúc ấy tôi đã đi đến để nhìn thấy khu rừng. 


464. Khi ây, khu rừng cây trải dài ây[23] được rì rào tiêng vo ve của ong 
vò vẽ các loại, được phôi hợp với tiêng rù rù của loải chìm cu, được nhảy múa 
bởi đám chim công. 


465. (Khu rừng cây) có ít tiêng động, không bị phân tán, được điêm tô 
băng các đường kinh hành khác nhau, được rải rác với các cụm liêu côc, được 
nôi bậc với các hành giả cao quý. 


466. Trong khi đạo quanh, tôi đã suy nghĩ rằng: “Mắt ta có được thành 
quả.” Cũng tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu trẻ gắn bó (thiền tập) và đã 
suy gầm rằng: 


467. “Vị này ở vào độ tuôi rất trẻ và được phú cho đáng vóc dễ thương 
như là mùa xuân lại chịu ở trong khu rừng dẫu cho là đáng yêu như vây. 


468. Ngồi ở gốc cây, đầu cạo, đắp y hai lớp, tham thiền, quả nhiên vị tỳ 
khưu này đã từ bỏ khoái lạc sanh lên từ đối tượng (bên ngoài). 


400 


469. Phải chăng con người vô cùng hiền thiện này nên thọ hưởng (ngũ) 
dục cho thoải mái với cuộc đời tại gia, sau này về già mới nên thực hành Giáo 
Pháp?” 


470. Sau khi biết được rằng “Suññaka” là hương thất, là chỗ ngụ của 
đẳng Chiến Thắng, tôi đã đi đến gần và đã nhìn thấy đẳng Chiến Thắng tợ như 
mặt trời đang mọc lên. 


471. (Tôi đã nhìn thấy đắng Chiến Thắng) ngồi mỗi một mình một cách 
an lạc, đang được quạt bởi người nữ quý phái. Sau khi nhìn thấy tôi đã suy gằm 
như vày: “Bậc Nhân Ngưu này không có quê kệch.” 


472. Người thiêu nữ ây có diện mạo (sáng) như vàng, có khuôn mặt và 
đôi mắt như đóa sen, có môi đỏ, có răng màu hoa nhài, có sự thu hút con tim và 
ánh mặt. 


473. Có đôi tai lâp lánh khuyên vàng, có ngực dạng bâu bâu, có eo thon, 
có mông đẹp, có đùi thân chuôi, và có đô trang sức xinh xăn. 


474. Với chiếc áo khoác ngoài lên đôi vai gợi tình, với y phục tinh khiết 
màu xanh, được sở hữu tính chất phụ nữ với hình dáng (nhìn) không thể nào 
thỏa mãn. 


475. Sau khi nhìn thấy nàng ấy, tôi đã suy nghĩ như vây: “Ôi, nàng này 
tuyệt đẹp, ta chưa từng nhìn thấy trước đây bằng (cặp) mắt này.” 


476. Kế đó, bị chế ngự bởi sự già, nàng ấy (trở nên) có dung nhan tàn tạ, 
khuôn mặt chảy dài, răng sứt mẻ, đầu bạc, miệng có nước dãi, dơ dáy. 


471. (Nàng ấy) có tai bị co rút, mắt trăng (đục), bộ ngực xấu xí đong đưa, 
tất cả các bộ phận cơ thể bị nhăn nheo chảy xệ, thân thể nổi đầy gân. 


401 


478. (Nàng ấy) có lưng bị còng, có gậy là bạn, vô cùng nhợt nhạt, gầy 
còm, trong lúc run rây bị té nhào, chốc chốc lại bị hụt hơi. 


479. Do đó, tôi đã có sự chân động, kinh ngạc, lông dựng đứng: “Thật là 


Ị? 


xấu hồ cho xác thân bất tịnh là nơi mà những kẻ ngu hứng thú 


480. Lúc bấy giờ, sau khi nhìn thấy (tôi có) tâm bị chấn động, đắng Đại 
Bi, bậc Thiện Thệ với tâm phấn chấn đã nói lên những lời kệ này: 


481. “Này Khema, hãy nhìn xem thân thể bệnh hoạn, bắt tịnh, hôi thối 
đang tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đối với những kẻ ngu. 


482. Nàng hãy tu tập tâm cho được chuyên nhất khéo tập trung về đề mục 
bất mỹ, niệm hãy được hướng đến thân, nàng hãy có nhiều sự nhàm chán. 


483. Thân này như thế nào thì xác kia như vậy, xác kia như thế nào thì 
thân này như vậy. Nàng hãy lìa bỏ sự mong muốn về thân ở bên trong lẫn bên 
ngoài. 


484. Và nàng hãy tu tập về vô tướng, hãy dứt bỏ ngã mạn ngũ ngầm. Từ 
đó, có được sự lãnh hội về ngã mạn nàng sẽ sông thanh tịnh. 


485. Những người bị đắm nhiễm ái dục rơi vào dòng chảy, tương tợ như 
con nhện sa vào mạng lưới được tạo nên bởi chính nó, sau khi cắt đứt luôn cả 
điều Ấy, xuất gia, từ bỏ dục lạc, trở thành những người vô tư lự.” 


486. Kế đó, sau khi biết được tôi có tâm đã được sẵn sàng, đắng Điều 
Phục Nhân đã thuyết giảng bài Kinh Mahãnidãna[24] nhằm hướng dẫn cho tôi. 


402 


487. Sau khi lắng nghe bài kinh tuyệt vời ấy, tôi đã tưởng nhớ về quá 
khứ. Tôi được an tịnh ngay khi đang đứng tại nơi ấy, tôi đã làm cho Pháp nhãn 
được thanh tịnh. 


488. Ngay khi ây, tôi đã cúi xuông ở nơi bàn chân của bậc Đại Hiên Trí 
nhằm mục đích bày tỏ tội lỗi, và đã nói lời nói này: 


489. “Bạch đẳng Toàn Tri, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng hành bi mẫn, con 
kính lễ Ngài! Bạch đắng đã vượt qua luân hồi, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng ban 
cho sự Bất Tử, con kính lễ Ngài! 


490. Con đã lao theo sự nắm bắt tà kiến, bị lầm lạc trong ái dục, nhờ vào 
Ngài với phương pháp đúng đắn con đã được dẫn dắt, được thỏa thích trong sự 
rèn luyện. 


491. Do việc không nhìn thấy các bậc Đại Hiền Trí như thế ấy, các chúng 
sanh không có phước phần phải gánh chịu khổ đau lớn lao trong biển cả luân 
hồi. 


492. Vào lúc con đã không nhận ra Ngài là chốn nương nhờ của thế gian, 
là bậc không dục vọng đã đạt đến tận cùng của sự chết, là sự lợi ích cận kề, con 
xin bày tỏ lỗi lầm ấy. 


493. Bị đắm say xác thân, con đã không đến gần bậc có lợi ích lớn, vị có 
sự bồ thí cao quý, hoài nghi là: 'Không có lợi ích,° con xin bày tỏ lỗi lầm ấy.” 


494. Khi Ấy, trong lúc rưới rắc sự Bất Tử đến tôi, bậc Đại Bi, đẳng Chiến 
Thắng, vị có giọng nói vang ngọt ngào, đã nói rằng: “Này Khemi, hãy đứng 


3) 


lại. 


403 


495. Khi ấy, sau khi đã đê đầu đảnh lễ và đã thực hiện việc nhiễu quanh 
vị ấy, tôi đã ra đi. Sau khi nhìn thấy đắng quân vương, tôi đã nói lời nói này: 


496. “Ôi vị khuất phục kẻ thù, phương pháp đúng đắn này đã được suy 
tính bởi bệ hạ. Do ước muốn nhìn thấy khu rừng mà bậc Hiển Trí, vị ban phát 
Niết Bàn, đã được nhìn thấy. 


497. Tâu bệ hạ, nếu ngài vui thích thiếp sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của 
vị như thế Ấy. Nhờ vào lời nói của bậc Hiền Trí, thiếp đã nhàm chán sắc thân.” 


Tụng phẩm thứ nhì. 


498. Khi ấy, vị lãnh chúa ấy đã chắp tay lên và nói rằng: “Này hiền thê, 
trằm cho phép nàng. Cầu chúc sự xuất gia được thành tựu đến nàng.” 


499. Và sau khi xuất gia, khi ấy đã được nửa tháng, sau khi nhìn thấy sự 
sáng lên của ngọn đèn và sự diệt tắt, tôi có tâm bị chân động. 


500. Nhàm chán tất cả các hành, được rành rẽ về biểu hiện của duyên (tùy 
thuận sanh khởi), sau khi đã vượt qua bốn dòng nước lũ,[25] tôi đã đạt được 
phẩm vị A-la-hán. 


501. Tôi đã có năng lực về thân thông, vê thiên nhĩ giới, và tôi cũng đã có 
năng lực về trí biệt tâm của người khác. 


502. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


404 


503. Trí tuệ hoàn toàn thanh tịnh của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong Giáo Pháp của 
đức Phật. 


504. Tôi được thiện xảo về các (pháp) thanh tịnh, tự tin trong vấn đề 
tranh luận, biết về phương thức của vi diệu pháp, và đã đạt được năng lực ở 
Giáo Pháp. 


505. Sau đó, được đức vua (Pasenadi) chủ quản xứ Kosala hỏi các câu hỏi 
khôn khéo về vấn đề vật thực, tôi đã giải thích đúng theo bản thể. 


506. Sau đó, vị vua ấy đã đi đến gặp đẳng Thiện Thệ và đã hỏi lại. Các 
điều ấy đã được tôi giải thích như thế nào thì đức Phật đã giải thích y như thế 
Ấy. 


507. Đắng Chiến Thắng, bậc Tối Thượng Nhân hoan hỷ về đức hạnh ấy 


đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng là “Vị đứng đầu các vị có đại tuệ” trong số 
các vị tỳ khưu m1. 


508. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đút sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


509. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Khemä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Khemä là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


405 


19. Ký Sự về Uppalavannä 


511. Tỳ khưu ni Uppalavanna, được đạt đến sự toàn hảo về thần thông, đã 
đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi đã nói lời nói này: 


512. “Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con xin trình rằng con đã vượt qua sự tái 
sanh luân hồi, đã đạt được vị thế bất động, con đã cạn kiệt tất cả khô đau. 


513. Cho đến nhóm người có lòng tịnh tín vào Giáo Pháp của đắng Chiến 
Thắng, và con có lỗi lầm đối với những ai, mong rằng họ hãy tha thứ ở trước 
mặt đắng Chiến Thắng. 


514. Bạch đẳng Đại Hùng, con xin trình rằng trong khi luân chuyển ở 
vòng luân hồi, nếu con có điều lầm lỗi xin Ngài tha thứ cho điều sai trái ấy.” 


515. “Nàng cũng nên phô bày thần thông cho những người hành theo 
Giáo Pháp của Ta được thấy. Hôm nay nàng hãy cắt đứt sự hoài nghi cho cả tứ 
chúng.” 


516. “Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ, đẳng Quang Minh, con là con 
gái của Ngài, con đã làm được nhiều công việc khó làm và vô cùng khó làm. 


517. Màu da của con chính là màu của hoa sen, tên gọi Uppala là theo tên 
gọi của hoa sen. Bạch đẳng Đại Hùng, con là nữ Thinh Văn của Ngài. Bạch 
đẳng Hữu Nhãn, con xin đảnh lễ ở bàn chân (của Ngài). 


518. Trong nhiều trăm lần tái sanh, Rãhula và luôn cả con nữa đã được 
sanh ra trong cùng một dòng tộc do ý muốn tương tợ nhau. 


406 


519. Có sự sanh ra cùng nhau trong nhiều lần tái sanh của con. Trong 
kiêp sông cuôi cùng được thành tựu, cả hai lại có dòng tộc khác nhau. 


520. Và người con trai tên là Rahula, người con gái tên gọi Uppala. Bạch 
đẳng Anh Hùng, xm hãy nhìn xem thần thông của con, con sẽ thị hiện năng lực 
đến bậc Đạo Sư.” 


521. Vị ni đã đặt bốn đại đương ở trong lòng bàn tay, tương tợ như vị y sĩ 
Jïvaka Komärabhacca đã đô dầu vào bàn tay. 


522. Vị ni đã bứng trái đất lên rồi đặt ở trong lòng bàn tay, tương tợ như 
người thiếu niên trẻ tuổi đã nhồ lên cọng cỏ muñja nhiều màu sắc. 


523. Vị ni đã đưa bàn tay tợ như vũ trụ che ở đỉnh đầu và đã làm đồ 
xuống giọt mưa nhiều màu sắc thành nhiều đợt. 


524. Vị ni đã biến mặt đất thành cái cối giã, đã biến hạt cát thành thóc 
lúa, đã biến ngọn núi Sineru thành cái chày, rồi đã giã nát tương tợ như cô thiếu 
nữ (giã lúa gạo). 


525. “Con là con gái của đức Phật tối thượng có tên gọi là Uppala, đã có 
được năng lực về các thăng trí, là người thực hành theo lời dạy của Ngài. 


526. Bạch đắng Hữu Nhãn, sau khi đã thực hiện và đã phô bày vô số phép 
biến hóa đến vị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi công bồ tên và dòng họ, con xin 
đảnh lễ ở bàn chân (của Ngài). 


527. Bạch đâng Đại Hiện Trí, con đã có năng lực vê thân thông, về thiên 
nhĩ giới, và đã có năng lực vê trí bit tâm của người khác. 


407 


528. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


529. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là được trong sạch, không bợn nhơ nhờ vào quyền năng 
của bậc Đại Ấn Sĩ. 


530. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, nhiều việc làm hướng thượng của con đến 
các đâng Chiến Thắng cao cả trong quá khứ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là 
nhằm mục đích về Ngài. 


531. Bạch đẳng Hiền Trí, thiện nghiệp nào của con đã được con làm tròn 
đủ, xin Ngài hãy nhớ lại. Bạch đắng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũy bởi 
con là nhằm mục đích về Ngài. 


532. Bạch đắng Đại Hùng, sau khi tránh xa những nơi không xứng đáng, 
trong khi từ bỏ tánh hạnh xấu, mạng sống quý báu đã được từ bỏ là nhằm mục 
đích về Ngài. 


533. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã bố thí mười ngàn kofI, và mạng 
sống của con đã được con dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài.” 


534. Khi ấy, vô cùng sửng sốt, tất cả đã chắp tay lên ngay ở đầu và đã nói 
rằng: “Thưa nỉ sư, làm thế nào ni sư có được sự nỗ lực về thần thông không thể 
sánh bằng?” 


535. Trước đây một trăm ngàn kiếp, khi ấy tôi đã là con gái của Long 
Vương, có tên Vimalã, được công nhận là tốt lành trong số những người con 
gái. 


406 


536. Có vị chúa rồng là loài rồng không lồ, được tịnh tín với Giáo Pháp 
của đắng Chiến Thắng, nên đã thỉnh mời đắng Đại Quyền Lực Padumuttara 
cùng với các vị Thinh Văn. 


537. (Vị ấy đã cho chuẩn bị) mái che làm bằng châu báu, ghế dài làm 
bằng châu báu, và vật dụng làm bằng châu báu được rắc rải các hạt cát châu 
báu. 


538. Và vị ấy đã cho chuẩn bị đường đi được trang hoàng với các ngọn cờ 
bằng châu báu. Trong khi được vang lên bởi các nhạc cụ, vị ấy đã đi ra tiếp rước 
bậc Toàn Giác. 


539. Được tháp tùng bởi tứ chúng, đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi cao nhất trong cung điện của vị chúa rồng. 


540. Vị Long Vương có danh tiếng vĩ đại đã dâng lên thức ăn nước uống 
vật thực cứng, vật thực mềm có giá trị lớn lao vô cùng quý báu. 


541. Sau khi thọ thực, đẳng Toàn Giác đã rửa bình bát theo khuôn phép, 
rồi đã nói lời tùy hỷ đến vị Long Vương có đại thần lực. 


542. Sau khi nhìn thấy đắng Toàn Tri một cách trọn vẹn, người con gái có 
danh vọng lớn lao của vị Long Vương đã được tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, và 
tâm đã được gắn liền chặt chẽ với ý. 


543. Và sau khi biết được tâm của tôi, bậc Đại Hùng, đắng Lãnh Đạo 
Padumuttara vào giây phút ấy đã bảo vị tỳ khưu nỉ thị hiện thần thông. 


544. Được tự tin, vị tỳ khưu ni ấy đã thị hiện nhiều loại thần thông. Được 
hoan hý, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã nói với bậc Đạo Sư điều này: 


409 


545. “Bạch đắng Anh Hùng, con cũng đã nhìn xem loại thần thông này 
nhưng với tâm vui mừng khác. Làm thế nào nàng ấy đã được vô cùng tự tin về 
thần thông?” 


546. “Người con gái có đại thần lực của Ta là chánh thống, được sanh ra 
từ miệng, là người thực hành theo Giáo Pháp của Ta, vô cùng tự tin về thần 
thông.” 


547. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, khi ấy tôi đã ước nguyện 
như vây: “Mong sao cho tôi cũng được vô cùng tự tin về thần thông như thế 
ây.” 


548. Được hoan hý, với tâm vui mừng, tôi đã đạt đến ý nghĩ cao quý 
rằng: “Bạch đắng Lãnh Đạo, mong sao trong tương lai xa vời con sẽ là như thế 
Ấy.” 


549. Ở chiếc ghế dài làm bằng ngọc ma-ni tại mái che sáng ngời, tôi đã 
làm hài lòng đẳng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng bằng cơm ăn và nước 
uống. 


550. Tôi đã cũng dường đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đóa hoa sen xanh cao 
quý của loài rồng tên là Aruna (nguyện rằng): “Mong sao cho tôi có được màu 
da như thế này.” 


551. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


552. Từ nơi ấy chết đi, được sanh vào loài người, tôi đã dâng vật thực 
được đậy lại bằng những đóa sen xanh đến đẳng Tự Chủ. 


410 


553. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đắng Lãnh Đạo tên 
Vipassĩ, là vị có ánh mắt thu hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 


554. Khi ấy, là con gái của người triệu phú ở kinh thành Bãrãnasï, tôi đã 
thỉnh mời đắng Toàn Giác vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng. 


555. Sau khi dâng cúng đại thí và đã cũng dường những đóa sen xanh đến 
đẳng Hướng Đạo, tôi đã ước nguyện về sự xinh đẹp của làn da chỉ bằng tâm ý. 


556. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đắng Phạm Thiên. 


557. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên KikI ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ân Sĩ. 


558. Tôi đã là người con gái thứ hai của vị (vua) ấy có tên là 
Samanagutta. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng cao cả, tôi đã 
xin xuất gia. 


559. 560. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 


561. SamarT, Samanaguttä, BhikkhunI, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa, và Sañghadasika là thứ bảy. 


5362. Tôi Khema có trí tuệ, Patacara, Kundalä, Kisäagotami, 
Dhammadinna, và Visakhäa là thứ bảy (vào thời hiện tại). 


411 


563. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


564. Từ nơi ấy chết đi, được sanh vào giữa loài người, trong đại gia tộc, 
tôi đã dâng đến vị A-la-hán tấm vải màu vàng mịn màng quý giá. 


565. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh vào gia tộc dòng Bà-la-môn ở 
trong thành Arittha, là con gái của Tiritavaccha, có nét quyến rũ, tên là 
Ummadant. 


566. Từ nơi ấy chết đi, được sanh ra vào gia đình nọ không được giàu có 
lắm ở trong quốc độ, khi ấy tôi đã chăm sóc lúa sãli. 


567. Sau khi nhìn thấy vị Độc Giác Phật, tôi đã dâng năm trăm hạt cm 
được che đậy bởi những đóa hoa sen (và đã ước nguyện) năm trăm người con 
tra1. 


568. Sau khi dâng cúng mật ong đến đẳng Tự Chủ, tôi đã ước nguyện về 
những người con trai ấy.[26] Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh ra ở trong lòng 
đóa hoa sen ở trong rừng. 


569. Tôi đã trở thành chánh hậu của đức vua xứ Kãsi, được tôn vinh kính 
trọng. Tôi đã sanh ra năm trăm vị hoàng tử không thiếu (một vị). 


570. Khi đạt được tuôi thanh niên, những người con trai ấy trong lúc chơi 
giỡn cuộc vui ở trong nước đã nhìn thấy đóa hoa sen bị rụng cánh, họ đã trở 
thành các vị Lãnh Đạo Độc Giác. 


571. Không có những người con trai cao quý ấy, tôi đây có sự sầu muộn. 
Chết đi, tôi đã được sanh ra ở ngôi làng nhỏ tại sườn núi lsigili. 


412 


572.573. Khi Ấy, tôi đã lớn lên, có con cái. Và tôi đã mang món cháo cho 
những người con trai và cả người chồng nữa. Trong khi đi tôi đã nhìn thấy tám 
vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi vào làng để khất thực, và đã tưởng nhớ lại những 
người con trai. Khi ấy, bầu sữa tôi đã tiết ra ngoài bởi lòng thương yêu những 
người con tra1 của tÔI. 


574. Sau đó, được tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng món cháo đến các vị 
ấy. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đạt đến vườn hoa Nandana ở cõi Tam Thập. 


575. “Bạch đẳng Đại Hùng, con đã trải qua an lạc khô đau, đã luân hồi 
cõi này cõi khác, và mạng sống đã được dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài.” 


576. Như vậy là đã có khô đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã được sanh ra ở thành Sãvatthi. 


571. Tôi đã có được sự thành tựu về tất cả các dục lạc ở trong gia đình 
triệu phú có đại tài sản, được rực rỡ bởi nhiều loại châu báu khác nhau, được an 
vui, được chu cấp như thế ấy. 


578. Tôi đã được kính trọng, được tôn vinh, được nỀ vì, được cung kỉnh 
như thế Ấy, được thành tựu vẻ xinh đẹp của dáng vóc, được trọng vọng ở các gia 
đình. 


579. Và tôi đã được ao ước vô cùng mãnh liệt bởi những người có sắc 
tướng, giàu có, sang trọng, và được ao ước bởi hàng trăm người con trai nhà 
triệu phú. 


580. Sau khi từ bỏ gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Không đầy nửa tháng, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 


413 


5§1. Sau khi đã hóa hiện bằng thần thông thành chiếc xe bốn ngựa, tôi đã 
đảnh lễ ở bàn chân của đức Phật, đẳng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Quang Vĩnh. 


5382. “Hõi vị ty khưu mi, sau khi đi đến tột đỉnh của việc đã được phát 
triển toàn diện, nàng một mình đứng ở gốc cây Sãlã. Và này người có phẩm 
chất về sắc đẹp, nàng không có người thứ nhì, nàng không hãi sợ lũ ngu dốt 
trong số những kẻ tôi bại hay sao?”[27] 


583. “Cho dầu là trăm ngàn kẻ tồi bại như ngươi có đi đến nơi đây, ta 
cũng không chao động sợi lông, ta cũng không bối rối. Này Ma Vương, ngươi 
chỉ một mình, ta không hãi sợ ngươi.” 


584. “Hỡi nàng, ta sẽ biến mất hoặc ta sẽ đi vào trong bụng của nàng. 
Dẫu ta đang đứng ở ngay giữa lông mày, nàng vẫn không nhìn thấy ta.” 


5§5. “Các nền tảng của thần thông đã khéo được tu tập ở trong tâm, có 
được năng lực. Này ông bạn, ta đã được thoát khỏi mọi sự trói buộc, ta không 
sợ hãi ngươi.” 


586. “Các dục như là gươm giáo, các uân như là cái thớt của chúng. Điều 
ngươi gọi là sự thích thú trong các dục, điều ấy giờ đây là sự không thích đối 
VỚI ta.” 


587. “Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khối đồng mê mờ đã 
được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thần, người đã bị 
đánh bại.” 


588. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đắng Chiến Thắng, bậc Lãnh Đạo, ở giữa 
các chúng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng là “Vị đứng đầu trong số các vị ni 
có thần thông.” 


414 


589. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa 
tan. 


590. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt 
đến. 


591. Trong phút chốc, hàng ngàn người từ các nơi dâng lên y phục, đồ ăn 
khất thực, thuốc men, và chỗ nằm ngồi. 


592. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đút sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trót), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


593. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Uppalavannã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Uppalavannä là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


20. Ký Sự về Patãcãrã 


595. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


415 


596. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavat, trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ với vô số loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc thú lớn lao. 


597. Tôi đã đi đến bậc Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng Pháp. Sau 
đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào đắng Chiến Thắng. 


598. Sau đó, đẳng Lãnh Đạo đã tán dương vị tỳ khưu ni có sự tự tin về 
các điều được phép hoặc không được phép và khiêm tốn như thế ấy, là đứng 
đầu trong số các vị ni thông suốt về Luật. 


599. Khi ấy, với tâm hoan hỷ, có sự mong muốn về vị thế ấy, tôi đã thỉnh 
mời đẳng Thập Lực, vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng. 


600. Sau khi đã dâng vật thực trong bảy ngày, tôi đã dâng cúng ba y, rồi 
đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã nói lời nói này: 


601. “Bạch đắng Anh Hùng, vị ni đã được Ngài tán dương vào tám ngày 
trước đây. Bạch đẳng Lãnh Đạo, nếu được thành tựu con sẽ trở thành như vị ni 
ây.” 

602. Khi ấy, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này cô gái hiền thục, chớ 
lo ngại, hãy yên tâm. Trong thời vị lai xa xôi, nàng sẽ đạt được điều mong ước 
ây. 


603. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


604. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thông, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là 
Patacara.” 


416 


605. Khi ấy, tôi đã được hoan hỷ. Với tâm từ mẫn, tôi đã phục vụ đẳng 
Chiến Thắng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng từ đó cho đến hết 
cuộc đời. 


606. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


607. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đẳng Phạm Thiên. 


608. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikï ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ân Sĩ. 


609. Tôi đã là người con gái thứ ba của vị (vua) ấy, được nổi danh là 
BhikkhunT. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng cao cả, tôi đã 
xin xuất gia. 


610. 611. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 


612. SamanT, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasikä, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa, và Sañghadasikã là thứ bảy. 


613. Tôi, Uppalavanna, Khema, Bhikkhun hiền thục, Kisagotami, 
Dhammadinna, và Visakhä là thứ bảy (vào thời hiện tại). 


614. Do các nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


417 


615. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh thành 
Sävatth1. 


616. Và khi đã đạt đến tuôi thanh xuân, tôi đã bị tác động của sự suy tâm. 
Sau khi gặp người đàn ông quê mùa, tôi đã bỏ đi cùng với người ấy. 

617. Tôi đã sanh ra một người con trai, đứa thứ nhì còn ở trong bụng của 
tôi. Khi Ấy, tôi đã ước muốn mãnh liệt rằng: ““Ƒa sẽ gặp lại cha mẹ.” 


618. Người chồng của tôi đã không bằng lòng. Khi ấy, trong lúc người ấy 
đi vắng, mỗi một mình tôi đã rời khỏi ngôi nhà đề đi đến kinh thành Sãvatthi. 


619. Sau đó, người chồng của tôi đã đi đến và đã gặp tôi ở trên đường lộ. 
Khi ấy, có cơn gió vô cùng khủng khiếp sanh lên do nghiệp của tôi đã ào tới. 


620. Và có trận mưa lớn đã xuât hiện vào lúc lâm bôn của tôi. Khi ây, 
người chông đã ra đi vì mục đích củi gỗ (đê sưởi âm) và đã bị chêt bởi con rắn. 


621. Khi Ấy, do đau đớn vì đã sanh đẻ, không người bảo hộ, tôi đã trở nên 
khốn khổ. Trong khi đi đến chỗ trú ngụ của gia đình, tôi đã nhìn thấy con sông 
cạn bị tràn ngập. 


622. Sau khi ăm lây đứa bé tôi đã lội qua, và còn mỗi một đứa ở bờ bên 
kia. Tôi đã đặt đứa con trai thơ dại năm xuông vì việc mang đứa kia sang. 


623. Tôi đã quay trở lại. Có con chìm ưng đã tha đi đứa nhỏ đang kêu 
khóc và dòng nước đã cuốn trôi đứa kia; tôi đây đã bị xâm chiếm bởi sầu muộn. 


624. Sau khi đi đến thành SãvatthT, tôi đã nghe rằng những người thân đã 
chết. Khi Ấy, bị dằn vặt bởi nỗi sầu muộn, bị xâm chiếm bởi nỗi sầu muộn lớn 
lao, tôi đã nói rằng: 


418 


625. “Cả hai người con trai đã lìa đời, chồng của tôi đã bị chết ở trên 
đường, mẹ cha và người em trai đã được thiêu chung ở một giàn hóa táng.” 


626. Khi ấy, trở nên ốm yếu, vàng vọt, không người bảo hộ, tâm ý thê 
lương, trong lúc đi quanh quân đó đây tôi đã nhìn thấy đắng Điều Phục Nhân. 


627. Sau đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này con gái, chớ khóc 
than, hãy bình tâm. Con hãy tìm kiếm lại chính mình. Sao con lại buồn đau một 
cách vô ích? 


628. Không có những người con trai, không có người cha, cũng không có 
những người thân trong việc bảo vệ. Đối với người đã bị khuất phục bởi sự chết, 
sự bảo vệ ở những người thân là không có.”[28] 


629. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của bậc Hiền Trí, tôi đã chứng đạt quả 
vị thứ nhất. Sau khi xuất gia không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


630. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ gIỚI, tÔI biết được tâm của người khác. 


631. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn không ô nhiễm. 


632. Sau đó, trong sự hiện diện của đẳng Toàn Tri, tôi đã học toàn bộ về 
Luật cùng tất cả phần chỉ tiết và đã trình bày đúng theo như thế. 


633. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đắng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng rằng: “Chỉ mỗi một mình Patäcãrãä là đứng đầu trong số các vị ni 
thông suốt về Luật.” 


419 


634. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa 
tan. 


635. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt 
đến. 


636. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


637. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Patãcãrã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Patäcãrã là phần thứ mười. 


--oo0oo-- 
TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY 


VỊ ni Ekuposathika, luôn cả vị ni Sa|alä, rồi vị ni Modaka, vị ni Ekasana, 
vị ni PañcadITpa, vị ni Nalamal, và vị ni GotamI, vị ni Khema, vị ni 
Uppalavannã, và tỳ khưu ni Patäcãrã, (tổng cộng) là năm trăm câu kệ ngôn và 
chín câu nữa cũng được thêm vào đó. 


Phâm Một Lần Trai Giới là phâm thứ nhì. 


--0oOOoo-- 


420 


[1] Là Sumedhã và hai người bạn gái là Dhanañjanï và Khemã được đề 
cập ở phần dưới. 

[2] kãmabhavadayo sabbe nava bhavä mayä samuhata (ApA. 295) = Toàn 
bộ chín (9) hữu như là dục hữu, (sắc hữu, vô sắc hữu), v.v... đã được tôi xóa 
sạch. 


3] Mekhalãdäyikã nghĩa là “người nữ dâng cúng sợi dây thắt lưng.” 
4] Mandapadäyikä nghĩa là “người nữ dâng cúng mái che.” 


l5] 
I4] 
[Š] Sañkamanattha nghĩa là “người nữ thành lập con đường đi.” 
[6] Nalamalikã nghĩa là “người nữ có tràng hoa sậy.” 

L7] 


7] Kimnara, kinnarT: loài nhân điêu nam hoặc nữ, có thân người đâu chim 
(ND). 


[8] Ekapindapatadãyikã nghĩa là “người nữ dâng cúng một phần vật 
thực.” 


[9] Katacchubhikkhãdäyikã nghĩa là “người nữ dâng cúng muỗng vật 
thực.” 


[10] Sattuppalamalikã nghĩa là “người nữ có bảy đóa hoa sen xanh.” 
[11] Pañcadipikã nghĩa là “người nữ có năm ngọn đẻn.” 
[12] UdakadaäyIkã nghĩa là “người nữ dâng cúng nước.” 


[13] Từ udakahãrikã được dịch sát nghĩa là người vận chuyên nước (đội, 
gánh, mang, vác, v.V...). 


[14] Ekuposathikã nghĩa là “người nữ có một lần thực hành Bát quan trai 
gIỚI.” 

[15] Salalapupphikã nghĩa là “người nữ có bông hoa salala.” 

[16] ModakadayIkä nghĩa là “người nữ dâng cúng thịt vò viên.” 

[17] Ekãsanadäyikäã nghĩa là “người nữ dâng cúng một chỗ ngồi.” 


[18] PañcadipadayIka nghĩa là “người nữ dâng cúng năm ngọn đèn.” Câu 
chuyện này tương tợ câu chuyện số 9 của Pañcadïpikã (người nữ có năm ngọn 
đèn). 


[19] Sãalamalika nghĩa là “người nữ có tràng hoa sãlãä, tương tợ câu 
chuyện số 5. 


421 


[20] MahapaJapatigotami nghĩa là “người nữ lãnh tụ vĩ đại thuộc dòng họ 
Gotama.” 

[21] “ãnando nir-ãänando” là phép chơi chữ , không thê diễn tả bằng tiếng 
Việt. 
22] Xem Mahanidänasuttam - Kinh Đại Duyên, Trường Bộ II. 
23 
24 


Dịch theo các bản Pä|i của Thái, Miến, Anh: tadã tam phullapivinam 


[22] 
23] 
[24] Xem Mahãnidänasuttam - Kinh Đại Duyên, Trường Bộ II. 
[25] Tứ bộc: dục bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc. 

[26] tepi patthesum = các vị ấy cũng đã ước nguyện (9), vì thế đã dịch 
theo Tam Tạng Thái Lan: patthesim tesu putfesu. 

[27] Các câu kệ từ 581 đến 587 được thấy ở Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm 
Mười Một - Tập Mười Hai Kệ, miêu tả cuộc đối thoại giữa Ma Vương và vị 
trưởng lão mI. 


[28] Kinh Pháp Cú, câu 288. 


422 


HI. PHẦM KUNDALAKESI 
21. Kỹ Sự về Kundalakesa 


639. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp, đắng Lãnh Đạo đã hiện khởi. 


640. Khi Ấy, tôi đã được sanh ra tại Hamsavati, trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ bởi vô số loại châu báu, được đầy đủ với những lạc thú lớn lao. 


641. Tôi đã đi đến đẳng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng Pháp. Sau 
đó, có niềm tịnh tín sanh khởi, tôi đã đi đến nương tựa vào đắng Chiến Thắng. 


642. Khi ấy, đấng Đại Bi tên Padumuttara đã thiết lập tỳ khưu ni Subhã 
vào vị thế tối thăng trong số các vị ni có thăng trí nhạy bén. 


643. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã dâng cúng 
vật thí đến bậc Đại Ân Sĩ, rồi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã phát 
nguyện vị thế ấy. 


644. Đâng Đại Hùng đã nói lời tùy hỷ rằng: “Này cô gái hiền thục, điều 
nào đã được nàng ước nguyện toàn bộ điều ấy sẽ được thành tựu. Hãy được an 
lạc, hãy được Niết Bàn. 


645. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


646. Nàng sẽ là Bhaddãä Kundakesäa, nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là 
người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp.” 


423 


647. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


648. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến cõi 
trời Đầu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha Hóa Tự 
Tại. 


649. Do mãnh lực của nghiệp ây, ở bât cứ nơi nảo tôi sanh ra, tôi đêu đã 
được thiệt lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ây. 


650. Từ nơi ấy chết đi, (sanh lên) ở giữa loài người tôi đã được thiết lập 
vào ngôi chánh hậu của các vị vua có quyên lực và của các vị vua có lãnh thô. 


651. Tôi đã thọ hưởng sự thành công ở giữa chư Thiên và nhân loại, tôi 
đã được an vui ở trong mọi nơi, tôi đã luân hồi vô số (đại) kiếp. 


652. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đắng Phạm Thiên. 


653. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikĩ ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ân Sĩ. 


654. Tôi đã là người con gái thứ tư của vị (vua) ấy được nổi danh là 
“Bhikkhudäsĩ.” Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng cao cả, tôi 
đã xin xuất gia. 


655. 656. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 


424 


657. SamanT, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasikä, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa, và Sañghadaäsikã là thứ bảy. 


658. Khema, Uppalavanna, Patacara, thêm vào tôi, Kisagotami, 
Dhammadinnä, và Visakhä là thứ bảy (vào thời hiện tạ!). 


659. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


660. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra tại kinh 
thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú thịnh vượng. Rồi đến lúc tôi đã ở vào 
lứa tuôi thanh xuân. 


661. Sau khi nhìn thấy kẻ trộm đang bị dẫn đi để xử tử, tôi đã bị luyến ái 
với gã. Do đó, cha của tôi đã giải cứu gã ấy khỏi cái chết bằng ngàn đồng tiên. 


662. Sau khi biết được tâm ý của tôi, cha đã ban gã ấy cho tôi. Tôi đã trở 
nên thân thiết, vô cùng yêu thương, gắn bó đối với gã ấy. 


663. Vì lòng tham đối với các đồ trang sức của tôi, gã nghịch thù ấy có ý 
định gây tội đã đưa (tôi) đến ngọn núi có vực thắm Kẻ Trộm và đã nghĩ đến 
việc giết chết (tôi). 


664. Khi ấy, trong lúc bảo vệ mạng sống của mình, tôi đã cúi lạy, nghiêm 
chỉnh chắp tay lại với người chồng, và đã nói lời nói này: 


665. “Thưa tướng công, vàng vòng ngọc trai ngọc bích này có nhiều, xin 
chàng hãy tự mang đi tất cả. Và hãy thông báo rằng thiếp là “Nô tỳ.'”[1] 


425 


666. “Này người đẹp, nàng phải chết. Chớ than vãn nhiều quá. Và ta biết 
chắc rằng không giết thì tài sản không mang đi được.” 


667. “Kê từ khi thiếp ghi nhớ được bản thân, kể từ khi thiếp đạt được sự 
hiểu biết, và thiếp biết chắc rằng không ai khác được yêu thương hơn là chàng. 


668. Xin chàng hãy đến, thiếp sẽ ôm lấy chàng và sẽ nhiễu quanh chàng. 
Và giờ đây không còn có sự gần gũi nào giữa thiếp và chàng nữa.” 


669. Không hắn trong mọi trường hợp người nam là khôn ngoan. Người 
nữ có sự cân thật nhiều bề cũng là khôn ngoan. 


670. Không hắn trong mọi trường hợp người nam là khôn ngoan. Người 
nữ cân nhắc điều lợi ích một cách mau chóng cũng là khôn ngoan. 


671. Quả nhiên, một cách nhẹ nhàng và mau chóng tôi đã suy nghĩ mưu 
kế. Giống như bộ lông (giết chết) con thú, khi ấy tôi đã giết chết gã Sattuka như 
thế. 


672. Và người nào không mau chóng nhận ra điêu lợi ích đã bị vuột mất, 
người có trí kém cỏi ây sẽ bị giêt như là kẻ trộm ở hẻm núi. 


673. Và người nào thật mau chóng nhận ra điều lợi ích đã bị vuột mắt, 
(người ấy) thoát khỏi sự quấy rồi của kẻ thù, giống như tôi và Sattuka vào lúc 
Ấy vậy. 


674. Khi ấy, tôi đã quăng gã Sattuka ấy vào hóc núi, rồi đã đi đến gặp 
những người (ngoại đạo) mặc vải trắng, và đã xuất gia. 


426 


675. Và khi ấy, sau khi đã nhồ lên toàn bộ những sợi tóc của tôi bằng 
nhíp,[2] họ đã cho tôi xuất gia và đã chỉ dạy giáo lý không có gián đoạn. 


676. 677. Tôi đã học xong (giáo lý) ấy từ họ. Tôi đã ngồi xuống mỗi một 
mình và đã suy xét về (giáo lý) ấy. Có con chó tha bàn tay người đã bị đứt lìa và 
đã đánh rơi ở cạnh tôi rồi bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng (ấy), tôi đã 
nhặt lấy bàn tay có đầy dòi bọ ấy. 


678. Sau khi từ chỗ ấy đứng dậy, bị chấn động tôi đã hỏi những người 
đồng đạo. Họ đã nói rằng: “Những vị tỳ khưu dòng Sakya biết rõ ý nghĩa ấy.” 


679. (Nghĩ rằng) “Ta sẽ hỏi ý nghĩa ấy,” tôi đây đã đi đến các vị Thinh 
Văn của đức Phật. Sau khi đón nhận tôi, các vị ấy đã đi đến bên đức Phật Tối 
Thượng. 


680. Và đắng Lãnh Đạo ấy đã thuyết Pháp cho tôi về: “Uẩn, xứ, giới, đề 
mục bất mỹ, vô thường, khổ não, vô ngã.” 


6§1. 682. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã làm cho Pháp 
nhãn được thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh Pháp, tôi đã yêu cầu sự xuất 
gia và sự tu lên bậc trên. Khi ấy, đắng Lãnh Đạo ấy đã nói rằng: “Này cô gái 
hiền thục, hãy đến.” Khi ấy, tôi đã được tu lên bậc trên. Tôi đã nhìn thấy một ít 
nước. 


683. Với sự rửa sạch bàn chân, tôi đã biết được là có sự tiêu hoại với 
nước. Khi ấy, tôi đã tự suy xét rằng: “Tất cả các hành cũng là tương tợ như thế.” 


684. Do đó, tâm tôi đã được giải thoát trọn vẹn không còn chấp thủ. Khi 
ây, đắng Chiến Thắng đã tuyên bồ tôi là đứng đầu trong số các vị ni có thắng trí 
nhạy bén. 


427 


685. Là người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 


686. Tôi biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn không ô 
nhiễm. 


687. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa 
tan. 


688. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các điều trói buộc đã được tôi đạt 
đến. 


689. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như thế 
về phép biện giải là bao la, trong sạch ở Giáo Pháp của đức Phật tối thượng. 


690. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


691. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


692. Bón (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Bhaddã Kundalakesã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Bhaddã Kundalakesã là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


428 


22. Ký Sự về Kisãgotami 


693. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


694. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở một gia đình nọ trong (thành) 
HamsavatI. Tôi đã đi đến và đã nương nhờ vào bậc Quý Nhân ấy. 


695. Và tôi đã lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào của vị ấy bao gồm bốn Sự 
Thật, có phẩm vị tối thắng, đưa đến sự an lạc và tịnh lặng của vòng luân hồi. 


696. Và khi ấy, trong khi thiết lập vị tỳ khưu ni mặc y thô vào vị thế tối 
thắng, đắng Anh Hùng bậc Tối Thượng Nhân đã khen ngợi. 


697. Sau khi đã làm sanh lên niềm phi lạc không nhỏ nhoi, sau khi lắng 
nghe đức hạnh của vị tỳ khưu n1, tôi đã làm công việc phục vụ đến đức Phật tùy 
theo khả năng, tùy theo sức lực. 


698. Tôi đã quỳ xuống ở bậc Hiền Trí Anh Hùng ấy và đã ước nguyện vị 
thế ấy. Lúc đó, bậc Toàn Giác, đắng Lãnh Đạo đã nói lời tùy hÿ về sự lợi ích 
của vị thế (ấy) răng: 


699. “Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


700. (Người nữ này) sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có 
tên là Gotam.” 


429 


701. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đắng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 


702. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


703. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đắng Phạm Thiên. 


704. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikï ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ân Sĩ. 


705. Tôi đã là người con gái thứ năm của vị (vua) ấy, được nổi danh với 
tên là Dhammä. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, tôi 
đã xin xuất gia. 


706. 707. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 


708. SamanT, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasikä, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa, và Sañghadasikã là thứ bảy. 


709. Khema, Uppalavanna, Patacara Kundala tôi luôn cả 
Dhammadinna, và Visakhä là thứ bảy (vào thời hiện tại). 


710. Do các nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


430 


711. Và trong kiếp cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong gia đình 
triệu phú bị lâm cảnh khốn cùng, không tài sản, bị khánh tận, và tôi đã được gả 
vào gia đình có tải sản. 


712. Ngoại trừ người chồng, những người còn lại giễu (tôi) là “Nữ nhân 
không tài sản.” Và đến khi tôi có con trai, khi ấy tôi đã được cảm tình của tất cả. 


713. Vào lúc đứa bé trai hiên hậu ây, có cơ thê mêm mại, được nuôi 
dưỡng trong sung sướng, được yêu quý như chính mạng sông của tôi đã đi đên 
cõi chết. 


714. Bị dằn vặt bởi sầu muộn, có vẻ mặt thê lương, mắt đẫm lệ, miệng 
khóc than, tôi đã bồng ăm thi thể đã chết. Trong lúc than vãn, tôi đã đi lang 
thang. 


715. Khi ấy, tự nhận định (sự việc) một mình tôi đã đi đến vị Đệ Nhất 
Lương Y và đã nói rằng: “Thưa ông, xin ông hãy cho thuốc đem lại sự sống cho 
con tôi.” 


716. Đáng Chiến Thắng, bậc rành rẽ về phương thức huấn luyện, đã nói 
rằng: “Những người chết không được tìm thấy ở tại ngôi nhà nào thì nàng hãy 
mang lại hạt cải từ nơi (ngôi nhà) ấy.” 


717. Khi ấy, tôi đã đi ở trong thành Sãvatthĩ, và đã không đạt được ngôi 
nhà như thế ấy. Do đó, tôi đã đạt được trí nhớ rằng: “Hạt cải ở đâu, từ nơi đâu?” 


718. Sau khi đã quăng bỏ thây chết, tôi đã đi đến đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian. Sau khi nhìn thấy tôi từ rất xa, vị có âm giọng ngọt ngào đã nói rằng: 


719. “Và người nào đã sống trăm năm không nhìn thấy sự sanh diệt, cuộc 
sống một ngày là tốt hơn đối với người đang nhìn thấy sự sanh diệt.[3] 


431 


720. Không phải là quy luật thuộc về ngôi làng, không phải là quy luật 
thuộc về phố chợ, quy luật này cũng không phải thuộc về một gia đình, mà 
thuộc về tất cả thế gian luôn cả chư Thiên; quy luật ấy chính là tính chất vô 
thường.” 


721. Sau khi lắng nghe lời kệ này, tôi đây đã làm cho Pháp nhãn được 
thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh Pháp, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 


722. Trong khi đã được xuất gia như thế, trong khi gắn bó vào Giáo Pháp 
của đắng Chiến Thắng, trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 


723. Là người thực hành theo lời dạy của đắng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 


724. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn không ô 
nhiễm. 


725. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa 
tan. 


726. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt 
đến. 


727. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như thế 
về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tối thượng. 


432 


728. Sau khi mang về từ đồng rác, từ mộ địa, và thậm chí từ đường lộ, từ 
đó tôi đã thực hiện y hai lớp và đã mặc y thô. 


729. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đẳng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo, ở giữa 
các chúng đã thiết lập (tôi) vào vị thế tối thăng trong việc mặc y thô. 


730. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


731. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


732. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Kisãgotamĩ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Kisãgotamï là phân thứ nhì. 


--ooOoo-- 


23. Ký Sự về Dhammadinnã 


733. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

734. Khi Ấy, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành Hamsavati. Tôi đã là 
người nữ làm thuê cho người khác, cân trọng, gìn giữ tánh hạnh. 


735. SuJata, vị Thinh Văn hàng đầu của đức Phật Padumuttara, đã rời 
khỏi trú xá đi khất thực. 


433 


736. Là người nữ đội nước, khi ấy trong lúc cầm lấy bầu nước đang đi, tôi 
đã nhìn thấy vị ấy. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng (vị ấy) món bánh ngọt. 


737. Sau khi thọ lãnh, vị ấy đã ngồi xuống ngay tại nơi ấy và đã thọ dụng. 
Sau đó, tôi đã đưa vị ấy về nhà và đã dâng vật thực đến vị ấy. 


738. Do đó, người chủ của tôi hoan hỷ đã nhận làm con dâu của mình. 
Tôi đã cùng với người mẹ chồng đi đến và đã đảnh lễ bậc Toàn Giác. 


739. Khi ấy, Ngài đã tán đương và đã thiết lập vị tỳ khưu ni là vị thuyết 
giảng Giáo Pháp vào vị thế tối thăng. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã hoan hỷ. 


740. Tôi đã thỉnh mời đức Thiện Thệ đắng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với 
hội chúng, rồi đã dâng cúng đại thí và đã ước nguyện vị thế ấy. 


741. 742. Sau đó, với giọng có âm điệu đều đều vang vang, đắng Thiện 
Thệ đã nói với tôi rằng: “Này người thiếu nữ hiền thục là người dâng vật thực, 
được vui thích trong việc hộ độ Ta cùng với hội chúng, được gắn bó trong việc 
lắng nghe Chánh Pháp, với tâm ý được tăng trưởng về đức hạnh, nàng hãy hoan 
hỷ, nàng sẽ đạt được kết quả của điều nguyện ước. 


743. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


744. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là 
Dhammadinna.” 


745. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hÿ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đắng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 


434 


746. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


747. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đẳng Phạm Thiên. 


748. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikĩ ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ân Sĩ. 


749. Tôi đã là người con gái thứ sáu của vị (vua) ấy được nổi danh là 
Sudhammä. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng cao cả, tôi đã 
xin xuất gia. 


Tụng phẩm thứ ba. 


750. 751. Cha đã không cho phép chúng tôi. Là những người con gái của 
đức vua khéo được nuôi dưỡng có sự cư ngụ cùng với gia đình, chúng tôi đã 
thực hành Phạm hạnh của người thiếu nữ trong hai chục ngàn năm, không xao 
lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 


752. SamanI, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasikäa, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa, và Sañghadasikã là thứ bảy. 


753. Khema, Uppalavanna, Patacara, Kundalã, Gotami, tôi, và luôn cả 
Visakhã là thứ bảy (vào thời hiện tại). 


754. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


435 


755. Và vào kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở kinh 
thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự đồi dào về tất cả 
các dục lạc. 


756. Vào lúc đạt đến sắc đẹp và đức hạnh ở vào thời đầu của tuổi thanh 
xuân, khi ấy tôi đã đi đến gia tộc khác (làm vợ) và đã sống thọ hưởng lạc thú. 


757. Sau khi đi đến đắng Nương Nhờ của thế gian và đã lắng nghe thuyết 
giảng Giáo Pháp, chồng của tôi đã đạt đến quả vị Bất Lai, có trí giác ngộ hoàn 
hảo. 


758. Khi ấy, tôi đã thuyết phục vị ấy rồi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


759. Khi ây, vị nam cư sĩ ây đã đi đên tôi và đã hỏi vê các tuệ thâm sâu 
và khôn khéo. Tôi đã giảng giải về tât cả các điêu ây.[4] 


760. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đắng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thăng: “Ta không nhìn thấy vị tỳ khưu ni nào khác là vị thuyết giảng 
Giáo Pháp như là vị ni này. 


761. Này các tỳ khưu, Dhammadimnä là vị mi sáng trí, các ngươi hãy ghi 
nhớ như thế.” Được đẳng Lãnh Đạo thương xót, tôi đã trở thành vị ni trí tuệ như 
thể. 


762. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa 
tan. 


436 


763. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt 
đến. 


764. Là người thực hành theo lời dạy của đắng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 


765. Tôi biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn không ô 
nhiễm. 


766. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


767. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


768. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Dhammadinnä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Dhammadinnä là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


24. Ký Sự về Sakulã 


769. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


437 


770. Vì sự tân hóa, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của tât cả chúng sanh, đâng 
Siêu Nhân, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã sanh ra ở thế gian 
gôm cả Thiên giới. 


771. Đã đạt đến danh vọng cao tột, đấng Chiến Thắng có sự vinh quang, 
có được sự tán dương ca ngợi. Ngài được tôn vinh, được nổi danh ở tất cả các 
phương của toàn thể thế gian. 


772. Ngài đã vượt lên trên sự hoài nghi, đã vượt qua sự lưỡng lự, đã tròn 
đủ tâm tư, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tôi thượng. 


773. Là người khai mở con đường chưa được khai mở, đắng Tối Thượng 
Nhân đã nói đến điều chưa được nói đến và đã nhận thức điều chưa được nhận 
thức. 


774. Đắng Nhân Ngưu là vị biết được Đạo lộ, là vị rành mạch về Đạo lộ, 
là vị thuyết về Đạo lộ. Được thiện xảo về Đạo lộ, đắng Đạo Sư là cao quý tối 
thượng trong số các bậc Điều Ngự (người điều khiển xe). 


775. Đẳng Đại Bi, bậc Đạo Sư, vị Lãnh Đạo đã thuyết giảng Giáo Pháp. 
Ngài tiếp độ những chúng sanh (đang) bị đắm chìm trong đầm lầy ái dục. 


776. Khi Ấy, tôi đã được sanh ra ở tại HamsavatI, là niềm hoan hỷ của 
dòng Sát-đé-ly. Và tôi đã có sắc đẹp tuyệt vời, có tài sản, được yêu quý, và có 
Sự vẻ vang. 


771. Là người con gái vô cùng xinh đẹp của vị đại vương Änanda, và 
cũng là người em gái khác mẹ của vị (Phật) tên Padumuttara. 


438 


778. Được tháp tùng bởi các người con gái của đức vua, được trang điểm 
với tất cả các đồ trang sức, tôi đã đi đến đắng Đại Hùng và đã lắng nghe thuyết 
giảng Giáo Pháp. 


779. Chính vào khi ấy, bậc Thầy của thế gian ấy ở giữa các chúng đã tán 
dương vị tỳ khưu ni có thiên nhãn và đã thiết lập vị ni ấy vào vị thế tối thăng. 


780. Sau khi lắng nghe điều ấy, được mừng rỡ tôi đã dâng cúng vật thí 
đến bậc Đạo Sư. Và sau khi cúng dường đến bậc Toàn Giác, tôi đã ước nguyện 
về thiên nhãn. 


781. Do đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi răng: “Này người thiêu nữ vui vẻ, 
nàng sẽ đạt được điêu đã ước nguyện. Điêu đã khéo được mong muôn này là 
quả báu của các việc dâng cúng đẻn và Giáo Pháp. 


782. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


783. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thông, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là 
Sakula.” 


784. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


785. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đắng Phạm Thiên. 


786. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ngoại đạo có hạnh độc hành. Sau khi đi 
lang thang để khất thực tôi đã nhận được một số lượng dầu thắp. 


439 


787. Sau khi thắp sáng ngọn đèn với số (dầu) đó, với tâm ý trong sạch tôi 
đã phục vụ ngôi bảo tháp của đắng Tối Thượng Nhân trọn cả đêm. 


788. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


789. Do mãnh lực của nghiệp ây, ở bât cứ nơi nảo tôi sanh ra thì có các 
ngọn đèn lớn chiêu sáng ở chính tại các nơi ây khi tôi đi đên. 


790. Nếu tôi muốn, tôi (có thể) nhìn thấy ngọn núi sau khi đã vượt lên 
xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng đẻn. 


791. Tôi có cặp mắt trong ngân, và tôi chói sáng với danh vọng, lại còn 
có đức tin và trí tuệ nữa; điêu này là quả báu của việc dâng cúng đẻn. 


792. Và trong kiêp sông cuôi cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình Bà-la-môn có nhiêu tải sản và lúa gạo, được hài lòng, được đức vua tôn 
trọng. 


793. Được thành tựu toàn vẹn về cơ thể, được trang điểm với tất cả các 
đồ trang sức, đứng ở cửa sô tôi (đã nhìn thấy) đấng Thiện Thệ ở lối đi vào 
thành. 


794. Tôi đã nhìn thấy Ngài đang chói sáng với danh vọng, được trọng 
vọng bởi chư Thiên và nhân loại, được hội đủ các tướng mạo phụ, được điểm tô 
bằng những tướng mạo chính. 


795. Với tâm phần chấn, với ý vui mừng, tôi đã xin xuất gia. Trong thời 
gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


440 


796. Là người thực hành theo lời dạy của đắng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 


797. Tôi biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn không ô 
nhiễm. 


798. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa 
tan. 


799. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt 
đến. 


800. Do đó, đấng Đại Bi, bậc Tối Thượng Nhân đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng “Sakulã là vị ni đứng đầu trong các vị ni có thiên nhãn.” 


801. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


802. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


803. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sakulã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Sakulã là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


44I 


25. Ký Sự về Nandã - Mỹ Nhân của Xứ Sở 


804. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


805. Là vị giáo giới, vị làm cho hiểu rõ, vị hành xử đối với tất cả chúng 
sanh, là thiện xảo trong việc chỉ dạy, đức Phật đã giúp cho nhiều chúng sanh 
Vượt qua. 


806. Là bậc Thương Tưởng, đắng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, Ngài đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 


807. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có được năng lực như thế 
ây, (thế gian) đã không bị rối loạn và không có các ngoại đạo. 


§08. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14. 50 m) tợ như cây 
cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai quý tướng. 


809. Cho đến khi ấy, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


810. Khi Ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavafi, trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ với vô số loại châu báu, được đầy đủ với những lạc thú lớn lao. 


§11. Tôi đã đi đến đắng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe thuyết giảng Giáo 
Pháp Bất Tử, có phẩm vị tối thăng, làm rõ về chân lý tuyệt đối. 


812. Khi ấy, được tịnh tín tôi đã thỉnh mời đẳng Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với hội chúng và đã tự tay mình dâng cúng đại thí đến vị ấy. 


442 


813. Tôi đã quỳ xuống đê đầu đến bậc Anh Hùng đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng với hội chúng, tôi đã ước nguyện vị thế tối thắng trong số các tỳ 
khưu ni có thiền chứng. 


814. Khi ấy, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đắng Nương 
Nhờ của ba cõi, vị Chúa Tế, bậc Nhân Báo đã chú nguyện rằng: “Nàng sẽ đạt 
được điều đã khéo được ước nguyện ấy. 


S15. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


816. Nàng sẽ trở thành nữ Thính Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thông, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là 
Nandaã.” 


§17. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đắng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 


818. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


819. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến 
cõi trời Đâu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha Hóa Tự 
Tại. 


820. Do mãnh lực của nghiệp ây, ở bât cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đêu đã 
được thiệt lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ây. 


443 


§21. Mệnh chung từ nơi ấy (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết 
lập vào ngôi chánh hậu của các đắng Chuyên Luân Vương và các vị vua cai 
quản các lãnh thổ. 


822. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và loài người, đã 
được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hôi qua nhiều đại kiếp. 


§23. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, tôi đã là người con gái hoàn hảo 
của đức vua Suddhodana tại thành phố tên là Kapila. 


824. Nhìn thấy (tôi) có nét đẹp vô cùng rạng rỡ, gia đình ấy đã trở nên vui 
vẻ; vì thế tôi có tên là “Nandã” (vui vẻ). Tôi đã được công nhận là xinh đẹp. 


825. Và cũng ở trong thành phố đáng yêu ấy, tôi đã được nôi danh là “Mỹ 
nhân” trong số tất cả các thiếu nữ ngoại trừ Yasodharä. 


826. Người anh trai đầu là đắng Cao Cả của tam giới, cũng vậy người út 
là vị A-la-hán. Mỗi một mình tôi là người tại gia, tôi đã bị mẹ quở trách rằng: 


827. “Này con, được sanh trong gia tộc dòng Sakya (Thích Ca), con là em 
gái của đức Phật. Con cũng không còn có Nanda nữa, việc gì con lại ở tại g1a? 


828. Tuôi trẻ có sự già là nơi cư ngụ, xác thân được xem là bât tịnh, sức 
khỏe cũng có cơn bệnh là điêm cuôi cùng, mạng sông có sự chêt là nơi châm 
dút. 


829. Sắc thân này của con dâu là xinh đẹp, được yêu dâu như là mặt 
trăng, quyên rũ, có sự trang điềm của những đô trang sức tợ như được găn liên 
VỚI SỰ Tạng rỡ. 


444 


§30. (Sắc thân này của con) được gộp chung lại thuần sự tỉnh túy của thế 
gian, là sự đem lại chất vị cho những con mắt, là sự sản xuất ra danh thơm của 
các điều phước thiện, là niềm vui của gia tộc Okkãka. 


831. Vào thời gian chẳng bao lâu nữa, sự già sẽ ngự trị. Này cô gái trẻ, 
hãy từ bỏ gia đình. Này cô gái hoàn hảo, hãy thực hành Giáo Pháp.” 


832. Được vui thích với sắc đẹp và tuôi thanh xuân, sau khi nghe lời nói 
của người mẹ, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình bằng thân chứ không 
phải bằng tâm. 


833. Và với sự cố gắng lớn lao, mẹ (tôi đã) nói để thuyết phục tôi gắn bó 
vào việc tham thiền, nhưng tôi đã không năng nô về việc ấy. 


834. Do đó, bậc Đại Bi, đắng Chiến Thắng, đã nhìn thấy tôi có lòng khao 
khát về các dục, và đối với tôi ý nghĩa của sự nhàm chán về xác thân là qua lộ 
trình của mắt. 


835. Bằng năng lực tự thân, Ngài đã làm hiện ra người phụ nữ lộng lẫy, 
đáng nhìn, rất dễ thương, vô cùng xinh đẹp hơn hẵn luôn cả tôi. 


836. Sau khi nhìn thấy người nữ có thân thê vô cùng kinh ngạc ấy, tôi đã 
sửng sốt. Và tôi đã suy nghĩ về sự lợi ích thuộc về nhân gian đối với con mắt 
rằng: “Có quả báu đến ta.” 


837. (Tôi đã nói răng): “Này em yêu dâu, hãy đên với chị đây. Có cân gì 
em hãy nói với chị. Hãy nói với chị vê gia đình, tên, dòng họ của em nêu em 
ưng ý.” 


445 


838. (Cô gái đáp): “Này chị yêu dấu, không phải là lúc hỏi han. Hãy cho 
em tựa vào lòng. Tay chân của em như là chìm xuống. Chị hãy ru em ngủ một 
chốc.” 


839. Sau đó, nàng có đôi mắt xinh đẹp ây đã kê đâu vào hông của tôi rôi 
đã thiệp đi. Có con nhện vô cùng ghê rợn đã rơi xuông ở trán của nàng. 


840. Cùng với sự rơi xuông của con nhện ây, mụn nhọt đã nôi lên. Chúng 
đã rò rỉ, vỡ ra, và toàn thân là mủ và máu. 


841. Và khuôn mặt đã bị nứt nẻ, thi thể có mùi hôi thối. Toàn thân bị 
trương lên, đổi sang màu tím, và thối rửa. 


842. Với tất cả các chỉ thể bị run rây, chốc chốc lại bị hụt hơi, nàng ấy 
trong khi cảm nhận sự khổ đau của mình đã than vãn một cách thê lương rằng: 


843. “Em bị khổ sở vì nỗi đau đớn, và các cảm thọ được chạm đến, em bị 
đăm chìm trong nỗi khô đau lớn lao. Này cô bạn gái, chị hãy là nơi nương nhờ 
của em.” 


844. “Vẻ đẹp ở khuôn mặt của cô đâu rôi? Lỗ mũi cao của cô đâu rôi? 
Làn môi màu đỏ của trái cây bimba tuyệt hảo của cô, khuôn mặt của cô đã đi 
đâu rôi? 


845. Gương mặt tợ như mặt trăng đâu rồi? Chiếc cô ba ngần đã đi đâu 
rồi? Và các lỗ tai run rây lung linh của cô đã đi đến tình trạng thay đôi rồi. 


846. Bộ ngực có hình dáng đóa hoa sen còn dạng chồi tợ như bầu nước đã 
trở thành thi thê hôi thối, bị phân rã, có mùi khó chịu. 


446 


847. Eo thon, mông đầy đặn bị sưng lên, có sự lở lói và độc hại, trở thành 
nơi chứa đầy vật không trong sạch; ôi xác thân là không vĩnh viễn! 


848. Toàn bộ nguồn gốc của thân thê là có mùi hôi thối, có sự hãi sợ, như 
là bãi tha ma kinh hoàng, lại là nơi mà những kẻ ngu hứng thú!” 


849. Lúc bấy giờ, sau khi nhìn thấy tôi có tâm bị chấn động, đắng Đại Bi, 
bậc Lãnh Đạo Thế Gian, người anh trai của tôi, đã nói lên những lời kệ này: 


850. “Này Nandã, hãy nhìn thân thê bệnh hoạn, bắt tịnh, hôi thối. Em hãy 
tu tập tâm về đề mục bắt mỹ (tử thi) trở thành chuyên nhất, khéo được tập trung. 


851. Thân này như thế nào thì xác kia như vậy, xác kia như thế nảo thì 
thân này như vậy, (là vật) có mùi khó chịu hoặc hôi thối lại được hứng thú đối 
với những kẻ ngu. 


852. Trong khi xem xét xác thân này như thế đêm ngày không mệt mỏi, 
từ đó với niệm với tuệ sau khi đã nhàm chán thì em sẽ nhìn thấy.” 


853. Do đó, sau khi nghe được các lời kệ khéo thuyết, tôi đã bị vô cùng 
chân động. Đứng tại chỗ ấy, trong lúc quán sát tôi đã đạt được phẩm vị A-la- 
hán. 


854. Ngồi xuống ở bất cứ nơi nào, tôi luôn luôn có mục đích chính là 
thiền. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đắng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng. 


855. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


447 


856. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


§57. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Nandã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Nandã là phần thứ năm. 


--ooOoo-- 


26. Ký Sự về Sonã 


858. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


859. Khi ấy, tôi đã được sanh ra trong gia đình triệu phú, được hạnh phúc, 
được tôn vinh, yêu quý. Tôi đã đi đến bậc Hiền Trí cao quý ấy và đã lắng nghe 
lời nói ngọt ngảo. 


860. Đắng Chiến Thắng đã tán đương vị tỳ khưu ni đứng đầu trong số các 
vị nỉ có sự ra sức tỉnh tấn. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và 
tôi đã thể hiện sự thành kính đến bậc Đạo Sư. 


§61. Khi ấy, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã ước nguyện vị thế ấy. 
Đắng Đại Hùng đã nói lời tùy hỷ rằng: “Ước nguyện của nàng sẽ được thành 
tựu. 


S62. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


448 


863. Nàng sẽ trở thành nữ Thính Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là 
Sona.” 


864. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đắng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 


865. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


866. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh thành 
Sävatth1. 


§67. Và khi đã đạt đến tuôi thanh xuân, tôi đã đi đến nhà người chồng và 
đã sanh ra mười người con trai, hết thảy đều có vóc dáng hoàn hảo. 

868. Và tất cả bọn chúng đều được nuôi dưỡng trong sung sướng, có sự 
thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả đối với những kẻ nghịch thù, chúng 
cũng được ưa thích. Chúng được yêu mến còn hơn cả tôi nữa. 


869. Sau đó, với sự không mong muôn của tôi, người chông ây của tôi 
được khích lệ bởi mười người con trai đã xuât gia trong Giáo Pháp của vị Trời 
của chư Thiên. 


870. Khi ấy, còn mỗi một mình tôi đã suy xét rằng: “Đã đủ cho cuộc sống 
của ta là kẻ bị chông và những người con trai bỏ rơi, lại già cả, và thảm thương. 


871. Ta cũng sẽ đi đến nơi nào mà người chồng của ta đã đạt đến.” Sau 
khi suy xét như thế, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


449 


872. Và sau đó, các vị tỳ khưu ni đã để tôi ở lại tu viện của các tỳ khưu ni 
như thế rồi đã đi (nghe) giáo giới (bảo rằng): “Bà hãy đun nóng nước.” 


873. Khi Ấy, tôi đã đem nước lại đỗ vào trong nồi, sau đó đặt ở bếp lửa, 
rồi đã ngồi xuống. Do đó tâm đã được định tĩnh. 


874. Sau khi nhìn thấy các uân là vô thường, là khô não, và là vô ngã, tôi 
đã cắt đứt tất cả các lậu hoặc và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


875. KHI ây, các vị ty khưu m đã quay lại và đã hỏi vê nước nóng. Sau 
khi chú nguyện vào bản thê của lửa, tôi đã đun nóng nước một cách mau chóng. 


876. Ngạc nhiên, các vị m ấy đã trình lại sự việc này đến đẳng Chiến 
Thắng cao quý. Sau khi nghe điều ấy, được hoan hỷ, đấng Bảo Hộ đã nói lên lời 
kệ này: 


877. “Và người nào đã sống trăm năm, lười biếng, có sự tỉnh tấn thấp 
thỏi, cuộc sống một ngày của người đang ra sức tỉnh tấn một cách bên bĩ là tốt 
hơn.”[Š] 


878. Được hài lòng với sự thực hành tốt đẹp của tôi, đắng Đại Hùng, bậc 
Đại Hiền Trí ấy đã nói tôi là đứng đầu trong số các vị ni có sự ra sức tỉnh tấn. 


879. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


880. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


450 


§81. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sonä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Sonã là phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


27. Ký Sự về Bhaddäkãpilãnĩ 


882. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


883. Khi ấy, ở tại Hamsavafi có người triệu phú tên là Videha có rất 
nhiều châu báu. Tôi đã là vợ của người ấy. 


884. Có lần nọ, người ấy cùng nhóm tùy tùng đã đi đến đắng Mặt Trời 
của nhân loại và đã lắng nghe Giáo Pháp đưa đến sự điệt tận tất cả khổ đau của 
đức Phật. 


885. Đắng Lãnh Đạo đã ngợi khen vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị 
thuyết về sự giũ bỏ (pháp đầu-đà). Sau khi lắng nghe, chồng tôi đã dâng cúng 
vật thí đến đức Phật như thế ấy trong bảy ngày. 


886. Chồng tôi trong khi làm hội chúng vui vẻ đã quỳ xuống đê đầu ở bàn 
chân và đã ước nguyện vị thế ấy. Chính vào khi ấy, đắng Cao Quý của loài 
TEƯỜI — 


887. — vì lòng thương tưởng đến người triệu phú, đã nói những lời kệ này: 
“Này con trai, ngươi sẽ đạt được vị thế đã ước nguyện rồi ngươi hãy Niết Bàn. 


451 


S88. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


889. Ngươi sẽ trở thành nam Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là 
Kassapa.” 


890. Nghe được điều ấy, chồng tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ 
ái chồng tôi đã chăm sóc đắng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng 
cho đến hết cuộc đời. 


891. Vị (Phật) ấy đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã chế phục các ngoại đạo, 
đã hướng dẫn những ai đáng được hướng dẫn, rồi đã Niết Bàn cùng các vị 
Thinh Văn. 


892. Khi đắng Cao Cả của thế gian ấy đã Niết Bàn, nhằm mục đích cúng 
dường đến bậc Đạo Sư chồng tôi đã tập hợp các bạn bẻ quyến thuộc, rồi cùng 
với những người ấy đã cho xây dựng — 


893. — ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuần, chói sáng như 
là trăm ánh hào quang, được tỏa rộng ra như là bông hoa salã chúa. 


894. Tại nơi ấy, chồng tôi đã cho thực hiện bảy trăm ngàn chiếc đĩa nhỏ 
bằng chính bảy loại châu báu, chúng đang chói sáng như là ngọn lửa của cây 
sậy. 


895. Chồng tôi đã cho đồ đây với dầu thơm rồi đã cho thắp sáng các ngọn 
đèn tại nơi ấy nhằm mục đích cúng dường đến bậc Đại Ân Sĩ, đắng Bi Mẫn của 
mọi sanh linh. 


452 


896. Chồng tôi đã cho thực hiện bảy trăm ngàn chậu đầy đặn được chứa 
đầy với thuần các loại châu báu nhằm mục đích cúng dường đến bậc Đại Ân Sĩ. 


§07. Ở giữa của mỗi nhóm tám chậu là những vật giá trị như vàng được 
chất đồng. Chúng sáng rực với màu sắc tợ như ánh mặt trời vào mùa thu. 


898. Chiếu sáng ở bốn cửa là các vòm công làm bằng châu báu. Chiếu 
sáng là những tắm ván xinh xắn làm bằng châu báu được dựng đứng. 


899. Chói sáng là các lắng hoa khéo tạo ra được đặt vòng quanh. Chói 
sáng là các cờ xí bằng châu báu được dựng đứng. 


900. Và ngôi bảo tháp làm bằng ngọc quý này khéo được tô màu, khéo 
được thực hiện, sáng rực với màu sắc tợ như mặt trời vào lúc hoàng hôn. 


901. Ngôi bảo tháp có ba bệ thờ. Chồng tôi đã chất đầy một bệ với đá 
màu vàng, một bệ với đá màu đỏ, và một bệ với đá màu đen. 


902. Sau khi đã cho thực hiện việc cúng dường đáng yêu như thế ấy đến 
bậc Thuyết Giảng cao quý, chồng tôi đã dâng cúng vật thí đến Hội Chúng tùy 
theo năng lực cho đến hết cuộc đời. 


903. Sau khi đã cùng với người triệu phú ấy thực hiện toàn bộ những việc 
phước báu ấy cho đến hết cuộc đời, tôi đã đi đến nhàn cảnh cùng với chính 
người ấy. 


904. Sau khi đã thọ hưởng sự thành công ở bản thể chư Thiên rồi nhân 
loại, tôi đã luân hồi cùng với chính người ấy như là hình bóng với xác thân vậy. 


483 


905. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ, vị 
có ánh mắt thu hút, bậc thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi 


906. Khi ây ở tại BandhumafI, người này là vị Bà-la-môn được công nhận 
là tôt lành, dôi dào vê việc thâu đạt kiên thức, và đã bị lâm vào cảnh vô cùng 
khó khăn về tài sản. 


907. Cũng vào khi ấy, với tâm ý tương đông tôi đã là nữ Bà-la-môn (vợ) 
của người ấy. Có lần, người Bà-la-môn cao quý ấy đã đi đến bậc Đại Hiền Trí. 


908. (Đức Phật) ngồi ở đám người đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 
Sau khi nghe Pháp, được hoan hỷ người ấy đã dâng cúng một tắm vải choảng. 


909. Quay về lại nhà với một mảnh vải, người ấy đã nói với tôi điều này: 
“Nàng hãy tùy hỷ việc phước lớn lao; tắm vải choàng đã được dâng đến đức 
Phật.” 


910. Khi ấy, được hài lòng xiết bao tôi đã chắp tay lên nói lời tùy hỷ 
rằng: “Phu quân à, tấm vải choàng là đã khéo được dâng đến đức Phật tối 
thượng như thế ấy.” 


911. Được an vui, trở nên gắn bó, trong khi luân hồi cõi này cõi khác, 
người ấy đã trở thành đức vua, vị lãnh chúa ở thành phố Bãrãnasï đáng yêu. 


912. Khi ấy, tôi trở thành chánh hậu của người ấy, là tối cao trong đám nữ 
nhân. Tôi đã được cảm tình rât mực của người ây do sự yêu mên trước đây của 
chông. 


913. Sau khi nhìn thấy tám vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi quanh để khất 
thực, người ấy đã trở nên hoan hÿ và đã dâng vật thực vô cùng giá trị. 


454 


914. Sau khi thỉnh mời lần nữa, người ấy đã thực hiện mái che bằng châu 
báu. Lọng che bằng vàng (rộng) trăm cánh tay đã được những người thợ rèn 
kiến thiết. 


915. Sau khi đã hướng dẫn tất cả các ngài ấy tiến vào các chỗ ngồi bằng 
vàng, được tịnh tín người ấy đã tự tay mình dâng cúng vật thí đến các ngài ấy. 


916. Khi ấy, tôi cũng đã dâng cúng vật thí ấy cùng với đức vua xứ Kãsi. 
Tôi đã được sanh ra ở Bãrãnasï lần nữa, tại ngôi làng nhỏ ngoại thành. 


917. (Sanh ra) ở trong gia đình giàu có thịnh vượng, người ấy được an 
lạc, có em trai. Tôi đã là người vợ vô cùng chung thủy của người anh cả. 


918. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác, người em gái của chồng tôi đã 
dâng phần cơm đến vị Ấy, và đã thuật lại khi chồng tôi đi đến. 


919. Chồng tôi không hoan hÿ với việc dâng cúng. Do đó, tôi đã lấy lại 
phần cơm ấy từ bình bát rồi đã trao cho chồng. Chồng tôi đã dâng cúng (phần 
cơm ấy) một lần nữa đến chính vị Phật ấy. 


920. Khi ấy, tôi đã quăng bỏ đi phần cơm ấy và đã độc ác đối với đức 
Phật. Tôi đã dâng bình bát ấy chứa đầy bùn đến vị Phật như thế ấy. 


921. Về vật cho cũng như việc nhận giống như là vật không trong sạch và 
đóa hoa sen, khi ấy tôi đã nhìn khuôn mặt có tâm bình thản và đã vô cùng chấn 
động. 


922. Sau khi nhận lại bình bát, tôi đã làm sạch bằng chất thơm, rồi với 
tâm tịnh tín, tôi đã chứa đầy với bơ lỏng và đã dâng lên một cách cung kính. 


455 


923. Ở bất cứ nơi đâu tôi được sanh ra, tôi đều có sắc xinh đẹp do sự bố 
thí và có mùi hôi do lời nói và đo thái độ không phải phép đối với đức Phật. 


924. Lần khác, khi ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng Kassapa đang 
được hoàn tất, được hoan hÿ tôi đã dâng cúng phiến ngói cao quý bằng vàng. 


925. Tôi đã tâm phiến ngói ấy bằng hương thơm sanh lên từ bốn nguồn. 
Tôi đã được thoát khỏi khuyết điểm về mùi hôi thối và đã được thành tựu tốt 
đẹp về toàn bộ các phần thân thẻ. 


926. (Chồng tôi) đã cho thực hiện bảy ngàn cái đĩa bằng chính bảy loại 
châu báu, được chứa đây bơ lỏng và hàng ngàn tim đèn. 


927. Với tâm ý thanh tịnh, sau khi đã đặt (tim đèn) vào và thắp sáng, 
người ấy đã xếp thành bảy hàng nhằm mục đích cúng dường đến bậc Bảo Hộ 
Thế Gian. 


928. Khi ấy, tôi cũng có phần đóng góp đặc biệt trong việc phước thiện 
ấy. Người ấy đã được sanh ra ở xứ Kãsi lần nữa, được nổi danh là Sumitta. 


929. Tôi đã là vợ của người ây, được an vuI, được găn bó, được yêu quý. 
Khi ấy, người ấy cũng đã dâng đến vị Hiền Trí Độc Giác tấm vải choàng bên 
chắc. 


930. Tôi đã hoan hỷ về việc bó thí tôi thượng và cũng đã có phần trong 
việc ấy. Vị ấy cũng đã sanh ra lần nữa trong quốc độ Kãsi thuộc dòng dõi 
Koliya. 


931. Khi ấy, cùng với năm trăm người con trai dòng Koliya, người ấy đã 
hộ độ năm trăm vị Phật Độc Giác. 


456 


932. Và sau khi đã làm hài lòng (chư Phật Độc Giác) trong ba tháng, 
người ấy đã dâng ba y. Khi ấy, đi theo lộ trình của nghiệp phước thiện tôi đã là 
vợ của người ấy. 


933. Từ nơi ấy chết đi, người ấy đã trở thành vị vua tên là Nanda có danh 
tiếng vĩ đại. Tôi cũng đã trở thành chánh hậu của người ấy, có sự thành tựu về 
tất cả các điều dục lạc. 


934. Và khi ấy, người ấy đã trở thành vị lãnh chúa Brahmadatta. Khi ấy, 
những người con trai của bà Padumavatï đã trở thành các bậc Hiền Trí Độc 
Giác. 


935. Người ấy đã hộ độ năm trăm vị không thiếu vị nào cho đến hết cuộc 
đời. Chư Phật Độc Giác đã cư ngụ tại vườn hoa của đức vua rồi đã Niết Bàn, và 
người ấy đã cúng đường. 


936. Và sau khi cho xây dựng các ngôi bảo tháp, cả hai chúng tôi đã xuất 
gia. Sau khi tu tập các vô lượng (tâm), chúng tôi đã đi đến cõi Phạm Thiên. 


937. Từ nơi ấy chết đi, người ấy đã khéo được sanh ra tại Mahãtittha (tên) 
là PIpphalayana Mẹ là SumanadevI, cha là người Bả-la-môn dòng tộc Kosiya. 


938. Tôi đã là người con gái của vị Bả-la-môn Kapila, mẹ là SucImati, ở 
tại kinh thành Sägalã trong xứ sở Madda. 


939. Sau khi tạo ra tôi với hình tượng bằng vàng khối, người cha đã gã tôi 
cho bậc trí Kassapa là người đã kiêng cử các dục. 


940. Lần nọ, con người có lòng bi mẫn ấy đã đi xem xét công việc làm. 
Sau khi nhìn thấy các sinh vật bị những loài như là quạ, v.v... ăn thịt, người ấy 
đã bị động tâm. 


457 


941. Và tôi ở nhà, sau khi nhìn thấy những cây mè mọc lên trong sự thiêu 
đốt của ánh nẵng mặt trời và loải sâu bọ bị các con quạ ăn thịt, khi ây tôi đã có 
sự động tâm. 


942. Lúc bấy giờ, con người trí tuệ ấy đã xuất gia. Tôi đã xuất gia theo vị 
ây. Tôi đã sống theo hạnh du sĩ ngoại đạo trong năm năm. 


943. Đến khi bà Gotamĩ người nuôi dưỡng đắng Chiến Thắng đã được 
xuất gia, khi ấy tôi đã đi theo bà ấy và đã được chỉ dạy bởi đức Phật. 


944. Trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Ôi, tính chất bạn hữu tốt lành đối với vị Kassapa vinh quang! 


945. Kassapa là con trai, là người thừa tự của đức Phật, khéo được định 
tĩnh, nhìn thấy được cõi trời và địa ngục, và là vị đã biết được đời sống trước 
đây. 


946. Rồi (vị ấy) đã đạt đến sự diệt tận của sự sanh, là vị hiền trí được 
hoàn hảo về thắng trí, với ba sự hiểu biết ây trở thành vị Bà-la-môn có tam 
minh. 


947. Tương tợ như thế ấy, Bhaddã Kãpilãnĩ là vị ni có tam minh, có sự 
dứt bỏ Tử Thần, mang thân mạng cuối cùng sau khi đã chiến thắng Ma Vương 
cùng với đạo quân binh. 


948. Sau khi nhìn thấy điều tai hại ở thế gian, cả hai chúng tôi đã xuất 
gia. Chúng tôi đây có các lậu hoặc đã cạn kiệt, đã được huấn luyện, đã có được 
trạng thái mát mẻ, đã được Niết Bản. 


458 


949. Các phiên não của tôi đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đút sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


950. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


951. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni BhaddäkãpilãnT đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


=_ *“1— —1% 


Ký sự về trưởng lão ni Bhaddäkãpilãnï là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


28. Ký Sự về Yasodharä 


952. Vào một thuở nọ, đẳng Lãnh Đạo nhân loại đang ngự tại một sườn 
núi cao quý ở thành Rajagaha đáng yêu, trù phú.[6] 


953. Khi đang cư ngụ tại trú xứ đáng yêu của các tỳ khưu mi ở trong thành 
phó ấy, đã có suy nghĩ như vầy khởi đến vị tỳ khưu ni Yasodharã rằng: 


954. “Nanda, Rãhula hiền thiện, và tương tợ y như thế (hai) vị tối thượng 
Thinh Văn, đại vương Suddhodana, và bà PaJapatI Gotam. 


955. Cùng các vị đại trưởng lão đã đạt thắng trí, và các trưởng lão ni có 
đại thần lực, các vị ây đã ngự đến nơi an tịnh không còn lậu hoặc, như là tim 
của cây đèn hết nhiên liệu. 


459 


956. Và luôn cả ta nữa cũng sẽ đi đến vị thế an toàn ngay trong khi đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian còn hiện tiền.” Trong khi xem xét tuổi thọ của mình, vị ni 
đã suy nghĩ như thế. 


957. Sau khi xem xét thọ hành sẽ đi đến sự hoại diệt trong chính ngày 
hôm ấy, vị ni đã cầm lấy bình bát và y rồi đã rời khỏi chốn tịnh cư của mình. 


958. Vị ni có đại thần lực có đại trí tuệ ấy đã dẫn đầu một trăm ngàn vị tỳ 
khưu ni đi đến bậc Toàn Giác. 


959. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, vị mì ây đã ngôi xuông ở một bên và 
đã nói lời nói này với bậc Đạo Sư là vị có dâu hiệu bánh xe: 


960. “Bạch đâng Đại Hiện Trí, con đã bảy mươi tám tuôi. Giai đoạn cuối 
cùng của tuôi tác đang tiên đên. Con đã đạt đên ngay ở sườn dôc, con xin thưa 
TỐ. 


961. Sự tiêu hoại của con đã chín muôi, mạng sông của con còn chút ít. 
Rời bỏ Ngài, con sẽ ra đi. Sự nương nhờ của bản thân đã được con thực hiện. 


962. Chính ở thời điểm cuối cùng, sự chết chận đứng tuôi thọ. Bạch đắng 
Đại Hùng, hôm nay vào ban đêm con sẽ thành tựu Niết Bàn. 


963. Bạch đắng Hiền Trí, (Niết Bàn) là nơi không có sự sanh, sự già, sự 
bệnh và sự chết. Bạch đẳng Anh Hùng, nơi nào khi đã đi đến là không còn được 
nhìn thấy thì con đi đến nơi ấy. 


964. Bạch đẳng Hiền Trí, cho đến nhóm người của bậc Đạo Sư ngồi 
chung ở nơi đây (nếu) nhận biết lỗi lầm (nào của tôi), xin quý vị hãy tha thứ ở 
trước mặt. 


460 


965. Và sau khi đã xoay vân trong vòng luân hôi, nêu có điêu sai trái của 
con đối với Ngài, bạch đắng Đại Hùng con xin thưa rõ, xin Ngài hãy tha thứ lỗi 
lâm cho con.” 


966. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ni ấy, đắng Hiền Trí Vương đã nói 
điều này: “Ta sẽ nói điều gì hơn về nàng là người đang đi đến Niết Bàn? 


967. Và nàng cũng nên thị hiện thần thông cho các vị hành theo Giáo 
Pháp của Ta được thấy. Và hãy chặt đứt sự nghi ngờ về Giáo Pháp cho tất cả 
các chúng.” 


968. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí ấy, vị tỳ khưu nỉ 
Yasodharä ấy đã đảnh lễ đâng Hiền Trí Vương ấy và đã nói lời nói này: 


969. “Bạch đắng Anh Hùng, con là Yasodharä, ở tại gia là người vợ của 
Ngài. Được sanh ra trong gia tộc Sakya, con đã duy trì phận sự của người nữ. 


970. Bạch đẳng Anh Hùng, trong số một trăm chín mươi sáu ngàn phụ nữ 
ở nhà của Ngài, con là người đứng đâu, là người chủ quản tất cả. 


971. Là người có được sắc đẹp, tánh tình, và đức hạnh, ở vào tuôi thanh 
xuân, có lời nói đáng yêu, tất cả chư Thiên cũng như loài người đều quý trọng 
con. 


972. Con đứng đầu một ngàn thiếu nữ ở trong cung của người con trai 
dòng Sakya. Các cô ấy cùng vui buồn giống nhau tợ như chư Thiên ở (vườn 
hoa) Nandana. 


973. Con đã vượt lên trên lãnh vực dục tình, được khăng định về mặt thể 
hình, không có người tương đương về sắc đẹp ngoại trừ đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian.” 


461 


974. Sau khi đã nói như thế, v.v... Yasodharä, với sự cho phép của đức 
Phật, đã bay lên không trung và đã thị hiện vô số thần thông. 


975. (Yasodharä đã thị hiện) cơ thê tương đương với bầu vũ trụ, đầu là 
(đảo) Kuru ở về phía bắc, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo Jambu.[7] 


976. Và đuôi công là cái hô ở phía nam nhưng các cánh chim là các cảnh 
lá khác nhau, mặt trăng và mặt trời là mắt, núi Meru là chóp đỉnh. 


977. Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phầy cây Jambu 
cùng với cội rễ (làm cây quạt), vị ni đã đi đến và đảnh lễ đắng Lãnh Đạo Thế 
G1an. 


978. Tương tợ y như thê, vị ni đã thị hiện hình dáng con voi, con ngựa, 
ngọn núi, và biên cả, rôi mặt trăng, mặt trời, núi Meru, và vóc dáng của vị trời 
Sakka. 


979. “Bạch đẳng Anh Hùng, bạch đẳng Hữu Nhãn, con là Yasodhara 
đảnh lễ ở bàn chân (Ngài). Con đã che khuất một ngàn thế giới bằng đóa sen nở 


A*» 


!ộ. 


980. Và sau khi hóa hiện ra vóc dáng của đẳng Brahma, vị ni đã thuyết 
giảng Giáo Pháp về không tánh. “Bạch đắng Anh Hùng, bạch đắng Hữu Nhãn, 
con là Yasodharä xin đánh lễ ở bàn chân (Ngài). 


981. Bạch đâng Đại Hiện Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biệt tâm của người khác. 


982. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


462 


983. Bạch đẳng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và 
tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của 
Ngài. 


984. Sự gặp gỡ đối với chư Phật là các đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã được 
Ngài nhìn thấy rõ. Bạch đắng Đại Hiền Trí, có nhiều hành động hướng thượng 
của con là nhằm mục đích về Ngài. 


985. Bạch đẳng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đây của 
con. Bạch đắng Đại Hùng, phước báu đã được con tích lũy là nhằm mục đích về 
Ngài. 


986. Bạch đắng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không thích hợp 
và đã ngăn trừ điều không giới hạnh, mạng sống đã được con hy sinh là nhằm 
mục đích về Ngài. 


987. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bồ thí con nhằm mục đích làm vợ 
(kẻ khác) nhiều ngàn koti[8] lần. Con không có bất bình về điều ấy là nhằm 
mục đích về Ngài. 


988. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bó thí con vì sự hỗ trợ (kẻ khác) 
nhiều ngàn koti lần. Con không có bất bình về điều ấy là nhằm mục đích về 
Ngài. 


989. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích vật thực 
(cho kẻ khác) nhiều ngàn koti lần. Con không có bất bình về điều ấy là nhằm 
mục đích về Ngài. 


990. Con đã từ bỏ nhiều ngàn koti mạng sống. Con từ bỏ mạng sống của 
con (nghĩ rằng): “Ta sẽ thực hiện sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. 


463 


991. Bạch đâng Đại Hiện Trí, con không cât giâu các đô trang sức được 
dùng cho cơ thê, nhiêu vải vóc các loại, các vật dụng của phụ nữ là nhăm mục 
đích về Ngài. 


992. Con đã dứt bỏ tài sản, lúa gạo, các làng, và các phố chợ. Bạch đẳng 
Đại Hiền Trí, các ruộng vườn, những người con trai, và con gái là đã được dứt 
bỏ. 


993. Bạch đẳng Đại Hùng, không thể đếm được những con voi, ngựa, 
trâu bò, luôn cả các nữ tỳ và tớ gái đã được dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài. 


994. Về việc Ngài bảo con rằng: “Ta sẽ cho vật thí đến người hành khít, 
con không nhìn thấy sự bất bình của con trong khi Ngài bố thí vật thí tối 
thượng. 


995. Bạch đẳng Đại Hùng và con đã trải qua nhiều khổ đau khác loại 
không thê đếm được, ở nhiều hình thức trong sự luân hồi là nhằm mục đích về 
Ngài. 


996. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, đạt được sung sướng con không vui thích 
và không có tâm bực bội trong những khô đau, con được quân bình trong mọi 
trường hợp là nhằm mục đích về Ngài. 


997. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác (quá khứ) đã khẳng định về pháp 
(giải thoát), thì đấng Đại Hiền Trí đã đạt đến sự Giác Ngộ sau khi trải qua an lạc 
và khô đau. 


998. Bạch đẳng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
Gotama, Ngài với con đã có nhiều lần gặp gỡ với các đắng Bảo Hộ Thế Gian 
khác. 


464 


999. Bạch đắng Đại Hiền Trí, nhiều hành động hướng thượng của con là 
nhằm mục đích về Ngài. Con là nữ tỳ của Ngài trong lúc Ngài tầm cầu Phật 
Pháp.” 


1000. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh Hùng, 
vị Lãnh Đạo Thế Gian DIpankara đã hiện khởi. 


1001. Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng 
biên địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hỷ. 


1002. Vào thời điểm ấy, người ấy đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và đã 
sửa soạn con đường của đắng Toàn Tri đang đi đến. 


1003. Vào thời điểm ấy, con đã là người thiếu nữ xuất thân Bà-la-môn tên 
Sumittä. Con đã đi đến cuộc tụ hội. 


1004. Con đã cầm tám năm hoa sen nhằm mục đích cúng dường đến bậc 
Đạo Sư. Con đã nhìn thây vị ân sĩ được nôi bậc ở giữa đám người. 


1005. Sau khi nhìn thấy con người đang ngồi khoác áo vỏ cây vô cùng 
đáng yêu quyến rũ đang ngồi, khi ấy con đã nghĩ rằng: “Mạng sống của ta là có 
kết quả." 


1006. Khi Ấy, con đã nhìn thấy sự nỗ lực ây của vị ấn sĩ là có được kết 
quả. Do nghiệp quá khứ, tâm của con cũng đã tịnh tín vào đẳng Toàn Giác. 


1007. Con đã có tâm tịnh tín hơn nữa đối với vị ân sĩ có tâm ý hướng 
thượng. (Con đã nói rằng): “Này vị ân sĩ, tôi không nhìn thấy vật nào khác nên 
được dâng cúng, tôi cho ông các đóa hoa. 


465 


1008. Này vị ấn sĩ, hãy là của ông năm năm, hãy là của tôi ba nắm. Này 
vị ấn sĩ, như thế sự thành tựu hãy là bằng nhau đối với mục đích giác ngộ của 
Ngài.” 


Tụng phâm thứ tư. 


1009. Sau khi cầm lấy các đóa hoa, vị ấn sĩ ở giữa đám người đã cúng 
dường đến bậc Đại Ân Sĩ có danh tiếng vĩ đại đang đi đến nhằm mục đích giác 
ngộ. 


1010. Bậc Đại Hiền Trí Dĩpankara, đắng Đại Hùng đã nhìn thấy ở giữa 
đám người và đã chú nguyện cho vị ẩn sĩ có tâm ý hướng thượng rằng: 


1011. “Này vị đại ân sĩ, (người nữ này) sẽ có tâm tương đương, có nghiệp 
tương đương, có hành động tương đương, sẽ trở thành người vợ do nghiệp báu 
đối với mục đích của ngươi. 


1012. (Người nữ này) có dáng nhìn xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, vui vẻ, 
có lời nói đáng mến, sẽ trở thành người vợ yêu quý, người thừa tự Giáo Pháp 
của vị (Phật) ấy. 


1013. Cũng giống như các người chủ gìn giữ cái rương của cải, người nữ 
này sẽ hộ trì như thế ấy đối với các thiện pháp. 


1014. Trong khi thương tưởng đến ngươi đây, (người nữ này) sẽ làm tròn 
đủ các pháp toàn hảo, sẽ đạt được quả vị giác ngộ tương tợ như con sư tử phá 
vỡ cái chuồng.” 


1015. Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho con trước đây vô lượng 
kiếp. Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, con đã là người có hành động như vậy. 


466 


1016. Tại nơi Ấy, con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được thực 
hiện tốt đẹp ấy. Con đã sanh vào bản thể trời và người với số lần không thể đếm 
được. 


1017. Con đã trải qua lạc và khô ở các cõi trời và ở loài người. Khi đạt 
đến kiếp sống cuối cùng, con đã sanh ra trong gia tộc Sakya. 


1018. Con có sắc đẹp, có của cải, có danh vọng và giới hạnh tương tợ như 
thế. Con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể, được vô cùng kính trọng về các điều 
lành. 


1019. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thế gian, và 
tâm bị khổ não là không có, con sống không sợ hãi.[9] 


1020. Con đã nhàm chán các sự luân hôi và đã xuât gia vào đời sông 
không gia đình. Sau khi xuât gia cùng với một ngàn người hâu cận, con không 
có øÌ. 


1021. Sau khi từ bỏ gia đình, con đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Khi chưa đạt đến nửa tháng, con đã đạt được bốn Sự Thật. 


1022. Nhiều người, không phải một, đem lại y phục, vật thực, thuốc men, 
và chỗ năm ngồi tợ như các làn sóng của biển cả. 


1023. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1024. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


467 


1025. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


1026. Như vậy là có khô đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Được đạt đến trạng thái thanh tịnh, con nhận lãnh mọi sự thành tựu. 


1027. Nàng ấy bố thí chính bản thân mình vì mục đích phước báu của vị 
đại ân sĩ. Họ có sự thành tựu về bạn hữu. VỊ thế Niết Bàn là không còn tạo tác. 


1028. “Quá khứ, hiện tại, và vị lai đã được cạn kiệt, tất cả nghiệp của con 
đã được cạn kiệt. Bạch đắng Hữu Nhãn, con xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).” 


Tỳ khưu ni Yasodharä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Yasodharä là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


29. Ký Sự về 10. 000 vị Tỳ Khưu Ni 


1029. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thắng, 
vị Lãnh Đạo Thế Gian tên là DIipankara đã hiện khởi. 


1030. Đắng Đại Hùng, bậc Hướng Đạo DTpaikara đã chú nguyện cho 
Sumedha và Sumittã có trạng thái hạnh phúc và khổ đau tương tợ như nhau. 


1031. Trong lúc nhìn thấy (thế gian) cùng với chư Thiên và trong lúc đi 
đó đây ở thế gian) luôn cả cõi trời, chúng con đã đi đến nơi tụ hội vào dịp tuyên 
dương của hai người ấy (và đã nói rằng): 


468 


1032. “Trong lần tụ hội ở ngày vị lai, xin ngài hãy là chồng của tất cả 
chúng tôi. Hết thảy tất cả sẽ là những người vợ vui vẻ, có lời nói đáng yêu của 
ngài.” 


1033. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, tất cả chúng con có bồ thí với trì giới, và 
tham thiền đã khéo được tu tập. Và mọi thứ thuộc về chúng con đã được buông 
bỏ từ lâu. 


1034. Bạch đắng Đại Hiền Trí, bất cứ điều gì đã được ao ước (như là) 
hương thơm, vật thoa, tràng hoa, đẻn, vật làm bằng châu báu, tất cả đã được 
buông bỏ. 


1035. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, và luôn cả nghiệp nào khác đã được thực 
hiện cũng như sự thụ hưởng thuộc về nhân loại, mọi thứ thuộc về chúng con đã 
được buông bỏ từ lâu rồi. 


1036. Trong khi luân hồi nhiều kiếp sống, chúng con đã làm được nhiều 
phước báu. Chúng con đã thọ hưởng quyền thế và đã luân hồi cõi này cõi khác. 


1037. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng ở trong cung của người con trai 
dòng Sakya, chúng con đã được sanh ra trong nhiều gia tộc khác nhau, là những 
mỹ nhân có ái dục và sắc đẹp. 


1038. Chúng con đã đạt đến danh vọng cùng với lợi lộc tột đỉnh, được tôn 
vinh, được tất cả tôn trọng, luôn luôn được cung cấp các lợi lộc về cơm ăn nước 
uống. 


1039. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Khi chưa đạt đến nửa tháng, tất cả chúng con đã đạt được Niết Bàn. 


469 


1040. Nhiều người đem lại mọi thứ lợi lộc về cơm ăn nước uống, y phục 
và chỗ nằm ngồi. Chúng con luôn luôn được tôn kính cúng dường. 


1041. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con voi cái (đã được 
cởi trói), chúng con sông không còn lậu hoặc. 


1042. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1043. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chúng 
con đắc chứng: chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Mười ngàn vị tỳ khưu ni đứng đầu là Yasodharä trước mặt đức Thế Tôn 
đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về mười ngàn vị tỳ khưu ni là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


30. Ký Sự về 18. 000 vị Tỳ Khưu Ni 


1044. Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni xuất thân dòng Sakya đứng đầu là 
Yasodharä đã đi đến gặp đắng Toàn Giác. 


1045. Tất cả mười tám ngàn vị ni đều có đại thần lực. Trong khi đảnh lễ ở 
bàn chân của bậc Hiền Trí, các vị ni trình rõ đúng theo năng lực rằng: 


1046. “Bạch đẳng Đại Hiền Trí, sự sanh, sự già, sự bệnh, và sự chết đã 
được cạn kiệt. Bạch đẳng Lãnh Đạo, chúng con đã đi đến vị thế Bất Tử, an tịnh, 
không còn lậu hoặc. 


470 


1047. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, nếu có điều sai trái gì trước đây của tất cả 
chúng con vì không biết là lỗi lầm, bạch đắng Hướng Đạo xin Ngài hãy tha thứ 
cho chúng con.” 


1048. “Là những người thực hành theo Giáo Pháp của Ta, các nàng cũng 
nên thị hiện thần thông. Và hãy chặt đứt sự nghi ngờ đã có cho tất cả các 
chúng.” 


1049. “Bạch đẳng Đại Hùng, là những vị ni danh tiếng, vui vẻ, có dáng 
vóc đáng yêu, bạch đắng Đại Hùng, tất cả đã là vợ của Ngài lúc còn tại gia. 


1050. Bạch đắng Anh Hùng, trong số một trăm chín mươi sáu ngàn phụ 
nữ ở nhà của Ngài, chúng con là những vị đứng đầu, là những người chủ quản 
tất cả. 


1051. Là những người có được sắc đẹp, tánh tình, và đức hạnh, ở vào tuôi 
thanh xuân, có lời nói đáng yêu, tất cả chư Thiên cũng như loài người đều quý 
trọng (chúng con). 


1052. Khi ấy, tắt cả mười tám ngàn vị ni đều xuất thân dòng Sakya, một 
ngàn vị ni có danh tiếng là những vị đứng đầu, là những người chủ quản. 


1053. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, (các cô ấy) đã vượt qua dục giới, đã được 
an trú vào sắc giới. Không có gì tương đương với sắc đẹp của một ngàn cô ấy.” 


1054. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, các vị ni đã phô bày thần thông đến 
bậc Đạo Sư. Các vị ni cũng đã thị hiện đại thần lực với nhiều hình thức khác 
loại. 


1055. (Các vị ni đã thị hiện) cơ thể tương đương với bầu vũ trụ, đầu là 
(đảo) Kuru ở về phía bắc, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo Jambu. 


471 


1056. Và đuôi công là cái hồ ở phía nam nhưng các lông chim là các cành 
lá khác nhau, mặt trăng và mặt trời là cặp mắt to, núi Meru là chóp đỉnh. 


1057. Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phẩy cây 
Jambu cùng với cội rễ (làm cây quạt), các vị ni đã đi đến và đảnh lễ đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian. 


1058. Tương tợ y như thê, các vị mi đã thị hiện hình dáng con voI, con 
ngựa, ngọn núi, và biên cả, rôi mặt trăng, mặt trời, núi Meru, và vóc dáng của vị 
trời Sakka. 


1059. “Bạch vị Anh Hùng, bạch đẳng Hữu Nhãn, chúng con là các vị 
Yasodharä xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài). Bạch vị Anh Hùng, bạch đắng Lãnh 
Đạo của nhân loại, chúng con đã được hoàn thành nhờ vào quyền uy của Ngài. 


1060. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, chúng con đã có năng lực về các loại thần 
thông và thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực về trí biết tâm của người 
khác. 


1061. Chúng con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1062. Bạch đắng Đại Hùng, trí của chúng con về ý nghĩa, về pháp, về 
ngôn từ, và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 


1063. Bạch đắng Đại Hiền Trí, sự gặp gỡ đối với các đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian trước đây đã được chúng con nhìn thấy rõ. Nhiều hành động hướng 
thượng của chúng con là nhằm mục đích về Ngài. 


472 


1064. Bạch bậc Hiển Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đây của 
chúng con. Bạch đắng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũy bởi chúng con là 
nhằm mục đích về Ngài. 


1065. Bạch đắng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không thích 
hợp và đã ngăn trừ điều không giới hạnh, mạng sống đã được chúng con hy sinh 
là nhằm mục đích về Ngài. 


1066. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bố thí chúng con nhằm mục đích 
làm vợ (kẻ khác) nhiều ngàn koti lần. Chúng con không có bất bình về điều ấy 
là nhằm mục đích về Ngài. 


1067. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bồ thí chúng con vì sự hỗ trợ (kẻ 
khác) nhiều ngàn koti lần. Chúng con không có bất bình về điều ấy là nhằm 
mục đích về Ngài. 


1068. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bồ thí chúng con nhằm mục đích 
vật thực (cho kẻ khác) nhiều ngàn kofi lần. Chúng con không có bất bình về 
điều ấy là nhằm mục đích về Ngài. 


1069. Chúng con đã từ bỏ nhiều ngàn koti mạng sống. Chúng con đã từ 
bỏ các mạng sống (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ thực hiện sự giải thoát khỏi nỗi sợ 
hãi. 


1070. Bạch đâng Đại Hiên Trí, chúng con không cât giâu các đô trang sức 
được dùng cho phụ nữ, cùng nhiêu vải vóc các loại, và các vật dụng của phụ nữ 
là nhăm mục đích vê Ngài. 


1071. Chúng con đã dứt bỏ tài sản, lúa gạo, các ngôi làng, và các phố 
chợ. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, các ruộng vườn, những người con trai và những 
người con gái đã được dứt bỏ. 


473 


1072. Bạch đẳng Đại Hùng, không thê đếm được những con voi, ngựa, 
trâu bò, luôn cả các nữ tỳ và tớ gái đã được dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài. 


1073. Về việc Ngài bảo chúng con rằng: “Ta sẽ cho vật thí đến người 
hành khất,' chúng con không nhìn thấy sự bất bình của chúng con trong khi 
Ngài bố thí vật thí tối thượng. 


1074. Bạch đắng Đại Hùng,chúng con đã trải qua nhiều khổ đau khác loại 
không thê đếm được, và ở sự luân hồi với nhiều hình thức là nhằm mục đích về 
Ngài. 


1075. Bạch đắng Đại Hiền Trí, đạt được sung sướng chúng con không vui 
thích và không có tâm bực bội trong những khổ đau, chúng con được quân bình 
trong mọi trường hợp là nhằm mục đích về Ngài. 


1076. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác (quá khứ) đã khăng định về pháp 
(giải thoát), thì đắng Đại Hiền Trí đã đạt đến sự Giác Ngộ sau khi trải qua an lạc 
và khổ đau. 


1077. Bạch đẳng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
Gotama, Ngài với chúng con đã có nhiều lần gặp gỡ với các đắng Bảo Hộ Thế 
Gan khác. 


1078. Bạch đắng Đại Hiền Trí, nhiều hành động hướng thượng của chúng 
con là nhằm mục đích về Ngài. Chúng con là những nữ tỳ của Ngài trong lúc 
Ngài tầm cầu Phật Pháp.” 


1079. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh Hùng, 
vị Lãnh Đạo Thế Gian DIpankara đã hiện khởi. 


474 


1080. Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng 
biên địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hỷ. 


1081. Vào thời điểm ấy, người ấy đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và đã 
sửa soạn con đường của đắng Toàn Tri đang đi đến. 


1082. Vào thời điểm ấy, tất cả chúng con đã có xuất thân là Bả-la-môn. 
Chúng con đã mang đến cuộc tụ hội những đóa hoa mọc trên đất liền và dưới 
nước. 


1083. Vào lúc ấy, đức Phật Dĩpankara, bậc Đại Hùng có danh tiếng vĩ đại 
ây đã chú nguyện cho vị ân sĩ có tâm ý hướng thượng. 


1084. Trong khi tuyên đương hành động của vị ẩn sĩ có tâm ý hướng 
thượng ấy, quả đất (đã) lay chuyên, gào thét, rung động cùng với Thiên giới. 


1085. Các tiên nữ và loài người, luôn cả chúng con cùng với chư Thiên 
đã dâng lên phâm vật cúng dường khác nhau rôi đã ước nguyện. 


1086. Đức Phật tên Jotidipa (Dipankara) đã chú nguyện cho các vị ấy 
rằng: “Những điều đã được ước nguyện vào ngày hôm nay sẽ trở thành hiện 
thực.” 


1087. Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho chúng con trước đây vô 
lượng kiếp. Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, chúng con đã là những người hành 
động như thế. 


1088. Tại nơi Ấy, chúng con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được 
thực hiện tốt đẹp ấy. Chúng con đã sanh vào bản thể trời và người với số lần 
không thể đếm được. 


475 


1089. Chúng con đã trải qua an lạc và khô đau ở các cõi trời và loài 
người. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, chúng con đã sanh ra trong gia tộc 
Sakya. 


1090. Chúng con có sắc đẹp, có của cải, do đó có danh vọng và giới hạnh. 
Chúng con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể, được vô cùng kính trọng ở các gia 
đình. 


1091. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thế gian, và 
tâm bị khổ não là không có, chúng con sống không sợ hãi. 


1092. Khi ấy, điều này đã được đức Thế Tôn nói ra ở trong kinh thành 
của đức vua (Suddhodana). Và đắng Anh Hùng đã chỉ ra việc hỗ trợ trước đây 
của các vị Sát-đề-ly: 


1093. “Người nữ nào là hữu ân, người nữ nào cùng chung vui sướng khô 
đau, người nữ nào nói lời hữu ích, và người nữ nào có lòng thương tưởng, 


1094. — thời hãy thực hành pháp thiện hạnh, chớ thực hành ác hạnh Ấy. 
Người thực hành Giáo Pháp thọ hưởng an lạc ở đời này và đời sau.” 


1095. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Chưa đạt đến nửa tháng, chúng con đã chạm đến bốn Sự Thật. 


1096. Nhiều người đem đến cho chúng con y phục, vật thực, thuốc men, 
và chỗ nằm ngồi tợ như các làn sóng của biển cả. 


1097. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tó!), 
chúng con sống không còn lậu hoặc. 


476 


1098. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1099. Bồn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chúng 
con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


1100. Như vậy là có khổ đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Được đạt đến trạng thái thanh tịnh, chúng con nhận lãnh mọi sự thành tựu. 


1101. Những nàng nào bố thí chính bản thân mình vì mục đích phước báu 
của vị đại ân sĩ là có sự thành tựu về bạn hữu, còn vị thế Niết Bàn là không còn 
tạo tác. 


1102. “Quá khứ, hiện tại, và vị lai đã được cạn kiệt, tất cả nghiệp của 
chúng con đã được cạn kiệt. Bạch đẳng Hữu Nhãn, chúng con xin đảnh lễ ở bàn 
chân (NgàI).” 


1103. “Ta sẽ nói điều gì hơn nữa về các nàng là những người đang tiến 
đến Niết Bàn? Bởi vì các nàng đã đạt được vị thế Bất Tử, (là cảnh giới mà) sự 
tạo tác và điều sai trái đã được tịnh lặng.” 


Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni đứng đầu là Yasodharä trước mặt đức Thế 
Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về mười tám ngàn vị tỳ khưu ni có Yasodharä đứng đầu là phần 
thứ mười. 


Phẩm Kundalakesi là phẩm thứ ba. 


--ooOOO-- 


477 


TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY 


VỊ ni Kundalã, vị ni Kisägotamn, luôn cả vị ni Dhammadinnä, vị ni 
Sakul, vị ni Nandã cao quý, vị ni Sonä, vị n BhaddakäpilanT, vị ni Yasodhara, 
mười ngàn tỳ khưu ni, và mười tám ngàn vị ni, (tổng cộng) là bốn trăm bảy 
mươi sáu câu kệ cả thảy. 


--0oOOoG-- 
IV. PHẨM SÁT-ĐÉ-LY 
31. Ký Sự về các Tỳ Khưu Ni đứng đầu là Yasavati 


1104. “Bạch đâng Đại Hiện Trí, chúng con xin trình răng, tât cả các hữu 
của chúng con đã được cạn kiệt, môi liên hệ với sự tái sanh của chúng con đã 
được mở ra, và các lậu hoặc của chúng con không còn. 


1105. Bạch đắng Đại Hiền Trí, bất cứ thiện nghiệp nào trước đây đã được 
ước nguyện tốt đẹp (và) vật dụng đã được bó thí là nhằm mục đích về Ngài. 


1106. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, vật dụng đã được bố thí đến các vị Phật, 
đến các vị Phật Độc Giác, và đến các vị Phật Thinh Văn là nhằm mục đích về 
Ngài. 


1107. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, hành động cao cả hoặc tầm thường đến 
các vị tỳ khưu đã được ước nguyện tốt đẹp, hành động khởi đầu này đây cho 
việc (sanh vào) các gia tộc thượng lưu đã được thực hiện. 


1108. Sự thành tựu của nghiệp được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, 
trong khi vượt trội loài người chúng con đã được sanh vào gia tộc Sát-đề-ly. 


1109. Trong sự sanh ra và trong việc làm đã được thực hiện, và luôn cả 
trong sự tái sanh cùng với nhau, chúng con đã được sanh ra chung với nhau 
trong (kiếp sống) cuối cùng, có xuất thân gia tộc Sát-đề-ly. 


478 


1110. Bạch đẳng Đại Hùng, có sắc đẹp, có của cải, được tôn vinh bằng 
các lợi lộc và sự kính trọng, chúng con ở trong kinh thành như là ở (vườn hoa) 
Nandana của chư Thiên. 


1111. Chúng con đã nhàm chán và đã xuất gia vào đời sông không gia 
đình. Trong vài ngày, tất cả chúng con đã đạt được Niết Bàn. 


1112. Nhiều người đem đến cho chúng con y phục, vật thực, thuốc men, 
và chỗ nằm ngồi, chúng con luôn luôn được kính trọng tôn vinh. 


1113. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), 
chúng con sống không còn lậu hoặc. 


1114. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1115. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chúng 
con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật.” 


Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni công nương dòng Sát-đề-ly đứng đầu là 
YasavatT trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về mười tám ngàn vị tỳ khưu ni đứng đầu là Yasavatï là phần thứ 
nhất. 


--ooOoo-- 


32. Ký Sự về các vị Tỳ Khưu Ni Thiếu Nữ Bà-la-môn 


1116. “Bạch đẳng Đại Hiền Trí, tám mươi bốn ngàn vị ni xuất thân gia 
tộc Bà-la-môn, có tay chân mềm mại, là thuộc về Ngài trước đây. 


479 


1117. Bạch đắng Đại Hiền Trí, nhiều thiếu nữ đã được sanh ra trong gia 
tộc thương buôn và nô lệ, là chư Thiên, loài rồng, và kim-si-điều, thuộc bốn 
châu lục, là thuộc về Ngài trước đây. 


1118. Có một số đã được xuất gia, nhiều vị có sự nhìn thấy Sự Thật. Còn 
chư Thiên, kim-sỉ-điều, loài rồng sẽ được giác ngộ trong ngày vị lai. 


1119. Sau khi thọ hưởng danh vọng, sau khi đạt đến thành công toàn 
diện, tất cả đã đạt được niềm tịnh tín ở Ngài, sẽ được giác ngộ trong ngày vị lai. 


1120. Bạch đắng Đại Hùng, bạch đắng Hữu Nhãn, chúng con là những 
người con gái của các Bà-la-môn, xuất thân gia tộc Bà-la-môn, chúng con xin 
đảnh lễ ở bàn chân của Ngài là vị đang xem xét chúng con. 


1121. Tất cả các hữu đã được phá hủy, ái dục cội nguồn đã được thủ tiêu, 
các khuynh hướng ngủ ngầm đã được chặt đứt, các sự tạo tác đem lại phước báu 
đã được xé tan. 


1122. Chúng con có tất cả các hành xứ về định, tương tợ như thế về khả 
năng thể nhập. Nhờ thiền, chúng con sẽ luôn luôn sống với sự thỏa thích trong 
Giáo Pháp. 


1123. Lối dẫn đến tái sanh, vô minh, và luôn cả các pháp còn tạo tác đã 
được quăng bỏ. Bạch đắng Lãnh Đạo, xin Ngài cho phép (chúng con) đi đến vị 
thế khó nhìn thấy vô cùng.” 


1124. “Các nàng là nguồn hỗ trợ cho Ta là người đã có sự thực hành dài 
lâu. Tất cả các nàng hãy cắt đứt sự hoài nghi của bốn (chúng) rồi hãy đi đến 
Niết Bàn.” 


480 


1125. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Hiền Trí và đã thực hiện sự 
biến hóa thần thông, một số vị ni thị hiện ánh sảng, còn một số khác thị hiện 
bóng tối. 


1126. Các vị ni thị hiện mặt trăng, mặt trời, và biên cả có cả loài cá. Các 
vị thị hiện dãy núi Sineru và giông cây san hô (thuộc cối trời). 


1127. Với thần thông, các vị mi làm cho nhìn thấy cung trời Đạo Lợi, Dạ 
Ma, Đầu Suất, các vị trời có uy lực lớn lao ở cõi Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự 
Tại. 


1128. Một số vị ni làm cho nhìn thấy con đường kinh hành vô cùng giá trị 
của đắng Phạm Thiên. Và sau khi biến hóa thành hình dáng của đắng Phạm 
Thiên, các vị ni thuyết giảng Giáo Pháp về không tánh. 


1129. Sau khi đã thực hiện sự biến hóa khác nhau và đã phô bày thần 
thông đến bậc Đạo Sư, tất cả đã trình bày năng lực và đã đảnh lễ ở bàn chân của 
bậc Đạo Sư. 


1130. “Bạch đắng Đại Hiền Trí, chúng con có năng lực về các loại thần 
thông và thiên nhĩ giới, chúng con có năng lực về trí biệt tâm của người khác. 


1131. Chúng con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1132. Bạch đắng Đại Hùng, trí của chúng con về ý nghĩa, về pháp, về 
ngôn từ, và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 


461 


1133. Bạch đắng Đại Hiền Trí, sự gặp gỡ đối với các đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian trước đây đã được chúng con nhìn thấy rõ. Nhiều hành động hướng 
thượng của chúng con là nhằm mục đích về Ngài. 


1134. Bạch đắng Hiển Trí, xin Ngài nhớ lại nghiệp thiện đã được chúng 
con thực hiện. Bạch đẳng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũy bởi chúng con 
là nhằm mục đích về Ngài.” 


1135. Trước đây một trăm ngàn kiếp, có bậc Đại Hiền Trí Padumuttara. 
Thành phố tên Hamsavati là chỗ cư ngụ của gia đình đẳng Toàn Giác. 


1136. Sông Gaủgä luôn luôn chảy qua cửa khẩu của thành HamsavatI. Bị 
khuấy rồi bởi dòng sông, các vị tỳ khưu ấy không có được đường đi. 


1137. Các vị ấy không có được đường đi đã hai ngày, ba ngày, và luôn cả 
bảy ngày, sau đó là một tháng, thậm chí bốn tháng đã được tròn đủ. 


1138. Khi ấy, bậc ưu tú của loài người đã là viên quan lại tên là Jatila. 
Sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu bị ngăn trở, người đã cho xây dựng cây cầu ở 
sông Ganga. 


1139. Khi ấy, người đã cho xây dựng cây cầu ở sông Gañgã với một trăm 
ngàn, và đã cho xây dựng ngôi trú xá của hội chúng ở bờ sông bên này. 


1140. Những người đàn bà luôn cả đàn ô ông cùng các gia đình thượng và 
hạ lưu, họ đã góp phần bằng nhau cho cây cầu và ngôi trú xá của vị ấy. 


1141. Với tâm ý vui mừng, chúng con và những người khác ở thành phố 
và ở các quốc độ là những người thừa tự các việc làm của vị ấy. 


482 


1142. Những người đàn bà, đàn ông, thiêu niên, và luôn cả nhiêu thiêu 
nữ, họ đã rải cát cho cây câu và ngôi trú xá. 


1143. Sau khi làm việc quét dọn con đường, họ đã thực hiện các lá 
phướn, các chum đầy (nước), các cây cờ, nhang thắp, bột phấn, tràng hoa là việc 
tôn kính đến bậc Đạo Sư. 


1144. Sau khi cho thực hiện cây cầu và ngôi trú xá, người đã thỉnh mời 
đẳng Hướng Đạo, rồi đã dâng cúng đại thí, và đã ước nguyện quả vị Toàn Giác. 


1145. Bậc Đại Hiền Trí, đẳng Đại Hùng Padumuttara, bậc giúp cho tất cả 
các chúng sanh vượt qua đã nói lời tùy hỷ đến vị Jatila rằng: 


1146. “Khi một trăm ngàn kiếp đã trôi qua sẽ là kiếp Bhadda, (người này) 
sau khi trải qua kiếp này kiếp khác sẽ đạt đến quả vị giác ngộ. 


1147. Những người đàn ông và đàn bà nào đã thực hiện công việc hỗ trợ 
bằng tay, trong tương lai dài lâu tất cả sẽ gặp lại nhau.” 


1148. Do kết quả của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, những 
người nữ tỳ ấy của Ngài đã được sanh lên cung điện của chư Thiên. 


1149. Trong khi thọ hưởng sự sung sướng vô lượng thuộc về cõi trời và 
vô lượng thuộc về nhân loại một thời gian dài, chúng con đã luân hồi cõi này 
cõi khác. 


1150. Trong một trăm ngàn kiếp về trước, sự thành tựu của nghiệp đã 
được thê hiện tốt đẹp, chúng con được trẻ đẹp ở giữa loài người rồi ở cung trời 
Cao quý. 


483 


1151. Chúng con liên tục thọ lãnh trọn vẹn sự thành tựu của nghiệp đã 
khéo được thê hiện về sắc đẹp, của cải, danh vọng, luôn cả tiếng tăm, và sự kính 
trọng. 


1152. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, chúng con đã được sanh ra trong 
gia tộc Bà-la-môn, có tay chân mềm mại, ở trong cung của người con trai dòng 
Sakya. 


1153. “Bạch đẳng Đại Hiền Trí, thậm chí trong mọi thời điểm chúng con 
cũng không nhìn thấy quả đất là không được trang hoàng, chúng con không 
nhìn thấy đầm lầy và mặt đất là bị ô nhiễm. 


1154. Trong khi sống tại gia, chúng con có được sự tôn trọng trong mọi 
thời điểm. Do năng lực của nghiệp trước đây, người ta luôn luôn đem lại cho 
chúng con mọi thứ. 


1155. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Chúng con đã được thoát khỏi đạo lộ luân hồi, có tham ái đã được lìa 
bỏ. 


1156. Từ nơi kia từ nơi nọ, người ta luôn luôn đem lại cho chúng con 
hàng ngàn y phục, vật thực, thuốc men, và chỗ nằm ngồi.” 


1157. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi tró!), 
chúng con sống không còn lậu hoặc. 


1158. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


484 


1159. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chúng 
con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tám mươi bốn ngàn vị tỳ khưu ni thiếu nữ Bà-la-môn trước mặt đức Thế 
Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về tám mươi bốn ngàn vị tỳ khưu ni là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


33. Ký Sự về Uppaladãyikã[ 10] 


1160. Ở thành phô ArunavafT, có vị Sát-đề-ly tên là Aruna. Con đã là 
người vợ của vị vua ấy. Có một lần con đã khiến (người) đưa con đi (du ngoạn). 


1161. Khi ấy, con đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, con đã suy 
nghĩ như vây: “Dầu đã đạt được vị thế xứng đáng, nhưng không điều lành nào 
đã được ta thực hiện! 


1162. Có lẽ ta sẽ đi đên địa ngục là nơi vô cùng nóng bức, khô sở, có 
dáng vẻ rùng rợn, vô cùng khiếp đảm; điêu này đôi với ta là không có sự hoài 
nghi (nữa).” 


1163. Sau khi suy nghĩ như thế và sau khi đã làm cho tâm được mừng rỡ, 
con đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời nói này: 


1164. “Tâu bệ hạ, chúng thiếp là phụ nữ luôn luôn đi theo sau người nam. 
Tâu vị Sát-đề-ly, xIn hãy ban cho thiếp một vị sa-môn. Thiếp sẽ chăm lo về vật 
thực.” 


485 


1165. Khi ấy, đức vua đã ban cho con (một) vị sa-môn có (các) giác quan 
đã được tu tập. Sau khi nhận lấy bình bát của vị ấy, con đã đặt đầy (bình bát) 
với vật thực thượng hạng. 


1166. Sau khi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng, con đã đậy 
lại bằng tắm vải lớn trị giá một ngàn và đã dâng lên với tâm ý hớn hở. 


1167. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


1168. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn vị trời Đề 
Thích. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn đắng Chuyển 
Luân Vương. 


1169. Vương quyền của địa phận là bao la, vô lượng về phương diện tính 
đếm. Từ đó, quả báu của nghiệp ấy còn có nhiều hình thức đa dạng khác nữa. 


1170. Màu da của con chính là màu của hoa sen, con là người nữ đẹp vô 
cùng, có dáng nhìn xinh xăn, được thành tựu toàn vẹn về cơ thê, được sanh vào 
nơi quyên quý, có sự lộng lây. 


1171. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, con đã được sanh ra trong gia tộc 
Sakya, đứng đầu một ngàn nữ nhân của người con trai của (đức vua) 
Suddhodana. 


1172. Nhàm chán cuộc sống tại gia, con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Chưa đến đêm thứ bảy, con đã đạt được bốn Sự Thật. 


1173. Con không thể nào ước lượng được sỐ lượng y phục, vật thực, 
thuốc men, và chỗ nằm ngồi; điều này là quả báu của món vật thực. 


486 


1174. Bạch đắng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại việc làm tốt đẹp trước đây 
của con. Bạch đáng Đại Hùng, nhiều thứ đã được con buông bỏ là nhằm mục 
đích về Ngài. 


1175. Kể từ khi con đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, 
con không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 


1176. Con nhận biết hai cảnh giới là bản thể chư Thiên và nhân loại, con 
không biết đến cảnh giới nào khác; điều này là quả báu của món vật thực. 


1177. Con được sanh vào gia tộc thượng lưu, có đại sảnh đường, có tải 
sản lớn lao, con không biết đến gia tộc nào khác; điều này là quả báu của món 
vật thực. 


1178. Sau khi luân hồi cõi này cõi khác, được thúc đây bởi nhân tổ trong 
sạch con không nhìn thấy điều không vừa ý; (điều này) là quả báu đã được thực 
hiện với tâm hoan hỷ. 


1179. Bạch đâng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biệt tâm của người khác. 


1180. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1181. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của 
Ngài. 


1182. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


487 


1183. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1184. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Uppaladäyikã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Uppaladäyikã là phần thứ ba. 


--ooOoo-- 


34. Ký Sự về Sigãlamatä[ 1 I] 


1185. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


1186. Khi ấy, con đã được sanh ra tại Hamsavat, trong gia đình vị quan 
cận thần được rạng rỡ với châu báu khác loại, sung túc, thịnh vượng, có đại tải 
sản. 


1187. Sau khi cùng với người cha dẫn đầu đám đông người đi đến và lắng 
nghe Giáo Pháp của đức Phật, con đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


1188. Sau khi xuất gia, con đã lánh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ sở 
hành xấu xa về lời nói, con đã thanh lọc sự nuôi mạng sống. 


1189. Con được tịnh tín với đức Phật, có sự tôn sùng Giáo Pháp và Hội 
Chúng. Con được gắn bó với việc lắng nghe Chánh Pháp và có lòng khao khát 
về việc nhìn thấy đức Phật. 


48§ 


1190. Khi ấy, con đã nghe về vị tỳ khưu ni đứng đầu trong số các vị ni có 
khuynh hướng về đức tin. Sau khi ước nguyện vị thế ấy, con đã làm tròn đủ 
Tam Học. Do đó, đẳng Thiện Thệ với khuynh hướng thuận theo lòng bi mẫn đã 
nói với con rằng: 


1191. “Đức tin của người nào đối với đức Như Lai là không bị lay 
chuyển, khéo được thiết lập, và giới của người nào là tốt đẹp, tương xứng với 
bậc Thánh, được ngợi khen. 


1192. Người nảo có niêm tịnh tín vào Hội Chúng, có bản thê chính trực 
và có sự nhận thức, người ta nói về vị ây là “kẻ không nghẻo,” đời sông của vị 
ây là không vô ích. 


1193. Vì thế, người sáng suốt, trong khi ghi nhớ lời dạy của chư Phật, hãy 
gắn bó vào đức tin, vào giới, vào niềm tịnh tín, và vào việc nhận thức Giáo 
Pháp.” 


1194. Sau khi lắng nghe điều ấy, được hoan hỷ con đã hỏi về điều phát 
nguyện của con. Khi ấy, đắng Hướng Đạo tối cao, vô lượng, đã chú nguyện 
rằng: 


1195. “Này người thiện nữ, được tịnh tín vào đức Phật nàng sẽ đạt được 
điều đã ước nguyện ấy. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên 
Gotama, xuất thân gia tộc Okkãka, sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1196. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) Ấy, là chánh thông, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là 
“Mẹ của S1gãälaka. "” 


1197. Nghe được điều ấy, con đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái 
con đã phụng sự đắng Chiến Thắng, bậc Lãnh Đạo với các sự hành đạo cho đến 
hết cuộc đời. 


489 


1198. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


1199. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra ở kinh 
thành GiribbaJa, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích lũy các châu 
báu lớn lao. 


1200. Người con trai của con tên S1gälaka là thích thú vào con đường sái 
quấy. Trong khi lao theo việc năm giữ tà kiến, nó có sự nhiệt thành với việc 
cúng dường các phương hướng.[12] 


1201. Trong khi đi vào thành phó đề khất thực, đức Phật bậc có sự giáo 
huấn, sau khi nhìn thấy nó đang lễ bái các phương hướng khác nhau, đẳng 
Hướng Đạo đã thiết lập Sigãlaka vào Đạo Lộ. 


1202. Trong khi Ngài đang thuyết giảng Giáo Pháp, âm điệu của Ngài 
đáng kinh ngạc. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của hai kofi người nam và người 
nữ.[13] 


1203. Khi ấy, con đã đi đến đám đông và đã lắng nghe lời thuyết giảng 
của đức Thiện Thệ. Con đã đạt đến quả vị Nhập Lưu và đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. 


1204. Có lòng khao khát về việc nhìn thấy đức Phật, sau khi tu tập pháp 
tùy niệm ấy trong thời gian không bao lâu, con đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 


1205. Con luôn thường xuyên đi đến nhằm mục đích chiêm ngưỡng đức 
Phật. Con nhìn không biết chán diện mạo có sự hoan hỷ ở đôi mắt. 


490 


1206. Con sông, không biệt chán với sắc thân cao quý, được hiện hữu với 
tất cả các pháp toàn hảo, được phân bô với mọi sự tôt lành, là nơi chứa đựng các 
điều may mắn. 


1207. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đẳng Chiến Thắng đã thiết lập con vào vị 
thế tối thăng: “Mẹ của Sigãlaka là vị có khuynh hướng về đức tin hạng nhất.” 


1208. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thân thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biệt tâm của người khác. 


1209. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1210. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của 
Ngài. 


1211. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1212. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sigãlamaätã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Sigãlamatä là phần thứ tư. 


--ooOoo-- 


491 


35. Ký Sự về Sukkã 


1214. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đắng Lãnh Đạo tên 
Vipassĩ, là vị có ánh mắt thu hút, là vị thấy rõ tất cả các pháp. 


1215. Khi Ấy, con đã được sanh ra trong một gia đình nọ tại thành 
Bandhumafi. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của bậc Hiền Trí, con đã xuất gia 
vào đời sông không gia đình. 


1216. Là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, tài biện 
giải cũng như thế, là vị thuyết giảng hay, và cũng là người thực hành theo lời 
dạy của đắng Chiến Thắng. 


1217. Khi Ấy, con đã thực hiện việc thuyết Pháp có nhiều lợi ích cho dân 
chúng. Từ nơi ấy chết đi, con đã đạt đến cõi trời Đầu Suất, có được danh tiếng. 


1218. Trước đây ba mươi mốt kiếp, trong số các vị đang thuyết giảng đã 
hiện khởi ở thế gian bậc Chiến Thăng Sikhï cao quý, chói sáng với danh tiếng 
như là ngọn lửa. 


1219. Khi ấy, con cũng đã xuất gia. Là vị rành rẽ về lời dạy của đức Phật, 
con đã làm rạng rỡ những lời giảng của đắng Chiến Thắng, sau đó cũng đã đi 
đến cõi Đạo Lợi. 


1220. Trước đây ba mươi mốt kiếp, đắng Lãnh Đạo tên Vessabhũ có đại 
trí tuệ đã hiện khởi. Và cũng vào lúc Ấy, con đã được sanh ra tương tợ y như thế. 


1221. Sau khi xuất gia, thông thạo Giáo Pháp, con đã làm rạng rỡ lời dạy 
của đắng Chiến Thắng. Sau khi đi đến thành phố chư Thiên xinh đẹp, con đã thọ 
hưởng lạc thú lớn lao. 


492 


1222. Trong kiếp Bhadda này, đắng Chiến Thắng tối thượng Kakusandha, 
bậc Nhân Báo đã hiện khởi. Và cũng vào lúc ấy, con đã được sanh ra tương tợ y 
như thế. 


1223. Sau khi xuất gia, con đã làm rạng rỡ quan điểm của bậc Hiển Trí 
cho đến hết tuổi thọ. Từ nơi ấy chết đi, con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi tợ như đi 
đến chỗ ngụ của mình. 


1224. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi đẳng Lãnh Đạo Konägamana, 
bậc Nương Nhờ của thế gian, là đấng Tối Thượng của tất cả chúng sanh. 


1225. Cũng vào khi ấy, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của bậc như thế 
ấy, là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, con đã làm rạng rỡ 
lời đạy của đấng Chiến Thắng. 


1226. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi đắng Tối Thượng Nhân 
Kassapa, là con mắt của thế gian, không dục vọng, bậc đã đi đến tận cùng của 
sự chết. 


1227. Con cũng đã xuất gia trong Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng của 
loài người Ấy, có Chánh Pháp đã được học tập, là tự tin trong việc chất vấn. 


1228. Có giới tốt đẹp, có sự khiêm tốn, và rành rẽ về Tam Học (Giới, 
Định, Tuệ). Con đã nhiều lần thực hiện việc thuyết Pháp đem lại điều lợi ích 
cho đến hết cuộc đời. 


1229. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


493 


1230. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại 
kinh thành GiribbaJa, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích lũy châu 
báu lớn lao. 


1231. Vào lúc ấy, được tháp tùng bởi một ngàn vị tỳ khưu, đẳng Lãnh 
Đạo Thế Gian đã đi vào thành Rãjagaha, và đã được ca ngợi bởi vị có ngàn mắt 
(trời Sakka): 


1232. “Là bậc đã chế ngự cùng với các vị đã được chế ngự, là bậc đã giải 
thoát cùng với các vị đã được giải thoát trước đây là các đạo sĩ tóc bện, đức Thế 
Tôn có màu da tợ như vàng đã đi vào thành RaJagaha.”[14] 


1233. Sau khi nhìn thấy oai lực ấy của đức Phật, và sau khi lắng nghe sự 
tích lũy về đức hạnh, con đã làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật và đã cúng 
dường Ngài tùy theo năng lực. 


1234. Và vào thời điêm khác, trong sự hiện diện của vị n Dhammadinnäa, 
con đã rời khỏi gia đình và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


1235. Trong khi các sợi tóc đang được cạo, con đã tham thiền về các 
phiền não. Sau khi xuất gia không bao lâu, con đã học xong toàn bộ Giáo Pháp. 


1236. Sau đó, con đã thuyết giảng Giáo Pháp ở hội chúng đông người. 
Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp — 


1237. — của nhiều ngàn người. Sau khi biết được điều đó, có vị Dạ Xoa đã 
vô cùng ngạc nhiên. Vô cùng tịnh tín đối với con, vị Dạ Xoa đã đi quanh thành 
Giribbaja (thông báo rằng): 


494 


1238. “Những người dân này ở Rãjagaha đã làm gì? Họ ngồi yên như là 
đã uống (say) mật ong mà không đi đến vị ni Sukkã đang thuyết giảng về vị thế 
Bất Tử? 


1239. Và Giáo Pháp ấy là không thể cưỡng lại, không bị trộn lẫn, có 
dưỡng chất. Tôi nghĩ rằng những người có trí tuệ uống (Giáo Pháp ấy) tợ như 
người lữ hành uống (nước từ) đám mây mưa.” 


1240. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


1241. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1242. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của 
Ngài. 


1243. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1244. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1245. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sukkã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ni Sukkã là phần thứ năm. 

Tụng phẩm thứ năm. 


--ooOoo-- 


495 


36. Ký Sự về Rũpanandä 


1246. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đắng Lãnh Đạo tên 
Vipassï, là vị có ánh mắt thu hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 


1247. Khi ấy, con đã được sanh ra ở Bandhumafi, trong gia tộc lớn, sung 
túc, thịnh vượng, có sắc đẹp, được yêu quý, và xứng đáng sự tôn vinh của dân 
chúng. 


1248. Con đã đi đến đẳng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Vipassi. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp, con đã đi đến nương nhờ vào bậc Lãnh Đạo của 
nhân loại. 


1249. Con đã thu thúc trong các giới. Và khi đắng Tối Thượng Nhân Niết 
Bàn, con đã cúng dường chiếc lọng che bằng vàng ở bên trên ngôi bảo tháp xá- 
lợi. 


1250. Là người nữ có sự xả bỏ đã được mở ra, có giới hạnh cho đên hệt 
cuộc đời, con đã mệnh chung từ nơi ây. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, con đã đi 
đến cõi trời Đạo Lợi. 


1251. Khi ây, con đã hưởng thụ mười điêu thừa thải là: các sắc, các thĩnh, 
các hương, các vị, các Xúc, — 


1252. — cùng với tuôi thọ, sắc đẹp, sung sướng, danh vọng, và quyền uy 
là tương tợ y như thế. Con đã vượt trội, con đã huy hoàng. 


1253. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra ở 
thành Kapila, là con gái của Khemaka dòng Sakya, được nỗi danh với tên là 
Nandã. 


496 


1254. Sắc đẹp tuyệt trân là tên hiệu công nhận về vẻ yêu kiêu của con. 
Khi đạt đên tuôi thanh xuân, con đã được điêm tô với sắc đẹp mặn mà. 


1255. Khi ấy, sự tranh chấp giữa các vị dòng Sakya về việc của con đã trở 
nên vô cùng trầm trọng. Do đó, cha đã khiến (con) xuất gia: “Chớ để dòng 
Sakya bị hủy hoại.” 


1256. Sau khi xuất gia, nghe rằng đức Như Lai bậc Tối Thượng Nhân là 
người có sự chỉ trích về sắc thân, tự hào về sắc đẹp của mình con đã không đến 
(gặp Ngài). 


1257. E ngại về việc diện kiến đức Phật, con cũng không đi về việc giáo 
giới. Khi ấy, bằng phương kế đắng Chiến Thắng đã đưa (con) đến gặp Ngài. 


1258. Nhờ vào thần thông, bậc rành rẽ về Đạo Lộ đã thị hiện ra ba người 
phụ nữ có sắc đẹp tương tợ tiên nữ, còn trẻ tuôi, bị giả, và DỊ chết. 


1259. Sau khi nhìn thấy ba người nữ ấy, bị vô cùng chấn động, không còn 
tham ái ở xác thân, con đã ôn định, đã nhàm chán hiện hữu. Khi Ấy, bậc Lãnh 
đạo đã nói với con rằng: 


1260. “Này Nandã, hãy xem xét thân thể bệnh hoạn, bất tịnh, hôi thối, 
đang tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đối với những kẻ ngu. 


1261. Nàng hãy tu tập tâm được chuyên nhất khéo tập trung về đề mục 
bất mỹ (tử thi), thân này như thế nào thì xác kia như vậy. 


1262. Trong khi quán xét xác thân này như thế, đêm ngày không mệt 
mỏi, sau đó với tuệ của chính mình nàng hãy nhàm chán rồi an trú.” 


497 


1263. Trong khi con đây đang sông không xao lãng ở nơi đây một cách 
đúng đắn, thân xác này đã được nhìn thấy bên trong lẫn bên ngoài đúng theo 
thực thể. 


1264. Khi Ấy, con đã nhàm chán về thân, và con đã ly tham nội phần. Con 
không xao lãng, không vướng bận, an tịnh, Niết Bàn. 


1265. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thân thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biệt tâm của người khác. 


1266. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1267. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của 
Ngài. 


1268. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1269. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Rũpanandätrước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Rũpanandã là phân thứ sáu. 


--ooOoo-- 


496 


37. Ký Sự về AddhakãsT 


1271. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên là Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đẳng 
Phạm Thiên. 


1272. Khi ấy, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của vị Phật ấy, con đã thu 
thúc trong giới bôn Pãtimokkha và ở năm giác quan. 


1273. 1274. Là người có sự tri túc trong vật thực và còn được sắn bó 
trong việc tỉnh thức nữa, trong khi sống con có thiền tập được gắn bó. Với tâm 
ác xấu, con đã mắng nhiếc vị tỳ khưu ni có lậu hoặc đã được xa lìa. Và khi ấy, 
con đã nói rằng: “Đồ kỹ nữ.” Do ác nghiệp ấy, con đã bị nung nấu ở địa ngục. 


1275. Do phần dư sót của chính nghiệp ấy, con đã bị sanh ra trong gia 
đình kỹ nữ, đa phân bị phụ thuộc vào người khác cho đến cuộc sống cuối cùng. 


1276. Do quả báu của việc thực hành Phạm hạnh, con đã được sanh ra ở 
xứ Kãsi trong gia đình triệu phú. Con đã có sự thành tựu về sắc đẹp như là cô 
tiên nữ ở giữa chư Thiên. 


1277. Sau khi nhìn thấy con là (xinh xắn) đáng nhìn, họ đã sắp xếp con 
vào thân phận gái điểm ở trong kinh thành Giribbaja, vì quả báu về sự mắng 
nhiếc của con. 


1278. Con đây sau khi lắng nghe lời thuyết giảng Chánh Pháp của đức 
Phật Tối Thượng, con đã xuất gia vào đời sông không gia đình; con đã đạt được 
cuộc sông trước đây. 


499 


1279. Sau đó, trong khi đi đến gặp đấng Chiến Thắng vì mục đích tu lên 
bậc trên, con đã nghe rằng các kẻ vô lại đứng chận ở trên đường, và con đã đạt 
được sự tu lên bậc trên bằng sứ giả.[15] 


1280. Tất cả các nghiệp đã được cạn kiệt, và tương tợ như thế về phước 
thiện và điều ác xấu. Con đã vượt qua tất cả các sự luân hồi, và thân phận gái 
điểm đã được quăng bỏ. 


1281. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


1282. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1283. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của 
Ngài. 


1284. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1285. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1286. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu mí Addhakasi trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Addhakãsĩ là phần thứ bảy. 


--ooOoo-- 


500 


38. Ký Sự về Punnã 


1287. (Trong Giáo Pháp) của đức Thế Tôn Vipassi, Sikhi, Vessabhi, 
Kakusandha, và như thế ấy (trong Giáo Pháp) của bậc Hiền Trí Konägamana. 


1288. Và trong Giáo Pháp của đức Phật Kassapa, sau khi xuất gia con đã 
là vị tỳ khưu ni thành tựu về giới, cân trọng, có các giác quan được thu thúc. 


1289. Là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, là người 
vấn hỏi các ý nghĩa của Giáo Pháp, là người học tập và lắng nghe các Pháp, là 
người phục vụ (bậc Đạo Sư). 


1290. Trong khi thuyết giảng ở giữa dân chúng, con đã ở trong Giáo Pháp 
của đẳng Chiến Thắng. Với sự học rộng Ấy, hạnh tốt, con đã tự cao. 


1291. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại 
kinh thành Sävatth1 trong nhà của Anathapindika, (con) của người nữ tỳ lo việc 
đội nước. 


1292. Đi đội nước, con đã nhìn thấy vị Bà-la-môn Sotthiya bị khổ sở vì 
lạnh ở trong nước. Sau khi nhìn thấy vị ấy, con đã nói điều này: 


1293. “Là người nữ đội nước, tôi ở trong sự lạnh lẽo, tôi đã thường xuyên 
lội xuông nước. Tôi sợ hãi vì nỗi lo vê hình phạt của những người chủ, bị khô 
sở vì nỗi lo về sự sai trái của lời nói. 


1294. Này người Bà-la-môn, ngài sợ hãi điều gì khiến ngài đã thường 
xuyên lội xuống nước? Với các bộ phận của cơ thê đang run TÂY, ngài tự biết sự 
lạnh là kinh khủng.” 


501 


1295. “Này cô Punnikã quý mến, quả nhiên trong khi cô biết lại còn chất 
vấn ta là người đang thực hiện việc tốt và đang cản ngăn điều ác đã làm. 


1296. Này cô, người nào dầu già hoặc còn trẻ thực hiện nghiệp ác, nhờ 
vào việc tắm gội bằng nước (người ấy) được thoát khỏi nghiệp ác.” 


1297. Con đã nói cho người đang lội ra (khỏi nước) về Đạo Lộ hội đủ 
Pháp và ý nghĩa. Và sau khi biết được điều ấy, bị chấn động, người ấy đã xuất 
gia và đã trở thành vị A-la-hán. 


1298. Do việc con đã được sanh ra ở gia đình nô bộc làm tròn đủ một 
trăm (người) không thiếu hụt, vì việc đó tên của con là Punnã. Những người 
(chủ) ấy đã cho con trở thành người tự do. 


1299. Nhờ vào điều ấy, con đã làm cho người triệu phú được hoan hỷ và 
con đã xuất gia vào đời sống không gia đình Trong thời gian không bao lâu con 
đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


1300. Bạch đâng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


1301. Con biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1302. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tối thượng. 


1303. Do việc tu tập con trở thành vị mi có đại trí tuệ, và do việc nghe con 
trở thành vị ni thông thái, Việc bị sanh ra trong gia tộc hạ tiện do ngã mạn chính 
là vì nghiệp không bị tiêu hoại. 


502 


1304. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1305. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Punnã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Punnä là phần thứ tám. 


--ooOoo-- 


39. Ký Sự về AmbapälT 


1307. VỊ có vòng hoa đội đầu được phát ra hào quang là bậc Đại Hiền Trí 
tên Phussa. Con đã là người em gái của vị ấy. Con đã được sanh ra trong gia tộc 
Sát-đề-ly. 


1308. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, với tâm tư trong sạch con 
đã dâng cúng đại thí và đã ước nguyện sự thành tựu về sắc đẹp. 


1309. Trước đây ba mươi mốt kiếp, đã hiện khởi bậc Quang Đăng của thế 
gian, đẳng Chiến Thắng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Sikhï, bậc Nương Nhờ của tam 
gIỚI. 


503 


1310. Khi ấy, con xuất thân gia tộc Bà-la-môn ở trong thành Aruna xinh 
đẹp. Bị sân hận, con đã cho người nguyễn rủa vị tỳ khưu ni có tâm giải thoát 
rằng: 


1311. “Cô chính là gái điếm, không có hạnh kiểm, là kẻ làm bại hoại 
Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng.” Con đã cho người măng nhiếc như thế. Do 
hành động xấu xa ấy, — 


1312. — con đã đi đến địa ngục khắc nghiệt, bị thọ lãnh khổ đau cùng cực. 
Từ nơi ấy chết đi, con đã được sanh ra giữa loài người, là nữ đạo sĩ khô hạnh. 


1313. Con đã bị buộc làm thân phận gái điểm mười ngàn kiếp sống. Do 
việc ác ấy con đã không được giải thoát, như là đã thọ dụng chất độc xấu xa 
vậy. 


1314. Con đã rèn luyện Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đắng Chiến 
Thắng Kassapa. Do kết quả của nghiệp ấy, con đã được sanh ra ở cõi trời Đạo 
Lợi. 


1315. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, con đã là người được hóa sanh. 
Con đã được sanh ra ở giữa cành cây xoài, vì thế con là “AmbapälI.” 


1316. Được tùy tùng với nhiều koti sanh mạng, con đã xuất gia trong 
Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. Con đã đạt đến vị thế bất động, được tồn tại, 
là chánh thống của đức Phật. 


1317. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và sự thanh tịnh về nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


1318. Con biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


504 


1319. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tối thượng. 


1320. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1321. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Ambapälï trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão ni Ambapälï là phần thứ chín. 


--ooOoo-- 


40. Ký Sự về Pesalã 


1323. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đắng cao quý tên là Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đẳng 
Phạm Thiên. 


1324. Con đã được sanh ra trong gia đình cư sĩ tại kính thành Sävatfh1. 
Sau khi nhìn thấy đắng Chiến Thắng cao quý ấy con đã lắng nghe lời thuyết 
giảng. 


505 


1325. Sau khi đi đến nương tựa vào vị Anh Hùng ấy, con đã thọ trì các 
giới. Có lần nọ bậc Đại Hùng ấy ở tại cuộc tụ hội của đám đông dân chúng. 


1326. Đắng Nhân Ngưu đã công bố quả vị Chánh Đăng Giác của mình: 
“Về các pháp trước đây chưa từng được nghe, về khô, v.v... 


1327. (Pháp) nhãn, trí, tuệ, minh, và ánh sáng đã có cho Ta.” Sau khi lắng 
nghe điều ấy, con đã học và đã vấn hỏi các vị tỳ khưu. 


1328. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


1329. Và trong kiếp sông cuối cùng hiện nay, được sanh ra trong đại gia 
đình triệu phú con đã đi đến đức Phật và đã lắng nghe Chánh Pháp bao gồm các 
Sự Thật. 


1330. Sau khi xuất gia chẳng bao lâu, trong khi suy xét về ý nghĩa của các 
Sự Thật, con đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


1331. Bạch đâng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biệt tâm của người khác. 


1332. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1333. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tối thượng. 


506 


1334. Các phiên não của con đã được thiêu đôt, tât cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), con 
sông không còn lậu hoặc. 


1335. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1336. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thăng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Pesalä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão ni Pesalã là phần thứ mười. 


Phẩm Sát-đề-ly là phẩm thứ tư. 


--ooOoO-- 
TÓM LƯỢC CỦA PHẨM NÀY 
Các vị ni dòng Sát-đế-ly, luôn cả các vị ni dòng Bà-la-môn, tương tợ như 
thế là vị ni Uppaladayikã, vị ni Sigalamatä, vị ni Sukkã, vị ni vô cùng xinh đẹp 
(Rùpanand3), vị n Addhakasika, vị ni Punnä, vị n Ambapäli, và vị ni Pesalä ây 
là mười. Ở đây, có hai trăm câu kệ ngôn và thêm vào bốn mươi hai câu nữa. 


--OoOoO-- 

GIỜ LÀ PHÀN TÓM LƯỢC CỦA CÁC PHÂM 

(Bốn Phẩm) Sumedhã, Ekiposatha, Kundalakesi, Khattiyä được gộp 
chung lại có một ngàn ba trăm bốn mươi bảy kệ ngôn. Cùng với các câu kệ của 
phần tóm lược đã được tính đếm bởi các bậc trí là một ngàn ba trăm năm mươi 
bảy câu kệ cả thảy. 

Ký Sự về Trưởng Lão Ni được đầy đủ. 

Bộ Kinh Apadãäna được đây đủ. 


--ooOoo-- 


507 


[1] Xem Bồn Sanh Sulasã, tích chuyện 419. 


[2] Sau khi đã được nhô sạch, những sợi tóc mọc lại đã bị xoắn nên có 
biệt hiệu là Kundalakesã (tóc xoắn). 


[3] Kinh Pháp Cú, câu 113. 


[4] Xem thêm Kinh Cũlavedallasuttam - Tiểu Kinh Phương Quảng, 
Trung Bộ L 
[Š] Kinh Pháp Cú, câu 112. 
[6] Các câu kệ từ 952 - 957 không thấy ở Tạng Thái và Tạng Anh. 
[7] JambudTpa: bán đảo Ấn Độ. 
[8] Một koti là mười triệu. 
[9] Kế tiếp có hai mươi câu kệ được thấy ở Tạng Thái, Miến, Anh, nhưng 
không thây ở Tạng Sri Lanka. Vì nội dung không có gì đặc sắc nên không thêm 
vào. 
10] UppaladayIka có ý nghĩa là “người nữ dâng cúng hoa sen xanh.” 
11] Sigalamatä nghĩa là “mẹ của S1gäla.” 
12] Xem Sigalasuttam, Kinh Trường Bộ II. 
13] Hai koti là hai mươi triệu. 


[ 
[ 
[ 
[ 
[14] Việc này được đề cập ở Luật Đại Phẩm, Chương l. 
[ 


] 
] 
] 
] 
] 
] 


15] Việc này được đề cập ở Luật Tiểu Phẩm, Chương 10. 


*WỨhcrever the Buddha's teachingzs have flourished, 


either 11 Cifies Of COUurfrysides, 
people would oan 1rnconceiyable benefits. 
The land and people would be envelopcdi 1ì peace. 
The sun and mmoon will shíne clear andl brioht. 
Wimndl andl ra! would appear accordIno1, 
and there wIHl be no disasters. 
JNatdons would be prosD€roUs 
and there wouldl be no se for soldliers or WeaDOIIS. 
People would abrde by morality andl accord with laws. 
They wouldl be courteous and humnbfc, 
and everyone would be content without( ínJstiCes. 
There wouldl be no thefis or violence. 
The stronz would not dornrnate the weak 


andl everyorne would ơct therr fa1r share. ” 


+ THE BUDDHA SPEAKS OE 
THE INFEINTITE LIFE SUTRA OFE 
ADORNMENT, PURITY, EQUALTTY 
AND ENLIGHTENMENT OF 
THE MAHAYANA SCHOOL*% 


With bad advisors forever left behind, 
From paths of evil he departs for etermty, 
Soon to see the Buddha of Limitless Light 

And perfect Samantabhadra's Supreme Vows. 


The supreme and endless blessings 
of Samantabhadra's deeds, 
[ now universally transfer. 
May every living beIng, drowning and adrIft, 
Soon return to the Pure Land of Limitless Light! 


+ The Vows of Samantabhadra +% 


I vow that when my life approaches 1ts end, 
AlI obstructions wIll be swept away; 
I will see Amitabha Buddha, 
And be born In His Western Pure Land of 
Ultimate Bliss and Peace. 


'When reborn 1n the Western Pure Land, 
I wIll perfect and completely fulfiI 
Wfithout exception these Great Vows, 
To delight and benefit all beIngs. 


+ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra % 


